1271 


Ma Đăng Già: Matanga (skt). 


I)_ Giai cấp thấp nhứt —The lowest caste. 
2) Tên của một phụ nữ trong giai cấp thấp đã 


dụ dỗ ngài A Nan. Sau nầy trở thành một 
trong những đệ tử trung thành của Phật: 
Name of the low-caste woman who 
inveigled Ananda. Later she became one 
of the most devoted disciples of the 
Buddha. 
Ma Đăng Già A Lan Nhã: Matanga- 
aranyakah (skÐ—Một trong ba xứ A Lan Nhã, 
trụ xứ thứ nhì của Tỷ Kheo, trong những nghĩa 
địa, cách xa thôn xóm một khoảng 3.000 bộ—— 
One of the three Aranyakah, the second class 
of hermifs (probably called after the lowest 
caste), living In cemeteries, at a distance of 
3,000 feet from a village. 
Ma Đăng Già Chú: Chú Ma Đăng Già làm 
lễ với máu The Matanga spell which ¡s 
performed with blood. 
Ma Đăng Già Kinh: Kinh Ma Đăng Già nói 
về việc Đức Phật độ cho cô gái Ma Đăng Già 
và nói về tỉnh tú—A sutra on Matangi, and on 
the stars, two books. 
Ma Đăng Kỳ: Matangi (sk)—See Ma Đăng 
Già. 
Ma Đề: Mati (sk)——Hiểu—Understanding. 
Ma Đỉnh: Để tay lên đầu, một thói quen mà 
Phật hay dùng để dạy đệ tử, có lẽ những chấm 
đốt trên đầu chúng Tăng cũng bắt nguồn từ 
đó——To lay the hand on the top of the head, a 
custom of Buddha in teaching his disciples, 
from which the burning of the spots on the 
head of a monk 1s said to have originated. 
Ma Độ La: Mathura or Mutra (skt—See Ma 
Thâu La. 
Ma Ê Nhân Đà La: Mahendra (skt—See 
Ma Ha Thẩn Đà La. 
Ma Ê Xa Sa Ca: Mahisasakah (skÐ—Lưu 
Phái hay Bộ Hóa Địa trong 18 bộ Tiểu Thừa— 
One of the eighteen subdivisions of the 
Sarvastivadah school. 


Ma Gia: Maya (skt & p)—Mẹ của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và vợ vua Tịnh Phạn. Bà 
sống ở nước Câu Ly thời xưa, nay thuộc vương 
quốc Nepal —The mother of Sakyamuni 
Buddha and wife of king Suddhodana. She 
lived In the ancient country of Koliya which 1s 
now 1n Nepal. 
** For more Information, please see Ma Ha 
Ma Gia in Vietnamese-English Section. 
Ma Giới: 
1) Ma luật: Mara laws (rules). 
2) Cõi ma: Ma đạo hay cảnh giới của ác 
ma——The realm of the maras. 
Tỳ Kheo vì cầu cạnh danh tiếng, lợi 
dưỡng mà trì giới: Those of monks who 
keep commandments for gaining fame and 
luxury. 
Ma Giới Ty Kheo: Mara-law monk, who 
seeks fame and gains or luxury—See Ma Giới 
@). 
Ma Ha: Maha (skt)—Lớn 
Great. 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề: Maha Pajapati— 
Pajapati Gotami (skÙ—Còn gọi là Câu Đàm 
Di, Kiêu Đáp Di, hay Kiều Đàm NÑi—Hàng nữ 
của dòng họ Cù Đàm, tên là Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề, bà là đì, là người chăm sóc, và cũng là kế 
mẫu của Phật, người đã nuôi nấng ông sau cái 
chết của mẹ ông (vài ngày sau khi ông đẳn 
sanh). Sau khi Vua Tịnh Phạn mất, bà đã nài 
nỉ Phật cho phép bà gia nhập giáo đoàn, Phật 
dường như đã không thuận; tuy nhiên, sau vì 
sự thỉnh cầu của A Nan, nên Ngài chấp thuận 
với lời tiên đoán rằng cơ cấu Ni chúng sẽ làm 
pháp Phật giảm thọ từ 500 đến 1000 năm. Bà 
đã trở thành vị Ni đầu tiên trong giáo đoàn. 
Theo Kinh Pháp Hoa thì bà sẽ thành Phật, 
hiệu là Ma Ha Bát Thích Xa Bát Để (theo 
Pháp Hoa Huyền Tán, tiếng Phạn Kiêu Đáp 
Na có nghĩa là giống “Nhật Trá,” giống cam 
giá hay mía, là tiếng gọi bên họ nội của Đức 
Phật, là bản vọng của dòng họ Thích Ca)— 
GautamI, of the patronymic 
Gautama, the family name of Sakyamunl. 


3) 


Vĩ đại 





Large 


faminine 


1272 


Gautam 1s a name for Mahaprajapati, 
Siddhartha”s aunt, nurse, and stepmother, by 
whom he was raised following the death of his 
mother (a few days after his birth). After the 
death of King Suddhadona, she requested the 
Buddha”s consent to the establishment of an 
order of nuns. The Buddha was seeminply 
against the request; however, later one of his 
great disciples named Ananda repeatedly 
ureed the Buddha to consent. He finally 
consented with a prediction that with the 
establishment of the order of nuns, period of 
survival of Buddha”s teaching would shorten 
from 500 to 1000 years. She was the first nun 
(abbess) In the Sangha. Acording to the Lotus 
Sufra, she 1s to become a Buddha, under the 
tile of Sarvasatfva-prIya-darsana. 

Ma Ha Bát Đặc Ma: Mahapadma (skt). 

1) Đại Hồng Liên Hoa: Great red lotus. 


2) Đệ Bát Hàn Ngục: Địa ngục lạnh thứ 
tám — The eighth cold hell. 
3) Bửu Tòa Bạch Sen của Phật: The great 


white lotus as the Budha”s throne, purIty 

and fragrance. 
Ma Ha Bát Nhã: Maha-prajna (sk)—Đại 
tuệ, một trong ba đức của Niết Bàn—Great 
wisdom, great insight Into all truth. One of the 
three charateristIcs of the nirvana. 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa: Maha- 
prajna-paramita (skt—Đại tuệ đáo bỉ ngạn 
hay trí tuệ lớn đưa chúng sanh sang bờ giác 
ngộ bên kia—The great wisdom method of 
crossing the stream (shore) to nirvana. 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
Kinh: The Heart of MahaPrajan Paramita 
Suftra. 
Ma Ha Bát Niết Bàn Na: Mahaparinirvana 
(skÙ—Đại diệt độ hay đại viên tịch nhập (Niết 
Bàn cuối cùng, giải thoát và tịch tịnh)—The 
great complete nirvana—Final release— 
Perfect rest. 
Ma Ha Bồ Đề Tự: Mahabodhi-sangharama 
(sk)—Chùa Đại Giác, gần Bồ Đề Đạo Tràng 





thuộc xứ Ma Kiệt Đà—The monastery of the 
great cenliphtenment, a the 
Bodhidruma at Gaya, in Magadha. 

Ma Ha Bồ Đề Tăng Già Lam: Mahabodhi- 
sangharama (sk—See Ma Ha Bồ Đề Tự. 

Ma Ha Ca Chiên Diền: Mahakatyayana 
(skÙ—Một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, 
được tôn kính là bậc đệ nhất nghị luận. Ông là 
người bản xứ của thành Avanti, thuộc miền tây 
xứ Ấn Độ. Ông sanh ra trong gia đình Bà La 
Môn, và giữ một địa vị cố vấn tôn giáo quan 
trọng cho vị vua của thành nây. Ông được Đức 
Phật hóa độ và cho quy-y tại thành Xá Vệ, 
kinh đô của nước Cô Xa La, nơi mà nhà vua 
đã biệt phái ông tới để nghe ngóng về những 
báo cáo về Phật pháp. Sau khi trở thành đệ tử 
Phật, ông đã trở lại Avanti, và chính tại đây 
ông đã độ cho vị vua và nhiều người khác— 
One of Sakyamunis ten great (principal) 
disciples, respected as the foremost in debate. 
He was a natIve of Avanti in western India. A 
Brahman by bíth, he held a posiion as 
religlous advisor to the local king. He was 
converted at Sravasti, capital of Kosala, where 
he had been sent by the ruler of Avanti, who 
had heard reports of Sakyamuni Buddha”s 
teachmngs. After becoming Sakyamuni”s 
disciple, he returned to AvantI, where he 
converted the king and many others. 

Ma Ha Ca Diếp: Maha-Kasyapa (skt)—Một 
người thuộc dòng dõi Bà La Môn tại Ma Kiệt 
Đà, đã trở thành một trong những môn đồ lớn 
của Đức Phật, nổi tiếng về kỷ luật khổ hạnh 
và đạo đức nghiêm khắc. Nhờ những đức tánh 
ấy mà Ngài đã được tứ chúng tín nhiệm chủ trì 
kiết tập kinh điển lần đầu cũng như trọng trách 
lãnh đạo Tăng già sau khi Phật nhập diệt. Ông 
được coi như là vị tổ thứ nhất trong 28 vị tổ 
của dòng Thiền cổ Ấn Độ (Ba anh em ông Ca 
Diếp Ba đều là người trước kia tu theo ngoại 
đạo, thờ thần Lửa. Ngài Đại Ca Diếp có 500 
đệ tử, hai người em mỗi vị có 250 đệ tử. Sau 
khi tín phục giáo nghĩa của Đức Phật, ba vị đã 
mang hết chúng đệ tử của mình về quy-y 


vihara near 


1273 


PhậÐ. Ông được coi như sơ tổ dòng thiển Ấn 
Độ từ câu chuyện “Truyền Tâm Ấn” về Ma 
Ha Ca Diếp mỉm cười khi Đức Phật đưa lên 
nhành kim hoa. Người ta nói Ma Ha Ca Diếp 
đắc quả A La Hán chỉ sau tám ngày theo Phật. 
Sau khi Ma Ha Ca Diếp thị tịch, ông ủy thác 
cho ngài A Nan làm chủ tịch hội đồng Tăng 
Già thời bấy giờ —Mahakasyapa—A Brahmin 
of Magadha who became a close disciple of 
the Buddha. He was renowned for his ascetic 
self-discipline and moral strictness. Thanks to 
the qualiles riph(t after the death of the 
Buddha, he was asked to reside at the First 
Council and to take over leadership of the 
Sangha. He was considered (reckoned) as the 
ñrst of 28 Great Anclent Patriarchs Indian Zen. 
He was regarded as the First Patriarch from 
the story of the “transmission” of the Mind- 
seal when the Buddha held up a golden flower 
and Maha-Kasyapa smiled. Maha-Kasyapa 1s 
said to have become an Arhat after being with 
the Buddha for eipht days. After his death he 
1s reputed to have enfrusted Ananda with 
leadership of the Order. 

Ma Ha Ca Diếp Ba: Mahakasyapa (skt)— 
See Ma Ha Ca Diếp. 

Ma Ha Ca La: Mahakala (skt)—Đại Hắc 
Thiên—The greta black deva. 

Ma Ha Câu Hy La: Mahakaushtila (skt— 
Một trong những đại đệ tử của Đức Phật —One 
of the great disciples of the Buddha. 

Ma Ha Chất Đế Tát Đỏa: Mahacittasattva 
(sk)—Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa—Bồ 
Tát—A Bodhisattva—A great-mind being. 
Ma Ha Chỉ Quán: Chỉ Quán Huyền Văn— 
Chỉ Quán Luận—Bộ sách căn bản của tông 
Thiên Thai dạy về cách an dưỡng thân để tâm 
được trong sáng. Cũng được gọi là viên đốn 
chỉ quán, nghĩa là nhờ vào sự tập trung tỉnh 
thần mà ngưng bặt vọng niệm và đạt được 
chân trí tức thì (đây là phương pháp của tông 
Thiên Thai trong Kinh Pháp Hoa). Đây là một 
trong ba bộ sách lớn của Thiên Thai do đại sư 
Thiên Thai thuyết giảng và được đệ tử của 





ngài là Chương An ghi chép lại thành bộ—The 
foundation work on T”ien-T”ai°s modified form 
of samadhi, rest of body for clearness of 
vision. It 1s also called the concentration or 
mental state, in which 1s perceived, at one and 
the same time, the unify In the diversify and 
the diversity in the unity (a method ascribed by 
Tien-T”ai to the Lotus Sutra). Ït is one of the 
three foundaton works of the Tlen-T”ai 
School; was delivered by Chih-[I to his disciple 
Chang-An who commitfed 1t to writing. 

Ma Ha Da Na Đề Bà: Mahayanadeva 
(sk)—Danh hiệu của Ngài Huyền Trang tại 
Ấn Độ——A title given to Hsuan-Tsang ¡in India. 
Ma Ha Dạ Na: Mahayana (skt—Đại Thừa, 
đối lại với Tiểu Thừa—The Great Vehicle, in 
contrast with the Lesser Vehicle. 

Ma Ha Đán Đặc: Mahatantra (dharani) 
(skÐ—Đại lực Đà La Ni giúp vượt qua ma 
chướng——Great spell power for overcoming the 
evil and cleaving to the good. 

Ma Ha Đề Bà: Mahadeva (skt). 


1) Đại Thiên: The great deva. 

2) Tên của một vị A La Hán: Name of an 
arhat. 

3) Tiền thân Đức Phật: A former incarnation 
of SakyamunI. 

4)_ Ma Hê Thủ La Thiên: Mahesvara, Siva. 


Ma Ha Kiếp Tân Na: Mahakaphina. 
Ma Ha Kiều Đàm Ni: Mahagautami (skt) 
Dì và cũng là người nuôi dưỡng Phật Thích 
Ca——Aunt and nurse of SakyamunI. 
** For more Information, please see 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 

Ma Ha La: Mahallakas (sk)—Ngu đần— 
Stupid—lgnorance. 
Ma Ha La Xa: Maharaja (skt)—Một vị vua 
tài giởi—A great or superior king. 
Ma Ha Lô Sắt Nã: Maharosana (sk)—Sân 
Hận Thiên—The angry deva. 
Ma Ha Ma Gia: Maha Maya (skt). 
I1) Đại huyễn (làm cho cả vũ trụ vật chất 

dường như hiện thực và làm cho giác quan 








1274 


nhận ra như thế)_——Great deceit or illusion, 
worldly i1llusion, the divine power of 
1lusion (whíich makes the material 
universe appear as If really existng and 
renders it recognizable by the senses). 
Hoàng Hậu Ma Ha Ma Da: Ma Ha Phu 
Nhân—Bà sống trong vương quốc cổ tên 
Câu Ly, nay thuộc vương quốc Nepal. Bà 
là trưởng nữ của vua Thiện Giác, và là vợ 
của vua Tịnh Phạn, mẹ ruột của Phật 
Thích Ca. Thái Tử Sĩ Đạt Đa sanh ra nơi 
hông phải của hoàng hậu, bảy ngày sau 
thì hoàng hậu qua đời, em gái hoàng hậu 
là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề trở thành mẹ 
nuôi của Thái Tử ——Mahamaya lived ¡in 
the ancient kinsdom of Koliya, which 1s 
now 1n Nepal. She was the wife of 
Suddhodana, and mother of Sakyamuni 
(Siddhartha). Siddhartha was born from 
her right side, and she died seven days 
later, her sister MahapraJapatI becoming 
his foster mother. 
** For more Information, please see Ma Ha 
Ba Xà Ba Đề. 
Ma Ha Mạn Đà La Hoa: Mahamandarava 
(skÙ—Một loại sen trắng lớn—A large white 
lotus. 
Ma Ha Mạn Thù Sa Hoa: Mahamanjusaka 
(sk)—Một loại hoa đỏ giống như hoa thiển 
thảo ở vùng Băng Gan—A red flower yielding 
the madder (munjeed of Bengal). 
Ma Ha Mục Chỉ: Mahamucilinda (skt)— 
Tên của một vị vua rồng—Name of a Naga- 
king. 


2) 


Mục Kiền Liên: 
Mahamaudgalyayana (sk)—Mục Kiền Liên— 
Mục Liên—La Dạ Na—Đại Mục Liên —Đại 
Mục Kiển Liên—Một trong mười môn đồ lớn 
của Phật, xuất thân từ một gia đình Bà La 
Môn. Ông gia nhập giáo đoàn cùng lúc với Xá 
Lợi Phất, một người bạn lúc thiếu thời. Ông đã 
giao kết với Xá Lợi Phất, nếu ai tìm được chân 
lý trước thì phải nói cho người kia cùng biết. 
Xá Lợi Phất tìm về với Đức Phật và bèn mang 


Mục Kiền Liên đến gặp Phật để cùng trở 
thành đệ tử Phật. Ông đã nhanh chóng nổi 
tiếng nhờ vào những năng lực thần thông. Về 
sau nầy ông bị ám hại bởi những kẻ thù ghét 
Phật giáo. Ông thường đứng bên trái Đức Phật, 
trong khi Xá Lợi Phất bên phải. Bên Trung 
Hoa người ta nói Mục Kiển Liên là hiện thân 
của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Mục Kiển Liên 
được Phật thọ ký sau nầy sẽ thành Phật hiệu là 
Tamala-patra-candana-gandha—One of the 
ten most Important (chief) disciples of the 
Sakyamuni Buddha, 
Brahmin family. He entered the Buddhist order 
at the same time with Sariputra, a friend since 
youth. He agreed with Sariputra that whoever 
ñrst found the truth would reveal it to the 
other. Sariputra found the Buddha and brought 
Maudgalyayana to him; the former ¡1s placed 
on the Buddha's right, and the latter on his left. 
He soon became famous (noted) for his 


who came from a 


supernatural (miraculous) powers or abilities. 
Later he was murdered shortly before the 
death of the Buddha by of 
Buddhism. He 1s always standing at the left of 
Sakyamumi, while Sariputra being on the right. 
In China, Mahasthamaprapta 1s said to be a 
form of Mahamaudgalyayana. The Buddha 
predicted that when Maudgalyayana 1s reborn, 
he 1s the Buddha with his tile of Tamal-patra- 
candana-gandha. 

Ma Ha Na Bát: Mahasthamaprapta (skt)— 
Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Ma Ha Na Dà: Mahanaga (skt). 


enemies 


1) Danh hiệu của Phật: A title of a Buddha. 

2) Danh hiệu của một vị A La Hán: A title of 
an arhat. 

3) Đại Long Tượng bảo hộ thế giới: The 


øreat nage, one of the elephants hat 
supports the world. 
Ma Ha Na Ma: Mahanama (skt)—Ma Ha 
Nam——Một trong năm vị tỳ kheo được Phật độ 
đầu tiên—One of the first five of sakyamuniˆs 
COnV€TfS. 


1275 


Ma Ha Nam: Mahanama (skt—Se Ma Ha 
Na Ma. 

Ma Ha Nặc Dà Na: Mahanagna (skt)—Đại 
Lộ Thân—Tên của một vị Thần khỏa thân— 
Quite-naked—Great naked powerful spIrit. 
Ma Ha Nề La: Mahanlla (skt)—See Ma Ha 
Ñi La. 
Ma Ha Nhạ Dà Na: Mahanagna (skt)—See 
Ma Ha Nặc Dà Na. 

Ma Ha Nhân Đà La: Mahendra (skt)—Ma 
Ê Nhân Đà La—See Ma Thẩn Đà. 

Ma Ha Ni La: Mahanila (skt)—Ma Ha Nê 
La—Ngọc bích màu trong xanh, được diễn tả 
như là viên ngọc lớn của Trời Đế Thích— 
Dark-blue, a sapphire, described as the large 
blue pearl of Indra, perhaps the Indranila. 

Ma Ha Sa La: Mahasara (skt—Ma Ha Bà 
La—Một thành phố cổ mà bây giờ là Masar, 
cách Patna chừng 30 dậm——An ancient city In 
cenfral India, the present Masar, about 30 
miles west of Patna. 

Ma Ha Tát: Mahasattva (sk)—See Ma Ha 
Tát Đỏa. 

Ma Ha Tát Đỏa: Mahasattva (sk)—Đại 
chúng sinh hay đại hữu tình. Những chúng sinh 
có lòng đại bi và năng lực lớn, muốn thành 
Phật để cứu độ chúng sanh—A Bodhisatva— 
Great being one with great compassion and 
energy, who wants to become a Buddha and 
brinss salvation to all living beings. 

Ma Ha Tát Đỏa Vương Tử: Mahasatva- 
kumara-raja (skt). 

I1) Thái Tử: The noble and royal prince. 

2) Phật Thích Ca: Sakyamuni Buddha. 

Ma Ha Tăng Kỳ Bộ: Mahasanghikah or 
Mahasanghanikaya (skt—Đại Chúng Bộ, một 
trong bốn tông phái của Vaibhasika, được 
thành lập sau lần kết tập kinh điển thứ nhì. 
Sau lần kết tập kinh điển thứ ba, trường phái 
nây chia làm năm tông —One of the four 
branches of the Vaibhasika, said to have been 
formed after the second synod In opposition fo 
the sthaviras, marking the first division in the 











Buddhist temple. Followers of Mahakasyapa. 
After the third synod this school split Into five 
secftsễ (Purvasalla, Avarasalla, Haimavata, 
Lokottaravadinas, PraJjnaptivadinas). 

Ma Ha Tăng Kỳ Luật: Bộ luật Ma Ha Tăng 
Kỳ (quật thiển môn) do Phật Đà Bạt Đà La và 
Pháp Hiển dịch sang Hoa ngữ thành 40 
quyển— The great canon of monastic rules, 
translated into Chinese by Buddhabhadra and 
Fa-Hslen In 40 books. 

Ma Ha Thích Đà: Maharastra (skt)—Vương 
quốc cổ về phía tây bắc của cao nguyên Đề 
Căng—The Mahratta country, 
kinsdom ¡in the north-west corner of the 


an ancient 


Deccan. 

Ma Ha Thiền Sư: Thiển sư Ma Ha—Zen 
Master Mahamaya—Thiển sư Ma Ha, thuộc 
đời thứ mười dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gốc 
người Chiêm Thành. Sư đã tính thông cả chữ 
Phạn lẫn chữ Hán. Sau sư gặp và trở thành 
một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền 
sư Pháp Thuận. Năm 1014, sư đời về núi Đại 
Vân ở Trường An chuyên tu “Tổng Trì Tam 
Muội.” Năm 1029 sư về trụ trì chùa Khai 
Thiên, nhưng đến năm 1035 sư bỏ đi du 
phương không biết về đâu —Zen master 
Mahamaya, a dharma hetr of the tenth lineage 
of the Vinitaruci Sect. He was a Champa 
monk, but good In both Sanskrit and Chinese. 
Later he met Zen Master Pháp Thuận and 
became one of the most outstanding deisciples 
of Pháp Thuận. In 1014, he moved to Mount 
Đại Vân in Trường An to focus on practicing 
“Dharani” or “Absolute Control.” In 1029 he 
went to Khai Thiên Temple and stayed there 
for six years, but in 1035 he left Khai Thiên 
and became a wandering monk. Since then his 
whereabout was unknown. 

Ma Ha Tỳ Ha La: Mahavihara (sk)—Một 
tự viện gần cố đô Anuradhapura của Tích Lan, 
nơi ngài Pháp Hiển đã tìm thấy 3.000 tăng ni 
vào khoảng năm 400 sau Tây Lịch—A 
monastery near Anuradhapura, ceylon, where 


1276 


Fa-Hsien found 3,000 inmates in about 400 

AD. 

Ma Ha Tỳ Ha La Trụ Bộ: 

Mahaviharavasinah (skt—Một hệ phái thuộc 

Mahasthavira, chống lại hệ thống Đại Thừa— 

A subdivision of Mahasthavira school, which 

combated the Mahayana system. 

Ma Ha Tỳ Lô Giá Na: Mahavairocana 

(skÐ—See Đại Nhựt Như Lai and Vairocana. 

Ma Hầu La: Ma Hầu Lặc—Ma Hô. 

1) Muhurta (skt)—Một giây lá—A moment. 

2) Mahoraga (skÙ—See Mahoraga 1n 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Ma Hầu La Dà: Mahoraga (sk)—Ma Hưu 

Lặc—See Mahoraga SanskrIVPali- 

Vietnamese Section. 

Ma Hầu Lặc: Mahoraga (sk)—See Ma Hầu 

La. 

Ma Hệ Nhân Đà La: Mahendra (skt)—See 

Ma Thẩn Đà. 

Ma Hê Thủ La Thiên: Mahesvara (skt— 

Đại Tự Tại Thiên —The great sovereign ruler 

or deva. 

Ma Hê Thủ La Thiên Vương: Mahesvara- 

raja (skt)—Đại Tự Tại Thiên Vương—Vua của 

chư đại tự tại thiên, chúa tỂ đại thiên, vị có 
tám tay ba mắt, cỡi bò trắng. Theo ngài Huyền 

Trang thì người ta thờ vị nầy tại Panjab—King 

of devas, lord of one great chiliocosm, a delty 

with eight arms, three eyes, riding on a white 
bull. Hsuan-Tsang says specially worshipped 
1n the PanJab. 

Ma Hệ Xa Sa Ca: Mahisasakah (skt)—See 

Ma Ê Xa Sa Ca. 

Ma Hệ: Sce Ma Phược. 

Ma Hô: See Ma Hầu La. 

Ma Hộ Lạc Ca: Mahoraga (sk)—Ma Hô 

Lạc Già—Hưu Lặc—Ma Hầu La Dà. 

1) Một loại đại mãng thần (mình người đầu 
rắn): Described as large bellied; a class of 
demons shaped like the boa (human body 
and snake-liked head). 


1n 








2) Một vị tôn ở Thai Tạng Giới, cũng là 
quyến thuộc của Đức Thích Ca Như Lai: 
An honoured one in the Garbhadhatu, also 
a SpIrit in the retinue of SakyamunI. 

Ma Hưu Lặc: Ma Hầu La Dà—See 
Mahoraga SanskriV/Pali-Vietnamese 
Section. 

Ma Kiệt: Ma Khư La—Hải quá—A sea 
monster—See Ma Kiệt La. 

Ma Kiệt Đà: Magadha (skt & p)—Ma Ha 


1n 








Đà—Ma Kiệt Đề—Ma Già Đà—Một trong 
mười sáu vương quốc cổ ở Ân Độ trong thời 


Phật còn tại thế, nằm về phía Đông Bắc Ấn, 
trong đó có Bồ Đề Đạo Tràng, một trung tâm 
Phật giáo thời cổ, nơi có nhiều tịnh xá gọi là 
Bahar. Thời Đức Phật còn tại thế, Ma Kiệt Đà 
là một vương quốc hùng cường, dưới quyền cai 
trị của vua Tần Bà Sa La (khoảng từ năm 543- 
493 trước Tây Lịch), có kinh đô trong thành 
Vương Xá. Sau đó Ma Kiệt Đà dưới quyển 
của vua A Xà Thế. Vua A Dục cũng đã từng 
ngự trị xứ nầy vào khoảng thế kỷ thứ ba trước 
Tây Lịch. Nước Ma Kiệt Đà xưa kia nay thuộc 
các quận Patna và Gaya, tiểu bang Bihar, 
miễn đông bắc Ấn Độ. Thành Vương Xá, núi 
Linh Thứu, và Trúc Lâm Tịnh xá đều nằm 
trong xứ Ma Kiệt Đà —One of the sixteen 
major kingdoms of anclent India during the 
Buddhaˆs time (northeast India). Nalanda and 
Buddha Gaya lay withn this kingdom, the 
headquarters of anclent Buddhism, covered 
with viharas 
Magadha was the most powerful kingdom, 
ruled by the king Bimbisara (543-493 B.C.) 
with 1ts capital in Rajagaha. Later, Magadha 
was ruled by Ajatasatru (son of Bimbisara). 
King Asoka of Maurya dynasty also ruled this 
kingdom 1n the third century B.C. The old 
country of Magadha is now the modern Patna 
and Gaya districts of Bihar state 1n the 
northeast India. Rajagriha, Vulture Peak and 
the Bamboo Grove Monastery were located 
here. 

** For more Information, please see Magadha 


and therefore called Bahar. 


1277 


1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Ma Kiệt La: Makara (sk)—Ma Già La— 
Một loài hải quái, hoặc trong lốt cá voi, hoặc 
trong lốt rùa—A sea monster, either ¡in the 
form of a great fish, a whale, or a great turtle. 
Ma La: 


l)  Mala (skQ —Tràng Hoa—A wreath—A 
garland—A chaplet—Head-dress. 
2) Makara (skt)—See Ma Kiệt La. 


Ma La Ca Đà: See Mạt La Kiết Đa. 

Ma La Da: Đổi Ma La Da nổi tiếng với 

những cây đàn hương —Malaya, the Malabar 

hilIs, noted for their sandalwood. 

Ma La Dà: Marakata (skt)—Ngọc bích —The 

emerald. 

Ma La Đề: Malayadesa (skt)—Ma La Da Đề 

Số—Ma Ly—-Nước Mã Lai Á—Malaya 

COUTry. 

Ma La Vũ: Malaya (skt) Hương thơm của 

loài cây bạch đàn thuộc vùng núi Ma La Vũ ở 

Malabar—A kind of incense from the Malaya 

mountains in Malabar. 

Ma Lạp Bà: Malava (sk)—Một vương quốc 

cổ ở Trung Ấn Độ, bây giờ là Gujara—An 

anclent state In Central India, in the present 

Gularat. 

Ma Lợi: Mallika (skt). 

1) Một loại hoa có mùi thơm như hoa lài: A 

fragrant flower varlously described as 

Jasmine, aloes, musk. 

Tên của vị hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc 

(Mạt Lợi Phu Nhân): Name of the wIfe of 

king PrasenaJIt. 

Ma Lợi Chỉ: Marici (skt)—Mạt Lợi Chi. 

I1) Lấy hình tướng của Thiên nữ để đặt tên. 
Thiên nữ nầy thường bay đi trước mặt trời, 
là vị thiên thần có tự tại thông lực. Nếu 
niệm tên vị thần nầy thì sẽ la xa được 
mọi tai ách. Đó là vị thần thủ hộ mà Mật 
Giáo truyền tụng. Theo huyền thoại Bà La 
Môn, đây là vị thần do nhân cách hóa ánh 
sáng, là con cháu của Phạm Thiên, là cha 
mẹ của Mặt trời (nội thần của vua Trời 


2) 


Đế Thích). Trong số những Phật tử Trung 
Quốc, Ma Lợi Chi là biểu trưng của một 
người nữ tám tay, hai tay đưa cao với hai 
dấu hiệu mặt trời và mặt trăng, vị nầy 
được người ta tôn sùng như là vị Thần Ánh 
Sáng và Thần Bảo Quốc, che chở dân 
chúng khỏi những tai ách binh đao. Bà 
cũng còn được dân Trung Quốc gọi là 
Thiên Hậu —A goddess Iindependent and 
SOvereiøn, protectress against all violence 
and peril. In Brahmanic mytholosy, the 
personficalion of lipht, offspring of 
Brahma, parent of Surya. Among Chinese 
Buddhists Maritchi is represented as a 
female with eight arms, two of which are 
holding aloft emblems of sun and moon, 
and worshipped as goddess of light and as 
the guardian of all nations, whom she 
protects from the fury of war. She 1s 
addressed by the Chinese people as 
Queen of Heaven. 

Tia sáng mặt trời (không thể trông thấy và 
cũng không thể thủ đắc được)—Rays of 
light, the sun”s rays, said to go before the 
Sun. 

3) Bóng ma: A mirage. 

4) Vòng hoa hay chuỗi hoa: A wreath. 

Ma Ma: Mama (skt—Cái của tô —My— 
Mine, genitive case of the first personal 
pronoun. 

Ma Ma Kê: Mamaki (skt—Cồn gọi là Ma 
Mạc Tích, Mang Mang Kê, Mang Mãng Kê, 
Mang Mãng Kế—Kim Cương mẫu hay mẹ của 
kim cương, là một vị tôn trong Kim Cương Thủ 
Viện. Trí tuệ của các vị Kim Cương đều nảy 
sinh từ đây —The Vajra mother, mother of the 
vajra or of wisdom ïn all the vajra group. 

Ma Men: Ma chướng lúc say rượu —The 
demon of drunkenness. 

Ma Ngoại Đạo: Externalist dềemons (evils). 
MaNa Bà: Manatta (skt)—See Ma Na Đồa. 
Ma Na Đổa: Manatta (sk)——Ma Na Bà. 


2) 


1278 


1) Duyệt ý hay làm vui. Tỳ kheo phạm tội 
Tăng Tàn, thực hành sám hối, nhờ đó mà 
tẩy được tội lỗi, nên tự mình vui và làm 
cho chúng Tăng được vui theo——]oy to the 
penitent and his felow monks caused by 
confession and absolution. 

Một hình phạt trong Tăng chúng: Penance 
or punishment for offences Involving 
reprimand. 

Ma Na Kỳ: Manasa or Manasvati (skt). 

I1) Hồ trên rặng Hy Mã Lạp Sơn, một trong 
bốn hồ được thành hình từ khi biển rơi 
xuống từ trời trên đỉnh Tu Di—A lake in 
the Himalaya, one of the four lakes 
formed when the ocean fell from heaven 
upon Mount Meru. 

Tên của một loài rồng bảo hộ hồ Ma Na 
Kỳ: The dragon who ¡1s the tutelary deIty 
of this lake. 

Ma Na Tô Tất Đế: Manasa or Manasvati 
(skÙ—See Ma Na Kỳ. 

Ma Nạp: Manavaka (skÐ. 

l) Ma Nạp Bà —Ma Nạp Bà Ca—Ma Nạp 
Bà Phược Ca—Ma La Ma Na 
(naramana)—Một người trẻ Bà La Môn 
hay một thiếu niên—A_ Brahman youth— 
A youth—A man. 

Tên của một loại áo cà sa cho Tăng Ni: 
Name of a robe for monks and nuns. 

Ma Nạp Tiên: Đức Phật Thích Ca Như Lai 
trong tiền kiếp khi còn đang ở địa vị cõi 
ngườiI—Sakyamunli In a previIous Incarnation. 
Ma Nhẫn: Nhẫn hạnh của ma đạo, như người 
bị ma sai khiến hay vì sợ người khác mà tu 
nhẫn nhục —Mara-servitude, the condition of 
those who obey mara. 

Ma Ni: Cintamani (skt—Ngọc Ma Ni—Ngọc 
Như Ý có khả năng làm ra bất cứ thứ gì mình 
muốn. Ngọc nầy tiêu biểu cho sự vĩ đại và 
công đức của Phật và Kinh Phật—Wish- 
fulflling gem—A JjJewel (bright 
pearl) said to possess the power of producing 
symbolizes the 


2) 


2) 


2) 





luminous 


whatever one desires. lt 


øreatness and virtue of the Buddha and the 
Buddhist scriptures (his doctrines). 
Ma Ni Bạt Đà La: Manibhadra (skt). 
l) Một trong tám vị tướng trong Thai Tạng 
Giới: One of the eigh( generals 1n 
Garbhadhatu. 
Vua Dạ Xoa: Vị bảo hộ khách lữ hành và 
thương nhân—A king of Yakshas, the 
tutelary deity of travellers and merchanfs. 
Ma Ni Kiện Đại Long Vương: 
Maniskandhanaga (skÐ—VỊ long vương trong 
tay ai là ngọc hộ mệnh cho người ấy—The 
naga king in whose hand is the talismanic 
pearl. 
Ma Nô: Manusya (skt)—See Ma Nô Sa. 
Ma Nô La: Manorhita or Manorhata (skt)— 
Một vị hoàng tử Ấn Độ trở thành đệ tử của 
ngài Thế Thân và kế vị ngài để trở thành Tổ 
thứ 22 của Thiền Tông Ấn Độ. Ông là tác giả 
của bộ Tỳ Bà Sa Luận. Ông làm việc và tịch ở 
miễn đông Ấn vào khoảng năm 165 sau Tây 
Lịch —An Indian prince who became disciple 
and successor to Vasubandhu as 22" patriarch. 
Author of the Vibhasa-Sastra. He laboured In 
Western India and Ferghana where he died In 
165 AD. 
Ma Nô Mạt Da: Manomaya (skt)—Ma Nô— 
Ma Nô Ma. 
l) Ý: Consising of 
SprritualL—Mental. 


2) 


SpII( or mind— 


2) Ý sinh thân: Mind produced body. 
3) Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên có 


thân thể do ý mình hóa sinh ra nên gọi là 
Ma Nô Ma: Buddhas, Bodhisattvas and 
devas can use their minds to produce theIr 
bodies, or forms at will (any appearance 
produced at wIll). 
Ma Nô Sa: Manusya or Manusa (skt)— 
Người —Man—Any rational being. 
Ma Nô Thị Nhược: Manojna (skt—Vừa ý— 
Attractive—At wIll—Agreeable to the mind. 


1279 


Ma Nữ: Con gái thiên ma chuyên dụ dỗ và 
phá hại con người (nam giới) —The daughters 
of mara who tempt men to their ruin. 

Ma Nữ Ma Đăng Già: Matanga—Người đã 

dụ dỗ Ngài A Nan vào nhà—The one who 

lured Ananda Iinto her home. 

Ma Oán: Ma quân, kẻ thù của Đức Phật — 

Mara enmity, the enemy of Buddha. 

Ma Phạm: Mara and Brahma. 

1) Ma vương, chủ cõi trời dục giới thứ sáu: 

Mara, lord of the sixth desire-heaven. 

Ma phạm, chủ cõi trời sắc giới: Brahma, 

lord of the heavens of form. 

Ma Phược: Hệ phược hay sự trói buộc của 

thiên ma——Mara-bonds (attachments). 

Ma Quái: Ghost—Devil. 

Ma Quang: Ánh sáng huyễn ảo của ma 

quân—Maraˆs delusive lipht. 

Ma Quân: Quân ma, quân binh ma ác—The 

army of mara. 

Ma Quỷ: Ghosts and devils. 

Ma Ra: See Ma. 

Ma Sa: Mamsa (skt)—Thịt—Flesh. 

Ma Sự: 

1) Việc ma: Demonic actions. 

2) Việc làm của ác ma, gây chướng ngại cho 
đạo Phật: Mara-deeds, especially 
hindering Buddha-truth. 

Ma Tẩy: Masa (skÐ——Một tháng—A month. 

Ma Thẩn Đà: Mahindra (sk)—Mahinda 

(p)—Con trai của vua A Dục, có tội với nhà 

vua nhưng về sau tu chứng quả A La hán, 

người ta nói ông nổi tiếng như là vị sáng lập 
nên Phật Giáo ở Tích Lan, khoảng 200 năm 
sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Theo Tích 

Lan Đại Thống Sử, vua A Dục muốn phát triển 

Phật Giáo thành một tôn giáo của thế giới nên 

ngài đã phái con trai của Ngài là Ma Thẩn Đà 

làm trưởng đoàn Truyền Giáo Tích Lan vào 
khoảng năm 250 trước Tây Lịch. Ma Thẩn Đà 
đã độ cho vua Tissa, và được nhà vua cấp cho 
một khoảng đất để xây ngôi “Đại Tịnh Xá. 


2) 





1n 


Một nhánh cây Bồ Đề tại Bồ Để Đạo Tràng 
cũng được mang sang trồng ở Tích Lan, đến 
nay hãy còn xanh tươi. Trong một thời gian 
ngắn, các giáo đoàn được thành lập. Hiện nay 
Tích Lan là địa cứ của Phật Giáo Nguyên 
Thủy—Son of the Indian King Asoka, on 
repenting of his dissolute life, became an 
arhat, and is said to be reputed as founder of 
Buddhism in Ceylon, around 200 years after 
the Buddha's Nirvana. According to The 
Ceylon Mahavansa, King Asoka sought to 
expand Buddhism from the region around 
Magadha Into a “world” religion. As such, he 
sent his son Mahinda to Sri Lanka In hopes of 
establishing the the 
Mahinda converted the King, Devanampiya 
Tissa, and received a site on the island to build 
a monastery. This site eventually developed 
ino a Mahavihara or “Great Monastery.” A 
branch of the Bodhi Tree was brought from 
Bodhgaya and planted in Sri Lanka as well, 
and It 1s stilI living well at this time. In a short 
time, a valid ordination lineage for monks was 
established, and the religion began to grow on 
the island, remaining today as a stronghold of 
Theravada Buddhism. 
Ma Thâu: Madhu (skt). 
l) Ngọt: Sweet. 
2) Một loại nước có chất làm say: An 
1ntoxicafing liquor. 
Ma Thâu La: Mathura or Madhura (skt)— 
Ma Độ La—Ma Đột La—Ma Đầu La—Một 
vương quốc cổ (tên hiện đại là Muttra) nằm 
bên bờ sông Jumna, một trong bảy Thánh 
thành, gọi là Khổng Tước Thành, nổi tiếng với 
những tháp trong thành—An ancient kingdom 
and city, the modern Muttra on the bank of 
Jumna; the reputed birthplace of Krsna, one of 
the seven sacred cities, called Peacock City 
(Krsna-pura) famous for 1s stupas. 
Ma Thiên: Mara-deva (skt) Thiên ma trên 
đỉnh dục giới —The god of lust, sin, and death. 
** For more Information, please see Tha Hóa 
Tự Tại Thiên. 


Dharma on 1sland. 


1280 


Ma Thiền: Mara-dhyana (skQ—Những tư 

tưởng ác độc hay loạn động khởi lên trong lúc 

thiển hay tu thiển định để hành động tà vạy 

như sai khiến quỷ thần—Evil or distracted 

thoughts arise during meditaton—Wrong and 

harmful meditation. 

Ma Thuật: Magic. 

Ma Trơi: Jack-o'ˆ-lantern. 

Ma Túy: Narcotic. 

Ma Võng: Lưới ma—The net of mara. 

Ma Vương: Mara-raja (skt)—Ma vương , chủ 

cõi trời dục giới thứ sáu, hay cõi trời Tha Hóa 

Tự Tại. Tất cả những danh từ dùng cho Ma 

vương đều tiêu biểu cho dục vọng đã quấn lấy 

chúng sanh làm cản trở cho sự khởi phát thiện 

nghiệp và tiến bộ trên đường cứu độ và đại 

giác —The king of maras, the lord of the sixth 

heaven of the desire-realm, or the Lord of the 

Paranirmita-vasavartin. All the 

“Mara-raJa” represent Satan, or Mara, the 

personificaton of evil and temper of man. 

Mara-raja also means the Evil One, the 

Temper, the God of Lmst, or Sins. All of the 

symbolze the passlons that 

overwhelmed human beimngs as well as 

everything that hinders the arising of the 

wholesome roots and progress on the path of 

salvation and enlightenment. 

** For more Information, please see Mara In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Má: 

I)_ Chửi mắng: To scold—To blame. 

2) Gò má: Cheek. 

3) Mẹ: Mother. 


terms for 


above 


Má Hồng: 
l1) Rosy cheeks. 
2) Woman. 


Má Lúm Đồng Tiền: Dimpled cheeks. 
Mà: But. 

Mà Cả: Mặc cả—To bargain. 

Mã: Mộ—Grave—Tomb. 

Mã: 


l) Con ngựa: Asva (skÐ——A horse. 

2) Mã não (một trong thất bảo): Agate, one 
Of the seven treasures. 

3) Vẻ bể ngoài: Appearance. 


Mã Âm Tàng: Nam căn dấu kín trong bụng 
chỉ khi nào tiểu tiện mới xuất hiện, một trong 
32 tướng tốt của Đức Phật—A retractable 
pems, e.ø. that of a horse, one of the thirty-two 
siens of a Buddha. 

Mã Đầu: Đâu ngựa—Horse-head. 

Mã Đầu Đại Sĩ: Hayagriva (sk)—See Mã 
Đầu Quan Âm. 

Mã Đầu La Sát: Loại quỷ La Sát mình 
người đầu ngựa, cai ngục nơi Diêm La—The 
horse-head raksasa in Hades. 

Mã Đầu Minh Vương: Hayagriva (sk)— 
The horse-head Dharmapala—See Mã Đầu 
Quan Âm. 

Mã Đầu Quan Âm: Hayagriva (skÐ—Còn 
gọi là Mã Đầu Đại Sĩ hay Mã Đầu La Sát, 
tiếng Phạn âm là Hà Da Yết Lợi Bà, là một vị 
tôn nơi Quan Âm Viện trong Thai Tạng giới, 
tức vị Sư Tử Vô Úy Quan Âm, có đầu và cổ 
ngựa, có hình dáng rất uy nghi khiến cho ma 
quân phải chịu thần phục—The horse-neck or 
horse-head Kuan-Yin In awe-Inspiring attitude 
towards evIil spIrIts. 

Mã Mạch: Lúa mạch làm thức ăn cho ngựa. 
Vào một mùa hè, Đức Phật nhận lời của một 
vị vua Bà La Môn là A Kỳ Đạt cùng 500 vị Tỳ 
Kheo đến để an cư trong nước của vị vua nầy. 
Trong ba tháng đó nhà vua chỉ cho Phật và 
Tăng đoàn ăn lúa mạch của ngựa. Đây là một 
trong 10 khổ nạn của Đức Phật —Horse-grain, 
Buddha”s food when he spent three months 
with the Brahmin ruler Agnidatta with 500 
monks, one of his ten sufferings. 

Mã Minh Bồ Tát See Asvaghosa ¡in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Mã Minh Đại ŠI See Asvaghosa 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Mã Minh Tỳ Kheo: $e Asvaghosa ¡in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 


in 


1281 


Mã Não: Carnelian. 

Mã Nhĩ Sơn: Asvakarna (skÙ—Tiếng Phạn 
âm là Ngạch Thấp Phược Yết Nô, tức núi Cửu 
Sơn, dáng núi hình như tai ngựa, một trong bẩy 
vòng núi bao quanh núi Tu-Di—One of the 
seven concentric rings around Mount Meru. 
Mã Thắng: Asvajit (sk)—Còn gọi là Mã Sư, 
âm tiếng Phạn là Ngạch Tỳ, một trong năm vị 
đệ tử đầu tiên của Đức Phật (ngài Mã Thắng 
có phong thái đoan chính uy nghi, như người 
thây hướng dẫn cho mọi người. Ngài Xá Lợi 
Phất lúc bị mất thầy dạy đang đi thất thểu 
ngoài đường thì gặp được ông Mã Thắng với 
vẻ uy nghi, bèn đến gần hỏi đạo. Một lần khi 
Tăng đoàn đang đi vào thành khất thực, một vị 
trưởng lão nhìn thấy ngài Mã Thắng, liền sanh 
lòng hoan hỷ, bèn phát tâm dựng 60 phòng ở 
cho Tăng đoàn)—Horse-breaker or Horse- 
master. The name of several persons, including 
one of the first five discIples. 

Mã Tổ: Mã Tổ Đạo Nhất—§ee Ma-Tsu in 
English-Vietnamese Section. 

Mã Tự: Asvamedha (skt—Phép tu ngoại đạo 
lấy ngựa làm vật hiến tế vì muốn cầu xin lên 
cõi trời hay những mục đích đặc biệt khác (vì 
muốn cầu xin ở cõi trời, nên dùng phép mã tự . 
Chọn lấy một con ngựa bạch, thả ra 100 ngày, 
hoặc ba năm, rồi tìm theo vết chân của nó mà 
rắc vàng vào, để bố thí cho mọi người. Sau đó 
bắt lấy con ngựa và giết đi. Phái nầy tin rằng 
con ngựa sau khi bị giết cũng được sanh lên 
cõi trời)—The horse sacrifice, either as an 
annual oblaton to Heaven, or for specIfic 
pUTpOSe€s. 

Mã Uyển: Vườn ngựa—The horse park—See 
Bạch Mã Tự. 

Mạ: Lăng nhục hay chửi bới—To curse—To 
scold. 

Mạc: 

1) Đừng: Notto—Do not—No. 

2) Màng: A membrane. 





Mạc Bang: Đưa hai tay lên khỏi đầu tổ ý quy 
phục (đầu hàng)—To raise the hands to the 
head in making obeisance. 

Mạc Già: Magha (skÐ). 

1) Của cải: Wealth. 


2) Cúng dường: Donation. 
3) Thất tinh: Chòm thất tính hay chòm sao 


bảy cái—Seven sfars. 
Mạc Ha: 
1) Lớn: Maha (skt)—Great. 


2) Dòng sông Mahanada trong xứ Ma Kiệt 
Đà, chảy vào vịnh Cambay: Mahanada, a 
small river in Magadha, flowing Into the 
gulf of Cambay. 

Mạc Ha Tăng Kỳ Ni Già Da: 

Mahasanghika-nikaya (skÐ—See 


Mahasanghika Sanskri/Pali-Vietnamese 


Section. 


1n 


Mạc Tác: Đừng làm —Not committing. 

Mai: Cây mận—The plum. 

Mai Danh: Mai danh ẩn tích hay lui về sống 
dấu tên ẩn mặt—To conceal one's name——To 
live In retirement. 

Mai Đát Lê: Maitreya (sk—See Mai Đát 
Lợi Da. 

Mai Đát Lợi: Maitreya (sk)—See Mai Đát 
Lợi Da. 

Mai Đát Lợi Da: Maitreya (skt)—Còn gọi là 
Mai Đát Lê hay Mai Đát Lợi, dịch là Từ Thị, 
là vị Phật Hạ Sanh sau Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ñi—Benevolent—Friendly—The 
expected Buddhist Messiah—See Maitreya In 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Mai Kia: In the future. 

Mai Một: Để cho mất đi tài năng—To lose 
one”s talent—To wrap up one”s talent 1m a 
napkm. 

Mai Sau: Later. 

Mai Táng: To bury. 

Mai Tàng: To hide ¡in the ground. 

Mái: 

1) Mái nhà: RooF. 





1282 


2) Con mái (gà): Female (hen). 

Mài: To sharpen. 

Mài Miệt: To be absorbed in—To give 
oneself up to something—To devote oneself 
to. 

Mái Miết: To become absorbed—See Mài 
miệt. 

Mãi: 

1) Mãi mãi: Continually. 

2) Mua: To purchase——To buy 

Mãi Danh: Mua danh——To purchase honour. 
Mãi Học: To devote oneself to study. 

Mãi Lâm: Vikritavana (skt)—Tự viện cách 
kinh thành của Kashmere chừng 200 dậm về 
phía tây bắc—A monastery about 200 miles 
northwest of the capital of Kashmere. 





Mãi Mãi: Forever—Ever-lasting. 

Mãi Nghĩ: To be lost in thought. 

Mãi Nhìn: To let one's glance rest on 

something. 

Mãi Tu: To devote oneself to cultivate. 

Man: 

I1) Vòng hoa đội đầu: A chaplet—A head- 
dress—A coiffure. 

2) Chuỗi ngọc: Jade necklace. 

3) Hoa Mạt Lợi (hoa làn): Jasmine. 

Man Mác: 

l) Vague. 

2) Immense—Very large——Vast. 

Man Trá: Fraudulent. 

Màn: Curtain. 

Màn Che: Protective screen. 

Màn Đen: Black curtain. 

Màn Khối: Black screen (curtain). 

Màn Sưởng: Curtain (veil) of mist. 

Mãn: Purna (skt—Hoàn tất hay chấm dứt — 

To expIre—To come to an end. 

Mãn Cuộc: the end of an affair. 

Mãn Đát La: See Mạn Đà 

'Vietnamese-English Section. 








La In 


Mãn Đời: To the end of one”s life—During 

one”s lifetime. 

Mãn Đồ: Manda (sk)—Kim Cang Tòa—The 

diamond throne. 

Mãn Giác: Thiền Sư Mãn Giác (1052- 

1096)—Zen Master Mãn Giác—Thiển sư nổi 

tiếng Việt Nam, quê ở Thăng Long, Hà Nội, 

Bắc Việt. Ngài là đệ tử của Thiền sư Quảng 

Trí và là Pháp tử đời thứ tám dòng Thiển Vô 

Ngôn Thông. Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa 

tại Thăng Long. Ngài thị tịch năm 1096, vào 

tuổi 45—A Famous Vietnamese Zen master 
from Thăng Long, Hanol, North Vietnam. He 
was a disciple of Quảng Trí. He became the 

Dharma heir of the eighth generation of the 

Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He spent most of his 

lie to expand Buddhism ¡in Thăng Long. He 

passed away In 1096, at the age of 45. 

Mãn Hạn: At the end of tine allowed—To 

come fo an end. 

Mãn Kiếp: During one's lifetime. 

Mãn Kỳ: Thời hạn đã hoàn tất—The time 

fulfñilled. 

Mãn Nghiệp: See Mãn Quả. 

Mãn Nguyện: Contented—Satisfied. 

Mãn Nguyệt Quang Minh Phật: Perfect 

Moon L¡ght Buddha. 

lI) Mãn nguyệt quang minh có nghĩa là ánh 
sáng của đêm trăng rằm. Ánh sáng đó vừa 
thanh tịnh vừa an lạc, có công năng chữa 
lành sự loạn động của thân tâm. Ban ngày 
thân tâm chúng ta bị ánh mặt trời thiêu 
đốt, nhưng dưới ánh trăng huyền diệu ban 
đêm, chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ 
chịu. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh 
cũng như chư Phật đều có cùng một thứ 
ảnh hưởng như vậy đối với chúng sanh 
mọi loài: Perfect Moon Lipht means the 
light of full moon. Such a light 1s pure, 
peaceful, and able to heal mind and body. 
During the day under the sun”s fury, our 
mind and body burn, but under the softness 
of the moonlight, we feel at ease and 





1283 


relax. Thus, similarly this Buddha and all 
Buddhas have the same affect on all 
sentient beings. 

Về phía Đông của thế giới Ta Bà có cõi 
Phật tên là Bất Động, trong nước đó có 
Phật tên là Mãn Nguyệt Quang Minh làm 
giáo chủ—To the East of the Saha World, 
there ¡is a Budhaland called Unditurbed, in 
that world there Is a Buddha named 
“Perfect Moon Light' ruling over It. 

Mãn Nguyệt Tôn: Danh hiệu khác để gọi 
Đức Phật-The ful-moon honourd  one, 
Buddha. 

Mãn Phần: To pass away—To die. 

Mãn Phần Giới: Tên khác của cụ túc giới, 
để so sánh với người tại gia hay Sa Di chỉ thọ 
ngũ hay bát giớ—The whole of the 
commandments, I.e. a full-ordained monk as 
compared with lay people or a sramanera, who 
ony receve ciher five or eipht 
commandments. 

Mãn Quả: Còn gọi là Biệt Báo Nghiệp, Mãn 
Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. Nghiệp dựa 
vào nhau để đưa đến những chỉ tiết của cái 
quả trong kiếp tái sanh, như lục căn thiếu đủ, 
thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài 
ngắn, vân vân, để phân biệt với “dẫn nghiệp” 
hay tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo thành quả 
báo, khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi 
nào, như trời, người, hay thú, vân vân (dẫn 
nghiệp được ví như người thợ vẽ, trước vẽ tổng 
thể trời, người hay súc sanh; mãn nghiệp được 
ví như là sự hoàn tất bức họa, phải tô điểm các 
nét đẹp xấu)—The fruit or karma, which fills 
the detals of any Incarnation, 
distinguished from the Integral or direction of 
karma which determines the type of that 
1ncarnation, 1.e. deva, man, or animal, etc. 
Mãn Tang: The end of mourning. 


2) 


out aS 


Mãn Thành: Fully complete, or perfect. 
Mãn Thù Thi Lợi: Manjusri (skt—See Văn 
Thù Sư Lợi in Vietnamse-English Section, and 
Manjusri in SanskriU/Pali-Vietnamese Section. 


Mãn Tọa: 

I1) Một chúng hội đủ đầy (khi thọ giới đàn 
phải có tam sư thất chứng)—A complete, 
or full assembly. 

Ngày cuối cùng của chúng hội (an cư kiết 
hạ): The last day of a general assembly. 


2) 


Mãn Túc: Full—Satisfied—Contented-- 
Completed. 

Mãn Ý: See Mãn túc. 

Mạn: 

(A)Ngha của Mạn—-The meaninss of 


Arrogance or Haughtiness: 

Kiêu mạn: Mana (skt—Cậy tài mình cao 
hơn mà khinh miệt người khác —Proud—— 
Pride—Arrogance——Self-concelt— 
Looking down on others—Superliclous—— 
Mạn là tự nâng cao mình lên, dương 
dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át 
người trên, chà đạp người dưới, không học 
hỏi, không lắng nghe lời khuyên hay lời 
giải thích, hậu quả là họ phạm phải nhiều 
lỗi lầm đáng tiếc—Haughty people are 
self-agsrandized and boasting. They tend 
to bully their superiors and trample the 
inferior. They refuse to learn any more or 
listen to advice or explanatlons; and as a 
result commit regretable errors. 

Tràn Overflowing——Boundless— 
Prolonged——Extended—Widespread. 
Phân loại Mạn-Categories of Arrogances: 
Thất Mạn: Seven arrogances—See Thất 
Mạn. 

Cửu Mạn: Nine arrogances—See Cửu 
Mạn. 

Mạn Cúng: Cúng dường bông Mạn Đà La 
hay Viên Hoa lên chư Phật —-Offerings of 
mandarava flowers. 

Mạn Cử: Tỏ ra kiêu mạn—To hold oneself 
arrogantly. 

Mạn Đà La: Mandala (sk)—Vòng tròn diễn 
tả môi trường hoạt động của chư Phật trong 
Mật Giáo—A riual or magic cirele—A 
diarperam used 1n invocations, medifation and 


Ù 





2) lan: 


(B) 
5 


2) 


1284 


temple sevices—See Mandala in English- 

Vietnamese Section. 

Mạn Đà La Hoa: Madarava flowers. 

Mạn Đà La Vương: Chữ “A” trong trường 

phái Mật tông được xem như là Mạn Đà La 

Vương—The word “A” 1s sfyled the great 

Mandala-king. 

Mạn Đát La: Còn gọi là Mãn Đát La hay 

Mạn Đặc La, dịch là chân ngôn, thần chú hay 

lời nói bí mật của chư Phật —Also used for 

mantra, Incantation, spells, magical 
formula, muttered sound, or secret words of 

Buddhas. 

Mạn Đồ La Giáo: Tên khác của tông Chân 

Ngôn—Mandala doctrine, mantra teaching, 

magic, yoga, the true word or Shingon sect 

Mạn Hoặc: Delusion of pride. 

Mạn Kết: Mạn kết, một trong cửu kết trói cột 

con người trong sanh tử— The bondage of 

pride, one of the nine bonds that bind men to 
mortalIty. 

*# For more information, please see Cửu Kết. 

Mạn Kiến: Một trong mười loại tà kiến, lòng 

kiêu mạn, đối với việc gì cũng cho là mình hơn 

người regarding oneself as 

Superior, one of the ten wrong views. 

** For more Information, please see Thập Tà 
Kiến in Vietnamese-English Section. 

Mạn Nhụ: Tên khác của Ngài Văn Thù Sư 

Lợi Bồ Tát —Another name for Manjusri—See 

Manjusri in Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Mạn Quá: Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình 

hơn hẳn người hơn mình —Regarding oneself 

4S SUD€TIOT fO SUD€TIOT. 

** Eor more information, please see Thất Mạn 
and Cửu Mạn in Vietnamese-English 
Secftion. 

Mạn Sơn: Ví lòng kiêu ngạo như núi cao— 

To compare the pride with a lofty mountain. 

Mạn Sử: Mạn Sứ_— Thập mạn sứ có thể sai 

khiến hay ảnh hưởng thân tâm con người, bao 

gồm cả ngũ độn sử và ngũ lợi sử— The 
messenger, or lictor of pride. Ten messengers 


an 


kém——Pride, 


that affect the mind, including five envoys of 

stupidity and five wholesome deeds. 

** For more Information, please see Ngũ Độn 
Sử, and Ngũ Lợi Sử ¡in Vietnamese-English 
Section. 

Mạn Thắng Tôn: Danh hiệu của vị Phật—A 

tide ofa Buddha. 

Mạn Thù: Tên khác của Ngài Văn Thù Sư 

Lợi Bồ Tát Another name for Majusri—See 

Manjusri in Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Mạn Thù Đông Tử: Tên khác của Ngài 

Văn Thù Sư Lợi Bổ Tát Another name for 

Manjusi—See Manjusr 1n SanskriI/Pali- 

Vietnamese Section. 

Mạn Thù Sa: Manjusaka (skt)—Tên của loài 

hoa Xích Đoàn trong vùng bắc Ấn—Name of 

a type of flower In north India. 

Mạn Thù Thất Lợi: Manjusri (sk)—See 

Văn Thù Sư Lợi ¡in Vietnamese-English 

Section, and Manjusri 1n SanskrIUPali- 

Vietnamese Section. 

Mạn Tràng: Lòng ngã mạn bốc cao như cờ 

phướng treo cao trong gió—Pride as a banner 

rearing 1tself aloft. 

Mạn Tưởng: Tư tưởng kiêu mạn—Proud, or 

arrogant thoughts. 

Mang: To wear—TO carry. 

Mang Đến: To bring along. 

Mang Đi: To carry away. 

Mang Mang: Very far. 

Mang Mang Lục Đạo: Bustling about and 

absorbed In the six paths of transmigration. 

Mang Máng: Vaguely—Dimly. 

Mang Nợ: To be ¡in debt (ndebted). 

Mang Ơn: To owe a debt of gratitude to 

someone——Owing thanks. 

Mang Theo: To carry on—Nothing anyone 

did ever lost, but was carried on from life to 

life, either happiness or pain. 

Mang Tiếng: To suffer a bad reputation—To 

have a bad name. 





Mang Xuống: To carry down. 


1285 


Mang Xuống Tuyên Đài: To carry down to 
the hades. 

Màng: To take into account. 

Mảng: Piece. 

Mãng: 

l1) Con trăn: A boa—Python. 


2) Lỗ mãng—Rude—Coarse. 

3) Quỷ Ma Hầu La Già trông giống loài trăn: 
(Mahoraga (skt—A class of demon 
ressembling a python. 

Mạng: 

1) Velil. 

2) Le. 


Mạng Căn: Root of life. 

Mạng Bạc: Bad destiny. 

Mạng Chung: To pass away—To die. 

Mạng Lệnh: Command—Order. 

Mạng Một: To die. 

Mạng Sống Con Người Trong Hơi Thở: 
Human life ¡is only in one breath—Đức Phật đã 
nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong 
hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã mạng 
một và bước sang kiếp khác”—The Buddha 
taught on many occasions: “Human lIfe 1s only 
as long as one breath, for breathing out 
(exhaling) without breathing (nhaling) means 
we have already died and stepped over info a 
new lifetime. 

Mạng Sống Mong Manh, Nếu Không Tu 
Bây Giờ Sẽ Không Còn Kịp Nữa: Life ¡s 
fragile, If we don”t cultivate now, we never 
have any other opportunities. 

Mạng Vận: Externalists believe that there is 
a so-called “Destiny” or “Fate.” 

Mạng Ý:To pAy attention to—To mind. 
Manh: 

1) _ Mù —Blind. 

2)_ Miếng: Mảnh—Piece. 

Manh Bả: Mù và què, ý nói một vị thầy hôn 
ám——Blind and lame, an Ignorant teacher. 
Manh Long: Con rồng mù, xuất hiện trước 
Phật và được Phật cho biết rằng cái mù của nó 





là do bởi kiếp trước nó làm một vị tăng tội 
lỗ —The blind dragon who appealed to the 
Buddha and was told that his blindness was 
due to his having been formerly a sinning 
monk. 

Manh Minh: Sự đuôi mù và trong bóng tối, 
không thấy được đâu là chân lý—Blind and in 
darkness, Ignorant of the truth. 

Manh Mục: Blind. 

Manh Quy: Rùa mù gặp khúc gổ trôi giữa 
biển đã là khó, ví với sanh làm người và gặp 
được Phật Pháp lại càng khó hơn (ý nầy ví với 
một con rùa mù giữa biển khơi mà vớ được 
khúc gỗ nổi. Theo Kinh Tạp A Hàm, trong 
biển cả có một con rùa mù, sống lâu vô lượng 
kiếp, cả trăm năm mới trồi đầu một lần. Có 
một khúc cây, trên có một lỗ lỏng, đang trôi 
đật dờ trên mặt nước, rùa ta khi trồi lên đến 
mặt nước cũng vừa chạm vào bọng cây. Kẻ 
phàm phu lăn trôi trong biển đời sanh tử, muốn 
trở lại được thân người quả là khó hơn thế 
ấy)—It is as easy for a blind turtle to find a 
floating log as it 1s for a man to be reborn as a 
man, or to meet with a Buddha and his 
teaching (The rareness of meeting a Buddha 1s 
compared with the difficulty of a blind sea- 
turfle finding a log to float on, or a one-eyed 
tortoise finding a log with a spy-hole through 
10. 

Manh Tâm: To mean to——To intend to. 
Mánh Lới: Trick. 

Mành Mành: Blind—Curtain. 

Mảnh: See Mảng. 

Mảnh Đẻ: Slender—Thin—Slim. 

Mảnh Khánh: See Mảnh dẻ. 

Mảnh Mai: See Mảnh khẳnh. 

Mãnh: 
Determined. 


Sfrong——Flerce——Violent 





Mãnh Dũng: Dũng mãnh (mạnh mẻ và can 
trường)—Strong and courageous. 

Mãnh Hỏa: Lửa mạnh—Fierce fire. 

Mãnnh Lợi: Fierce—Sudden. 





1286 


Mạnh: Strong. 

Mạnh Bạo: Strong and brave. 

Mạnh Chân Khỏe Tay: To enjoy good 
health—To be well. 

Mạnh Giỏi: See Mạnh chân khỏe tay. 

Mạnh Khỏe: Healthy—Strong. 

Mạnh TỬ: Meng-Tzu (Mencius 372-289 
B.C.)—Người sanh ra trong gia đình khoa bảng 
tại nước Lỗ, sanh vào khoảng năm 372 trước 
Tây Lịch vào thời vua Châu Liệt Vương, và 
mất khoảng năm 289 trước Tây Lịch vào thời 
vua Châu Noản Vương. Ngài mồ côi cha từ 
nhỏ, được mẹ hiển dạy dỗ. Lớn lên theo học 
VỚI Thầy Tử Tư, được chơn truyền về Đạo Học 
của Thầy Khổng Tử. Ngài có tài hùng biện, 
thường đi du thuyết ở các nước Lương, Tê, 
Tống, vân vân để đem đạo nhân nghĩa ra cứu 
đời. Nhưng các vua thời ấy chỉ lo thôn tính lẫn 
nhau, chớ không ai chịu coi trọng điều nhân 
nghĩa, hoặc thực hành theo đạo lý của Thánh 
Hiển. Khi về già, cũng như Khổng Tử, nhận 
thấy không ai chịu thực hành những lời dạy 
của mình, ông về quê cùng các hàng môn đệ 
ghi chép lại những lời đối đáp với các vua 
cùng những lời bình thành bộ sách Mạnh Tử 
gồm bảy quyển—Meng-Tzu belonged to one 
Of the aristocratic families in the state of Lu. 
He was born In 372 B.C. during the time of 
King Chou-Lieh-Wang, and died in 289 during 
the time of King Chou-Nan-Wang. He lost his 
father during his childhood and was cared for 
and educated by a kind and devoted mother. 
'When he grew older, a teacher named Tzi-Tsu 
taught him the proper philosophical teachings 
of Confucius. He had the great ability to teach 
and often traveled abroad to other states such 
as Liang, Tsih, Tsung, efc. to use the teachings 
Of virtues and ethics to help others. However, 
al the kings of those days cared only about 
competing and battling with one another, none 
of them was concerned or had any respect for 
virtues and ethics (ripht and wrong) nor did 
they follow the teachings of past saintly 





teachers. At old age, Just as Confucius, he saw 
his teachings were not being applied, he 
returned home, together with his students to 
Write the varIous experiences he had had while 
debating with the kings of the countries he 
visited as well as lessons he had taugpht his 
students This was collected Into seven 
volumes and 1t also included his criticism of 
other philosophical teachings. The series was 
self-tiled Meng-Tzu. 

Mao: 

l) Lông mao: Hai. 

2) Lông vũ: Feather. 

3) Rơm: Thatch. 

Mao Bệnh: Bệnh hoạn——Ailment—Flaw. 
Mao Cái Đầu: 


1) Một bó cỏ rơm dùng làm nón che đầu: A 
handful of thatch to cover one”s head. 

2) Một mái tranh: A hut. 

3) Một tự viện: A monastery. 


Mao Đạo: See Mao Đầu. 

Mao Đầu: tên khác của phàm phu—A name 
for ordinary people (phàm phu, non-Buddhists, 
or the unenlightened). 

Mao Đầu Phàm Phu: An ignorant, gullible 
person. 

Mao Khổng: Lổ chơn lông—Hair-hole— 
Pore. 

Mao Thằng: A haïr rope (ed up by the 
passlons, as with an unbreakable haIr rope. 
Mạo: 

1) See Mạo Hiểm. 

2) Giả Mạo: Counterfeit. 

Mạo Địa: Bồ Đề—Bodhi. 

Mạo Địa Chất Đa: Bodhicitta (sk)—Bố Để 
Tâm——The enlightened mind 

Mạo Địa Tát Đát La: Bodhisattva (skt)— 
Bồ Tát. 

Mạo Hiểm: To venture—To adventure—To 
rIsk. 

Mạo Nhận: To assume falsely. 

Mát: Cool—Fresh. 








1287 


Mát Mẻ: See Mát. 


Mạt: 

1) Chà xát: To rub out or on. 

2) Chấm Dứt: End. 

3) Cho ngựa ăn: To feed a horse. 
4 Mạt Cưa hay Mạt Sắt: Sawdust. 
53) Ngọn: Branch. 


Mạt Đa Lợi: Bắc Sơn Bộ, một trong những 
bộ của hệ phái Tiểu Thừa—One of the 
divisions of the Sarvastivadah school. 

Mạt Đà: Madhya (skt). 


I) Chất cay độc: Intoxicating liquor— 
Intoxicating. 
2) 100.000: One hundred thousand. 


Mạt Đạt Na: Madana (skt—Túy quả—A 
fruit called the IntoxIcating fruit. 

Mạt ĐỂ: Mati kÙ)—Ma Đềể—devoton— 
Discernment—Understanding by wisdom. 

Mạt Để Bổ La: Matipura (skt—Tên của một 
vương quốc và thành phố cổ, mà vị vua vào 
khoảng năm 600 sau Tây Lịch, xuất thân từ 
dòng hạ tiện Thủ Đà La. Nơi đây là quê hương 
của nhiều nhà truyền giáo nổi tiếng. Bây giờ 
là Rohilcund, nằm giữa dòng Hằng Hà và 
Ramaganga—An ancient kingdom and city, 
the king of which in 600 A.D. belonged to the 
Sudra caste, the home of many famous prIesfs. 
The present Rohilcund (Rohilkhand) between 
the Ganges and the Ramaganga. 

Mạt Để Tăng Ha: Matisimha (skt). 


I) Sư tử của sự thông minh: The lion of 
1ntelligence. 

2) Một tôn hiệu rất danh dự: An honorific 
tite. 


Mạt Điền: Madhyantika (sk)—Còn gọi là 
Mạt Đàn Địa, Mạt Điển Đạc Ca, Mạt Điền 
Đề, Mạt Điền Địa, Mạt Điển Địa Na, Mạt 
Xiển Đề, tên của một trong hai đệ tử lớn của 
ngài A Nan Đa, người được ngài A Nan truyền 
lại giáo pháp của Phật, và nổi tiếng vì đã đến 
hoằng hóa tại vùng Kế Tân (Kashmir); người 
khác là ông Thương Na Hòa Tu, đã đến vùng 
Trung Quốc (những xứ Trung Ấn) dù được 


hiểu là Trung Hoa—One of the two chief 

disciples of Ananda, to whom he handed down 

the Buddha's doctrine. He 1s reputed to have 

been sent to convert Kashmir, the other, 

Sanakavasa, to convert Middle Lands, which is 

probably Central India, though it 1s understood 

as China. 

Mạt Điền Để Ca: Madhyantika (skt—See 

Mạt Điền. 

Mạt Đời: The nd of one's life. 

Mạt Độ Ca: Madhuka (skÙ——Một loại trái rất 

ngon—Bassia latifolia, a fine or pleasant fruit. 

Mạt Già: Marga (skÐ. 

1l) Đạo —Irack—Path—Way——The way. 

2) Đạo Đế hay đế thứ tư trong Tứ Diệu Đế: 
The fourth of the four doømas. 








3) Bát Thánh Đạo hay cửa ra đau khổ để 
bước vào niết bàn: The eight holy or 
COrrecf Ways, or øafes out of suffering Into 
nIrvana. 

4)_ Đạo là nhân giải thoát, giác ngộ Bồ Đề là 


quả: Marga ¡is described as the cause of 

liberation, bodhi as 1ts result. 
** For more Information, please see Đạo. 
Mạt Già Lê: Maskari-Gosaliputra (skt)——Mạt 
Già Lê Câu Xá Lê, một trong lục sư ngoại 
đạo. Ông ta cho rằng kiếp hiện tại không phải 
là hậu quả của những việc làm trong những 
đời quá khứ, và kinh Lăng Già nói rằng ông ta 
dạy về sự hoàn toàn hoại diệt vào cuối đời 
nây—One of the six tirthikas. He denied that 
present lot was due to deeds done In previous 
lives, and the Lankavafara sutra says he taught 
total annihilation at the end of this life. 
Mạt Già Thất La: Malyasri (sk)—Công 
chúa của vị vua cuối cùng của xứ Kosala— 
Daughter of the last king of Kosala. 
Mạt Già Thủy La: Margasiras (sk)—Tháng 
giữa tháng mười một và mười hai (từ 16” 
tháng chín đến 15” tháng mười âm lịch)—The 
month between November and December 
(from 1ó” of the 9° month to the 15” of the 
10” month lunar calendar). 


1288 


** For more Information, please see Thập Nhị 
Nguyệt. 

Mặạt Hạng: The lowest class. 

Mạt Hóa: 


l) Phật hóa thân làm nhành hay lá kè: 
Buddha transformed Into (palm) branches 
or leaves. 

2) Sự hóa thân của Phật trong hình thái kinh 


điển: The transformation of the Buddha ¡in 

the shape of the sutra. 
Mạt Hưởng: Giã trầm hương thành bột để 
rắc trên hình tượng (Phật) —Powdered incense 
f{O scatter over images (Buddhas). 
Mạt Kiếp: Last existence. 
Mặạt La: Malla (skt)—Ma La—Một từ chỉ cư 
dân vùng Câu Thi Na và Pava—A term for 
inhabitants of Kusinagara and Pava. 
Mạt La Củ Tra: Malakuta (skQ—Vương 
quốc cổ nằm về phía nam Ấn Độ, nơi trổi đậy 
của ly hệ ngoại đạo Ni Kiển Đà vào khoảng 
những năm 600 sau Tây Lịch —An anclient 
kimgdom of Southern India, the coast of 
Malabar, about 600 A.D. a noted haunt of the 
Nirgrantha sect. 
Mạt La Du: Malaya (skt)—Vương quốc nằm 
về phía đông rặng núi Malaya, bán đảo Mã 
La —The western Ghats in Deccan (the 
mountains scandal trees); the 
country that lies to the east of Malaya range, 
Malabar—The Malay peninsula. 
Mạt La Kiết Đa: Marakata (skt)—Ma La Ca 
Đà —Ngọc Bích—The emerald. 
Mạt La Sa: Malasa (skt—Một thung lũng 
nằm trên vùng thượng du Pundjab—A 
mountain valley in the upper PundJab. 
Mạt La Vương Kinh: Kinh nói về vua hành 
Mạt La. Thuở ấy có một tẳng đá lớn chắn giữa 
đường đi của quốc vương, mà không ai có thể 
đời đi được. Dân trong thành không thể di 
chuyển được. Đức Phật bèn hiện thần thông 
đời hòn đá đi (nhân đó Phật thuyết về bốn lực 
để độ cho nhân dân vùng nây)—The sutra of 
the king of Malla, whose road was blocked by 


abound ¡In 


a rock, whiích his people were unable to 

remove, but which the Buddha removed easily 

by his miraculous pOW€rs. 

** For more Information, please see Tứ Lực. 

Mạt Lật Sa Ca: Varsika (skt—See Mạt Sư 

Ca. 

Mặạt Lê: Bali (skt) Một vị vua A Tu La—An 

asura King. 

Mặạt Lợi: Mallika (sk)——Ma Lợi —Mạt La. 

1) Mạt Lợi Hoa: Bông lài Trung Quốc— 

Jasminum——The Chinese Jasmine. 

Man Hoa: Loài hoa có thể kết thành xâu 

chuỗi—Chaplet flower, as its flowers may 

be formed Into a chaplet. 

Trái cây được pha chế cúng dường trong 

các các buổi lễ: A concoction of various 

fruits mixed with water offered in worshIp. 

Mạt Lợi Phu Nhân: Phu nhân của vua Ba 

Tư Nặc nước Xá Vệ, được gọi như vậy là vì bà 

hay dệt, hay mang hoa lài, hoặc bà đến từ 

vườn là —The wife of Prasenaji, king of 

Kosala, so called because she wove or Wore 

Jasmine chaplets, or came from a jasmine 

garden. 

Mạt Lộ: 

1) To be at the end of one”s resources. 

2) Cul-de-sac. 

Mặạt Lưu: People of the low class. 

Mạt Ma: Marman (skt)— Phần trọng yếu 

(sinh tử)—Mortal spot—A vita] part. 

Mạt Na: Manah or manas (skt). 

I) Ý: The active mind or consciousness as 

the will-to-be. 

Ý Căn: Làm cho con người trở thành một 

sinh vật có trí khôn và đạo đức—The sixth 

of the Chadayatana, the mental faculty 

which constitutes man as an intelligent and 

moral being. 

Mạt Na Thức: 

1) Ý Thức——Manas Consciousness. 

2) Mạt Na hoạt động như một trạm thâu thập 
tất cả những hoạt động của sáu thức kia. 
Mạt Na chính là thức thứ bảy trong tám 


2) 


3) 





2) 


1289 


Z 


thức, có nghĩa là “Tư Lường.” Nó là Y 
thức hay những hoạt động của Ý Căn, 
nhưng tự nó cũng có nghĩa là “tâm.”— 
This acts like the collection sfation for the 
first six consciousnesses. The seventh of 
the eipht consciousnesses, which means 
thinking and measuring, or calculating. Ilt 
1s the active mind, or activity of mind, but 
1S also used for the mind I1tself. 

Mạt Nại Nam: Vandana (skt)—Sự thờ phụng 

hay tôn kính—Worship——Reverence. 

Mạt Nghệ: Lowest trade. 

Mạt Ni: Mani (skt)—Ma Ni. 


I) Viên Ngọc hay Bảo Châu: Jewel—A 
crystal—A pearl. 

2) Biểu tượng của sự thanh tịnh: A symbol of 
pUTItY. 

3) Biểu tượng của Đức Phật hay giáo pháp 
của Ngài: A symbol of the Buddha and/or 
his doctrine. 

4)_ Được dùng trong câu thần chú Úm Ma Ni 


Bát Di Hồng: Used in Om-mani-padmi- 

hum. 
Mạt Ni Giáo: Mạt Ni Hỏa Ảo Giáo— Tôn 
giáo thờ thần lửa, đầu tiên được ngài Huyền 
Trang nói đến trong nhựt ký của ngài khoảng 
từ 630 đến 640 sau Tây Lịch. Giáo đoàn Mạt 
Ni lần đầu tiên đến trung Quốc từ Đại Tần vào 
năm 694. Vào năm 732, một chiếu chỉ của 
triều đình tuyên bố là tà giáo, mạo nhận qua 
tên của Phật giáo. Tuy nhiên, Mạt Na giáo 
vẫn tiếp tục phát triển ở nhiều nơi bên Trung 
Hoa mãi cho đến cuối đời nhà Minh, đặc biệt 
ở vùng Phúc Kiến. Nhiều văn sĩ Trung Hoa 
lầm lẫn với Hỏa Tiên Giáo—The Manichean 
religion, first mentioned in Chinese literature 
by Hsuan-Tsang in his Memoirs, between 630 
and 640 A.D. The first Manichean misslonary 
from Ta-Ch'in reached China in 694. In 732, 
an Imperial edict declared the religion of Mani 
a perverse doctfrine, falsely taking the name of 
Buddhism. It continued, however, to flourish in 
parts of China, especially Fukien, even to the 


end of the Ming dynasty. Chinese writers have 
often confused 1t with Mazdeism. 
Mạt Nô Hạt Lạt Tha: Manorhia or 
Manoratha (skt)—Một thái tử Ấn Độ, con vua 
Nadai, xuất gia vào tuổi 30. Ông trở thành đệ 
tử và người nối nghiệp ngài Thiên Thân, làm 
tổ thứ 22 dòng Thiên Ấn Độ. Ông nổi tiếng vì 
là tác giả của bộ luận Tỳ Ba Sa—An Indian 
prince, son of the king of Nadal, became a 
monk at the age of 30. He became the disciple 
and successor of Vasubandhu, reputed author 
of the Vibhasa sastra and the twenty-second 
patrlarch. 
** For more Information, please see Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ (22). 
Mạt Nô Nhã Cụ Sa: Manojnaghosa (skt)— 
Một vị Tỳ Kheo Ấn Độ thời xưa—An ancient 
Indian monk. 
Mặạt Nô Sa: Manusa or Manusya (skt—Loài 
người (chúng sanh có nhân tính và trí tuệ) — 
Man——Human (man and mind or intelligence). 
Mạt Nô Thị Nhã Táp Phược La: 
Manojnasvara (skÐ. 





1l) Như Ý Âm— Nhạc Âm—Lovely sounds—— 
Music. 

2) Vua của loài Càn Thát Bà: A king of the 
Gandharvas. 

3) Những nhạc công của vua trời Đế Thích: 
Indra”s musiclans. 

Mạt Pháp: The Degenerae Age of 

Dharma—The Dharma Ending Age—The 


Decadence of the Law——The period of the end 

of Dharma. 

l) Thời mạt pháp (thời kỳ mà giáo pháp suy 
vi vì cách xa thời Phật quá lâu), thời kỳ 
cuối cùng của Phật pháp khoảng 3000 
năm sau thời Chánh Pháp. Vào cuối thời 
kỳ nầy, sẽ không còn giảng dạy Phật pháp 
nữa, có nghĩa là Phật pháp chấm dứt một 
ngày nào đó. Tuy nhiên, Phật Di Lặc hay 
Phật Cười (Hạnh Phúc) sẽ xuất hiện và 
tái tạo tất cả The fimnal period of 
teaching of Buddhism which lasted 3000 
years after the formal period. Toward the 


2) 


3) 


1290 


end of this period, there won't be any 
more teaching of Buddhism which means 
the Buddhadharma will end (vanish from 
the world) one day. However, Buddha 
Maitreya or Laugphing (Happy) Buddha 1s 
to appear to restore all things. 

Thời kỳ cuối cùng của ba thời kỳ Phật 
pháp (Chánh, Tượng, và Mạt Pháp), thời 
kỳ suy vi và bị tiêu diệt của giáo pháp. 
Trong thời gian nây, đạo đức suy đổi, 
pháp nghi tu hành hư hoại. Tà ma ngoại 
đạo lẫn lộn vào phá hư Phật pháp. Tuy có 
giáo lý, có người tu hành, nhưng không 
một ai hành trì đúng pháp, huống là tu 
chứng? Trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, 
Đức Phật đã có lời huyền ký rằng: “Trong 
thời Mạt Pháp, ức ức người tu hành, song 
không có một ai chứng đắc.”: The last of 
the three periods (The Proper Dharma 
Age, The Dharma Semblance Age, and 
The Dharma Ending Age), the age of 
degeneraton and extncion of the 
Buddha-law. In this age, the Dharma and 
precepts are sienificantly. 
Many othe religions, non-Buddhists, and 
evil spiris will enter and blend in with 
Buddhism,  destoyng the Buddha 
Dharma. Thus, the Dharma still exists and 
there are cultivators, but very few 
practiioners are able to grasp fully the 
proper Dharma or awakened to the Way, 
much less atfain enliphtenment. In the 
Great Heap Sutra, the Buddha made this 
prophecy: “In the Dharma Ending Age, in 
hundreds of thousands and hundreds of 
thousands of. cultivators, as the result, no 
one wIll attain enlightenmernt.” 

Trong Kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật cũng 
có huyền ký rằng: “Về sau, khi Pháp của 
ta sắp diệt, nơi cõi ngũ trược nầy, tà đạo 
nổi lên rất thạnh. Lúc ấy có những quyến 
thuộc của ma trá hình vào làm Sa Môn để 
phá rối đạo pháp của ta. Họ mặc y phục y 
như thế gian, ưa thích áo Cà Sa năm mầu, 


weakened 


thay vì mặc áo ba màu luốc của hàng 
Tăng sĩ. Họ ăn thịt, uống rượu, sát sanh, 
tham trước mùi vị, không có từ tâm tương 
trợ, lại còn ganh ghét lẫn nhau; sư nầy 
ghét sư kia, chùa nầy ghét chùa kia. Bấy 
ĐIỜ Các VỊ Bồ Tát, Bích Chi, La Hán vì 
bổn nguyện hộ trì Phật Pháp nên mới hiện 
thân ra làm Sa Môn hay cư sĩ, tu hành tinh 
tấn, đạo trang nghiêm, được mọi người 
kính trọng. Các bậc ấy có đức thuần hậu, 
từ ái, nhẫn nhục, ôn hòa, giúp đỡ kẻ già 
yếu cô cùng, hằng đem kinh tượng khuyên 
người thọ trì, đọc tụng, giáo hóa chúng 
sanh một cách bình đẳng, tu nhiều công 
đức, không nệ chi đến việc tổn mình lợi 
người. Khi có những vị tu hành đạo đức 
như thế, thì các Tỳ Kheo Ma kia ganh 
ghét, phỉ báng, vu cho các điều xấu, dùng 
đủ mọi cách lấn áp, xua đuổi, hạ nhục, 
vân vân, khiến cho các vị chân tu nầy 
không được ở yên. Từ đó, các ác Tỳ Kheo 
kia càng ngày càng thêm lộng hành, 
không tu đạo hạnh, bỏ chùa chiền điêu 
tàn, hư phế. Họ chỉ biết tích tụ tài sản, làm 
các nghề không hợp pháp để sanh sống, 
đốt phá rừng núi, làm tổn hại chúng sanh 
không chút từ tâm. Lúc ấy, có nhiều kẻ nô 
tỳ hạ tiện xuất gia làm Tăng N¡, họ thiếu 
đạo đức, dâm dật, tham nhiễm, nam nữ 
sống chung lẫn lộn. Phật Pháp suy vi chính 
là do bọn nầy! Lại có những kẻ trốn phép 
Vua quan, lẫn vào cửa đạo, rồi sanh tâm 
biếng nhác, không học, không tu. Đến kỳ 
bố tác tụng giới, họ chỉ lơ là, gắng gượng, 
không chịu chuyên chú lắng nghe. Nếu có 
giảng thuyết giới luật, họ lược trước bỏ 
sau, không chịu nói ra cho hết. Nếu có đọc 
tụng kinh văn, họ không rành câu chữ, 
không chịu tìm hỏi nơi bậc cao minh, tự 
mãn cầu danh, cho mình là phải. Tuy thế, 
bể ngoài họ cũng làm ra vẻ đạo đức, 
thường hay nói phô trương, để hy vọng 
được mọi người cúng dường. Các Tỳ Kheo 
Ma nầy sau khi chết sẽ bị đọa vào trong 


1291 


tam đồ ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, trải qua nhiều kiếp. Khi đển xong 
tội, họ sẽ thác sanh làm người ở nơi biên 
địa, chỗ không có ngôi Tam Bảo.”——In the 
Dharma Extinction Sutra, the Buddha 
prophesized: “In the future, when my 
Dharma 1s about to end, in this world of 
the five turbidities, false reliplons wIll 
arise to become very powerful. During 
those times, the evil”s relatives will take 
form, appearing as Bhikshus, to destroy 
the Buddha Dharma. They will eat, sleep, 
and wear ordinary clothing of lay persons, 
fond of five exotic assorted colorines worn 
on their robes, instead of the three solid 
indigo blue, brown and gold colored robes 
which Bhikshus are supposed to wear. 
They eat meat, drink alcohol, kill, lust for 
fragrances and aromas, with non-helping 
consclence. Instead, they will become 
Jealous of and hateful toward one another; 
this monk will hate or be Jealous with the 
other monk, this monastery will hate or be 
Jealous with the other monastery. At that 
time, Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, and 
Arhats who had vowed previously to 
protect and defend the Buddha-Dharma, 
wIll appear In life, taking on human form 
as Bhikshus or lay people. These saInts 
will be devoted cultivators; the1r religious 
conduct and behavior wIll be very 
honorable, earning everyone”s admiration 
and respect. They will have virfuous 
qualities such as kindness and peace, have 
no Impure thoughfs, øgreat tolerance, øgood 
will, help the old, the weak, the lonely, 
and often bring statues and sutras tO 
encourage everyone to worshiIp, read, and 
chant. They will teach sentient beings 1n a 
far and objecive manner and will 
culivate many meris and virtIous 
practices. They will be altruistic always 
practicing the concept of “self-loss for 
others” gain.` With the appearance of such 


religlous and vituous people, other 
demonic Bhikshus will develop mụuch 
hatred and Jjealousy. They wIll slander, 
make wicked and false accusations, do 
everything possible so these kind and 
virfuous people cannot live in peace. From 
that point forth, those demonic Bhikshus 
will become even more reckless and wild, 
never practicing Dharma, leaving temples 
to rot, ruined and desolate. The1r only 
Interest wIll be to buid ther private 
fortune, having 
unacceptable ¡in Buddhism, such as 
burning mounfains and forests, without a 
good conscIence, killing and hurting many 
senfient beings. In such times, there will 
be many servants taking the opporfunIfy to 
become Bhikshus and Bhikshums; they 
will be neither religIous nor virfuous. 
Instead, they will be lustful and greedy, 
where Bhikshus and Bhikshunis live with 
one another. The Buddha-Dharma will be 
destroyed In the hands of these people. 
AIso, there will be many criminals 
entering the religious gate, increasing the 
consciousness of lazines and laxIty, 
refusing to learn or to cultivate the Way. 
When the reading of precepfts comes 
around the middle of every month, they 
will act passively, reluctantly, and refuse 
(to listen carefully. Ilf teaching and 
expounding the precepts and doctrines, 
they will go over them briefly, skipping 
different sections, refusing to state all of 
them. If reading and chanting sutra-poetry, 
and not familiar with the lines, words, or 
their deep meaninss, they will refuse to 
search or ask for answers from those who 
have great wisdom, but Iinstead they will 
be narcissistic and conceited, seek fame 
and praise, and think they are all-knowing. 
Even so, on the outside, they will act 
religlous and virtuous, offen prasing 
themselves, hoping everyone will make 


careers that are 


1292 


offerings or charitable donations to them. 
After these demonic Bhikshus die, they 
will be condemned Info the realm of hell, 
hungry ghost, and animal, and must endure 
these conditions for many reincarnations. 
After repaying for these transgressions, 
they will be born as human beings, but far 
away from civilization, places that do not 
have the Triple Jewels. 

Theo Kinh Đại Bi, Đức Phật bảo Ngài A 
Nan: “Nầy A Nan! Khi ta nhập Niết Bàn 
rồi, trong thời gian 2.500 năm sau, nhóm 
người giữ giới, y theo chánh pháp, lần lần 
tiêu giảm. Các bè đẳng phá giới, làm điều 
phi pháp, ngày càng tăng thêm nhiều. Bấy 
giờ có nhiều Tỳ Kheo đắm mê danh lợi, 
không chịu tu thân, tâm, trí huệ; họ tham 
trước những y bát, thức ăn, thuốc men, 
sàng tọa, phòng xá, chùa chiển, rồi ganh 
ghét tranh giành phỉ báng lẫn nhau. Thậm 
chí, kiện thưa nhau ra trước công quyển: 
In the Great Compassion Suữa, the 
Buddha taught Ananda: “Look here 
Ananda! Two thousand five hundred years 
after I entered the Nirvana, those who 
maintain, pracfice according to the proper 
dharma teachings will gradually diminish; 
those who violate precepfs, engage in 


4) 


acfivitles confrary to the Dharma teachings 
will Increase with each passing day. In 
tmes, many Bhikshus wIll be 
mesmerized by fame and fortune, not 
cultivating their minds, bodies, and for 
wisdom. They wIll be greedy for Buddhist 
robes, bowls, food, medicine, housing, 
temple, then become jealous, 
competng and ¡nsuling one another, 


such 


and 


taking one another to the authorifIes. 
Mạt Sát: To criticize too severely. 
Mạt Sư Ca: Varsika (skt Còn gọi là Mạt 
Lật Sa Ca, tên một loài “Vũ Thời” hoa, hay 
hoa nở về mùa mưa, có sắc trắng và mùi rất 
thơm—A flower that blooms during the rainy 


season, described as of a white colour, and 
very fragrant; the aloe. 

Mạt Ta La: Matsara (skt—Bỏn xẻn tham 
lam—Grudging—Stingy——Greedy. 

Mạt Thâu La: Mathura (skt—See Ma Thâu 
La. 

Mạt Thế: Thời cuối cùng hay thời Mạt 
Pháp Last age—The third and the last period 
of a Buddha-kalpa—See Mạt Pháp. 

Mạt Thể Đề Xá: Madhyadesa (sk)—Vương 
quốc trung tâm (trung tâm Ấn Độ) —The 
cenfral kingdom (In Central India). 

Mạt Thượng: Lần cuối cùng The last 
time—At Lat—Finally. 

Mặạt Tự: Những dãy nhà phụ trong tự viện— 
Subsidiary buildings of a monastery. 

Mau: Quick—Rapid. 

Mau Như Chớp: As quick as (a streak of) 
lightning. 

Mau Như Tên Bay: As quick as an arrow. 
Mau Tay: Quick-handed. 

Mau Trí: Quick-witted. 

Máu: Blood. 

Máu Mặt: Fairly rich. 

Máu Mủ: Kinship. 

Màu: Color. 

Màu Mè: To give oneself airs. 

May: 

l1) Lucky—Fortunate. 

2) To sew——To stitch. 

May Mắn: Sec May (1). 

May Phước: Luckily-—Fortunately. 

May Rủi: Risky—Chancy. 

May Sao: See May phước. 

Máy: Machine. 

Mày: Eyebrows. 

Mày Mạy: Vaguely. 








Mày Râu: 
l1) Eyebrows and beard. 
2) Man. 


Mảy May: Little bi—Tiny bít. 


1293 


Mắc: 

1) Busy—Occupied. 

2) To be caught in. 

Mắc Cỡ: 

1) To be ashamed. 

2) Mimosa (flower). 

Mắc Kẹt: To be busy. 

Mắc Lừa: To be cheated. 

Mắc Nạn: To meet with an accident—To fall 

1nto misfortunes. 

Mắc Nợ: To be in debt (indebted). 

Mặc: 

1) Mặc quần áo: To dress——To wear. 

2) Trầm mặc: Silent—Profound—Secret— 
Dark. 

Mặc Cắm: Inferiority complex. 

Mặc Chiếu Thiền: Mặc Chiếu Thiển (của 

tông Tào Động), nhấn mạnh đến sự chuyển 

hóa và giác ngộ từ bên trong. Theo Thiền Sư 

D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, những 

chứng cớ có thẩm quyển mà các nhà mặc 

chiếu thiển lấy làm chỗ tựa cho tin tưởng của 

mình như sau—Silent illuminaton Zen, 

emphasizes on Iinner transformation and Inner 

realizaton. According to Zen Master D.T. 

Suzuki In the Essays in Zen Buddhism, Book 

II, the authoriftative facts upon which the Zen 

quietis(s based their belief are mentioned as 

follows: 

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ở Ma Kiệt Đà, Ngài 

đóng cửa không lên tiếng trong ba tuần. Đây 

há không phải là một điển hình về lối mặc 

chiếu của Phật hay sao? Khi ba mươi hai vị Bồ 

Tát tại thành Tỳ Xá L¡ bàn bạc với ngài Duy 

Ma cật về pháp môn bất nhị, cuối cùng Duy 

Ma Cật im lặng không nói một lời và Đức Văn 

Thù khen hay (See Appendix K—Kinh Duy 

Ma Cật, Phẩm Bồ Tát). Đây há không phải là 

im lặng mặc chiếu của một vị đại Bồ Tát hay 

sao? Khi Tu Bồ Đề ngồi trong hang đá không 

nói một lời, không thuyết một câu về Bát Nhã 

Ba La Mật. Đây há không phải là sự im lặng 

của một vị đại Thanh Văn hay sao? Khi thấy 





Tu Bồ Đề ngồi lặng lẽ như thế trong hang đá, 
Thiên Đế Thích bèn rãi hoa trời cúng dường, 
cũng không nói một lời. Đây há không phải là 
sự im lặng của phàm phu? Khi Bồ Đề Đạt Ma 
dạo đến Trung Quốc, ngài ngồi suốt chín năm 
trên Thiến Lâm, lãnh đạm với tất cả những 
ngôn giáo. Đây há không phải là sự im lặng 
của tổ sư hay sao? Và Lục Tổ mỗi khi thấy 
một vị Tăng đến, ngài liền quay mặt vào 
tường ngồi lặng lẽ. Đây há không phải là sự 
im lặng của thiển sư hay sao?—“When 
Sakyamuni was in Magadha he shut himself up 
1n a room and remained silent for three weeks. 
Is this not an example given by the Buddha In 
the practice of silence? When thirty-two 
Bodhisattvas 
Vimalakirti on the teaching of non-duality, the 
latter finally kept silence and did not utter a 
word, which elicited an unqualified admiration 
from ManJusri. Is this not an example gIven by 
a great Bodhisattva of the practice of silence? 
When Subhuti sat in the rock-cave he said not 
a word, nor was any talk given out by him on 
Prajnaparamifa. Is this not an example of 
sillence shown by a great Sravaka? Seeing 
Subhutu thus quietly sifting im the cave, 
Sakrendra showered heavenly flowers over 
him and uttered not a word. Is this not an 
example of silence given by an ordinary 
mortal? When Bodhidharma came over to 
China he sat for nine years at Shao-Lin 
forgefful of all wordy preachinøs. Is this not an 
example of silence shown by a patriarch? 
Whenever the Sixth Patriarch saw a monk 
coming, he turned towards the wall and sat 
quietly. Is this not an example of silence 
shown by a Zen Master? 

Nhưng Thiên sư Đại Huệ bảo rằng chỉ mặc tọa 
không thôi thì chẳng được việc gì cả, vì nó 
chẳng đưa đến đâu, vì sự chuyển y không khởi 
lên trong tâm của mình, để nhờ đó mà người ta 
bước vào thế giới đa thù bằng một nhãn quan 
khác hăn bây giờ. Những thiển gia mặc tọa 
nào mà chân trời tâm trí không vương lên tới 


at Vaisali đdiscoursed with 


1294 


cái trình độ gọi là im lặng tuyệt đối khôn dò, 
họ quờ quạng trong hang tối vĩnh viễn. Họ 
không thể mở ra con mắt trí tuệ. Vì vậy họ cần 
được dắt dẫn bởi bàn tay của một thiển sư— 
But Ta-Hui declares that mere quiet sitting 
avalls nothing, for 1t leads nowhere, as no 
turning-up takes place In one”s mind, whereby 
one comes out Into a world of particulars with 
an outlook different from the one hitherto 
entertaned. Those quietists whose menfal 
horizon does not rise above the level of the so- 
called absolute silence of unfathomability, 
ørope in the cave of eternal darkness. They 
fail to open the eye of wisdom. This is where 
they need the guiding hand of a genuine Zen 
maStT. 
Rồi sau đó Đại Huệ tiếp tục nêu lên những 
trường hợp chứng ngộ do một minh sư hướng 
dẫn; đồng thời lưu ý sự cần thiết tham cần một 
bậc đã tỏ ngộ và lật đổ hẳn toàn bộ thủ thuật 
im lặng vốn cẩn trở sự tăng trưởng tâm linh 
Thiển. Sự lật đổ toàn bộ cơ cấu này ở đây 
được. Đại Huệ nói theo một thuật ngữ của 
kinh là “nhập lưu vọng sở,” nghĩa là bước vào 
dòng và bỏ mất cái chổ trú,` ở đó mãi mãi 
không còn ghi dấu sự đối đãi của động và nh 
nưa. Ông nêu lên bốn trường hợp—Ta-Hui 
then proceeds to give cases of enlightenment 
realized under a wise Insfrucfor, pointing out 
how necessary 1f 1s to interview an enlightened 
one and to turn over once for all the whole 
silence-mechanism, which 1s Inimical to the 
growth of the Zen mind. This up-turning of the 
whole system Is here called by Ta-Hui after 
the terminoloøy of a sutra: “Entering Into the 
seam and losing one°s abode, where the 
dualism of motion and rest forever ceases fO 
obfain. He gives four examples: 

e Hòa Thượng Thủy Lạo nhân khi đang tỉa 
cây đằng, hỏi Mã Tổ, 'Ý của Tổ từ Tây 
đến là gì? Mã Tổ đáp, 'Lại gần đây ta 
bảo cho." Rồi khi Thủy Lạo vừa đến gần, 
Mã Tổ tống cho một đạp té nhào. Nhưng 
cái té nhào nây khiến cho tâm của Thủy 


Lạo hoát nhiên đại ngộ, bất giác đứng 
dậy cười ha hả, tuồng như xãy ra một việc 
không ngờ, nhưng rất mong mỏi. Mã Tổ 
hỏi, “Nhà ngươi thấy cái đạo lý gì đây?" 
Thủy Lạo đáp, “Quả thật, trăm ngàn pháp 
môn, vô lượng diệu nghĩa, chỉ trên đầu 
một sợi lông mà biết ngay được cả căn 
nguyên. Rồi Đại Huệ bàn: :Khi đã chứng 
ngộ như vậy Thủy Lạo không còn chấp 
trước vào sự im lặng của Chánh định nữa, 
và vì ngài không còn dính mắc vào đó nên 
vượt hẳn lên hữu vi và vô vi; ở trên hai 
tướng động và tĩnh. Ngài không còn nương 
tựa những cái ở ngoài chính mình nữa mà 
mở ra kho tàng tự kỷ, nên nói: “Ta đã thấy 
suốt căn nguyên rồi!' Mã Tổ. biết thế và 
không nói thêm gì nữa. Về sau, khi được 
hỏi về kiến giải Thiển của mình, ngài chỉ 
nói: “Từ thuở nếm cái đạp nặng nề của Tổ 
cho đến giờ, ta vẫn cười hoài không 
thôi.”—When Shui-Lao was trimming the 
wistaria, he asked his master, Ma-Tsu, 
“What ¡is the idea of the Patriarch”s coming 
over here from the West? Ma-Tsu 
replied, “Come up nearer and I will tell 
you.” As soon as Shui-Lao approached, the 
master gave him a kick, knocking him 
right down. This fall, however, all at once 
opened his mind to a stae of 
enlightenment, for he rose up with a 
hearty laugh, as If an event, mosf 
unexpected and most desired for, had 
taken place. Asked the master, “What 1s 
the meaning of all this?” Lao exclaimed, 
“Innumerable, indeed, are the truths taught 
by the Buddhas, all of which , even down 
to their very sources, Ï now perceive at the 
tp of one sinple hai.” Ta-Hui then 
comments: “Lao, who had thus come to 
self-realization, 1s no more attached to the 
silence of Samadhi, and as he 1s no more 
attached to 1t he 1s at once above assertion 
and negation, and above the dualism of 
rest and motion. He no more relies on 


1295 


things outside himself but carrying out the 
treasute from ¡inside his own mind 
exclaims, “[ have seen Into the source of 
all truth. The master recognizes it and 
does not make further remarks. When Shi- 
Lao was later asked about his Zen 
understanding , he simply announced, 
“Since the kick so heartily given by the 
master, l have not been able to stop 
laughing.' 

Vân Môn hỏi Động Sơn: “Ở đâu đến 
đây?” “Tra Đô.” “Mùa hạ ở đâu?” “Ở Báo 
Từ, Hồ Nam.” “Rời khỏi núi ấy lúc nào?” 
“Thánh tám, ngày hai mươi lăm.” Vân 
Môn kết luận, “Tha ngươi ba chục hèo, dù 
ngươi đáng tội.” Về cuộc thăm hỏi của 
Động Sơn với Vân Môn, Đại Huệ bảo 
rằng: “Động Sơn thật là thuần phát biết 
bao! Ngài cứ thật mà trả lời, nên đương 
nhiên là phải nghĩ rằng: “Mình đã thật tình 
mà trả lời, thế thì có lỗi gì mà phải bị ba 
chục hèo?” Ngày hôm sau lại đến kiếm 
thầy mà hỏi: 'Hôm qua nhờ Hòa Thượng 
tha cho ba chục hèo, nhưng chưa hiểu là 
có lỗi gì? Vân Môn bảo: “Ôi phường giá 
áo túi cơm, vì vậy mà nhà ngươi đi từ 
Giang Tây đền Hồ Nam đấy! Lời cảnh 
giác ấy bỗng làm sáng mắt của Động Sơn, 
rồi thì chẳng có tin tức nào đáng thông 
qua, chẳng có đạo lý nào đáng nêu lên 
nữa. Ngài chỉ lạy mà thôi và nói: “Từ đây 
về sau, tôi sẽ dựng thảo am ở nơi không 
có dấu vết người; không cất lấy một hột 
cơm, không trồng một cọng rau, và tiếp 
đãi khách mười phương lai vãng: tôi sẽ vì 
họ mà nhổ hết những đinh những móc; tôi 
sẽ cởi bỏ cho họ những chiếc nón thoa 
dầu, những chiếc áo hôi nách, khiến cho 
họ được hoàn toàn sạch sẽ và thành những 
vị Tăng xứng đáng. Vân Môn cười và 
nói; “Cái thân như một trái dừa bao lớn 
mà có cái miệng rộng vậy thay!—Yun- 
Men asked Tung-Shan: “Whence do you 
come?” “From Chia-Tu.` “Where did you 


pass the summer session?” “At Pao-Tzu, in 
Hu-Nan.` “When did you come here?” 
“August the twenty-fifth” Yun-Men 
concluded, “[ release you from thity 
blows, though you riphtly deserve them.” 
On Tung-Shan”s Interview with Yun-Men, 
Ta-Hui comments: “How simple-hearted 
Tung-Shan was! He answered the master 
straightforwardly, and so 1t was natural for 
him to reflect, “What fault did Ï commit for 
which I was to be given thirty blows when 
I replied as truthfully as I could?° The day 
followinghe appeared again before the 
master and asked, “Yesterday you were 
pleased to release me from thirty blows, 
but I fail to realize my own fault.` Said 
Yun-Men, “O you rice-bag, this 1s the way 
you wander from the west of the River to 
the south of the Lake!" This remark all of 
a sudden opened Tung-Shanˆs eye, and 
yet he had nothing to counicate, nothing to 
reason about. He simplybowed, and said, 
“After this I shall build my litle hut where 
there 1s no human habifation; not a grain 
of rice wIll be kept in my pantry, not a 
stalk of vegetable will be growing on my 
farm; and yet I will abundantly treat all 
the visifors to my hermifage from all parts 
of the world; and I will even draw off all 
the nails and screws that are holding them 
to a stake; I will make them part with their 
øreasy hats and ill-smelling clothes, so 
that they are toroughly smiled and said, 
“What a large mouth you have for a body 
no larger than a coconut!”” 

Yến quốc sư khi còn là một học Tăng, qua 
nhiều năm học hỏi với Tuyết Phong. Một 
hôm, Tuyết Phong biết cơ duyên của ngài 
đã chín mùi, liền nắm chặt ngài và hỏi cộc 
lốc: “Cái gì đây?” Yến như vừa chợt tỉnh 
cơn mê và được liễu ngộ. Ngài chỉ nhắc 
cánh tay lên đưa qua đưa lại. Phong nói: 
“Nhà ngươi làm gì thế?” Vị đệ tử này trả 
lời nhanh nhẩu: “Nào có gì đâu?”—Yen, 


1296 


the national teacher of Ku-Shan, when he 
was sfill a student monk, studied for many 
years under Hsueh-Feng. One day, seeing 
that his student was ready for a mental 
revolution, the master took hold of him 
and demanded rouphly, “What 1s this? 
Yen was roused as 1f from a deep slumber 
and at once comprehended what it all 
meant. He simply lifted his arms and 
swung them to and fro. Feng said, “What 
does that mean?'? No meaning whatever, 
sir, came quickly from the disciple. 

e Một hôm Hòa Thượng Quán Khê thăm 
Lâm Tế. Lâm tế bước xuống ghế rơm, 
không nói không rằng, nắm chặt nhà sư 
lại Quán Khê liền nói: “Tôi hiểu, tôi 
hiểu.”—One day Kuan-Ch”i saw Lin-Chi. 
The latter came down from his straw chaIr, 
and without saying a word seized the 
monk, whereupon Kuan-Ch'i said, “ ] 
know, I know.” 

Mặc Dầu: Although—Though. 

Mặc Kệ: To be careless—To care nothing for 

Someone”s advice. 

Mặc Lý: Giáo pháp im lặng của ngài Duy Ma 

Cật, vì ngài cho rằng chân lý bất khả luận 

(trong pháp hội, các vị Thánh đều nói về Pháp 

Tướng Bất Nhị, Ngài Văn Thù nói về vô ngôn 

vô thuyết, trong khi ngài Duy Ma chỉ mặc 

nhiên không nói) —The principle of silence, 
that the absolute ¡1s Iindefinable, the doctrine of 

Vimalakirti. 

Mặc Nhiên: Yên lặng không nói —Tacitly— 

Silen—Without words. 

Mặc Sấn: Brahmananda (skQ—Phạm Đàn— 

Đối với các Tỳ Kheo hung bạo sẽ được đưa 

đến “Mặc Sấn,” nơi đó không ai được giao du 

với hạng người nầy—To send to coventry an 
obnoxious monk, all intercourse with him 
being forbidden. 

Mặc Truyền: Giáo pháp tâm truyển tâm, chứ 

không bằng lời nói hay văn tự—Silent 


teaching or propagation, Ie. fom mind to 
mind, without words or Wrifing. 

Mặc Tưởng: To fall into deep thought. 
Mặn: Salty. 

Mặn Lạt: Salty and flavourless. 

Mặn Mà: Hearty—Warm—Cordial. 

Măng: 

1) Bamboo shoot. 

2) Very young. 

Mắng: To reproach—To blame—To scold— 
To curse. 

Mắng Chửi: To scold and curse. 

Mắng Nhiếc: To scold severely. 

Mắt: Eyc. 

Mắt Dữ: Wicked eyes. 

Mắt Ganh Ty: Jealous eyes. 

Mắt Láo Liên: Shifty eyes——Dishonest eyes. 
Mắt Nhìn Xuống: Eyes cast down 

Mắt Tâm: Drisht (sk)_— The mind's eye— 
WW¡isdom——Insipht. 

Mắt Thụt Sâu: Eyes were sunk 

Mắt Thường: Naked eyes. 

Mắt Tinh: Sharp eyes. 

Mặt: Face. 

Mặt Dày: Shameless (unblushing) face. 

Mặt Dày Mày Dạn: See Mặt dày. 

Mặt Dữ: Wicked face. 

Mặt Phải: Right side. 

Mặt Trái: Reverse (side). 

Mặt Trăng: The moon. 

Mặt Trời: The sun. 

Mặt Tiền: Facade—The front. 

Mặt Ủ Mày Châu: Sad face. 

Mâm: Tray. 

Mầm: Secd. 

Mân Thinh: To keep quiet. 

Mẫn: 

1) Bỏ: To depart. 

2) Minh mẫn: Clever—lngenious—Witty. 
3) Phế tích: Ruin. 





1297 


4 Thương xót Grleve for—Mourn— 
Sympathize. 

Mẫn Cán: Industrious—Diligent. 

Mẫn Câu Lý: Hingula (sk)——Nước Cao Ly 

(người Ấn Độ gọi nước Cao Ly là Hingula, 

phiên theo âm Hán là Mẫn Câu Lý)—Korea. 

Mẫn Ky: Ngày tưởng nhớ kỷ niệm sinh nhật 

của bậc trưởng lão đạo đức—A day of 

remembrance for a virtuous elder on the 

anniversary of his birthday. 

Mẫn Quyền Quy Thực: Từ bỏ quyền giáo 

Tiểu Thừa để tìm về ngôi nhà chân thực Đại 

Thừa—To depart from the temporary and find 

a home In the real, I.e. forget Hinayana, partial 

salvation, and turn to Mahayana for full and 

complete salvation. 

Mẫn Tiệp: Smart. 

Mấp Máy: To move gently. 

Mấp Mê: To reach almost up to. 

Mập Mờ: Foggy—Dim. 

Mất: Loss. 

Mất Công: To waste one°s efforts. 

Mất Dạy: II-bred—Badly brought-up. 

Mất Giá Trị: To become debased. 

Mất Hồn: To be like a lost soul. 

Mất Hứng: To lose interest. 

Mất Lồng: To displeased. 

Mất Lần: To disappear gradually. 

Mất Lợi: To lose in interest. 

Mất Mạng: To lose one's life. 

Mất Mặt: To lose face. 

Mất Mùa: To lose (have a bađ) crop. 

Mất Ngủ: Lack of sleep. 

Mất Sức: To lose strength. 

Mất Thăng Bằng: To lose one°s balance. 

Mất Thì Giờ: To waste (lose) time. 

Mất Trí: Lunatic. 

Mất Việc: To lose one”s job (position). 

Mật: 

l1) Đóng kín: Closed in—Close together. 

2) Mật: Gall—Bile. 





3) Mậtong: Honey. 
4)_ Mật Tông, đối lại với Hiển tông: Occult— 


Esoteric—Secret, contrasted with open or 

XO€TIC. 
Mật Ấn: Mật ấn của Phật và Bồ Tát ám chỉ 
hạnh nguyện của các ngài The esoteric 
digtal sign of a Buddha or bodhisattva 
indicative Of his vow. 
Mật Ấn Như Lai: The secret seal from 
Tathagata. 
Mật Báo: To report (warn) secretly. 
Mật Chú: Mật chú Đà La Ni, hay mật chú 
tổng trì—A đharani or esoteric incantation. 
Mật Chúng: Tín đổ Phật giáo Mật tông— 
The followers of the esoteric school. 
Mật Cơ: Cơ hội học mật chú của tông Chân 
Ngôn—The motive power, or fundamental 
element, in the esoteric; the opportunity of 
learning a mantra. 
Mật Đàm: Secret talk. 
Mật Điển: Esoteric (tantric—occult) SCTIPfUTS. 
Mật Giáo: Mật giáo hay Phật giáo Mật tông, 
phát triển đặc biệt nơi Chân Ngôn tông, thờ 
Đức Đại Nhật Như Lai, Thai Tạng và Kim 
Cương Giới; đối lại với Hiển giáo. Mật giáo 
gồm các kinh nói về mật tánh gắng sức dạy về 
mối tương quan nội tại của thế giới bên ngoài 
và thế giới tâm linh, sự đồng nhất của tâm và 
vũ trụ, các phương thức được Mật giáo xử 
dụng trong các phép quán tưởng như sau—The 
esoteric method. The esoteric Mantra, or 
Yogacara sect developed especially in 
Shingon, with Vairocana as the chief object of 
worship, and the Mandalas of Garbhadhatu and 
Vajradhatu—The esoteric teaching or Tantric 
Buddhism, In contrast with the open schools 
(Hiển giáo). The Buddhist tantra consists of 
sufras of a so-called mystical nature which 
endeavor to teach the Iinner relationship of the 
external world and the world of spirit, of the 
Identty of Mind and universe. Among the 
devices employed ¡in tantric meditational 
practices are the following: 





Ù 


a) 


b) 


+ 


2) 


1298 


Mạn Đà La có nghĩa là “vòng tròn,” 
“hội,” hay “hình.” Có nhiều loại Mạn Đà 
La, nhưng có hai thứ thông thường nhất 
trong Mật giáo—Mandala (skt)——Mandala 
” “assemblage,” “picture.” 
There are various kinds of mandala, but 
the most common 1n Esoteric Buddhism 
are Of fwOo fyp€s: 

Một hình kết hợp vẽ chân dung nhiều loại 
khác nhau, quỷ, thần, Phật và Bồ Tát, 
biểu thị năng lực, sức mạnh và các hoạt 
động chung trong các hình vuông tròn—A 
composite picture graphically portraying 
diferent classes of demons, deities, 
Buddhas and Bodhisattvas, representing 
VarilOUS pOWeFS, forces, and actIvities, 
within symbolic squaes and circles. 

Ngay tại trung tâm là Phật Tỳ Lô Giá Na, 
vị Phật Quang Minh Biến Chiếu; và một 
lược đồ tiêu biểu vài mẫu âm thiêng liêng 
của tiếng Phạn gọi là “bija” hay “chủng 
tử,” tiêu biểu cho các hình tượng—In the 
center of which 1s a figure of the Buddha 
Vairocana, the Great Illuminator; and a 
diagrammatic representaton wherein 
certan sacred Sanskrit letters, called 
“blja” or “seeds” substituted_ for 
figures. 

For more Information, please see 

Mandala in English-Vietnamese Section. 
Chơn Âm: Mantra (skt—Các âm thiêng 
liêng như âm OM chẳng hạn, được truyền 
từ thầy sang đệ tử trong lúc khải thị. Khi 
tâm người đệ tử đã được điều hợp đúng 
đắn, người ta nói là các chấn động của 
biểu tượng ngôn ngữ này cùng với sự phối 
hợp của nó trong tâm thức của người khải 
thị để mở tâm thức của người đệ tử đến 
các chiểu kích cao hơn—These sacred 
sounds, such as OM, for example, are 
transmitted from the master to his disciple 
at the the 
disciple°s mind is properly attuned, the 
inner vibratons of this word symbol 


33c 


means “circle, 


are 


tme of Initiaton. When 


topgcther with Ifís assoclatons ¡1n the 
conscIousness of the iniftiate are said to 
open his mind to higher dinension—See 
Manra in  Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

3) Thủ Ấn: Mudra (sk)—Đây là điệu bộ của 
thân thể, đặc biệt là các cử động tượng 
trưng của bàn tay, được thực hiện để trợ 
giúp kêu gọi những tâm thái song hành 
nhất định của chư Phật và chư Bồ Tát— 
These are physical gestures, especially 
symbolical hand movements, which are 
performed to help evoke certain staftes of 
mind parallel to those of Budhas and 
Bodhisattvas—See Mudra in SanskrI/Pali- 
Vietnamese Section. 

Mật Giáo Tạp Bộ: Phái Mật Giáo Tạp Bộ 

có kinh điển được dịch rất sớm vào thế kỷ thứ 

4 sau Tây Lịch. Cát Hữu (Srimitra) người xứ 

Qui-Tư, một bộ lạc da trắng, đã dịch một vài 

bản kinh sang Hán văn. Đó là những bùa chú 

thường gồm có một vài mật chú và những bài 
tán thần hay thánh ở thượng giới, nhưng thật ra 
chúng không thể đuợc xem như là biểu dương 
cho những ước vọng cao—What we designate 
as “Miscellaneous Mystic” of which manfras 
were franslated early In the fourth century 
A.D. Srimitra of Kucha, a Central Asian state 
inhabied by a white race, translated some 
texts Into Chinese. These were charms, cures, 
and other sorts of sorcery, offten containing 
some mafra prayers and pralses of gods or 
saints of hipher grades, but generally speaking 

they could not be regarded as expressing a 

high aspiration. 

Mật Giáo Thuần Bộ: Phái mà ta mệnh danh 

là Mật Giáo Thuần Bộ hay Thuần Mật khởi 

đầu với ba vị pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc 
vào thời nhà Đường (713-765)—What we can 
designate as “Pure Mystic` begins with some 
able Indian teachers who arrived in China 
during the T”ang period (713-765). 


1299 


I Vị đầu tiên là Thiện Vô Úy 
(Subhakarasimha 637-735): See Thiện Vô 
Úy. 

2) VỊ thứ hai là Kim Cương Trí (Vajrabodhi 
663-723): See Kim Cang Trí. 

3) Vị thứ ba là Bất Không (Amoghavajra 
705-774): See Bất Không. 

4) _ Vị thứ tr là Nhất Hành (I-Hsing 683-727): 


See Nhất Hành. 
Mật Giáo Tứ Môn: The four doors in 
esoferic sec—See Tứ Môn Mật Giáo. 
Mật Hành: Esoteric practice or discipline, 
the origin of which 1s attributed to Rahula. 
Mật Hạnh: Phương cách thực hành bí mật— 
InconspIcuous practice. 
Mật Hiệu: Mật danh của Đức Tỳ Lô Giá 
Na—The esoteric name of Vairocana; also any 
true word or esoferic spell. 
Mật Hoằng Tổ Ấn: See Tổ Ấn Mật Hoằng. 
Mật Hội: Secret society. 
Mật Hữu: Intimatc. 
Mật Khẩu: Password. 
Mật Kinh: Kinh điển Mật tông— The 
foundation texts of the esoteric school Đại 
Nhật kinh. 
Mật Lâm Sơn Bộ: See Lục Thành Bộ. 
Mật Lật Già Tất Tha Bát Na: Mrga- 
sthapana, or Mrgadava (skt)—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Mật Lật Già 
Tất Tha Bát Na, là khu vườn Lộc Dã nổi tiếng, 
nằm về phía đông bắc thành Ba La Nại, nơi 
Đức Phật thích về an cư kiết hạ. Bây giờ là 
Sarnath gần Benares—According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Mrga-sthapana, a famous park north- 
east of. Varanasl, 
Sakyamum. The 
Benares. 
Mật Lợi Già La: Mrga (skt)—Con nai—A 
deer. 





a favourie resort of 


modern Sarnath, near 


Mật Lợi Xa: Mleccha (skt)— Những xứ 
không Phật giáo và hãy còn man rợ—Non- 
Buddhist nations, the barbarians. 

Mật Nghị: To talk secretly. 

Mật Nghĩa: Nghĩa bí mật của giáo pháp— 

The esoteric meaning or doctrine. 

Mật Nghiêm Quốc: 

1) Cõi Tịnh Độ của Đức Tỳ Lô Giá Na: Pure 
Land of Vairocana. 

2) Hoa tạng hay giáo thuyết trong kinh Hoa 
Nghiêm: The doctrine 1n the Flower 
Adornmernt Sutra. 

Mật Ngữ: Samdha (skt—Ngôn ngữ bí mật 

của tông Chân Ngôn—Occult or esoteric 

©xpression—Secret language—Secret 
meaning. 

Mật Nhân: Nhân bí mật—-The esoteric, 

Occult, recondite cause. 

Mật Pháp: Những phương pháp bí mật — 

Esoteric methods. 

Mật Phó: Mật truyền hay chỉ truyền bằng 

miệng chứ không bằng văn tự—To pass down 

esoterically, Or by word of mouth. 

Mật Phùng Ấn: See Hỏa Ấn, Hồa Giới, Hỏa 

Viện, and Kim Cang Đàm. 

Mật Quán: Lễ quán đẳnh theo truyền thống 

Mật tông—The baptism of the esoferIc sect. 

Mật Tạng: Tạng kinh điển của Mật tông— 

The esoferic canon. 

Mật Thiết: Intimately. 

Mật Tích: Dấu tích bí mật—Secret or 

1nvisible tracks. 

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: Vajrapani 

(skÐ—V!I lực sĩ hộ trì Đức Phật—A guardian 

of Buddhas, drving away all yaksa 

disturbers—See Kim Cang Mật Tích. 

Mật Tích Lực Sĩ: Vajrapani (sk)—See Kim 

Cang Mật Tích. 

Mật Tịnh Độ: The Pure Land of Vairocana. 

Mật Tông: Mantrayana (skt—Tên gọi chung 

Phật giáo Mật tông được dùng để chỉ các hình 

thức Phật giáo về sau nầy tại Ấn Độ, như tông 





1300 


Chân Ngôn (Mantrayana), Kim Cang thừa 
(Vajrayana) hay Câu Sinh Khởi thừa 
(Sahajayana). Người sáng lập ra Mật Tông tại 
Trung Quốc là ngài Thiện Vô Úy (see Thiện 
Vô Úy) vào khoảng năm 720 sau Tây Lịch. Du 
Già có nghĩa là “định trí,” và cũng mang ý 
nghĩa “chứa đựng những mật thuyết. Tông 
phái nây dạy cho Phật tử những sự hành trì bí 
hiểm trong việc tu tập đạo Phật. Tông phái 
nầy có một thời kỳ phôn thịnh đến nỗi đồng 
hóa cả Bát Nhã tông và Tứ Luận tông. Tuy 
nhiên, trong tất cả các xu hướng của Phật giáo 
thì giáo lý Mật tông cho đến ngày nay vẫn còn 
bị xem thường và ngộ nhận. Các phép tu luyện 
Mật tông (tantras) bị nhiều người kết tội, bắt 
nguồn chủ yếu từ những truyền thống Ấn Độ 
giáo suy đổi và những việc làm bất chính mà 
các truyền thống nầy gây ra trong đám người 
ngu đốt. Thành kiến chống lại mọi cái gì thuộc 
về Mật tông như thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả 
các học giả cũng từ bỏ không muốn dính dáng 
gì đến nó, kết quả là mọi sự nghiên cứu vô tư 
về giáo phái nầy đã bị gác bỏ suốt một thời 
gian dài—The general name of. Tantric 
Buddhism 1s given to the later aspects of 
Buddhism ¡in India, I.e., esoteric, mantra, or 
esoteric school, or the Tantra School. lt 1s also 
called the True Word sect (Chân Ngôn tông—— 
Mantrayana), or the secret teachings, the 
Vajrayana, or the Sahajayana. The founder of 
the Esoteric school in China was Subhakara 
(Shan-Wu-Wei) around 720 A.D. Yoga means 
to concentrate the mind,” and also means 
“containng the secret doctrines.” This sect, 
which taught the magic observances 
Buddhist practices. At one time, this school 
Was SO prosperous that the prajna school and 
the Four Madhyamika Treatises school were 
absorbed In 1t. However, among all the aspects 
of Buddhism, 1fs Tantric teachings have until 
the neglected 
misunderstood. The Tantras against which 
accusatons have been hurled originated 
mostly from the decadent forms of late Hindu 


in 


now been mOsSf and 


tradition and the malpractices which they gave 
rise to among the Ignorant. The prejudice, 
which in this way grew agaInst everything 
Tantric, was so strong that even scholars 
refused to have anything to do with 1t, and 
consequenftly any Impartial Investigatlon or 
research was neglected for a long time—FOor 
more Information, please see Chân Ngôn 
Tông, and Câu Sinh Khởi Tông. 

Mật Tự: Chữ bí mật của Đức Tỳ Lô Giá Na, 
hay của chư Phật và chư Bồ Tát—The esoteric 
leter of Vairocana, of Buddha 
bodhisattva. 


OF OT 
Mật Ước: Secret agreement. 

Mu Đà La: Mardala or Mrdanga (sk)—Một 
loại trống được diễn tả là có ba mặt—A kind 
of drum described as having three faces. 

Mâu Hô Lạc: Mahoraga (sk)—Ma Hưu 
Lặc—Ma Hầu La Già—See Mahoraga ¡in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Mâu Hô Lật Đa: Muhurta (skt). 


1) Khoảng thời gian một ngày một đêm: A 
period of a day and a night. 

2) Khoảng thời gian 48 phút: A period of 
forty-eight minutes. 

3)_ Một khoảng thời gian ngắn: A brief space 


of time. 
Mâu La Tam Bộ Lư: Mulasthanapura 
(skÐ—Vùng mà bây giờ gọi là Multan—The 
modern Multan. 
Mâu Ni: Muni or Mahamuni (skt— 
Sakyamuni—See Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Mâu Ni Thất Lợi: Munisri (skt)—Tên của 
một vị cao Tăng thuộc vùng Bắc Ấn vào thế 
kỷ thứ năm—Name of a noted monk from 
northern India in the fifth century. 
Mâu Ni Vương: Vua của chư Tăng, một 
danh hiệu của Phật —The monk-king, a title of 
the Buddha. 
Mâu Sa Lạc: Musaragalva (skt—Ma Sa La. 
1) Một loại san hô trắng: A kind of white 
coral. 


1301 


2) Mã Não: Corneilian—Agate (mother of 
pearl). lt 1s one of the seven kinds of 
DrecIous stone (sapta-ratna). 

Mâu Thuẫn: Vipratishedha (skt)—Conflict— 

Contradictory—Contrariety—Mâu 

nhân: Personal conflict 

Mấu: Notch—Tie. 

Mầu Nhiệm: Supernatural—Miraculous. 

Mẩu: 

1) Một miếng: Piece. 

2)_ Một mẫu (đất): Acre. 

Mẫu: 

I1) Kiểu Mẫu: Sample—Pattern—Model. 

2) Mẹ: Matr (skÙ—Mother—Mommy. 

Mẫu Chủ: 

1) Bà mẹ có khả năng sinh sản—The mother 

lord. 

Trong Thai Tạng Giới, Phật Tỳ Lô Giá Na 

là gốc hay là bộ chủ trong Mạn Đà La. 

Bốn vị Phật khác đều có “Bộ Mẫu” 

đều phải nảy sinh ra Ba La Mật cho mẫu 

chủ: In the mandala of Vajradhatu and 

Garbhadhatu; Vairocana, being the source 

of all things, 

progenitor, and 1s the lord of the mandala. 

The other four dhyani-buddhas 

“mothers” who are supposed to arise from 

the paramifas: 

a) A Súc bệ Phật có Kim Cang Ba La Mật 

cho mẫu chủ: Aksobhya Buddha has 

VaJra-paramitas for mother. 

Nam Phật có Bảo Ba La Mật cho mẫu 

chủ: Ratnasambhava Buddha has jewel- 

paramitas for mother. 

A Di Đà Phật có Pháp Ba La Mật cho 

mẫu chủ: Amitabha-Buddha has dharma- 

paramitas for mother. 

Bất Không Phật có Yết-Ma Ba La Mật 

cho mẫu chủ: Amogha-siddhi Buddha 

has precept-paramitas for mother. 

Mẫu Đạo: Mother°s duty. 

Mẫu Giáo: Kindergarten. 

Mẫu Nghỉ: 


thuẫn cá 


2) 


và 


has no “mother”ồ as 


have 


b) 


c) 


đ) 


1)  Mother”s virtue. 

2) Queen. 

Mẫu Thân: See Mẫu (2). 

Mẫu Tính: Maternal. 

Mẫu Tử: Mother and child. 

Mậu: 

1) Tươi tốt thịnh vượng: Flourishing. 

2) Cung thứ năm trong mười cung: The fifth 
of the ten stems. 

Mậu Đạt La: Thủ Đà La—Sudra (skt)——Giai 

cấp nông nô—The caste of farmers and slaves. 

Mậu Địa: Parthia— Tây An Quốc—An Tây 

Quốc. 

Mây: Cloud. 

Mây Ngũ Sắc: Clouds of five colors—Mây 

năm màu. Người ta nói mây nầy chỉ hiện ra 

nơi nào có bậc Thánh Nhân trú ngụ mà thôi— 

lt is said that this type of cloud appears only In 





area where there 1s a saintly being. 
Mấy: How much (many) ? 

Mé: Border—Edge. 

Mẹ: See Mẫu (2). 

Mẹ Con: See Mẫu Tử. 

Mếc: To tell stories (tales). 





Men: 

1) Ferment (of wine). 

2) Enamel (ofteeth). 

3) Varnish (earthenware). 

4) To come near—To approach-—To go 


along. 
Men Theo: See Men (4). 
Men Xứ: See Men (3). 
Máéo: Out of shape——Distorted—Deformed. 
Mét Chằng: Pale as death. 


Mê: Maya (sk)—Mê muội —Deluded— 
Misleading 1deas—Confuse—Delusion— 
IIusion. 


Mê Đảo: Làm mê mờ và điên đổo— 
Deluded—Confused——To delude and upset. 
Mê Giới: World of delusion—Any world of 
1llusion. 


1302 


Mê Hoặc: Hư Vọng—Mê hoặc hay hư vọng 
là bị lừa dối hoàn toàn. Mê hoặc còn ám chỉ 
một niểm tin vào một điều gì đó trái với thực 
tại. Mặt khác, mê hoặc gợi ý rằng điều được 
thấy có thực tại khách quan nhưng bị giải thích 
lầm hay thấy sai. Theo Phật Giáo, mê hoặc là 
vô minh, là không biết chân tánh của vạn hữu 
hay ý nghĩa thật sự của sự hiện hữu. Chúng ta 
bị các giác quan của mình (kể cả lý trí và tư 
tưởng phân biệt) làm cho lầm lạc đến khi nào 
chúng còn khiến chúng ta chấp nhận thế giới 
hiện tượng như là toàn thể thực tại, trong khi 
thật ra nó chỉ là một khía cạnh giới hạn và phù 
du của thực tại, và tác động tựa hồ như là ở 
bên ngoài đối với chúng ta, trong khi nó chính 
là phản ảnh của chính chúng ta. Điều nầy 
không có nghĩa là thế giới tương đối không có 
thực thể gì cả. Khi các vị thầy nói rằng tất cả 
mọi hiện tượng đều là hư vọng, các thầy muốn 
nói rằng so với tâm, thì thế giới do giác quan 
nhận biết chỉ là một khía cạnh giới hạn và 
phiến diện của chân lý, cũng giống như là 
mộng ảo mà thôi—Deluded and confused—To 
charm——To be 
deluded 1s to be totally deceived—Deceived In 
regard to reality/—Delusion also Impliles a 
belief in something that 1s contrary to reality. 
Illusion, on the other hand, suggests that what 
obJective reality but 1s 
misinterpreted or seen falsely. In Buddhism, 
delusion 1s Ignorance, an unawareness of the 
true nature of things or of the real meaning of 
existence. We are deluded or led astray by our 
senses (which ¡nclude the ¡ntellect and 1s 
discriminating thoughts) Insofar as they cause 
us to accept the phenomenal world as the 
whole of reality when in fact It is but a limited 
and ephemeral aspect of realify, and to act as 
thouph the world 1s external to us when ïn truth 
1t 1s but a reflection of ourselves. This does not 
say all phenomena are 1llusory, they mean that 
compared with Mind ¡itself the world 
apprehended by the senses 1s such a partial 
and limited aspect of truth that it is dreamlike. 


enftce—To enchant—To 


ISĨÃ seen has 


** For more Information, please see Vô Minh. 
Mê Hồn: Bewitched. 

Mê Lý: Bị mê muội trong nguyên lý hay mê 
lý “không —Deluded theory— 
Deluded in regard to fundamental principle, 
1.©. Iønorant of reality. 

Mê Ma Giác Phật: Delusion ¡is demon, 
enliphtenment is Buddha. 

Mê Mải: To be absorbed in. 

Mê Man: 

1) To beina coma. 

2) Indefinite—Vague. 

Mê Một: Mê muội và chìm đắm trong dục 
vọng——Delusion and sunk in the passions. 

Mê Muội: Stupid. 

Mê Ngạn: Bờ mê tối—The shore of delusion. 
Mê Ngộ: IIlusion and enlightenment. 

Mê Ngộ Bất Nhị: Mê và ngộ trên căn bản 
không sai khác. Chúng chỉ là một tánh— 
Delusions and enlightenment (delusion and 
awareness) are fundamentally the same. They 
are of the one Buddha-nature—See Bất Nhị. 
Mê Ngộ Nhân Quả: Nhân và quả của mê và 
ngộ. Nói theo Tứ Diệu Đế thì nhân của mê 
vọng là tập đế, quả của nó là khổ đế. Nhân 
của chứng ngộ là đạo đế, quả của nó là diệt 
đế-The the four axioms, that of 
“accumulaton” 1s caused by illusion, with 
suffering as effect; that of “the way” 1s caused 
by enlightenment, with extinction of suffering. 
Mê Ngộ Nhất Như: Mê ngộ chỉ là những 
khía cạnh của chân lý, chứ không phải khác 
nhau, như nước với băng đều cùng một thể (ở 
thể lỏng là nước, ở thể đặc là băng)—Delusion 
and enliphtenment are aspects of the one 
realiy, as water and Ice are the same 
substance. 

Mê Nhân Chú: Bùa chú làm mê hoặc người 
khác —Incantations 


muội vỀ 





( delude or confuse 
others. 


Mê Sảng: Delirium. 


1303 


Mê Sinh: Tất cả những chúng sanh mê 
muội—AlI deluded beinss. 

Mê Sự: Delusive phenomena or affairs— 
Deluded In regard to phenomena. 

Mê Tâm: A deluded mind. 

Mê Tân: Cảnh giới mê muội (ba cõi sấu 
đường)—Deluded ford of 
delusion, 1e. mortaliy—See Lục Đạo, and 
Tam Giới in Vietnamese-English Section. 

Mê Tín Dị Đoan: Đây là lối mê tín như thờ 
đầu cỌp, đầu trâu, hay thờ thần rắn rít, bình 
vôi ông táo, xin xâm, bói quẻ, vân vân. Đạo 
Phật là đạo của trí tuệ, thế nên, đạo Phật 
không bao giờ chấp nhận mê tín dị đoan; tuy 
nhiên, những tín ngưỡng và nghỉ lễ mê tín đã 
được đưa vào nhằm tô son điểm phấn cho tôn 
giáo để lôi kéo quần chúng, nhưng một lúc sau 
thì những dây leo được trồng để trang hoàng 
lăng tấm đã leo phủ cả lăng tẫm, và kết quả là 
giáo lý tôn giáo bị gạt ra nhường chỗ cho 
những nghi thức mê tín —Superstition—This 1s 
a belief or rite unreasoningly upheld by faith 
suụch as venerating the head of tiger, and 
buffalo, the snake and centipede deities, the 
Lares, consultng fortunteller, reading the 
horoscope, etc. Buddhism means wisdom, 
therefore, Buddhism n€V€T accept 
Superstiions; however, superstitious beliefs 
and rituals are adopted to decorate a religlon 
1n order fo attract the multitude. But after some 
time, the creeper which ¡is planted to decorate 
the shrine outgrows and outshines the shrine, 
with the result that religious tenets 





realms—The 


are 


relegated to be the background and 
supersttous beliefs and riuals become 
predominent . 


Mê Tín Tà Đạo: To have improper belief. 

Mê Tử: Mê tử là kẻ có tiền trong tay mà vẫn 
chết đói, giống như chúng sanh có Phật tánh 
mà không biết dùng đến (theo Kim Cang Tam 
Muội Kinh)—The deluded son who held a gold 
coin 1n his hand while starving In poverty, such 


1s the man with Buddha-nature, but fails to use 

1E. 

Mê Vọng: Tối tăm trong việc phân biệt sự và 

lý thì gọi là mê, hư dối chẳng thực thì gọi là 

vọng—Deluded and misled; deluding and 

false. 

Mễ: See Mễ Cốc. 

Mễ Cốc: Cereals. 

Mễ Đầu: Người giữ tiệm—Keeper of the 

SfOF€S. 

Mễ Lệ Da: Maireya (skU)—Một loại thức 

uống ngọt, nhưng có thể làm cho người ta say, 

vì được rút ra từ bông Lythrum fructlcosum—— 

A kind of intoxicating drink, extracted from the 

blossoms of Lythrum frucfticosum with sugar. 

Mếch Lồng: To displease someone—To hurt 

someone”s feelinss. 

Mềm: Soft. 

Mềm Dẻo: Flexible. 

Mềm Lòng: To be moved. 

Mềm Mồng: Flexible. 

Mếp: To be fond of—To love—To cherrish. 

Mến Phục: To love and admire. 

Mệnh Mông: Vast—Immense. 

Mệnh: 

l1) Sanh mạng: Jivita (sk—Life—Length of 
life. 

2) Số mạng: Fate. 

3) Mệnh lệnh: Decree. 

Mệnh Bảo: Sự quý báu của cuộc sống (sống 

để tu tập giải thoát)—The precious posession 

of life. 

Mệnh Căn: Theo Tiểu Thừa giáo thì căn bản 

của cuộc sống hay sự tái sanh là phi sắc phi 

tâm, mà là do nghiệp của quá khứ sinh ra, Đại 

Thừa chấp nhận cái nầy mượn tên là mệnh 

căn, chứ không phải là thực thể riêng có bổn 

mệnh—A root or basis for life or reincarnation, 

the nexus of Himmayana between two life- 

perIods, accepted by Mahayana as nominal but 

not real. 





130 


Mệnh Chung: Lúc chết hay lúc gần chết— 
Life ”s end or nearing the end of life. 
Mệnh Đạo Sa Môn: Vị Sa Môn lấy giới 
luật, thiển định và trí huệ làm cuộc sống cuộc 
tu, như Ngài A Nan đã làm—A sramana who 
makes the commandments, meditation and 
knowledge his very life, as Ananda di¡d. 
Mệnh Độc: Mệnh trược, một trong ngũ 
trược—Turbiddty or decay of the 
pñnciple, reducing the length of life, one of the 
five turbidities. 
** For more Information, please see Ngũ 
Trược. 
Mệnh Giả: Một trong 16 tà kiến cho rằng thọ 
mệnh của cái ta là có thực —The living being; 
the one possessing life; life, one of the sixteen 
wrong views believing that life 1s real. 
Mệnh Mệnh Điểu: Jivajiva (sk—See Cộng 
Mệnh Điểu. 
Mệnh Nan: Những khó khăn trở ngại trong 
cuộc sống—Life`s hardships; the distress of 
living. 
Mệnh Phạm: Mệnh nạn và phạm nạn hay tai 
nạn liên quan đến sự mất còn của tính mệnh 
(mệnh nạn) và tai nạn liên quan đến việc kiên 
trì hay không kiên trì tu hành phạm hạnh 
(phạm nạn)—Mệnh Phạm là tai nạn hay trở 
ngại cho tính mệnh và sự tu trì phạm hạnh của 
bản thân mình—Life and honour, i.e. perils to 
life and perils to noble character. 
Mệnh Quang: The light of a life, ¡.e. soon 
gone. 
Mệnh Quang Điểu: Jivajivaka or Jivamjiva 
(sk)—Sinh Sinh Điểu—Cộng Mệnh Điểu— 
Loài lưỡng thủ điểu hót rất hay—A bird with 
two heads, asweet songster—See Cộng Mệnh 
Điểu. 
Mệnh Thằng: Sợi dây sinh mệnh luôn bị 
gậm nhấm bởi chuột vô thường ngày và 
đêm—The rope of life, always gnawed by the 
two rafs, 1.e. night and day. 
Mệt Đừ: To be exhausted—Tired to death— 
Tired out—Dead tired. 


vital 





Mậệt Lả: See Mệt Đừ. 

Mệt Mỗi: Tired. 

Mậệt Nhoài: See Mệt Đừ. 

Mếtu: To twist the face. 

Mi: Lông mày —Eyebrows. 

Mi Gian Bạch Hào Tướng: Urna (skt— 
Chùm lông trắng ở giữa hai chân mày của Đức 
Phật, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật— 
The curl of white hairs, between the eyebrows 


of the Buddha, one of the thirty-two signs of 
Buddhahood. 


Mi Gian Quang: Theo Kinh Pháp Hoa, mi 
gian quang là ánh sáng trắng phát ra từ giữa 





cặp chân mày của Đức Phật, luồn sáng nầy 
chiếu sáng khắp các cõi—According to the 
Lotus Sutra, this 1s the ray light which issued 
therefrom ligphting up all worlds. 

MỊ: Yêu quái —An orge—Evil spirit. 

Mị Nữ: Một thiếu nữ được dùng như phương 
tiện làm tổn hại người khác—A young woman 
used as a means (medium) for such a spirit to 
1njure others. 

Ma Mai: Ironical. 

Mích Lòng: See Mếch Lòng. 

Miền: 


I1) Nhắm mắt lai: To close the eyes. 

2) Ngủ: Làm cho thân không còn tự tại, tâm 
bị hôn muội, gây trở ngại cho phép 
quán)—Sleep. 

3)_ Nước Miên: Cambodia. 


Miền Man: Unceasine—Contnual—Never- 
ending—Ceaseless. 

Miền Sàng: Bed. 

Miên Viễn: Durable—Lasting—far-off. 
Miền Tạng: A monastery sleeping room. 
Miên Trường Tịch Tịnh: Eternal rest. 
Miền: Region. 

Miến: 

1) Burma (a country east of India). 

2) Vermicelli. 


Miễn: To exempt—To excuse. 








1305 


Miễn Chấp: To excuse—To forgive. 

Miễn Cưỡng: Unwillingly—Reluctantly 
Miễn Là: Provided that. 

Miễn Phí: Free of charge—No cost—No fee. 
Miễn Tăng: Vị Tăng được miễn trong các 
buổi họp chúng hàng ngày vì bận các Phật sự 
khác—A monk whose attendance at the dally 
assembly 1s excused for other duties. 

Miễn Thứ: To excuse—To forgive. 

Miễn Tố: To discharge——To acquit. 

Miễn Tội: To pardon a fault. 

Miễn Trừ: See Miễn. 

Miếng: Piece—Fragment. 

Miếng Khi Đói Bằng Gói Khi No: One 
mouthful when hungry 1s better than a full 
bowl when not hungry. 

Miệng: Mouth. 

Miết: At a stretch. 

Miệt: 

l1) Vùng: Region. 

2) Không: Without—Not. 

3) Nhỏ: Small—Minute. 

Miệt Lệ Xa: Mleccha (skt). 





1) Không phải chủng tộc Arya: Non-Aryan. 
2) Những người man rợ: Barbarians.. 
3) Những bộ tộc ở vùng biên địa: Frontier 


tribes. 

Miệt Mài: To devote onseself to. 

Miệt Thị: To disdain——To despite——To scorn. 

Miêu Tả: To describe. 

Miếu: Caitya (sk)——Small temple. 

Miễu: Small shrine. 

Mím: To tighten. 

Mim Cười: To smile. 

Minh: 

I1) Che mờ, đối lại với hiển: Secret, invisible, 
1n confrast with open, manifest. 

2) Khắc chữ trên gỗ hay trên đá: To engrave 
on wood or stone. 





3) Trí huệ: Vidya (skt Thông mình— 
Knowledge—Bright—Clear—WIse 
Understanding——Enlightenment. 

4) Trí Tuệ Phật: The Buddha-wisdom. 

Chân Ngôn hay Minh do khẩu phát ra 
(nếu do thân phát ra như hào quang thì gọi 
là minh): Chân ngôn có khả năng phá trừ 
hôn ám——True word which can destroy the 
obscurity of illusion. 





6) Nhà Minh bên Trung Quốc khoảng từ 
1368 đến 1644: The Ming dynasty ¡in 
China, around 1368 to 1644 A.D. 

7) Sắp tới: Next (day and year). 

§)_U đồ: Địa ngục tối tắm——Hades. 

9) Uminh: Darkness—ObscurIty. 


10) Vô minh: Ignorance—Stupidity. 

Minh Bạch: Apparent—Clear—Explicit. 

Minh Biện: To distinguish clearly. 

Minh Châu: The bright-moon mani or pearl, 

emblem of Buddha. 

Minh Châu Thiên Tử: The moon-deva. 

Minh Chính: Clear and uprughit. 

Minh Chúng: Những sức mạnh vô hình, như 

Phạm Thiên, Thiên Vương, Dạ Ma Thiên, nói 

chung là những lực vô hình—The Invisible 

powers, Brahma, Sakra, Yama, the spIrits In 

general. 

Minh Cự: Cây đuốc đang cháy, so sánh với 

Minh Đắc Định của Bồ Tát—A shining torch, 

compared to a samadhi ¡in the Bodhisattva”s 

four øood roots. 

** For more information, please see Minh Đắc 
Định. 

Minh Dương Hội: Minh ám chỉ loài quỷ nơi 

cõi âm, dương ám chi chư thiên nơi cõi trời hay 

chúng Bà La Môn. Minh Dương Hội là hội 

cúng dường cho hai loại chúng sanh vừa kể 

trên—The assembly for offerings of the spIrIfs 

below and above, preftas, efc. 

Minh Đạo: Còn gọi là Minh Đồ hay Minh 

Độ. 

l1) Con đường sáng: The bright or clear way;. 





1306 


2) Con đường của thần chú Đà La Ni: The 
way of the mantras and dharans. 

3) Con đường u tối: The dark way. 

4) Cõi u minh tối ám: Land of darkness, the 
shades—Hades. 

5) Nơi ở của Diêm Ma Vương: The abode of 


the Yama King. 

Minh Đạt: Giác ngộ, biết được sự tái sanh 
quá khứ vị lai của mình và người và trong kiếp 
hiện tại chấm dứt phiển não để đạt được đại 
giác—Enliphtenment—With the knowledge of 
future Incarnation of self and others, of past 
Incarnations of self and others, and that the 
present Incarnation will end illusion (Minh), 
and thorouph or perfect enlightenment (Đạt). 


lI) Tam Minh: Three ¡nsights—See Tam 
Minh. 
2) Tam Đạt Three aspects of the 


omniscilence of the Buddha—See Tam 

Đạt. 
Minh Đắc Định: Minh Đắc—Thiển định mà 
tứ gia hạnh của bậc Bồ Tát được ở Noãn Vị 
(thiển định đạt được ở mức Minh Đắc là lúc 
thiển giả đạt được trí huệ vô lậu)—A samadhi 
in the Bodhisattva”s four good roots (cafus- 
kusala-mula) in which there are the bright 
beginninss to release from 1llusion. 
Minh Đăng Quang: Một Đại Tăng quan 
trọng của Phật giáo Việt Nam vào tiền bán thế 
kỷ 20. Ngài sanh vào năm 1923 và vắng bóng 
vào năm 1954. Ngài là nhà cải cách Phật giáo 
trong lúc luân lý và đạo đức Phật giáo đang 
cơn nghiêng ngửa, và là người sáng lập ra 
Giáo Hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam. Ngài đã khéo léo phối hợp giữa hai 
truyền thống giáo lý Bắc và Nam tông để làm 
thành giáo lý căn bản cho giáo hội. Không bao 
lâu sau khi thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo 
Ngài tu tập. Vào giữa thập niên 70s, một đệ tử 
lớn của Ngài là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già 
Khất Sĩ Thế Giới với số tín đồ khắp nơi trên 
thế giớ—An important Vietnamese Monk in 
the first half of the twentieth century. He was 


born In 1923 and considered missing on the 
way to preach 1n 1954. When moral and 
tradiions of Vietnamese Buddhism were In 
rapid decline, he was a key Monk ¡ín the 
revival 
Buddhism during that time; he was also the 
founder of the Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist school. Most Honorable One Minh 
Đăng Quang cleverly combined both doctrines 
from Mahayana and Theravada (Hinayana) to 
make the doctrine for the Vietnamese Sangha 
Bhikshu Buddhist Sect. Not long after the day 
he founded the school, millions of followers 
followed him to practice. Ín mid 70s, one of his 
great disciples, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên, founded the International Sangha 
Bhikshu Buddhist Assoclaton in the United 
States of which followers are all over the 
world nowadays. 

Minh Đế: Còn gọi là Minh Tính hay Tự Tính. 
Phái Số Luận ngoại đạo lập ra đế thứ nhất 
trong 25 đế, lẽ đúng về cái mờ mịt không rõ 
ràng, không biết được, là nguồn gốc khởi lên 
vạn hữu—The Sankhya doctrine of primordial 
profundity, beyond estimation, the original 
nature out of which all things arose. 

Minh Địa: Phát Quang Địa, địa thứ ba trong 
thập địa—The stage of illumination, the third 
of the ten staøes. 

Minh Đoán: To judge clearly. 

Minh Đồ: See Minh (3). 

Minh Độ: See Minh (4). 

Minh Độ Vô Cực: Cách dịch cũ là Bát Nhã 
Ba La Mật (Bát là minh, độ là Ba La Mật), cái 
tuệ đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ—An old 
Interpretaton of Prajna-paramita means the 
wisdom that ferries to the other shore without 


and reformaton of Vietnamese 


limit. 

Minh Đức: Hiph virtue. 

Minh Gia: Lợi ích do sức mạnh tâm linh hay 
do sự cảm ứng của chư Phật và chư Bồ Tát 
đem lại không thấy biết —The ¡invisible aid of 
the spiritual powe€rs. 


1307 


Minh Giải: To explain clearly. 

Minh Giám: Tấm gương sáng—A clear and 

bright mirror. 

Minh Giới: 

1) Cõi U minh: Hades. 

2) Hạ Tam Đồ hay ba đường dữ địa ngục, 
ngạ quỷ, và súc sanh: The three lower 
forms of Incarnation, I.e. hell, preta, and 
animal. 

Minh Hành: Zen Master Minh Hành (1596- 

1659)—Thiển Sư Trung Quốc, quê ở Kiến 

Xương, Tỉnh Giang Tây. Ngài theo sư phụ là 

Hòa Thượng Chuyết Chuyết qua Việt Nam và 

đến Thăng Long vào năm 1633. Họ trụ tại 

chùa Ninh Phúc (Bút Tháp) hơn II năm. Sau 
khi Hòa Thượng Chuyết Chuyết thị tịch năm 

1644, Thiền sư Minh Hành trở thành Pháp tử 

đời thứ 35 dòng Thiền Lâm Tế. Cùng năm ấy, 

Thiển Sư Minh Hành và bà Hoàng Thái Hậu 

Trịnh Thị Ngọc Trúc dựng lại chùa Bút Tháp 

thành ngôi chùa có quy mô to lớn hơn. Thiền 

sư Minh Hành tiếp tục trụ tại chùa Ninh Phúc 
để hoằng dương Phật pháp đến khi ngài thị 

tịch năm 1659—Zen Master Minh Hành, a 

Chinese monk from Kiến Xương, Giang Tây. 

He followed his master, Most Venerable 

Chuyết Chuyết to go to Vietnam. They arrived 

at Thăng Long in 1633. They stayed at Ninh 

Phúc (Bút Tháp) Temple for more than II 

years After Zen Master Chuyết Chuyết 

passed away in 1644, Zen Master Minh Hành 
became the Dharma herr of the thirty-fifth 
lneage of the Linn-Chih Zen Sect. On the 
same year, the temple was rebuilt on a larger 
scale by Zen Master Minh Hành and the 

Qucen Mother Trịnh Thị Ngọc Trúc. He 

continued to stay at Ninh Phúc Temple to 

expand the Buddha Dharma until he passed 

away In 1659. 

Minh Hạnh Túc: Vidya-carana-sampanna 

(skÐ. 

Theo Kinh Niết 

Nirvana Sutra: 


Bàn—According to the 


Phổ giác tối thượng của Phật dựa trên giới 
luật, thiền định và trí huệ (giới, định, tuệ). Một 
trong mười danh hiệu Phật—Knowledge- 
conduct-perfect—The 
enlightenment of the Buddha based upon the 
discipline, meditation and wisdom. 

Một trong mười danh hiệu của Phật: One of 
the ten titles of the Buddha. 


unexcelled  universal 


Theo Trí Độ Luận giải thích thì Minh Hạnh 

Túc là đầy đủ tam minh, tam hạnh, tam 

nghiệp —According to the Commentaries on 

the Prajna Paramita Sutra: 

Tam Minh: Three Insights—See Tam Minh. 

Tam Hành: Three lines of acton that affect 

karma—See Tam Hành. 

Tam Nghiệp: Three kinds of karma—See Tam 

Nghiệp. 

Minh Hắc: Ánh sáng giác ngộ khắc phục vô 

minh, cũng như hương tỏa mùi xuyên khắp— 

The Inner lipht, enlightenment censing and 

Overcoming I1gnorance, like incense perfuming 

and Interpenefrating. 

Minh Hiển: 

1) Rõ ràng: Clear—Explici—Evident. 

2) U minh và sáng tỏ: Darkness 

briphtness. 

Minh Hiển Lưỡng Giới: Chỉ hai cõi Minh 

Giới và Hiển Giới. Minh giới là thế giới của 

người chết, hay âm cảnh; hiển giới là thế giới 

của người sống, hay dương gian—The two 

reglons of the dead and of the living. 

Minh Hoằng Tử Dung: See Tử Dung Minh 

Hoằng. 

Minh Huân: Còn gọi là Nội Huân, ở trong 

cái chân như của bản giác, lặng lẽ nung đốt 

huân tập vọng tâm để sinh ra Bồ Đề Tâm— 

Fumigation within, inner influence—See Nội 

Huân. 

Minh Huệ: Tam minh hay tam huệ—The 

three Enliehtenments—Thhe thre wIsdoms. 

** For more Information, please see Tam 
Minh and Tam Huệ. 


and 


1308 


Minh Ích: See Minh Lợi. 

Minh Khiêm Hoằng Ân: Thiên Sư Minh 
Khiêm Hoằng Ân (1850-1914)—Zen Master 
Minh Khiêm Hoằng Ân—Thiển sư Minh 
Khiêm Hoằng Ân, một trong những đệ tử nổi 
tiếng của Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 
1869 ngài trụ trì chùa Viên Giác. Ngài là Pháp 
tử đời thứ 38 dòng Thiền Lâm Tế. Năm 1875, 
ngài được cử làm giáo thọ khi mới 26 tuổi. Sau 
khi thầy ngài thị tịch, hầu hết cuộc đời ngài, 
ngài đã trùng tu và hoằng hóa Phật giáo tại 
miền Nam nước Việt. Ngài thị tịch năm 
1914—A Vietnamese monk, 
oufstanding disciples of Zen Master Tiên Giác 
Hải Tịnh. In 1869 he stayed at Viên Giác 
Temple. He was the Dharma herr of the thirty- 
eiphth generation of the Linn-Chih Zen Sect. 
In 1875, he became the Acarya (see Acarya In 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section) when he 
was only 26 years old. When his master passed 
away, he spent most of his life to revive and 
expand Buddhism in the South. He passed 
away In 1914. 

Minh Không: Thiển sư Minh Không (1076- 
1141)—Zen master Minh Không—Thiển sư 
Việt Nam, quê ở Nam Định, Bắc Việt. Ngài là 
Pháp tử đời thứ I3 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 
Năm 29 tuổi, ngài theo Giác Hải và Đạo Hạnh 
du hành sang Thiên Trúc. Khi trở về quê 
hương ngài xây chùa Diên Phước và tính 
chuyên tụng chú Đại BI. Ngài được vua Lý 
Nhân Tông tôn làm Quốc Sư. Ngài thị tịch 
năm II4I—A Vietnamese Zen master from 
Nam Định, North Vietnam. He was the 
Dharma herr of the thirteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. At the age of 29, he 
accompanied Giác Hải and Đạo Hạnh to travel 
to India. When he returned he built Diên 
Phước Temple and focused In reciting Great 
Compassion Mantra. He was honored by King 
lý Nhân Tông as the National Teacher. He 
passed away In 1141. 
Minh Liễu: Am hiểu 
understand thoroughly. 


one of the 


tường tận—To 


Minh Lợi: 

Những công đức hay lợi lạc tâm linh không 
nhìn thấy được: Invisible benefit, or merit, ¡.e. 
wIftihn spiritual. 

Thông minh và lanh lợi (có khả năng xuyên 
thủng những sự việc huyển bí) —Clear and 
keen (be able to penetrate all mysterIes). 
Minh Luự: Sự chăm sóc không lường của chư 
Phật và chư Bồ Tát là không thể nghỉ bàn, nó 
vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng sanh— 
The unfathomable thought or care of the 
Buddhas and Bodhisatvas, beyond the 
realization of men. 

Minh Lương: Zen Master Minh Lương— 
Thiển sư Minh Lương, một vị cao Tăng người 
Việt Nam, quê ở Phù Lãng. Ngài gặp Hòa 
Thượng Chuyết Công và trở thành đệ tử khi 
Hòa Thượng từ bên Tàu sang Việt Nam. Sau 
đó ngài trở thành Pháp tử đời thứ 35 dòng 
Thiển Lâm Tế. Sau khi Thầy thị tịch vào năm 
1644, ngài dời về chùa Vĩnh Phúc trên núi Côn 
Cương, Phù Lãng để hoằng dương Phật pháp. 
Trước khi thị tịch ngài truyền pháp lại cho 
Thiển Sư Chân Nguyên—A Vietnamese 
famous monk from Mount Phù Lãng. He met 
and became a disciple of Most Venerable 
Chuyết Công when the later arrived ¡in 
Vietnam. Later he became the Dharma heIr of 
the 35” generation of the Linn Chỉh Zen Sect. 
After his master passed away In 1644, he 
moved and stayed at Vĩnh Phúc Temple on 
Mount Côn Cương in Phù Lãng to expand the 
Buddha Dharma. Before he passed away, he 
transmitted the Dharma to Zen Master Chân 
Nguyên. 

Minh Mẫn: Sighrabodhi (sk)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Minh Mẫn 
(Sighrabodhi) là một nhà sư nổi tiếng của tu 
viện Na Lan Đà —According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms 
composed by Professor SoothiIll, Sighrabodhi 
was a famous priest of the Nalanda monastery. 
Minh Minh: 

Ánh sáng và bóng tối: Light and darkness. 


1309 


Sức mạnh của ánh sáng và bóng tối: The 
power of light and darkness. 

Chư Thiên và ma quỷ: Gods and demons— 
Devas and Yama. 

Hữu hình và vô hình: Visible and invisible. 





Minh Mục: Bright eyes. 

Minh Nguyệt: Trăng sáng The bright 
moon. 

Minh Nguyệt Châu: See Minh Nguyệt Ma 
NI. 

Minh Nguyệt Ma Ni: Minh Châu—Ngọc 


châu ma ni trong sáng như ánh trăng—The 

bright-moon man or pearl. 

Tượng trưng cho Đức Phật: The emblem of the 

Buddha. 

Tượng trưng cho Phật Giáo: The emblem of 

Buddhism. 

Tượng trưng cho Giáo điển Phật giáo: The 

emblem of Buddhist scrIptures. 

Tượng trưng cho sự thanh tịnh: The emblem of 

purIty. 

Minh Nguyệt Thiên Tử: Nguyệt Thiên Tử 

trong cõi trời Đế Thích—The moon-deva, in 

Indra”s retinue. 

** For more Information, please see Nguyệt 
Thiên Tử. 

Minh Nhất: Hoàn toàn tối ám—Entire 

obscurity, pristine darkness. 

Minh Nhựt: Minh 

Tomorrow. 

Minh Niền: Năm tới—Next year. 

Minh Nội: See Minh Huân. 

Minh Oan: To explain that someone ¡s 

1nnocent. 

Minh Pháp: The law or method of mantras, 

or magic formulae. 

Minh Phi: Vidya-raja (skt 

Một tên khác của Đà La Ni. Vị hoàng hậu có 

kiến thức kỳ diệu, có thể vượt qua mọi ác 

nghiệp—Another name for dharani as the 

queen of mystc knowledge and able to 

overcome all evil. 


thiên—Ngày mai— 





Bậc tôn nữ làm bộ chủ phối ngẫu trong các hộ 
Mạn Đồ La: The female consorts shown in the 
mandalas. 

Minh Phủ: Cung điện nơi âm phủ hay địa 
ngục——The palace of darkness, Hades. 

Minh Phúc: Sự phúc độ của người chết (như 
bố thí, cúng dường, hay tụng kinh hộ niệm cho 
người quá vãng)—The happiness of the dead. 
Minh Quan: Những chức quan nơi cõi địa 
ngục——The rulers of Hades. 

Minh Quang: Brilliant. 

Minh Quang Tâm: The ¡lluminated mind. 
Minh Quân: Clear-sighted king. 

Minh Sát: To examine clearly. 

Minh Sát Tuệ: Vipassana (p)—lInsight— 
Intuitive vision—Hệ thống thiển định của Phật 
giáo Nguyên Thủy —A Buddhist system of 
meditation practficed in the Theravada. 





Minh Sơ: Sự tối ám nguyên sơ của vạn hữu— 
The primitive darkness at the beginning of 
©xIstence. 

Minh Sứ: Sứ quan hay sứ giả của Diêm 
Vương——LIcfors, or messengers of Hades. 
Minh Tâm: Tâm giác ngộ—The enlightened 
hear—Tlo engrave something 
memory. 

Minh Thân: The bright spirits devas, gods, 
demon§). 

Minh Thệ: To swear. 

Minh Thị: Explicily——Clearly. 

Minh Thiện: Clear sky. 

Minh Thoát: Enlightenment from ignorance 
and release from desire. 

Minh Thông: Siêu lực vượt ngoài sự diễn tả 
của ngôn ngữ hay hình tượng ——Mgsterious, 
supernatural, omnipresent pOWer. 

Minh Tín Phật Trí: Tin tưởng rõ ràng nơi trí 
huệ của Phật là con đường dẫn đến vãng sanh 
Tịnh Độ —To believe clearly ¡In Buddha”s 
wisdom as leading to rebirth in the Pure Land. 





In One”s 





1310 


Minh Tỉnh: Sao Thái Bạch và Thiên Tử trị vì 
tại đó—Venus and the deva-prince who dwells 
1n that planet. 

Minh Trí Thiền Sư: Zen Master Minh Trí 

(2-1196) —Thiển sư Việt Nam, quê ở Phù 

Cầm, Bắc Việt. Lúc hãy còn trẻ, ngài gặp và 

trở thành đệ tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là 

pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn 

Thông. Về sau, ngài trụ tại chùa Phúc Thánh 

để hoằng hóa cho đến khi ngài thị tịch vào 

năm 1II96—A Vietnamese Zen master from 

Phù Cầm, North Vietnam. When he was 

young, he met and became a disciple of Zen 

master Đạo Huệ. He was the dharma heir of 
the tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen 

Sect(. Later, he stayed at Phúc Thánh Temple 

to expand Buddhism until he passed away 1n 

1196. 

Minh Tuệ: See Minh Huệ. 

Minh Tư: 

1) See Minh Lự. 

2) Sở hữu của người chết, là hạnh phúc được 
tái sanh vào cõi cao hơn: Possesslons of or 
for the dead; their happiness of being 
reborn In higher realms. 

Minh Tướng: Brightness. 

Minh Ứng: Sự cảm ứng của chư Phật và chư 

Bồ Tát không thể thấy biết được—Response 

from the invisible, I.e. that of Buddhas and 

Bodhisattvas. 

Minh Vẫng: 

1) Đi về cõi u đồ: Going into the shades. 

2) Chết: Death. 

Minh Vật Nhất Tri: Thiển Sư Minh Vật 

Nhất Tri (2-1786)—Zen Master Minh Vật Nhất 

Tri—Thiển sư Việt Nam, quê tại Đồng Nai, 

Nam Việt. Ngài là đệ tử của Tổ Nguyên Thiều 

Siêu Bạch. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã 

chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại miền 

Nam. Ngài thị tịch năm 1786. Một vài đệ tử 

xuất sắc của ngài như Thiền sư Thiệt Thành 

Liễu Đạt ở chùa Thiên Mụ, Huế; Thiển sư 

Thiệt Thoại Tánh Tường, khai sơn chùa Hoa 


Nghiêm ở Thủ Đức, Gia Định; Thiền sư Phật 
Chí Đức Hạnh, khai sơn chùa Long Nhiễu ở 
Thủ Đức, Gia Định —A Vietnamese Zen 
master from Đồng Nai, South Vietnam. He 
was a đisciple of Patriarch Nguyên Thiều Siêu 
Bạch. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism in the South. He passed 
away In 1786. Some of his most outstanding 
disciples are: Zen master Thiệt Thành Liễu 
Đạt at Thiên Mụ Temple in Huế, Zen master 
Thiệt Thoại Tánh Tường, founder of Hoa 
Nghiêm temple ¡in Thủ Đức, Gia Định, Zen 
master Phật Chí Đức Hạnh, founder of Long 
Nhiễu Temple in Thủ Đức, Gia Định. 
Minh Vi Mật Hạnh: Thiền Sư Minh Vi Mật 
Hạnh (1828-1898)—Zen master Minh Vị Mật 
Hạnh—Thiển sư Minh Vi Mật Hạnh, đệ tử của 
Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 1850, ngài 
trụ tại chùa Giác Lâm và là Pháp tử đời thứ 38 
của dòng Thiển Lâm Tế. Sau khi sư phụ ngài 
thị tịch, phần lớn cuộc đời còn lại của ngài, 
ngài đã trùng tu và hoằng hóa Phật giáo tại 
miễn Nam nước Việt. Ngài thị tịch năm 1898, 
thọ 72 tuổi—A Vietnamese monk, a disciple of 
Zen master Tiên Giác Hải Tịnh. In 1850, he 
stayed at Giác Lâm temple In Gia Định. He 
was the dharma heir of the thirty-eiphth 
generaton of the Linn-Chih Zen Sect. After 
his master passed away, he spent most of the 
rest of his life to revive and expand Buddhism 
1n the South until he passed away 1n 1898, at 
the age of 71. 
Minh Vương: The rajas—King of hell—Các 
Minh Vương thân giáo lệnh, nhận giáo lệnh 
của Đức Tỳ Lô Giá Na, hiện Phẫn Nộ thân để 
hàng phục chúng ma—Flerce spirits who are 
the  messengers of 
Vairocana”s wrath agaInst evil spIrItS. 
** For more Information, please see Đại Minh 
Vương. 
Minh Ước: Treaty—Pact. 
Minh Xác: To confirm clearly. 
Minh Xứ: The regions or realms of study 
which produce wisdom. 


and manifesfation 


1311 


Mình: 
l) Body. 
2) Oneself. 


Mình Làm Tổn Người Là Hại, Người 
Làm Tổn Mình Là Phước: Harming others 
brings misfortunes; being harmed Is to receive 
m€TIfS. 


Mít Đặc: Completely ignorant. 
Mò: To grop—To feel about with the hand as 
one does In the dark. 


Mò Ra: To grop out. 

Mò Mẫm: See Mò. 

M6: See Mộc Ngư. 

Mỗi: Tired——Weary. 

Mỏi Chân: To be tired of walking. 
Mỏi Miệng: To talk oneself tired. 





Mọi: 
1) Slave. 
2) Every. 


Mọi Người: Everybody. 

Mọi Nơi: Everywhere. 

Mọi Vật: Everything. 

Mọi Việc: See Mọi vât. 

Mốn: Article—Thing—Item. 

Mồn: To wear. 

Mòn Chí: Discouraged—Broken-spirited— 
Despondent. 

Mòn Hữơi: Out of breath. 

Mòn Mắt: To be tired of waiting. 
Mòn Sức: To wear oneself out. 

Mọn: 

1)  Litle—Small. 

2) Mean—Humble (hèn mọn). 
Mong: To expect and desire—To hope. 
Mong Chờ: To wait for. 

Mong Đợi: See mong chờ. 

Mong Manh: Mỏng Mảnh—-Không chắc 
chắn: 

1) Small—Slender——With little hope. 
2) Slim——Faint—UŨncertain. 





Mong Mỗi: To desire eagerly—To expect— 
To asprre. 

Mong Ước: To wish—To hope. 

Móng: 

1) Talon—Claw (móng vuốt. 

2) Foundation—Base (nền móng). 

3) Nail (móng tay chân). 

Mông: Slender—Thin—Slim. 

Mồng Mảnh: Fragile. 

Mông Tanh: Very thin. 

Mót: To glean—To gather what has been left 
OV€T. 

Mọt: Wood-eater. 

Mỡ Hồ: Ambiguous—Vague. 

Mơ Màng: To sleep slightly. 

Mơ Mộng: Daydreaming 

Mơ Ngủ: To drop off to sleep. 

Mớ: 

l1) A bundle (wood). 

2) To talkin one”s sleep. 

Mờ: Dim—Blurred. 

Mờ  Mịt: 
Obscure. 
Mở: To open. 
Mở Hé: To half-open. 

Mở Lồng: To open one°s heart. 

Mở Mang Tâm Trí: To develop one”s mind. 
Mở Mắt: To open the eyes. 

Mở Mắt Tâm: To open the mind's eye— 
Đây là một cách khác để diễn tả về kinh 
nghiệm giác ngộ hay sự tự nhận ra tự tánh, từ 
đó thấy biết tất cả tự tánh của vạn hữu—This 
1s another way of speaking of the experlence 
of  cnliphenment or self-realization. 
Awakening to one”s true nature and hence of 
the nature of all exIstence. 

Mở Ra Một Con Đường: To offer a way— 
To open a way—Buddha Dharma offers a safe 
way to the Deathless, to NÑirvana. 

Mở Rộng: To widen—To expand—To 
broaden——To enlarge. 





Viparyasa - (skÙ—Confusion— 





1312 


Mổở Trồi: To untie. 

Mới: New——Recent—Fresh. 

Mới Đây: Recently—Lately. 

Mời: To invite. 

Mời Lợi: To invite for form”s sake. 
Mớm: To feed from mouth to mouth. 
Mơn Mởn: Tender—Young. 

Mơn Trớn: To caress. 





Mô: 

I) Lần mò (như người mù mò đường): To 
feel, or to prope, e.g. as a blind man. 

2) Mô đất: Mound. 

3) Mưu mô: Plans—Schems—Counterfeit— 
Forge. 

Mô Hạ: Sce Moha ¡in Sanskri/Pali- 


Vietnamese Sectfion. 

Mô Phạm: Model—Pattern—Example. 

Mô Phỏng: To copy—T0 imitate. 

Mô Tả: Describe. 

Mô Tượng: Kinh Niết Bàn nói đến người mù 
diễn tả voi bằng cách rờ voi (hễ rờ ngà thì nói 
voi cứng như đá và nhọn như mũi tên)—The 
Nrrvana Sutra mentioned about the blind man 
who tried to describe an elephant by feeling 1t. 
Mô: Tomb—Grave. 

Mồ Côi: To be orphaned. 

Mô Côi Cha: Fatherless. 

Mô Côi Mẹ: Motherless. 

Mô Hôi Nước Mắt: Sweat and tears. 

Mổ: 

l1) To peck (brds). 

2) To operate (dissect). 

3) To kill an animail for food. 

Mộ: 

l)_ Ái mộ: To love—To long for. 

2) Luyến ái: To love—To hanker after. 

3) See Mô. 

Mộ Đạo: To devote oneself to religion 
affairs——To be devout. 








Mộ Duyên: To collect subscripion (of 
Buddhist monk). 


Mộ Hà:  Moha SỈ— 
Unenlightened—Stupid—See 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Mộ La: Mula (skt—Căn—Fundamental— 
Root—See Mula ¡in Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 

Mộ La Tát Bà Tất Để Bà Đà Ni Ca: 
Mula-sarvastivadah-nikaya (sk Căn bản 
thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ—The fundamental 
works, original texts of the Hinayana school of 
Sarvastivada. 

Mộ Nại La: Mudra (skt)——Dấu ấn—A seal 
A sign—Token—hand or finger signs—See 
Mudra in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 
Mộc: 

l1) Cây: Wood—A tree. 

2) Kastha (skt)—A plece of wood—Timber. 
3) Tắm: To bathe 

Mộc Diệu: Mộc tỉnh, một trong cửu diệu, 
nằm về phía nam Kim Cang Viện, bên ngoài 
Thai tạng Mạn Đà La——]upiter, one of the nine 
luminaries, on the south of the Diamond hall, 
outside the Garbhadhatu mandala. 

Mộc Đắc La: Mudra (skt)——A seal—Mystic 
siens with the hands. 


(sk)—Ngu 


Moha 1n 





Mộc Đầu: 

1) Người đần độn: Block-head—A stupid 
pe€rson. 

2) Kẻ phá giới: One who breaks the 
commandmens. 


Mộc Đề: Mukt (sk) Mộc Để—Mục Đế 
La—Deliverance (giải thoát)—Liberation— 
Emancipation—The getting rid of evils one by 
one. 

Mộc Hoa Lâm: Papaya forest—See Khổ 
Hạnh Lâm. 

Mộc Hoạn Tử: Vô Hoạn Tử—Mộit loại cây 
có khả năng tránh được tà quỷ. Hạt của nó có 
thể dùng làm tràng hạt. Cây còn mang ý nghĩa 
bất hại hay an toàn. Nó còn là tên của một 
loại trái dâu dùng làm xà bông—A tree whose 
WoOd can exorciIse evil spirits, or whose seeds 
are used as rosary beads. It 1s said to be the 


1313 


arista, which means unharmed, secure; It 1s the 
name of the soap-berry and other shrubs. 

Mộc Hưởng: Kunduruka or Putchuk (skt)— 
Căn Hương—Huân Lục Hương——Đa Già La— 
Một loại trầm hương —An incense-yielding 
tree——The resin of the plant. 

Mộc Loan TỬ: Seeds used for rosary beads. 
Mộc Luật Tăng: A rgid formalist—A 
wooden peffifogging monk. 

Mộc Mã: Con ngựa gỗ, một biểu tượng của 
sự giải thoá—A wooden horse—A symbol of 
emancIpation. 

Mộc Ngư: Mõ cá bằng cây hay khúc gỗ tròn, 
móc bọng ruột, làm theo hình cá, với một khe 
đục nằm ngang để tạo âm hưởng, được dùng 
để gõ nhịp tụng kinh trong các tự viện. Khi 
được gõ bằng cái dùi có đầu bọc vải, sẽ phát 
ra những âm thanh rõ ràng và đặc biệt. Mõ 
được dùng đầu tiên bên Trung Quốc, nhưng lý 
nguyên thủy của việc dùng mõ gỗ vẫn chưa 
được biết rõ. Mõ lớn có thể cao một thước hay 
mõ nhỏ có thể để được trong lòng. Mõ thường 
được đánh bóng bằng sơn mài màu đỏ sáng. 
Người ta nói rằng vì cá luôn mở mắt cả ngày 
lẫn đêm (không bao giờ ngủ), nên đây là một 
thí dụ điển hình cho sự tỉnh thức và chăm chú 
trong nhà Thiển. Có hai loại mõ—The wooden 
fish ¡is a hollowed-out roundish wooden block, 
fashioned after some sort of sea creature, with 
a long hor1zontal slit for resonance, employed 
as an accompaniment to sutra chanting in 
Buddhist temples. When struck by a padded 
sck it emifs a clear and distinctive sound. 
Wooden fish was first used in China, but the 
Oorigin of the use of a wooden fish 1s unknown. 
This wooden drum may be as large as three 
feet in height or small enough to hold ¡in the 
lap. Usually it is lacquered bright red. It 1s said 
that a fish always has its eyes open day and 
nipht (never sleep), so 1t 1s a good example for 
alertness and watchfulness In Zen. There are 
two kinds: 


1) Hình tròn như vãy cá dùng để gõ khi tụng 
đọc: A round one for use to keep time In 
chanting. 

2) Một loại giống như hình cá dựng đứng 


thường treo ở nhà trù, đánh lên khi tới giờ 
cơm: A long one hanged ¡in front of the 
mess hall for calling to meals. 

Mộc Phách Thái Tử: Một trong những tiền 

thân của Đức Phật Thích Ca—One of the 

former Incarnations of SakyamunI. 

Mộc Phật: Tượng Phật bằng gỗ—A Buddha 

of wood——An Iimage of wood. 

Mộc Thực: Living on wild fruits and nuts. 

Mộc Thượng Tòa: 

l) Cây già: The elder with the tree. 

2) Người thâm niên (trưởng lão): The elder”s 
staff. 

Mộc Tỉnh: Brhaspati (skt). 

1)  Lord ofincrease. 

2) The planet JupIter. 

Mộc Xoa: Moksa (skt Giải 

Deliverance—EmancIpation. 


thoát— 


** For more Information, please see 
Pratimoksa. 


Mộc Xoa Cúc Đa: Moksagupta (skQ—A 


monk of Karashahr, protagonist of the 
Madhyamayana school whose Ignorance 
Hsuan-Tsang publicly exposed. 

Mộc Xoa Đề Bà: Moksadeva (skt)——Môn đồ 





Tiểu Thừa ở Tây Trúc tôn kính ngài Huyền 
Trang nên gọi ngài là Mộc Xoa Đề Bà hay là 
Giải Thoát Thiên—A tile given by 
Hinayanists in India to Mahayanadeva, such as 
Hsuan-Tsang. 

Môi Giới: To go between—lIntermediary. 
Mối: 

1) Con mối: Termite. 

2) Đầu mối: Cause. 

Mối Họa: Cause of misfortune. 

Mối Lợi: Advantage. 

Mối Nguy Hại: A nuisance. 

Mối Thù: A feud. 


1314 


Mỗi: Bai—Lure. 

Mỗi: Each—Every. 

Mỗi Đát Lý: Maitreya (skt)—Di Lặc. 

Mỗi Đát Lý Mạt Na: Maitrimanas (skt)— 
Kindly mind—Merciful. 

Môn: 

1) Cửa: Cửa ra vào của mọi nhà—Gate— 
Door——Entrance. 





2) Tông Phái: Sect—School. 

3)_ Giáo Thuyết: Đặc biệt là giáo thuyết dẫn 
đến cứu độ hay Niết Bàn—Teaching, 
especially one leading to salvaton or 
nirvana. 

4) SubJect (study). 

53) Event (sport). 


Môn Bài: License. 

Môn Chủ: Vị kiểm soát cửa hay coi tổng 
quát một tông phái — The controller of a gate, 
Or S€Ct. 

Môn Đăng Hộ Đối: Marriage of the same 
(equal) class or property. 

Môn Đệ: Follower—Disciple. 

Môn Đô: See Môn đệ. 

Môn Kinh: Bài Kinh về tang lễ và đọc ngay 
tại cửa trước nhà —The funeral service and 
read at the house-door. 

Môn Lữ: Bạn cùng học hay cùng tu— 
Disciple—Fellow-student. 

Môn Lưu: See Môn Phái, and Môn Tích. 
Môn Phái: Sect—School 

Môn Sỉnh: See Môn đệ. 

Môn Sư: Vị sư được công nhận như vị Thầy 
của gia đình —Preceptor—The monk who is 





recognized as teacher by any family. 

Môn Thần: Vị Thần giữ cửa—The gate-gods 
or guardians. 

Môn Thủ: See Môn Chủ. 

Môn Tích: Môn đồ hay sự phát triển của môn 
phái —The followers, or development of any 
SeCt. 


Môn Trạng: Tham Bảng Tham Trạng— 
Danh Thiếp—A name paper, card, or visiting 
card. 

Mông: 

1) Bao trùm: To cover. 

2) Mông muội: Stupid—lgnorant. 

Mông Cổ: Nước Mông Cổ—Mongolia— 

Mongol. 

Mông Hoặc: Stupid and deluded. 

Mông Mệnh: Immense——Vast. 

Mông Quạnh: Desert. 

Mống: Rainbow. 

Mộng: 

I)_ Giấc mộng: Những cái hiện ra trong mộng 

là không có thực—A dream. 

Sự huyễn giả của chư pháp: Chư pháp thế 

gian không có thực tính—A simile of the 

things of the world. 

Mộng Ảo: IIlusion—Visionary. 

Mộng Du: Sleep-walking. 

Mộng Huyễn: Tính chất của mọi hiện tượng 

là không thực như mộng như huyễn—Dream 

and illusion, the characteristics of all 
phenomena. 

Mộng Kiến: Tưởng tượng cái mình thấy hay 

đã thấy trong mộng, hay những cái thấy không 

có thực—To see In a dream——To Imagine one 
sees, or has seen. 

Mộng Sơn Đức Dị: (2-1 104)—Ông thuộc đời 

thứ tám của dòng Thiền Ngũ Tổ Pháp Diễn. 

Mộng Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiển 

của mình như sau—Mung-Shan-Te-I, who was 

the eiphth descendant of Fa-Yen of Wu-Tsu. 

Mung-Shan told the following storles of his 

©xperience In Zen: 

e - Năm 20 tuổi tôi mới quen biết với Thiển, 
cho đến năm 32 tuổi, tôi đã thăm viếng 17 
hay 18 Thiền sư, hỏi họ về cách thực hành 
pháp môn Thiển, nhưng không ai chỉ ra 
manh mối. Sau nầy khi đến tìm trưởng lão 
Hoàn Sơn, ngài dạy tôi hãy nhìn vào ý 
nghĩa của “Vô,” và nói thêm “hãy chăm 





2) 


1315 


chú vào chữ Vô suốt cả ngày đêm không 
ngừng nghỉ, như con chuột đang rình mèo, 
như gà mái ấp trứng. Khi chưa thấy rõ, 
hãy như con chuột gặm nhắm cái rương gỗ 
và đừng bao giờ xao lãng công phu. Thực 
hành công phu như vậy, chắc chắn thời cơ 
bừng sáng của tâm ngươi sẽ đến——When I 
was twenty years old, I  became 
acquaimnted with Zen, and before Ï was 
thirty-two I had visited seventeen or 
eiphteen Zen masters asking them as to 
their method of discipline, but none were 
able to enlphten me on the most 
1mportant point. When later Ï came to the 
master Huan-Shan, he told me see info the 
meaning of “Wu,` and added, “Be vigilant 
over your WU through all the periods of 
the day, as consfantly vigilant as a cat 1S 
when she tries to catch a rat, or as a hen 1s 
while sitting on the eggs. As long as you 
have as yet no 1nsipht, be like a rat 
gnawing at the coffin-wood and never 
vacillate in your exertion. As you øo on 
with your task like that, the time will 
surely come when your mind will become 
enlipghtened.” 

Y theo lời dạy nầy, tôi chăm chỉ thực 
hành, ngày đêm không nghỉ. Rồi trải qua 
18 ngày. Bỗng nhiên khi đang uống trà tôi 
chợt hiểu cái cười nụ của Ca Diếp khi Đức 
Phật đưa lên một cành hoa trước đại 
chúng. Tôi mừng rỡ khôn xiết; đi cầu một 
vài vị trưởng lão của Thiển, nhưng các 
ngài không trả lời rõ rệt, có vị bảo tôi hãy 
dùng bảo ấn tam muội mà ấn chứng mười 
phương thế giới, chứ đừng bận lòng đến 
thứ gì khác. Tôi tin lời nầy, trải qua hai 
năm, năm hiệu Cảnh Định thứ năm 
(1265), tôi đang lở tại tỉnh Tứ Xuyên, phủ 
Trùng Khánh, đang nguy kịch vì bị bệnh 
kiết nặng. Không còn chút lực nào, cả đến 
hải ấn tam muội cũng không giúp gì trong 
lúc nây. Kể cả cái hiểu về Thiển đã từng 
có cũng chẳng giúp tôi được. Lưỡi không 


chịu nói, thân thể không chịu cử động; chỉ 
còn chờ chết là hết. Quá khứ diễn ra trước 
mắt: những điều đã làm, những cảnh ngộ 
đã từng trải; thế là tôi ở trong một trạng 
thái tuyệt vọng ghê gớm và hết còn biết 
cách nào thoát khỏi cái dày vò của nó. 
Sau cùng cố gắng tự chủ, tôi phân phó ý 
muốn của mình, rồi lặng lẽ đứng dậy, thắp 
một ít nhang, dọn lại cái bổ đoàn cũ kỹ; 
làm lễ Tam Bảo, Thiên Long và thầm sám 
hối những tội chướng tiển khiên. Tôi khấn 
nguyện rằng nếu tôi hết kiếp nầy thì mong 
nhờ năng lực của Bát Nhã mà tái sinh 
trong một gia đình tốt đẹp và được xuất 
gia từ khi hãy còn bé bổng. Nhưng nếu tôi 
được lành bệnh, tôi muốn được xuất gia 
ngay và hiến cả cuộc đời còn lại để học 
Thiền. Nếu được giác ngộ, tôi sẽ cứu giúp 
mọi người cũng được giác ngộ như mình. 
Sau lời khấn nguyện này, tôi để khởi chữ 
Vô trong lòng vá quay ánh sáng soi vào 
trong mình. Không lâu, tôi nghe trong tạng 
phủ máy động đôi ba lần, nhưng không để 
tâm đến; một lúc sau lông mày tôi nghe 
cứng không chịu chớp, và lát nữa tôi hết 
biết đến thân thể của mình; chỉ có chữ Vô 
còn lại trong lòng thôi. Đến chiều tôi rời 
chỗ ngôi và thấy bệnh mình bớt được một 
nửa; tôi ngồi xuống trở lại cho đến khi gần 
sáng. Bấy giờ bệnh hoàn toàn biến mất. 
Giờ đã bình phục, thân tâm như thơ thới— 
Following this Instruction, I  steadily 
applied myself to the work, day and night. 
Eighteen days thus elapsed. Suddenly, 
when I was taking tea, Ï cam upon the 
meaning of Kasyapa”s smile, which was 
elicted when the Buddha produced a 
flower before a congregaton of his 
disciples. Ï was overjoyced; I wished to 
find out whether my understanding was 
correct and called upon a few masfers of 
Zen. They, however, gave me no definite 
answer; some told me to stamp the whole 
universe with the stamp of Sagara-mudra- 


1316 


samadhi, and not to pay affention to 
anything else. Believing this, Ï passed two 
years. In the sixth month of the fifth year 
of Ching-Ting (1265), I was in Chỉing- 
Ch”ing, Szu-Chˆuan, and suffering a great 
deal from dysenfary, was In a most critical 
condition. No energy was left in me, nor 
was the Sagaramudra of any avail at this 
hour. Whatever understanding of Zen Ï 
had all failed to support me. The tongue 
refused to speak, the body to move; all 
that remained was to greet death. The past 
unrolled 1tself before me, the things I had 
done, as well as the situations I had been 
in; l was thus In a ghastly state of 
despondency and completely at a loss as 
to how to escape from Ifs torture. At last, 
determining to be master of myself, ] 
managed to make my wIll. [ then got up 
quietly, li some ¡ncense, arranged the 
invalid cushions; I made bows to the 
Triple Treasure and also to the Naga gods, 
and silently confessed my previous sins 
before them. I prayed that If Ï were to pass 
away at this time I might be reborn 
throuph the power of Prajna In a good 
family and become a monk ¡in my early 
years. But If I should be cured of this 
disease I wanted to become a monk at 
once and devote the rest of my life 
entrely to the study of Zen. lf an 
1llumination should come I would help 
others even as myself to get enlipghtened. 
After making this prayer, I set up “WƯ” 
before my mind and turned the light within 
myself. Before long I felt my viscera twIsf 
for a few times, but I paid no atfention; 1f 
was affter some time that my eyelids 
became rigid and refused to blink, and 
later on I became unconscIous of my own 
body; the “WU” alone occupiled my 
consciousness. Ín the evening Ï  arose 
from my seat and found that I was half 
cured of the disease; I sat down again until 


the small hours of the morning when the 
physical disorder completely disappeared. 
I was myself again, well and in good 
SpITIfS. 

Tháng tám năm ấy, tôi đến Giang Lăng 
thí phát làm sư. Gần hết một năm tôi đi 
hành cước, và lúc đang thổi cơm thì thấy 
ra rằng việc tu tập công án phải giữ không 
gián đoạn và với công phu liên tục. Rồi 
tôi đến trú ngụ tại Hoàng Long. Lần thứ 
nhất buồn ngủ, tôi vận dụng ý chí chống 
lại và vẫn ngồi như cũ, cơn buôn ngủ bị 
chinh phục dễ dàng. Lần thứ hai buồn ngủ, 
tôi tống khứ nó y như lần trước. Lần thứ 
ba cơn buôn ngủ xâm chiếm nặng nể, tôi 
bước xuống khỏi chỗ ngồi và đi lễ Phật, 
nhờ vậy mà thấy tỉnh táo lại. Trở lại chỗ 
ngồi và tiếp tục tiến tới. Nhưng sau hết 
lúc phải đi ngủ tôi dùng gối kê đầu và ngủ 
được một chút; sau đó, lấy cánh tay làm 
gối, và cuối cùng hoàn toàn khỏi phải 
nằm dài xuống. Qua hai đêm như thế, đến 
đêm thứ ba, tôi mệt nhọc đến độ như thấy 
chân không chấm đất. Bỗng đâu đám mây 
mù như che mắt nay được quét sạch, tôi 
thấy như vừa tắm xong, hoàn toàn mát 
mẻ——In the eighth month of the same year 
I went to Chiang-Ling and had my head 
shaved to become a monk. Before the 
year was Over, Ï went on a pilprimate, and 
while cooking rice I found out that the 
koan exercse must be carried on 
uninterruptedly and with continuous effort. 
I then setled myself at Huang-Lung. 
When I felt sleepy for the first trme Ï 
exercised my wIll to resist 1t and kept on 
siting, when the sleepiness was early 
vanquished. When I became sleepy a 
second time, I drove 1t away In a similar 
manner. A third attack was too strong; Ï 
got down from my seat and made bows to 
the Buddha, which revived me. Ï resumed 
my seat and the process had to be 
repeated. But when at last I had to sleep I 


1317 


used a pillow and slept a little; later my 
elbow was substituted for the pillow, and 
finally I altogether avoided lying down. 
Two nights were thus passed; on the third 
nipht Ï was so fatigued that I felt as 1Ý my 
feet did not touch the ground. Suddenly 
the dark cloud that seemed to obstruct my 
vision cleared away, and I felt as 1f I had 
Just come from a bath and was thoroughly 
reJuvenated. 

Còn về công án thì nghi tình là nặng nhất 
và công án sừng sững ra đấy mà không 
cần dụng công. Tất cả những cảm giác 
ngoại thân, những ngũ dục và bát phong 
không còn quấy phá nữa; tự mình trong 
suốt như một chén pha lê đầy tuyết, như 
trời thu quang đãng không mây. Công phu 
cứ diễn tiến rất tốt đẹp như thế, nhưng 
chưa có chút dứt khoát nào. Sau đó tôi giã 
từ chùa du hành sang Chiết Giang. Dọc 
đường vì quá nhiều mệt nhọc nên công 
phu Thiển cũng suy giảm. Tôi đến chùa 
Thừa Thiên, nơi đây Cô Thiểm Hòa 
Thượng đang trụ trì, và tạm thời dừng 
chân ở đó. Tôi tự thệ sẽ không rời khỏi 
nơi nầy cho đến khi nào lãnh hội được đạo 
Thiền. Hơn một tháng sau, tôi lấy lại công 
phu đã mất. Bấy giờ khắp mình ghẻ lỡ; 
nhưng vẫn quyết tâm giữ vững công phu 
dù có đánh đổi cả cuộc đời. Nhờ đó mà 
tâm lực được mạnh mẽ thêm nhiều, và 
biết giữ vững công phu của mình ngay cả 
lúc bệnh hoạn—As to the koan, a sfate of 
mental fixation prevailed, and the koan 
occupied the centre of aftention without 
any conscIous striving on my part for 1t. 
All external sensations, the five passions, 
and the eipht disturbances, no longer 
annoyed me; Ï was as pure and transparent 
as a snow-filed silver bowl or as the 
autumnal sky cleared of all darkening 
clouds. The exercise thus went on quite 
successfully but as yet with no turning 
poimt. Later I left this monastery and 


travelled to Chê-Chiang. Ôn the way I 
experienced many hardships and my Zen 
exercise suffered accordingly. Ï came to 
the Ch'eng-T”ien monastery which Ï was 
presided over by the Master Ku-Ch'an, 
and there took up my temporal habitation. 
I vowed to myself that [ would not leave 
this place until I realized the truth of Zen. 
In a litle over a month I regained what I 
had lost in the exercise. lt was then that 
my whole body was covered with bolls; 
but I was determined to keep the 
discipline even at the cost of my life. This 
helped a great deal to strengthen my 
spiritual powers, and I knew how to keep 
up my seeking and striving even In 1lÏness. 
Một hôm được mời đi thọ trai, suốt trên 
đường đến nhà trai chủ, vừa đi vừa đeo 
đuổi công án, mãi miết trong công phu tu 
tập cho tới ngang qua nhà mà vẫn không 
hay mình đang ở đâu. Nhờ vậy mà tôi 
hiểu ra thế nào gọi là thực hành công phu 
ngay trong mọi động dụng. Đến đây thì 
tâm cơ của tôi như mặt trăng phản chiếu 
từ lòng sâu của dòng nước đang chảy; mặt 
nước tuy chảy xiết, nhưng mặt trăng vẫn y 
nhiên bất động —One day, being ¡nvited 
out to dinner I walked on with my koan all 
the way to the devotee”s house, but Ï was 
so absorbed in my exercise that Ï passed 
by the house without even recognizing 
where [ was. This made me realized what 
was menat by carrying on the eXercIse 
even while engaged In active work. My 
mental condilon then was like the 
reflection of the moon penetrating the 
depths of a running stream the surface of 
which was in rapid motion, while the 
moon 1fself retained Ifs perfect shape and 
Serenify In spite of the commotion of the 
WAI€T. 

Ngày mồng sáu tháng ba, tôi đang ngồi 
trên bổ đoàn, tâm niệm chữ Vô như 
thường lệ thì vị Tăng thủ tòa bước vào 


1318 


Thiển đường. Tình cờ thầy làm rơi hộp 
nhang trên nền nhà, khua lên một tiếng. 
Tiếng động chợt khơi tổ tâm mình thấy 
một viễn tượng tâm linh mới mẻ, và cùng 
với tiếng kêu tôi thấu triệt tự thể của 
mình, chộp được ông già Triệu Châu (tác 
giả chữ Vô). Tôi buộc miệng đọc ngay 
một bài tụng: 

“Một hứng lộ đầu cùng 

Đạp phiên ba thị thủy 

Triệu Châu lão siêu quân 

Diện mục chỉ như thị 

(Đường đi chợt hết bước 

Dẫm ngược, sóng là nước 

Già Triệu Châu quá chừng 

Mặt mày chẳng chi khác). 
On the sixth of the third month Ï was 
holding “WU” in my mind as usual while 
siting on the cushion, when the head- 
monk came Into the mediaton hall. 
Accidenfally he dropped the Incense-box 
on the floor, making a noise. This at once 
opened my mind to a new spiritual vista, 
and with a cry I obtained a glimpse into 
my inner being, capturing the old man 
Chao-Chou (the author of WU). I gave 
voIce to the following stanza: 

“Unexpectedly the path comes to an end 

'When stamped through, the waves are the 
water Itself. 
They say, old Chao-Chou stands 
supremely above the rest, 
But nothing extraordinary I find in his 
features.” 
Suốt mùa thu, tôi tham vấn các đại danh 
Tăng như Tuyết Nham, Thối Canh, Thạch 
Khanh và Hư Chu. Hư Chu khuyên tôi đến 
kiếm Hoàn Sơn. Khi tôi đến gặp Hoàn 
Sơn, ngài hỏi: “Quang minh tịch chiếu 
khắp cả hà sa thế giới, đây há không phải 
là lời của tú Tài Trương Chuyết?” Tôi sắp 
mở miệng thì Hoàn Sơn hét một tiếng và 
đuổi tôi đi chẳng chút lễ độ. Nhờ đấy mà 
tôi đổi ngược hẳn, và từ đây, tâm tôi 


chuyên chú vào thái độ này của ngài. Khi 
đi hay ngôi, ăn hay uống, tâm tôi phó thác 
vào đó—During the autumn I interviewed 
masters of high repufation such as Hsueh- 
Yen, T”ui-Kêng, Shih-Fan, and Hsu-Chou. 
The last-mentioned advised me to to øo to 
Huan-Shan. When I saw Huan-Shan, he 
asked: “The lipht, serenely 1lluminating, 
fills all the universe to i1ts furthest limits, 
are these not the words of the literari 
Chang-Chuo?” I was about to open my 
mouth when Huan-Shan gave a “Kwatz!” 
and dismissed me unceremoniously. This 
upset me, and since then my thoughts 
were concentrated on this attitude of the 
master. Walking or siting, eating or 
drinking, my mind was occupied with 1t. 
Sáu tháng trôi qua, vào một ngày mùa 
xuân năm sau, khi đi dạo từ ngoài thành 
trở về, vừa bước lên bực thang đá, thì giá 
lạng đóng băng trong óc não từ lâu chợt 
tan chảy, tôi quên mình đang đi trên 
đường. Tôi đi thẳng đến Hòa Thượng, và 
ngay khi lập lại câu hỏi của tôi trước kia, 
tôi bèn lật ngược Thiển sàng của ngài. 
Bây giờ tôi đã hiểu rõ trọn vẹn công án 
mà những nút thắt thật là khó nối kết— 
SIx months passed when, one day In the 
spring of the following year, Ï was 
refurning from an out-of-town trip and was 
about to climb a flight of stone steps, when 
the solid Ice that had been clogsøing my 
brainn for so long unexpectedly melted 
away, and I forgot that Ï was walking on 
the roadway. I Immediately went to the 
master, and when he repeated the 
queston I overturned his seat. Ï now 
thoroughly understood the koan, whose 
knots had been so hard to unite. 

Này các nhân giả: Hãy đi cho trọn lối 
tham Thiển. Giả sử tôi không bị bệnh ở 
Trùng Khánh, cuộc đời của tôi lẽ ra đã 
trôi xuôi. Cần thiết phải gặp một vị thầy 
thật sáng suốt. Hãy xem cổ nhân đã dốc 


1319 


lòng hăng hái và bển bĩ cả ngày đêm 

tham thiền hầu dễ thấu đáo đạo lý cứu 

Thiển-Oh Brother!' Be 

thorough going In your Zen exercise. Ïlf ] 

had been taken 1ll when at Chung-Ch'ing 

my life mipht have been almost wasted . 

The main thing 1s to be infroduced to a 

wíh really spirntual Insight. 
Consider how earnestly and steadily the 
anclent master devoted themselves both 
day and night to the study of Zen In order 
to ørasp the ultimate truth of 1t. 

Mộng Tưởng: Nghĩ đến những điều trong 

mộng, tưởng tượng hay nghĩ đến những chuyện 

không có thật —To dream a thing—To think of 

a dream——To Imagine. 

Mộng Yểm: Ác mộng—Nightmare. 

Mốt: 

l1) The day after tomorrow. 

2) Fashion. 

Một: 

1) Số một: One. 

2) Chìm mất: Sunk. 

3) Qua đời: Gone. 

Một Ba Ty: Không có chóp mũi, không thể 

nắm được, không có yếu lĩnh—No nose to lay 

hold of, no lead, no bases. 

Một Cách Có Văn Hóa: In a cultural 

manner 

Một Cách Cụ Thể: A concrete way. 

Một Duệ Đạt Lợi Sắt Chí: Mayadrsti 

(skÙ—Ngã kiến, mê chấp có cái ta—lIlusion- 

views, Interpreted by egoism, the false 

doctrine that there 1s a real ego. 

Một Đặc Già La Tử: Maudgalaputra or 

Maudgalyayana (sk)—See Ma Ha Mục Kiển 

Liên. 

Một Đề Mục Phân Tách: Phân tách về tứ 

đại—One analysis or the analysis of the four 

elements—See Tứ Đại. 

Một Đề Mục Quán Tưởng: See Nhất Quán 

(2). 

Một Đời: A lifetime. 


cánh của 


Imaster 





Một Độ: Phật—Buddha. 

Một Giao Thiệp: Không liên quan, không ăn 
nhập với nhau—No Inter-relation. 

Một Hai Khi: Sometimes. 

Một Lần: One time. 

Một La: Of the same rank (class). 

Một Mạch: At one stretch. 

Một Mình: Alone. 

Một Nắm: A handful. 

Một Thế: See Một đời. 

Một Thể: At the same time. 

Một Tư Vị: Vô vị, vô giá, vô dụng, tỷ như 
những người mù mà bàn luận về màu của 
sữa—Iasteless, valueless, useless, e.g. 
discussion of the colour of milk by blind 
people. 

Mù: Blind—Sightless—Eyeless. 

Mù Chữ: Iiterate. 

Mù Lòa: See Mù. 

Mù Quáng: To be blinded. 

Mù TỊt: To ignore completely---As blind as a 
bat. 

Mụ: 

1)  Midwife. 

2) Old woman. 

Mua: To buy—To purchase. 

Mua Bán: To buy and sell. 

Mua Danh: To buy a false reputation. 
(honour). 

Mua Sầu Chuốc Não: To give oneself a lot 
Of paIns. 

Mua Thù Chuốc Oán: To incur hatred. 
Múa: To dance. 

Múa Rìu Qua Mắt Thợ: To brag 
©xcessIvely. 

Mùa Đông: Winter. 

Mùa Gặt: Harvest—Reaping season. 

Mùa Hạ: Summer. 

Mùa Thu: Autumn—Fall. 

Mùa Xuân: Spring. 











1320 


Múc: To dịp (lade or draw) wafer. 


Mục: 

1) Để mục: Column—ltem——Unmber. 

2) Mụt nát: Rotten—Decayed. 

3) Caksuh (skÙ—The eye—The organ of 
VISION. 

4) Chánh: Chief or head. 

53) Chăn: Chăn trâu hay bò——To herd. 

6) Mục Sư: Pastor. 

7) Thân yêu: Amicable—Friendly. 

Mục Chỉ Lân Đà: Mucilinda or 


Mahamucilinda (skt—Mục Lân —Mâu Chân 
Lân Đà—Mấẫu Chân Lân Na—Văn Chân Lân 





Đà—Ma Ha Mục Chi Lân Đà—Tên của long _ 


vương hay vua của loài rồng (nhờ nghe pháp 
mà giải thoát khỏi kiếp rồng) trụ trong hang 
của ao Mục Chi Lân Đà, bên cạnh tòa kim 
cương ở Bồ Để Đạo Tràng nơi Phật ngồi nh 
tọa bảy ngày đêm ngay sau khi Ngài thành 
đạo, chính vị long vương này đã bảo vệ Đức 
Phật trong khoảng thời gian đó—A naga or 
dragon king who dwelt in a lake near a hill and 
cave of this name, near Gaya, where 
Sakyamuni sat absorbed for seven days after 
his enlightenment, protected by this nage king. 
Mục Chi Lân Đà Long Trì: A lake where 
a nage or dragon king dwelt—See Mục Chi 
Lân Đà. 

Mục Cơ Thù Lạng (Lượng): Khả năng 
phân biệt nhanh nhẹn, chỉ người nhạy bén— 
The power of the eye to discern triffling 
differences——Quick discernment. 

Mục Đa: Mukta (skt). 

1) Giải Thoát: Release—Free. 

2) Châu Bảo: A pearl. 

Mục Đế La: Mukti (sk)—Mục Đắc La—Giải 
Thoát —Release—Emancipation—The 
knowledge of experlence of liberatlon—See 
Giải Thoát. 

Mục Đề: See Mộc đề. 

Mục Đích: Goal—Objective. 

Mục Đích Cao Cả: Lofty objective. 

Mục Đích Giải Thoát: A goal of liberation. 


Mục Đồng: Herd-man. 

Mục Hạ: Before the eyes. 

Mục Hạ Vô Nhân: To see no man under 

one”s eyes——Very proud. 

Mục Khư: Mukha (sk0. 

1) Miệng: Mouth. 

2) Cửa Ngõ: Opening—Door. 

Mục Kích: To witness. 

Mục Kiền Liên: See Ma-ha Mục Kiển Liên 

1n Vietnamese-English Section. 

Mục Kiền Liên Tư Đế Tu: Maggaliputta 

Tissa. 

Theo Mahavamsa, Mục Kiển Liên Tư Đế 

Tu sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, 

chưa đến 16 tuổi ngài đã tinh thông hết ba 

kinh Vệ Đà. Tuy nhiên, sau đó ngài được 
trưởng lão Siggava hóa độ. Ngài đã đi 
theo Phật giáo và nhanh chóng đạt đến 
quả vị A La Hán với đầy đủ mọi phép 
thần thông. Chính do ảnh hưởng của ngài 
mà vua A Dục đã cho con trai của mình là 

Ma Thẩn Đà và con gái là Tăng Già Mật 

Đa xuất gia tu theo đạo Phật. Sau đó, hai 

vị nầy đã vượt biển đến Tích Lan để hóa 

độ cho cả hòn đảo nầy tin theo Phật— 

Mogøsaliputta-TIissa was born in a Brahmin 

family and learned the three Vedas before 

he was sixteen. He was, however, won 
over to the new faith by Thera Siggava 
and very soon affained to Arhatship with 
all Its attendant supernatural powers. Ït 
was under his influence that the Emperor 
made over to the Buddhist Order his son 

Mahinda and daughter Sanghamitta. Later, 

these two crossed to Ceylon and converted 

the whole 1sland to the Buddhist faith. 

e Với việc vua A Dục đi theo đạo Phật, 
nhiều tu viện nhanh chóng phát triển về 
mặt vật chất và các tu sĩ có một đời sống 
đầy đủ dễ chịu hơn. Nhiều nhóm dị giáo 
đã bị mất nguồn thu nhập nên ngã theo 
Phật giáo. Tuy nhiên, dù theo đạo Phật, 
nhưng họ vẫn giữ tín ngưỡng, cách hành 


1321 


trì, cũng như thuyết giảng giáo lý của họ 
thay vì giáo lý đạo Phật. Điều nầy khiến 
cho trưởng lão Mục Kiền Liên Tư Đế Tu 
đau buồn vô cùng, nên ông lui về ở ẩn 
một nơi hẻo lánh trong núi A Phù suốt bẩy 
năm. Số người dị giáo và tu sĩ giả hiệu 
ngày một đông hơn những tín đồ chân 
chánh. Kết quả là trong suốt bẩy năm 
chẳng có một tự viện nào tổ chức lễ Bố 
Tát hay tự tứ. Cộng đồng tu sĩ sùng đạo từ 
chối không chịu làm lễ nầy với những 
người đị giáo. Vua A Dục rất lo lắng về sự 
xao lãng nầy của Tăng chúng nên phải ra 
lệnh thực hiện lễ Bố Tát. Tuy nhiên, vị 
đại thần được nhà vua giao phó nhiệm vụ 
nầy đã gây ra một vụ thẩm sát đau lòng. 
Ông ta hiểu sai mệnh lệnh nhà vua nên đã 
chặt đầu những tu sĩ không chiu thực hiện 
lệnh vua. Hay tin nầy, vua rất đau lòng. 
Ngài đã cho thỉnh trưởng lão Mục Kiền 
Liên Tư Đế Tu về Hoa Thị để thỉnh ý. Sau 
nhiều lần từ chối không được, trưởng lão 
Mục Kiển Liên Tư Đế Tu phải nhận lời đi 
đến gặp vua để cố vấn cho nhà vua về 
vấn để nây. Vua hỏi xem mình có mang 
tội sát hại các tu sĩ do hành động của viên 
quan đại thần của mình. Trưởng lão trả lời 
rằng nếu không chủ ý xấu thì không có 
tội. Như thế mọi thắc mắc trong lòng nhà 
vua được giải tỏa. Đoạn trưởng lão Mục 
Kiền Liên Tư Đế Tu còn giảng giải cho 
nhà vua về chánh pháp của Đức Phật 
trong một tuần lễ. Chính nhờ vậy mà nhà 
vua thấy được những sai lầm của ngoại 
đạo cũng như những vị Tăng giả hiệu, nên 
ngài cho triệu tập Hội Nghị Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ ba: With the conversion of 
King Asoka, the material prosperity of the 
monasteries ørew by leaps and bounds and 
the monks lived In ease and comfort. The 
heretics who had lost their Income were 
attracted by these prospects to enter the 
Buddhist Order. They continued, however, 
to adhere to their old faiths and practices 


and preached therr doctrines Instead of the 
doctrines of the Buddha. This caused 
exteme distress to Thera Mogøaliputta- 
Tissa who retired to a secluded retreat on 
Mount Ahoganga and stayed there for 
seven years. The number of heretics and 
false monks became far larger than that of 
the true believers. The result was that for 
seven years no posatha or refreat 
(Pavarana) ceremony was held In any of 
the monasteries. The commumity of the 
faithful monks refused to observed these 
festvals with the heretics. King Asoka 
was filled with distress at this failure of 
the Sangha and sent commands for the 
observance of the Uposatha. However, a 
ørievous blunder was commifted by the 
Minister who was entrusted with this task. 
His misunderstood the command and 
beheaded several monks for their refusal 
to carry out the King”s order. When this 
sad news reported to Asoka, he was se1zed 
with grief and apologized for this misdeed. 
He then Invited Magsaliputta Tissa to øo 
to Paftaliputta to advise the king on this 
1ssue. Affer several unsuccessful attempts, 
the elder Tissa was prevailed upon to 
consent to go to Pataliputta. The king 
asked Tissa whether he was guilty of the 
murder of the monks through his Minister. 
The Thera answered that there was no 
gullt without evil intent. This satisfied the 
scruples of the King. Then the Elder 
expounded the holy teachings of the 
Buddha for a week that helped the king 
see the misguided beliefs brought to 
Buddhism by heretics and false monks. 
Therefore, the king convened the Third 
Council—See Kết Tập Kinh Điển (H]). 

Mục Kiến: To see with oneˆs own eyes. 

Mục Liên: See Ma Ha Mục Kiển Liên ¡in 

'Vietnamese-English Section. 

Mục Luật Tăng: A wooden pettifogging 

monk (a rigid formalist). 


1322 


Mục Lục: Table of content. 

Mục Nát: Decayed—Rotten. 

Mục Ngưu: Mục đồng hay kẻ chăn trâu— 
Cowherd. 

Mục Súc: Domestic animals. 

Mục Sư: Clergyman—Pastor. 

Mục Tiêu: Objective—Goal. 

Mục Trung Vô Nhân: Contemptuous. 

Mục Túc: Ví trí với mắt và hành với chân— 
Eye and footKnowledge and practilce—Eyes 
1n the feet. 

Mục Túc Tiên: Aksapada (skÐ——VỊ sáng lập 
ra phái Nhân Minh Luận—Founder of the 
Nyaya, or logical school of philosophers. 

Mùi: Smell—Odour. 

Mùi Đời: pleasures of life. 

Mùi Hôi: Bad smell. 

Mùi Khai: Smell of amonia. 

Mùi Khét: Smell of burning. 

Mùi Thơm: Pleasant smell. 

Mùi Thúi: Nasty smell——Bad odour. 

Mùi Vị: Taste. 

Mũi: 

l1) Point—Cape. 

2) Nose. 

Mụn: 

l)  Acne—Pimple. 

2) Plece—BII. 

3) Carbuncle (mụn nhọt). 








Mùng: 

l) Chinese denotion of the first ten days of 
the month. 

2) Mosquito-net. 

Muối: 

I1) Salt. 


2) To pickle—To salt. 
Muôi: Ripe—To grow ripe. 
Muỗi: Mosquito. 





Muội: Ngu muội—Stupid——Fishy—Dark. 
Muôn Dân: AlI the people. 


Muôn Phần: Extremely. 





Muôn Thuở: Forever—Eternally. 
Muôn  Vàn: 
numberless. 

Muốn: To want—To desire—To wish. 


Countless—Inumerable— 


Muốn Ăn Ngon: To want to enjoy good 

food. 

Muộn: 

1) Muộn màng: Late—Tardy. 

2) Phiển muộn: Melancholy (sầu muộn)— 
Depressed—Oppressed—Sad. 

Muộn Màng: Late. 

Muộn Sầu: See Sầu Muộn. 

Muỗng: Spoon. 

Mút: 

l) Extremity. 

2) To suck. 

Mụt: See Mụn (3). 

Mưa: To rain. 

Mực Thước: Rule. 

Mừng: To rejoice——To congratulate. 

Mừng Khấp Khởi: To be full of joy. 

Mừng Muốn Khóc: To weep tears of joy. 

Mừng Quính: To be excited with Joy—To 

reJoIce greatly. 

Mừng Run: To flutter with joy. 

Mừng Thâm: To rejoice inwardly. 

Mừng Tuổi: To wish a Happy New Year. 

Mười Ác Nghiệp: See Thập Ác nghiệp. 

Mười Ân Phật: Ten kinds of Buddha's 

grace—See Thập Phật Ân. 

Mười Ấn Của Chư Đại Bô Tát: Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 

mười ấn. Bồ Tát dùng mười ấn nầy mau thành 

vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ trí 

ấn nhứt thiết pháp vô thượng của Như Lai— 

According to The Flower Adornment Sutữra, 

there are ten kinds of definiive mark of Great 

Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 

abide by these can quickly achieve supreme 

perfect enlightenment and become endowed 








with 


1323 


the mark of Buddhas” unexcelled 


knowledge of all truths. 


l) 


a. 


b. 


2) 


3) 


Ấn thứ nhứt—The forst definitive mark: 
Biết khổ khổ: Knowing the suffering of 
pan. 

Biết hoại khổ: 
disinteeration. 
Biết hành khổ: Knowing the suffering of 
transitoriness. 

Nhứt tâm chuyên cầu Phật pháp chẳng 
sanh tâm giải đãi: Single-mindedly seek 
the way of enliphtenment, 
becomnng lazy. 

Thực hành Bồ Tát hạnh không mỏi lười, 
chẳng kinh sợ: Carry out practices of 
enliphtening beings, unwearied, without 
fear of apprehension of anxIety. 

Chẳng bỏ đại nguyện cầu nhứt thiết trí: 
Not giving up this great undertaking. 

Kiên cố, bất thối, rốt ráo vô thượng Bồ 
Để: Seeking omniscience steadfastly, not 
retreafting, ultimately attaining unexcelled, 
complete perfected enliphtenment. 

Ấn thứ hai— The second definitive mark: 
Bồ Tát thấy có chúng sanh ngu si cuồng 
loạn, hoặc dùng lời ác thô tệ để hủy nhục, 
hoặc dùng dao gậy ngói đá để làm tổn 
hại, trọn không vì việc nầy mà bỏ tâm Bồ 
Tát, chỉ nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu Phật 
pháp, trụ đạo tối thắng, nhập ngôi ly 
sanh—Seeing that 
beings who are foolish and deluded to the 
point of madness, reviling, attacking, and 
Injuing one another by words 
weapons, do not abandon the attitude of an 
enlphtenng being because of. these 
scenes; they just forbear with tolerance 
and gentility, concentrate on cultivating 
the way of enliphtenment, abide in the 
supreme Path, and enter the state of 
detachment. The third definitive mark. 

Ấn thứ ba— The third definiive mark:. 
Chư Đại Bồ Tát nghe Phật pháp thậm 
thâm tương ưng với nhứt thiết trí, có thể 


Knowing the suffering of 


without 


there are sentient 


and 


4) 


3) 


dùng tự trí thâm tín, nhẫn khả hiểu rõ, xu 
nhập—When Great Enlightening Beings 
hear explanaton of the most profound 
teaching of Buddhas relating omniscience, 
they are able by their own knowledge to 
deeply believe accept_ 1t, 
understand and enter Into 1t. 

Ấn thứ tư The fourth definitve mark: 
Chư Đại Bồ Tát cũng nghĩ rằng —Great 
Enlipghtening Beings also think: 

Phát thâm tâm cầu nhứt thiết trí: Having 
made the profound determination to seek 
OmNIScience. 

Sẽ thành Phật được vô thượng Bồ Đề: 
Shall become a Buddha 
supreme complete perfect enliphtenment. 
Tất cả chúng sanh lưu chuyển trong thế 
giới hữu vi, chịu vô lượng khổ; chính vì 
thế mà chư Bồ Tát cố gắng làm cho họ 
phát tâm Bồ Đề thâm tín hoan hỷ, siêng tu 
tỉnh tấn, kiên cố, bất thối: All sentient 
bemngs are flowing ¡in the world of 
mundane conditions, suffering 
1mmeasurable pains; therefore, they try to 
set ther minds on enliphtenment, to 
believe and delight In it, and to cultivate If 
dilipently s(eadfastly 
Tepr€ssing. 

Ấn thứ năm—The fifth definitive mark: 
Biết Như Lai trí vô biên nên chẳng dùng 
chừng ngần đo lường: Knowing the 
knowledge of Buddhas 1s boundless and 
do not try to access 1t in limited terms. 
Nghe được vô biên trí Phật từ vô lượng 
Phật, không thể đánh giá được: Having 
heard of the boundlessness of Buddhas" 
knowledge from ¡innumerable Buddhas, 
are able to make limited assessments. 

Tất cả văn tự thế gian nói ra đều có chừng 
ngằn, đều chẳng biết được Như Lai trí 
huệ: Everything writen or said in all 
words 
comprehend the knowledge of Buddhas. 


and {O 


and attain 


and without 


has limiaions and cannot 


6) 


"mm Đo 


7) 


1324 


Chư Đại Bồ tát nơi vô thượng Bồ Đề 
được —lIn regard to unexcelled, complete 
perfect enlightenment, Great Enlightening 
Beings have. 

Sự mong muốn tối thắng:Supreme desire. 
Sự mong muốn thậm thâm: Profound 
desire. 

Sự mong muốn rộng lớn: Vast desire. 

Sự mong muốn vĩ đại: Great desire. 

Nhiều sự mong muốn: Complex desire. 

Sự mong muốn không gì hơn: Insuperable 
desire. 

Sự mong muốn vô thượng: Unsurpassed 
desire. Steadfast desire. 

Sự mong muốn kiên cố:Desire that cannot 
be destoyed by any demons or false 
teachers or theIr cohorts. 

Sự mong muốn mà chúng ma ngoại đạo 
và quyến thuộc không phá hoại được: 

Sự mong muốn câu nhứt thiết trí không 
thối chuyển: Unyielding desire to seek 
Omniscience. 

Bồ Tát an trụ trong những sự mong muốn 
nầy nơi vô thượng Bồ Đề rốt ráo bất thối: 
Dwelling in such desire, ultimately never 
turn back from supreme enliphtenment. 
Ấn thứ bảy—The seventh mark: Bồ Tát 
thực hành Bổ Tát hạnh chẳng kể thân 
mạng không gì trở ngại được—Great 
Enlightening Beings carry out enliphtening 
actions without concern for ther own 
bodies or lives. No one can discourage or 
frustrate them. 

Vì phát tâm xu hướng nhứt thiết trí: 
Because they proceed with determination 
toward all-knowledge. 

Vì nhứt thiết trí tánh thường hiện tiên: 
Because the essence of omnisclence 1s 
always apparent to them. 

Vì được tất cả Phật trí quang minh: 
Because they have the light of knowledge 
of all Buddhas. 

Trọn chẳng bỏ rời Phật Bồ Đề, trọn chẳng 
rời bỏ thiện tri thức: Never give up on the 


8) 


9) 


10) 


enlipghtenment of Buddhas and never 
abandon the wIse. 

Ấn thứ tám— The eighth mark: Chư Đại 
Bồ Tát nếu thấy thiện nam tử thiện nữ 
nhân xu hướng Đại thừa thờ —When 
Great Enlightening Beings see good men 
and women aiming for great Vehicle of 
universal enlightenment. 

Tăng trưởng tâm câu Phật pháp: Foster 
the growth of their determination to seek 
Buddhahood. 

Khiến họ an trụ tất cả thiện căn: To 
stabilize all foundations of øoodness. 
Khiến họ nhiếp thủ tâm nhứt thiết trí: 
Internalize the determinaton for 
OmNIScience. 

Khiến họ bất thối vô thượng Bồ Đề: 
Never to turn back the quest for supreme 
enlightenement. 

Ấn thứ chín—The ninth definitive mark: 
Great cenlightening beings all 
senflent beings to achieve an Impartial 
mind and Iinduce them to cultivate the path 
of universal knowledge: Bổ Tát làm cho 
tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng, 
khuyên họ siêng tu đạo nhứt thiết trí. 
Dùng tâm đại bi mà vì họ thuyết pháp, 
khiến họ trọn chẳng thối chuyển nơi vô 
thượng chánh đẳng chánh giác: They 
explan the truth beinss 
compassionately and cause them never 
turn back on the Path of Enlightenmernt. 
Ấn thứ mười— The tenth definitive mark: 
Đại Bồ tát dùng tam thế chư Phật đồng 
một thiện căn: Great Enlightening Beings 
have the same foundations of øoodness as 
all Buddhas. 

Chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, rốt 
ráo được đến nhứt thiết chủng trí: They 
perpetuate the seed of Buddhahood and 
ultimately reach omniscient knowledge. 


cause 


{O  senftient 


Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Ba 
La Mật của chư đại Bổ Tát. Mười Ba La Mật 


1325 


Của Chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong 
mười Ba La Mật nầy thì được đầy đủ đại trí Ba 
La Mật vô thượng của chư Phật —According o 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten transcendent ways possesed by Great 
Enliphtenng Beings. Enliphtenng Beings 
abide by these principles wIll attain the 
supreme transcendent knowledge of the 
Buddhas. 

1) Thí Ba La Mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu: 
Transcendent giving, relinquishing all they 
have. 

Giới Ba La Mật, vì thanh tịnh Phật giới: 
Transcendent discipline, keeping the 
precepts of Buddhas pure. 

Giới Ba La Mật, vì thanh tịnh Phật giới: 
Transcendent tolerance, abiding ¡In the 
tolerance and forbearance characfterIstic of 
the enlightened. 

Tinh tấn Ba La Mật, vì tất cả chỗ làm 
chẳng thối chuyển: Transcendent vigor, 
nof regressing whatever they do. 

Thiển Ba La Mật, vì chỉ tập trung vào một 
cảnh: Transcendent meditation, focusing 
their minds on one point. 

Bát Nhã Ba La Mật, vì như thật quán sát 
tất cả chư pháp: Transcendent wisdom, 
observing all things as they truly are. 

Trí Ba La Mật, vì nhập Phật lực: 
Transcendent knowledge, entering 1nto the 
powers of Buddhas. 

Nguyện Ba La Mật, vì đầy đủ những đại 
nguyện Phổ Hiển: Transcendent vowing, 
fulilling the great vows of Universal 
Good. 

Thần thông Ba La Mật, vì thị hiện tất cả 
công dụng tự tại: Transcendent spiritual 
demonstrating all autonomous 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


pOWeIS, 
actions. 
Pháp Ba La Mật, vì vào khắp tất cả Phật 
pháp: Transcendent teaching, penetrating 
all Buddhas" teachings. 

Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa: 
Thirteen Chinese Pure Land patriarchs: 


10 


`=< 


1) Lỗ Sơn Huệ Viễn: Hui-Yuan (334-416 
AD). 

2) Quang Minh Thiện Đạo: Shan Tao (613- 
68I AD). 

3) Bát Châu Thừa Viễn: Tzu-Min (680-748 
AD). 

4)_ Ngũ Hộ Pháp Chiếu: Fa Chao. 

5) Đại Nham Thiếu Khang: Tsiao-Kang. 

6) Vĩnh Minh Diên Thọ: Yung-Ming 
'Yenshou. 

7) Chiêu Khánh Tĩnh Thường: Tseng-Shang. 

8) Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì: Chu Hung 
Liench”rh (1535-1616 AD). 

9) Trí Húc Ngẫu Ích: Ou-I (1599-1655 AD). 


10) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu: Tsao 
Lu. 

11) Tiên Lâm Thúc Hiển Tĩnh Am: Tseng-an. 

12) Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ: Tz°ie-Wu. 

13) Linh Nhan Ấn Quang: Yin Kuang (1861- 
1940 AD). 

Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, có mười ba yếu tố dẫn đến 

sự giác ngộ tối thượng —-According to the 

Avatamsaka Sutra, there are thirteen elements 

of supreme enliphtenment. 

I1) Tâm đại bi là yếu tố dẫn đầu: A great 

compassionate heart which 1s the chief 

factor of the desire. 

Trí siêu việt là yếu tố chỉ đạo: Knowledge 

born of transcendental wisdom which 1s 

the ruling element. 

Phương tiện là yếu tố hộ trì: Skilful means 

which works as a protecting agent. 

Thâm tâm là chỗ nương tựa: The deepest 

heart which gIves 1t a support. 

Bồ Đề tâm là kho tàng đồng đẳng với oai 

lực của Như Lai: The Bodhicitta of the 

same measure with the Tathaøata-DOWer. 

Bồ Đề Tâm có khả năng phân biệt lực và 

thảy chúng sanh: The 

Bodhicita endowed with the power to 

discern the power and intelligence of all 

beings. 


2) 


3) 


) 


5) 


6) 


trí của hết 


1326 


7) Bồ Để tâm hướng tới trí vô ngại: The 
Bodhicitta directed towards the knowledge 
Of non-obstruction. 

Bồ Đề tâm tùy thuận với trí tự nhiên: The 
Bodhicitta in conformity with spontaneous 
knowledge. 

Bồ Đề tâm có thể giáo hóa Phật đạo cho 
hết thảy chúng sanh tùy thuận với trí siêu 
việt: The Bodhicitta which 1s capable of 
instuctng all beings in the truths of 
Buddhism according to knowledge born of 
transcendenfal wisdom. 

Bồ Đề tâm trải rộng khắp biên tế của 
pháp giới rộng lớn như hư không: The 
Bodhicitta which 1s extending to the limits 
of the Dharmadhatu which 1s as wide as 
space Ifself. 

Trí huệ nơi quả vị Phật, trí đó thấy hết 
mọi sự trong không gian và thời gian; cái 
trí vượt ngoài cảnh giới tương đối và sai 
biệt vì nó thâm nhập khắp mọi biên tế của 
vũ trụ và trực nhận cái chân thường trong 
chớp mắt: The knowledge which belongs 
to  Buddhahood, 
everything that is in space and time, the 
knowledge which goes beyond the realm 
of relativity and Individuation because 1f 
penetrates IntO every corner of the 
universe and surveys efernfty at one 
glance. 

Năng lực ý chí đốn ngã mọi chướng ngại 
nằm cần trở đường đi khi nó muốn đạt tới 


8) 


9) 


10) 


11) 


and which see Into 


12 


` 


mục đích tối hậu, nó giải thoát tất cả thế 
gian ra khỏi sự trói buộc của sống và chết: 
The will-power that knocks down every 
possible obstruction lying athwart Ifs Way 
when it wishes to reach its ultimate end, 
which ¡1s the deliverance of the whole 
world from the bondage of birth-and- 
death. 

Đại từ và đại bi song song với trí và lực 
không ngớt thi thiết phương tiện đem lại 
an lành cho hết thấy chúng sanh: An all- 
embracing love or compassion which, in 


13 


` 


combinaton with knowledge and wIll- 
pOWer, never ceases from devising all 
means to promofe the spiritual welfare of 
every sentIent being. 
Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
bất hoại tín của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được bất hoại tín 
đại trí huệ vô thượng của chư Phật—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of indestructible faith of 
Great Enlipghtening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supeme ¡ndestuctble fath of great 
knowledge of Buddhas. 


1) Bất hoại tín đối với chư Phật: Have 
1ndestructible faith in all Buddhas. 

2) Bất hoại tín đối với tất cả Phật pháp: In all 
Buddhas' teachings. 

3) Bất hoại tín đối với tất cả Thánh Tăng: In 
all wise and holy mendicants. 

4) Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát: In all 
enliphtening beIngs. 

5) Bất hoại tín đối với tất cả thiện tri thức: In 
all genuine teachers. 

6) Bất hoại tín đối với tất cả chúng sanh: In 
all sentient beIngs. 

7)_ Bất hoại tín đối với đại nguyện của tất cả 
Bồ Tát: In all great vows of enlightening 
beings. 

§)_ Bất hoại tín đối với tất cả Bồ Tát hạnh: In 


all practices of enlightening beIngs. 

Bất hoại tín đối với sự cung kính cúng 
dường tất cả chư Phật: In honoring and 
serving all Buddhas. 

Bất hoại tín đối với phương tiện thiện xảo 
giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh của 
Bồ Tát: In the skillful mystic techniques of 
enliphtening beIngs. 

Mười Bất Khả Tư Nghì Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có 
mười Bất Khả tư nghì của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong mười pháp Bất Tư Nghì 
nầy thời được pháp bất tư nghì vô thượng của 


9) 


10 


`=< 


1327 


chư Phật—According to the Flower Adornment 7) Dầu hay thị hiện thập lực thần biến tự tại 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
1nconceivability of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these will 
affain the supreme inconceivable qualities of 


all Buddhas. 
I1) Tất cả thiện căn bất tư nghì: All their roots 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


of goodness are Inconceivable. 

Tất cả thệ nguyện bất tư nghì: All their 
VOWS are Inconceivable. 

Biết tất cả pháp như huyễn bất tư nghì: 
Their knowledge that all things are like 
1lluslons 1s Inconceivable. 

Tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát, thiện chẳng 
mất, không chỗ phân biệt bất tư nghì: 
Ther arousal of  aspiraton for 
enliphtenment “ and cultivaton of 
enliphtening practice without losing roofs 
of goodness and without arbitrary notions 
1d Inconceivable. 

Dầu thâm nhập tất cả pháp cũng chẳng 
lấy diệt độ, vì tất cả nguyện chưa thành 
mãn, bất tư nghì: Their not grasping 
extinctionand liberation in spite of having 
profoundly penetrated all things, because 
all ther fulfilled, 1s 
1nconce1vable. 

Tu Bồ Tát Đạo, thị hiện giáng thân, nhập 
thai, đản sanh, xuất gia, khổ hạnh, đến 
đạo tràng, hàng phục chúng ma, thành tối 
chánh giác, chuyển chánh pháp luân, nhập 
đại Niết Bàn, thần biến tự tại, không thôi 
nghỉ, chẳng bỏ bi nguyện cứu hộ chúng 
sanh, bất tư nghì: They cultivate the Path 
of Enliphtening Beings and manifest the 
appearances of Incarnation, birth, leaving 
home, austere practices, going to the site 
of enliehtenment, conquering demons, 
achieving Supreme enlightenment, 
teaching and passing away, theIr spiritual 
transformaton free, unceasing, 
abandoning ther vow of compassion, 
Saving and protecting sentient beings, all 
Of this 1s inconceivable. 


VOWS aTr€E NOT 


nOf 


8) 


9) 


10) 


của Như Lai mà chẳng bỏ tâm khắp pháp 
giới giáo hóa chúng sanh, bất tư nghì: 
Though they are able to manifest the ten 
powers of Buddhas and therr freedom of 
mystical proJection, yet they do not gIve 
the mind equal to the cosmos, and teach 
senfient beings, this 1s inconceivable. 

Biết tất cả các pháp vô tướng là tướng, 
tướng là vô tướng, vô phân biệt là phân 
biệt, phân biệt là vô phân biệt, phi hữu là 
hữu, hữu là phi hữu, vô tác là tác, tác là 
vô tác, phi thuyết là thuyết, thuyết là phi 
thuyết, bất tư nghì: They know that in all 
things signlessness 1s theIr sign, the1r siøns 
are  signless, 
discrimination, 


nondiscriminaton 1s 
discrimination 1S 
nonexIstence 1S 
nonexistence, 
action, action 1s inaction, 
nonexplanation 1S explanation, 
explanaton is nonexplanation, , this 1s 
1nconce1vable. 
Biết tâm cùng Bồ Đề không khác, biết Bồ 
Đề cùng tâm không khác, Biết tâm và Bồ 
Đề cùng chúng sanh không sai khác. Cũng 
chẳng sanh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, 
kiến điên đảo bất tư nghì: They know their 
mind is equal to enlightenment, they know 
enlightenmernt Is equal to mind, they know 
mind and enliehtenment are cequal to 
senfient beings, yet they do not gIve rise 
(O confusion of mind, confusion of 
thougphts, or confusions of views, this 1s 
1nconce1vable. 
Ở trong mỗi niệm nhập diệt tận định, sạch 
hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực 
tế, cũng chẳng hết thiện căn hữu lậu. Dầu 
biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận 
cũng biết lậu diệt. Dầu biết Phật pháp tức 
thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật 
pháp, mà chẳng ở trong Phật pháp phân 
biệt thế gian pháp, chẳng ở trong thế gian 
pháp phân biệt Phật pháp. Tất cả pháp 


nondiscrimination, 
©xistence, 
Inaction 1s 


©Xistence  Is 


1328 


đều nhập pháp giới vì vô sở nhập. Biết tất 
cả pháp đều không hai vì không biến đổi: 
From the moment to moment they enter 
absorption in extinction and exhaust all 
confamination, yet they do not eXperience 
ulimate reality and do not end roots of 
øoodness with conftamination; though they 
all  things 
confamination, yet they know the end and 
extinction of contaminations; though they 
know the principles of Buddhas 
1dentical to the things of the world, and the 
things of the world are Identical to the 
pínciples of Buddhas, yet they do not 
form notions of worldly things within the 
pínciples of Buddhas, and do not form 
notlons of principles of Buddhas in the 
things of the world. All things enter the 
realm of reality because there 1s nothing 
entered; they know all things are nondual 
because there 1s no change. 
Mười Bất Không Mà Chư Đại Bồ Tát 
Đạt Được Khi Chứng Quang Minh Tạng 
Trí: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập 
Định, có mười thứ bất không mà chư đại Bồ 
Tát đạt được khi chứng Quang Minh Tạng 
Trí -According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
fruifulness Great Enlightening Beings attain 
when they realize the treasury of lipht of 
knowledge: 
I1) Kiến bất không, vì làm cho chúng sanh 
phát triển thiện căn: Fruiful seeing, 
because of causing senfient beings to 
develop roofts of øoodness. 
Văn bất không, vì làm cho chúng sanh 
được thành thục: Fruitful hearing, causing 
sentient beings to gaIn maturIty. 
Đồng trụ bất không, vì làm cho tâm chúng 
sanh được điều phục: Fruitful association, 
causing senflent beIngs” 
pacrfied. 
Phát khởi bất không, vì làm cho chúng 
sanh thực hành đúng như lời nói, thông đạt 


know are free fÍrom 


are 


2) 


3) 


minds to be 


4) 


tất cả pháp nghĩa: Fruiful aspiraton, 
causing sentient beings to do as they say 
and master the meanings of all the 


teachinøs. 
5) Hạnh bất không, vì làm cho vô biên thế 
giới đều thanh tịnh: Fruiful action, 


causing boundless worlds to be purified. 

Thân cận bất không, vì ở chỗ vô lượng chư 

Phật dứt nghi cho vô lượng chúng sanh: 

Fruiful companionship, cuting of 

countless beings” doubtfs In the presence of 

the Buddhas of countless worlds. 

Nguyện bất không, vì theo sở niệm của 

chúng sanh khiến làm việc cúng dường 

thù thắng thành tựu các nguyện: Fruitful 

VOWS, causing whatever sentlent beings 

are thougth of to make excellent offerings 

and accomplish undertakings. 

Thiện xảo pháp bất không, vì làm cho tất 

cả có thể trụ nơi trí thanh tịnh giải thoát 

vô ngại: Fruifful skillful methods, causing 
all to be able to abide In pure knowledge 
of unobstructed liberation. 

Mưa pháp vũ bất không, vì nơi vô lượng 

căn tánh của chúng sanh, phương tiện khai 

thị hạnh nhứt thiết trí khiến trụ Phật đạo: 

Fruitful showering of the rain of Teaching, 

expedilently revealing the practice of 

universal knowledge to countless beings 

Of varlous faculties and causing them to 

abide in the path of Buddhahood. 

10) Xuất hiện bất không, vì hiện vô biên 
tướng, làm cho tất cả chúng sanh đều được 
soi sáng: Fruitful appearance, manifesting 
boundless forms, causing all sentient 
beings to be bathed ïn illumination. 

Mười Bất Phóng Dật: Mười điều bất phóng 

dật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 18)—Ten kinds 

of nonindulpgence (The Flower Adornment 

Sutra—Chapter I8). When enlightening beings 

p€rsist in nonindulgence, they attain ten kinds 

of purity (See Ten kinds of purity A). 

I) Giữ gìn giới cấm:To keep the behavioral 
Dprecepts. 


6) 


7) 


8) 


9) 


1329 


2) Xa lìa ngu sĩ, tâm Bồ Đề thanh tịnh: To 
abandon folly and purify the wIl for 
enliphtenment. 

Lòng thích ngay thẳng, chối bỏ dua nịnh: 
Straighforwardness and reJect flattery and 
deception. 

Siêng tu căn lành không thối chuyển: To 
earnestly 
Tegressing. 
Luôn khéo tư duy tâm mình đã phát 
nguyện: To continually reflect on one”s 
asprration. 

Chẳng thích gần gủi phàm phu, dù tại gia 
hay xuất gia: Not to enjoy association with 
ordinary  people, they be 
householders or monks. 

Tu những nghiệp lành mà chẳng mong cầu 
quả báo thế gian: To do good deeds 
without hoping for worldly rewards. 

Lìa hẳn nhị thừa mà tu theo Bồ Tát hạnh: 
To forever leave lesser vehicles and 
practice the Path of Enliphtening Beings. 
Thích tu tập điều lành, chẳng để đoạn 
tuyệt: To gladly practice what 1s good, not 
letting goodness be cut off. 

Luôn khéo quán sát sức tương tục của 
mình: To always examine one's own 
D€rseverance. 

Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo: Akusala- 
kammapathi (p)—Theo Kính Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có mười Bất Thiện 
Nghiệp Đạo—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
ten unwholesome courses of action. 

1) Sát Sanh: Taking le. 


3) 


Ấ) 


cultivate virtues without 


5) 


6) 
whether 


7) 


8) 


5) 


10) 


2) Trộm Cắp: Taking what is not given. 
3) Tà Dâm: Sexual misconduct. 

4) Vọng Ngôn: Lying speech. 

5) Lưỡng Thiệt: Slandering. 

6)_ Ác Khẩu: Rude speech. 

7) Ỷ Ngữ: Idle chatter. 

8) Tham: Greed. 

9) Sân: Hatred or Malevolence. 


10) Sĩ Mê hay Tà Kiến: Ignorance or Wrong 
VICWS. 

Mười Biến Nhập Của Chư Đại Bồ Tát: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 

pháp biến nhập của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp biến 

nhập đại trí vô thượng của Như Lai— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten kinds of universal 

enry of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

attain the supreme door of liberaton of 

Buddhas. 

I) Vào khấp chúng sanh: Universal entry 

among senftient beIngs. 

Vào khắp quốc độ: Universal entry into 

lands. 

Vào khắp các loại hình tướng của thế 

gian: Universal entry Into varlous features 

of worlds. 

Vào khấp hỏa tai: Universal entry into 

fires. 

Vào khắp thủy tai: Universal entry into 

floods. 

Vào khắp Phật: Universal entry into 

Buddhahood. 

Vào khắp trang nghiêm: Universal entry 

1nfo arrays of adornments. 

Vào khắp thân vô biên công đức của Như 

Lai: Universal entry into the embodiments 

of boundless virtues of Buddhas. 

Vào khắp tất cả sự thuyết pháp: Universal 

entry Iní(o all kinds of explanations of 

truth. 

Vào khắp những sự cúng dường tất cả Như 

Lai: Universal entry into all kinds of 

offerings to Buddhas. 

Mười Biến Xứ: Kasinayata-nani (p)—Theo 

Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

mười Biến Xứ. According to the Sangiti-Sutta 

in the Long Discourses of the Buddha, there 

ten objects the of 

absorption. 

1) Địa Biến Xứ: Earth-Kasina. 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 
7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


are for atfainment 


1330 


2) Thủy Biến Xứ: Water-Kasina. 

3) Hỏa Biến Xứ: Fire-Kasina. 

4)_ Phong Biến Xứ: Wind-Kasina. 

5) Thanh Sắc Biến Xứ: Blue Kasina. 

6)_ Hoàng sắc Biến Xứ: Yellow Kasina. 

7) Xích Sắc Biến Xứ: Red Kasina. 

8) Bạch Sắc Biến Xứ: White Kasina. 

9) Hư Không Biến Xứ: Space Kasina. 

10) Thức Biến Xứ (trên, dưới, ngang, bất nhị, 


vô lượng): Consclousness Kasina (above, 
below, on all sides, individed, unbounded). 
Mười Biện Tài Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ biện tài của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trong trong pháp nầy có thể đạt được biện 
tài xảo diệu vô thượng của chư Như Lai— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
there are ten kinds of intellectual power of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can affain 
supremely skilful ¡mtellectual powers of 
Buddhas. 
I1) Biện tài vô phân biệt nơi tất cả các pháp: 
The intellectual power of not arbitrarily 
discriminating among things. 
Biện tài vô sở tác nơi tất cả các pháp: The 
intellectual power of not fabricating 
anything. 
Biện tài vô sở trước nơi tất cả các pháp: 
The ¡Intellecual power of not being 
attached to anything. 
Biện tài thấu rõ tánh không nơi tất cả các 
pháp: The Intellectual power of realizing 
emptiness. 
Biện tài không u tối nghi hoặc nơi tất cả 
các pháp: The ¡Intellectual power of 
freedom from the darkness of doubt. 
Biện tài Phật gia bị nơi tất cả các pháp: 
The pOWer of. receiving 
support from Buddha ¡n all things. 
Biện tài tự giác ngộ nơi tất cả các pháp: 
The ¡ntellectual power of spontaneous 
awareness of all truth. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1ntellectual 


7) 


§) Biện tài văn cú sai biệt thiện xảo nơi tất 
cả các pháp: The intellectual power of 
skill in differentiation of expressions of all 
truths. 

Biện tài chơn thật nơi tất cả các pháp: The 
Iintellectual power of truthfully explaining 
all things. 


Biện tài tùy theo của tất cả chúng sanh 


9) 


10 


`=< 


làm cho họ hoan hỷ: The intellectual 

power of gladdening all sentient beings 

according to their menfalities. 
Mười Bình Đẳng Của Chư Đại Bô Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ bình đẳng của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ pháp nây thời được pháp vô thượng bình 
đẳng của chư Phật—According to the Elower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of Impartiality possessed by Great 
Enlightening Beings. Enlipghtening Beings who 
abide by these principles will attaimn the 


supreme 1mpartiality of Buddhas. 

I) Nơi tất cả chúng sanh bình đẳng: 
Impartiality toward all sentient beings. 

2) Nơi tất cả pháp bình đẳng: Impartiality 
toward all things. 

3) Tất cả cõi bình đẳng: Impartiality toward 
all lands. 

4) Tất cả thâm tâm bình đẳng: Impartiality 
toward all determinations. 

5) Tất cả thiện căn bình đẳng: Impartiality 
toward all roots of goodness. 

6) Tất cả Bồ Tát bình đẳng: Impartiality 
toward all enlightening beIngs. 

7) Tất cả nguyện bình đẳng: Impartiality 
toward all vows. 

8)... Tất cả Ba La Mật bình đẳng: Impartiality 
toward all transcendence 

9) Tất cả hạnh bình đẳng: Impartiality 


toward all practices. 
10) Tất cả Phật bình đẳng: Impartiality toward 
all Buddhas. 
Mười Bồ Tát Địa: Ten stages of a 
Mahayana Bodhisattva—See Thập Địa Bồ Tát 
Đại Thừa. 


1331 


Mười Bốn Điều Không Thể Thuyết 
Minh Được: Fourteen inexpressible things— 
See Im Lặng Cao Quí. 

Mười Bốn Loại Cúng Dường: Theo Trung 
Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có mười bốn 
loại cúng dường phân loại theo hạng người— 
According to The Middle Length Discourses of 
the Buddha, Dakkhinavibhansga Sutra, there 
are fourteen kinds of personal offering. 

I1) Cúng dường cho các Đức Như Lai, bậc A 
La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác: One 
øives offering to the Tathagata, 
accomplished and fully enlightened. 

Cúng dường cho các vị Độc Giác Phật: 
One gives offering to a pratyeka-buddha. 
Cúng dường cho các bậc đệ tử A La Hán 
của Phật: One gives offering to an arahant 
disciple of the Tathagata. 

Cúng dường cho các vị đang trên đường 
chứng quả A La Hán: One gives offering 
to one who has entered upon the way to 
the realisation of the fruit of ArahanshIp. 
Cúng dường cho các vị chứng quả Bất Lai: 
One gives offering to to a Non-Returner. 
Cúng dường cho các vị đang trên đường 
chứng quả Bất Lai: One gives offering to 
one who has entered upon the way to the 
realisation of the fruit of Non-Returner. 
Cúng dường cho các vị chứng quả Nhất 
Lai: One gIives offering to a Once- 
Returner. 

Cúng dường cho các vị đang trên đường 
chứng quả Nhất Lai: One gives offering to 
one who has entered upon the way to 
realization of the fruit of Once-Returner. 
Cúng dường cho các vị chứng quả Dự Lưu: 
One gives offering to a Stream-Enterer. 
Cúng dường cho các vị đang trên đường 
chứng quả Dự Lưu: One gives offering to 
one who has entered upon the way to the 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


realisation of the fruit of stream-entry. 
Cúng dường cho các vị ngoại học đã ly 
tham trong các dục vọng: One gives 


II 


~— 


offering to one outside who 1s free from 
lust for sensual pleasures. 

12) Cúng dường cho những phàm phu gìn giữ 
giới luật: One gives offering to a virtIous 
ordinary person. 

13) Cúng dường cho những vị phàm phu theo 
ác giới: One gives offering to an Immoral 
ordinary person. 

14) Cúng dường cho các loại bàng sanh: One 
ø1ves offering to an animail. 

Mười Bốn Loại Sắc: Thập Tứ Sắc— 

Fourteen kinds of rupa—See Sắc (D). 

Mười Bốn Phép Vô Úy: Foureen 

Fearlessnesses—See Thập Tứ Vô Úy. 

Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện: Theo Vi 

Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện— 

According to The Abhidharma, there are 

fourteen unwholesome facfOrs. 

I) Si: Moho (p)—Delusion—lIgnorance—SI 
hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản 
chất của nó là làm cho tinh thần chúng ta 
mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của 
nó là làm cho chúng ta không thấu suốt 
được bản chất thật của sự vật. Nó hiện 
đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó 
chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp 
bất thiện—Delusion or moha is a synonym 
for avijJa, Ipnorance. Its characferIstic 1s 

unknowing.  Its 

non-penefrafion, or 
concealment of the real nature of the 
object. ÏIt is manifested as the absence of 
ripht understanding or as mental darkness. 

Ï(s proximafe cause Is unwIse affenfion. Ïf 

should be seen as the root of all that 1s 


mental blindness or 


function 1S 


unwholesome. 

Vô Tàm: Ahirikam (p)—Shamelessness— 
Tự mình không biết xấu hổ khi thân làm 
việc xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng 
bậy —Shamelessness 1s the absence of 
disgust at bodily and verbal misconduct. 
Vô Quý: Anottappam (p)—Vô quý là 
không biết hổ thẹn với người khi thân 
khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1332 


xấy ra khi chúng ta thiếu tự trọng chính 
mình và thiếu kính trọng người— 
Fearlessness of wrong doing, or moral 
recklessness Is the absence of dread on 
account of bodily and verbal misconduct. 
This happens due to lack of respect for 
self and others. 


Phóng Dật: Uddhaccam (p)— 
Resflessness—Unrestrained——Loose— 
Distracted—Aøgitation. Đặc tánh của 


phóng dật là không tỉnh lặng hay không 
thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió 
lay động. Nhiệm vụ của phóng đật là làm 
cho tâm buông lung, như gió thổi phướn 
động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng 
đật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn 
ngoan—ÏIt the of 
disquietude, like water whipped up by the 
wind. Ilís function Is to make the mind 
unsteady, 
ripple. It 1s manifested as turmoil. Its 
DrOXImat€ cause Is unwise affenfion tfo 
mental disquIet. 

Tham: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện 
đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao 
ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó 
là bàm víu vào một sự vật nào đó hay 
tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa 
thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, 
như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên 
áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. 
Nguyên nhân gần đưa đến tham là vì 
chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự 
việc—Œreed, the first unwholesome root, 
covers all degrees of selfish desrre, 
longing, attachment, and clinging. Its 
characteristic 1s grasping an obJject. Ïts 
function 1s sticking, as meat sticks to a hot 
pan. Ït is manifested as not giving up. Ïts 
DroXImaf€ cause 1s seeing enjoyment in 
things that lead to bondage. 

Tà Kiến: Dithi (p)—Wrong view—Tà 
kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh 
và nghiệp dụng của nó là giải thích sai 


has characteristic 


as wind makes the banner 


7) 


8) 


9) 


lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần 
của nó là không chịu tin theo tứ diệu đế— 
False view means seeing wronply. Ïts 
characferisic 1s unwise or unjustfied 
I1nterpretation or belief. Its function 1s to 
preassume. Ït Is manifested as a wrong 
Iinterpretaion or belief. Iís proximate 
cause Is unwillingness to see the noble 
Ones. 

Ngã Mạn: Mano (p)—Conceit—Pride. 
Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ tài ỷ 
thế của mình mà khinh dễ hay ngạo mạn 
người. Nó được coi như là tánh điên rồ— 
ConceIt the 
haughtiness. lts function 1s self-exaltation. 
lt is manifested as vainglory. Ïts proximate 
cause Is øreed disassociated from views. Ït 
should be regarded as madness. 

Sân: Doso (p)—Hatred—TII-will_—Tánh 
của tâm sở nây là ghét hay không ưa 
những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của 
nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm 
chính nó—Doso, the 
unwholesome root, comprises all kinds 
and degrees of aversion, 1ll-will, anger, 
1rrifation, annoyance, and animosify. Ïts 
characteristic 1s ferosity. Its function 1s to 
spread, or burn up Its own support, 1.e. the 
mind and body in which It arises. Ít 1s 
manfested as persecuting, 
proximat€ cause 1s a pround for 
annoyance. 

Tật Đố hay Ganh Ty: Issa (p)—Envy— 
Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét 
đố ky những gì mà người ta hơn mình hay 
sự thành công của người khác. Nguyên 
nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy 
sự thành công của người khác —Envy has 
the characteristic of being Jalous of other”s 
success. lís function 1s to be dissatisfiied 


has characteristic of 


: 
của second 


and its 


with other”s success. lt is manifested as 
aversion towards that. Ïts proximate cause 
1s Othe€rˆS success. 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


1333 


Xan Tham: Macchariyam (p)—Avarlce— 
Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn 
che dấu sự thành công hay thịnh vượng 
của mình vì không muốn chia xẻ với người 
khác The characteristic of avarice or 
Sftinginess 1s concealing one”s own succ©ss 
when 1t has been or can be obtained. Its 
function 1s not to bear sharing these with 
others. Ït is manifested as shrinking away 
from sharing and as meanness or sOUT 
feeling.. Ïts proximafe cause 1s one”s own 
SUC€SS. 

Lo Âu: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm 
điều sai phạm —WOorry or remorse after 
having done wrong. Its characferIstic 1s 
subsequent regret. Ïts funcfion 1s tO SOrFOW 
over what has or what has not been done. 
]t 1s manifested as remorse. 

Hôn Trầm: Thinam (p) 
trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng 
suốt—Sloth ¡s sluggishness or dullness of 
mind. Iís characteristic 1s lack of driving 
pOWET. Ï(s function 1s to dispel energy. Ít Is 
manifested as the sinking of the mind. Its 
DroXImat€ cause Is unwise affenfion tfo 


Tánh của hôn 





boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s 
1dentified as sickness of consciousness or 
cittapelanna. 


Thụy Miên: Middham (p)—Tánh của thụy 
miên là buồn ngủ hay gục gật làm cho 
tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng 
được —Torpor 1s the morbid state of the 
mental factors  lís characteristic 1s 
unwleldiness. lts function 1s to smother. Ït 
1S manifested as drooping, or as nodding 
and sleepIness. Sloth and torpor always 
OCCur In conjunction, and are opposed to 
energy. Torpor is identifled as sickness of 
the mental factors or kayagelanna. 

Hoài Nghi: Vicikiccha (p)—Doubt—Hoài 
nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh 
thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài 
nghỉ là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, 
Pháp, Tăng—Doubt sigmfles spiritual 


doubt, from a Buddhist perspective the 
imnability to place confidence 1n the 
Buddha, the Dharma, the Sangha, and the 
training. 


Mười Bổn Phận Của Một Phật Tử: Ten 
dutes of a Buddhist—Theo Kinh Thi Ca La 
Việt, một Phật tử phải chu toàn mười bổn phận 
quan yếu đối với gia đình và xã hội— 
According to the Sigalaka Sutra, a Buddhist 
must perform the following ten duties toward 
his family and socIety. 


l) 


a) 


b) 


Cha mẹ đối với con cái—Duties of parents 
toward children: 

Cha mẹ phải khuyên con cái giữ đạo hạnh 
Phật, tạo bầu không khí thân mật giữa các 
con các cháu, gần gũi bạn bè tốt, nhắc 
nhở cần mẫn học hành, hướng dẫn tìm vợ 
chồng cho vừa đôi đúng lứa và bàn thảo 
chung công việc gia đình —Parents should 
advise children to maimtan Buddhist 
behavior, create an Iintimate atmosphere 
among children and grandchildren, and 
frequent loyal friends, encourage them in 
therr study and guide them ¡n the cholce of 
a suitable husband or wIfe. 

Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách—lIn the 
Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “Oh 
son of Sigalaka, there are Íive ways In 
which the parents should treat their 
ch¡ildren.” 

Ngăn chận con làm điều ác: They will 
restrain him from evIl. 

Khuyến khích con làm điều thiện: They 
wIÏll support him In doing good. 

Dạy con nghề nghiệp: They will teach him 
some skIll. 

Cưới vợ xứng đáng cho con: They will find 
him a suitable wIfe. 

Đúng thời trao của thừa tự cho con: In due 
time, they will hand over his inheritance to 
him. 


2) 


a) 


b) 


3) 


1334 


Con đối với cha mẹ—Duties of children a) Chồng đối với vợ phải tương kính, phải là 


toward parenfs: 

Con cái phải hết lòng hiếu kính với cha 
mẹ, phải giữ danh dự gia đình, gánh vác 
công việc nhọc nhăn, săn sóc cha mẹ khi 
ốm đau hơn là khóc thương, cúng giỗ linh 
đình, đặt vòng hoa trên mộ người đã 
khuất; không nên theo vợ con mà bỏ rơi 
cha mẹ, con mà bất hiếu với cha mẹ thì 
không còn một việc xấu xa nào mà không 
làm được —Children should be respectful 
toward their parenís, preserve the honors 
of the family, assume full charge of heavy, 
strenuous works, and nurse theIr parents 
when they become sick rather than letting 
to die Crying 
frantically, laying a bịp wreath at therr 
tomb or celebrating sumptuous death 
anniversaries. They should not listen to 
theiIr wives” opinion to abandon therr own 
parents, 
undutiful toward them. 

Theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, có năm trường hợp, 
người con phải phụng dưỡng cha mẹ như 
phương Đông”—According to the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught: “There are five 
ways In which a son should minister to his 
mother and father as the Eastern 


them and afterward 


because It ¡is too bad to be 


direction.” 

Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại 
cha mẹ: He should think having been 
supported by them, I will support them. 
Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ: I will 
perform therr duties for them. 

Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: I 
wIll keep up the family tradition. 

Tôi bảo vệ tài sản thừa tự: I will be 
worthy of my heritage. 

Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời: 
After my parents” deaths, I will distribute 
g1Ifts on the their behalf. 

Chồng đối với vợ—Duties of the husband 
toward his wIfc: 


b) 


Ấ) 


a) 


người cột trụ có tinh thần trách nhiệm cao 
độ, gánh vác những việc nặng nể khó 
khăn, không to tiếng nặng lời, cư xử 
nghiêm túc, ăn uống đơn giản, không keo 
bẩn, không ngoại tình, và tin vợ những 
công việc nhà —Being the pillar of the 
famly, the husband must be closely 
related to his wife and both must develop 
mutual affection. He should have a great 
sense of responsibility, take charge of 
difficult work, and know how to deal 
correctfly with others. He should lead a 
sober life and should not be stingy, nor 
commit fornication. 

Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, có năm cách, người 
chồng phải đối xử với vợ như phương 
Tây.”—ln the Sigalaka Sutra, the Buddha 
taught: Oh son of Sigalaka, there are five 
ways In which a husband should minister 
to his wIfe as the Western direction.”: 
Kính trọng vợ: By honouring her. 

Không bất kính đối với vợ: By not 
disparaging her. 
Trung thành với 
unfaithful to her. 
Giao quyển hành cho vợ: By giving 
authority to her. 

Sắm đồ nữ trang cho vợ: By providing her 
with adornments. 

Vợ đối với chồng —Duties of the wife 
toward her husband: 

Vợ đối với chồng phải kính nể, dịu dàng, 
chân thật, không đôi co, nhà cửa gọn 
gàng, chi tiêu cần kiệm, giữ gìn tiết hạnh, 
bảo vệ gia phong, giáo dục con cái, là 
hiển mẫu của con cái, vui vẻ với bà con 
quyến thuộc, và bạn bè—The wife must 
respect her husband, be sweet, sincere, 
economical, and faithful. She must protect 
her family customs and habits, and be 
good mannered toward her children and 
amiable toward relatives and friends. 


vợ: By not being 


b) 


C) 


5) 


1335 


Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách như vậy, người 
vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm 
cách.”—In the Sigalaka Sutra, the Buddha 
taught: “Oh son of Sigalaka, there are five 
ways In which a wife, thus ministered to 
by her husband as the Western direction.” 
Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình: By 
properly organising her work. 

Khéo tiếp đón bà con: By being kind to 
the relatives. 

Trung thành với chồng: By not being 
unfaithful. 

Khéo gìn giữ tài sản của chồng: By 
protecting husband”s property. 

Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
việc: By being skilful and diligent in all 
she has to do. 

Này gia chủ tử, người vợ được người 
chồng đối xử như phương Tây theo năm 
cách và người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách. Như vậy phương 
Tây được che chở, được trở thành an ổn 
và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this way the 
Wesftern direction 1s covered, making 1t at 
peace and free from fear. 

Đối với anh chị em, bà con, thân thích, và 
láng giềng—Duties of the head of the 
family relatives, kinfolk and 
neieghbors: Thương yêu và hòa thuận với 
anh chị em, biết làm điều lợi ích chung 
cho gia đình, xã hội, tránh sự ganh ty, óc 
đố ky, gây chia rẽ làm không khí gia đình 
thiếu đầm ấm an vui. Giúp đỡ thân thích 
nghèo, kể đau yếu, người nạn tai tật 
nguyễn, không cố chấp giận hờn dù có ý 
kiến bất đồng, tránh dữ làm lành, cần giao 
thiệp hòa nhã với láng giểng, nhờ cậy 
nhau lúc tắt lửa tối đèn—He must get 
along with brothers 
relatives, be useful to his family, and 
socIety, and shun Jealousy. He must not 
Ssow đivision among family and members 


toward 


and sisters and 


6) 


a) 


b) 


C) 


and must help his poor, sick, disabled 
kinfolk. He should not be unforgiving or 
angry agaInst He must be 
courteous toward neiphbors who would 


others. 


help him In case of an emergency. 

Thầy đối với trò—Duties of the teacher 
toward his students: 

Thầy phải hết lòng dạy dỗ, chăm sóc trò 
sao cho tăng tiến cả phần trí dục cũng như 
đức dục; phải để ý giảng dạy những điều 
mà trò chưa lãnh hội đầy đủ; phải luôn 
luôn cởi mở, rộng rãi, lắng nghe những 
khó khăn mà trò gặp phải—The teacher is 
devoted to his students by explaining 
carefully what they do not understand yet, 
being overt and paying sharp attention wo 
what they say. 

Theo Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, các bậc sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến các đệ tử theo năm 
cách —In The Sigalaka Sutra, the Buddha 
taught: “Oh son of Sigalaka, there are five 
ways In which theIr teachers care for their 
studenfs.” 

Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được 
khéo huấn luyện: They will give thorough 
1nstrucfion. 

Dạy cho bảo trì những øì mình được khéo 
bảo trì: Make sure they have grasped what 
they should have duly grasped. 

Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp: 
Given them a thorough grounding ¡n all 
skills. 

Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc: 
Recommend them to their friends and 
colleagues. 

Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi 
mặt: Provide them with security 1m all 
directions. 

Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng 
được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam 
theo năm cách và sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. 
Như vậy phương Nam được che chở, được 


7) 


a) 


b) 


8) 


a) 


b) 


1336 


trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ 
hãi: In this way the Southern direction 1s 
covered, making 1t at peace and free from 
fear. 

Trò đối với thầy —Duties of the students 
to theIr teacher: 

Trò phải kính mến thây như cha mẹ, vâng 
lời thầy dạy, siêng năng học tập, giúp đỡ 
thăm nom thầy khi ốm đau hoặc hoạn 
nạn—Student should respect theIr teacher 
as they do toward their parents. They must 
obey, help him ¡1n case of illness and be 
diligent in theIr study. 

Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng 
dưỡng các bậc sư trưởng như phương 
Nam—There are five ways in which 
pupIls should minister to thetr teachers as 
the Southern direction: 

Đứng dậy để chào: By rising to greet 
them. 

Hầu hạ thầy: By serving them. 

Hãng hái học tập: By being attentive. 
Tự phục vụ thầy: By waiting on them. 
Chú tâm học hỏi nghề nghiệp: 
mastering the skills they teach. 

Chủ đối với công nhân—-Duties of 
employer toward employee: 

Chủ phải chăm sóc sức khỏe người làm, 
công bình mà phân công việc, trả lương 
thích đáng. Nếu người làm phạm lỗi, phải 
xét do cố ý hay vô tình mà thưởng phạt; 
khi họ tích cực làm việc đưa đến lợi lộc 
thêm phải thưởng đúng mức, không keo 
kiệt—The employer must take care of his 
employees” health. He must be Impartial 
when distributing services to them and pay 
them therr due salary. If the employee 
makes a mistake, he must carefully 
examine I!f it is done voluntarly or 
involuntarly before ¡ñmflicing any 
punishment. In case of a reward, it should 
be relevant to the gains he has gotften. 
Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, có năm cách một vị 


By 


9) 


a) 


b) 


Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc 
như phương Dưới” —lIn the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught: “Oh son of 
Sigalaka, there are five ways in which a 
master should minister to his servanfs and 
work people as the Nadir direction.” 

Giao công việc đúng theo sức của họ: By 
arranging their work according to theIr 
strength. 

Lo cho họ ăn uống và tiền lương: By 
supplying them with food and wages. 

Điều trị cho họ khi bệnh hoạn: By looking 
after them when they are III. 

Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ: By 
sharing special delicacies with them. 
Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép: By letting 
them off work at the ripht time. 

Công nhân đối với chủ—Duties of 
employees toward their employer: 

Người làm phải cố gắng phục vụ sao cho 
công việc được tốt hơn; phải chuyên cần, 
lương thiện, không làm hư hao, phí tổn và 
không nên chỉ trích hay nói lén, nói xấu 
chủ nhân với người ngoài —Employees 
should do ther best to Improve theIr 
oufput. They must be dilipent and honest. 
They should not waste raw material, 
criticize or bite back their employer with 
others. 

Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được 
Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới 
với năm cách kia, có lòng thương đối với 
vị chủ nhân theo năm cách như sau.”——In 
the Sigalaka Sutra, the Buddha taught: 
“Oh son of Sigalaka, there are Íive ways 
in which servants and workpeople, thus 
ministered to by their master as the 
Nadrr.” 

Dậy trước khi chủ thức dậy: They will get 
up before him. 

Đi ngủ sau khi chủ đi ngủ: They will go to 
bed after him. 


C) 


1337 


Tự bằng lòng với các vật đã cho: Take 
only what they are gIven. 

Khéo làm các công việc: Do theIr work 
properly. 

Đem lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ: Be 
bearer of his praise and good repute. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được các 
vị Thánh chủ nhân đối xử như phương 
Dưới với năm cách, họ cũng có lòng 
thương đối với Thánh chủ nhân theo năm 
cách. Như vậy phương Dưới được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự 
sợ hãi: In this way the Nadir 1s covered, 
making It at peace and free from fear. 


10) Đối với Tăng Ni và các thành viên của 


tôn giáo khác—Duties of Buddhist adepts 
toward monks, nuns, and members of 
other reliplons: 


(A) Đối với chư Tăng Ni—Duties of Buddhist 


a) 


b) 


adepts toward monks and nuns: 

Đối với Tăng Ni phải cung kính vâng lời, 
thành thật và chăm chỉ nghe lời giảng dạy 
của các thầy; cần học hành để mỗi ngày 
tnh tiến-They should be 
deferential, obedient and sincere toward 
their master and listen carefully to the 
explanations of the latter. They should 
read and try to understand the Buddhaˆs 
teachings In order to make spiritual 
DIOBðT€SS. 

Trong Kinh Thị Ca La Việt, Đức Phật dạy: 
“Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, 
Bà La Môn. Này gia chủ tử, có năm cách 
vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa Môn, 
Bà La Môn như phương Trên.”—In the 
Sigalaka Sutra, the Buddha taught: “The 
Zenith denotes ascetics and Brahmins. Oh 
son of Sigalaka, there are Íive ways 
which a man should minister fo ascetIcs 


thêm 


in 


and Brahmins as the Zenith.” 

Có lòng từ trong hành động về thân: By 
kindness In bodily deed. 

Có lòng từ trong hành động về khẩu: By 
kindness In speech. 


(B 


` 


a) 


b) 


(C) 


Có lòng từ trong hành động về ý: By 
kindness In thought. 

Mở rộng cửa để đón các vị ấy: By 
keeping open house for them. 

Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần 
thiết: By supplying their bodily needs. 
Chư Tăng Ni đối với Phật tử tại gia— 
Dutes of monks and nuns toward lay 
people: 

Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Trên theo năm cách như vậy, cũng 
có lòng thương vị thiện nam tử theo năm 
cách sau đây—The ascetics and Brahmins, 
thus ministered to by him as the Zenith, 
wWIll reCIprocaf€ in sIX WayS: 

Ngăn không cho họ làm điều ác: They 
wIll restrain him from evIl. 

Khuyến khích họ làm điều thiện: They 
wIill encourage him to do good. 

Thương xót họ với tâm từ bị: They will be 
benevolently compasslonate towards him. 
Dạy họ những điều chưa nghe: They will 
teach him what he has not heard. 

Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe: 
They will help him purify what he has 
heard. 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời: They 
will point out to him the way to Heaven. 
Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được thiện nam tử đối xử như phương 
Trên với năm cách, cũng có lòng thương 
thiện nam tử theo năm cách. Như vậy 
phương Trên được che chở, được trở thành 
an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi: In this 
way the Zenith 1s covered, making it at 
peace and free from fear. 

Đối với các tôn giáo khác—Duties toward 
other religions: Đối với tôn giáo thì không 
bài xích tôn giáo của người khác, làm như 
vậy thêm mâu thuẫn và cũng là đào huyệt 
chôn chính tôn giáo mà mình đang theo— 
They should not disparage other relipions 
since 1t could create more confÏIcts. 


1338 


Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, có mười bụng 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được bụng rộng lớn vô 
thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất 
cả chúng sanh —-According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of guts of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
acqurre the supreme vast guts of Buddhas, able 
to confain all sentient beinøs. 

1) Bụng la tà vạy, vì tâm thanh tịnh: Guts 
free from deception, their hearts being 
pure. 

Bụng ha huyễn ngụy, vì tánh chất chơn 
thật: Guts free from falsehood, being 
honest by nature. 

Bụng chẳng hư giả, vì không hiểm dối: 
Nonprevericatng guts, having 
crookedness. 

Bụng không thi đoạt, vì không tham đối 
với tất cả vật: Nonswindling guts, having 
no greed for anything. 

Bụng dứt phiền não, vì đầy đủ trí huệ: 
Guts cutting off afflictions, being full of 
wisdom. 


2) 


3) 
no 


4) 


5) 


6)  Bụng thanh tịnh tâm, vì rời các điều ác: 
Pure-minded guts, being free from all 
evils. 

Bụng quán sát ăn uống, vì nhớ đến pháp 
chơn thật: Guts examining food and drink, 
remembering reality. 

Bụng quán sát vô tác, vì giác ngộ duyên 
khởi: Guts observing noncreation, being 
aware of Interdependent origination. 

Bụng ngộ tất cả đạo xuất ly, vì khéo thành 
thục thâm tâm: Guts aware of all ways of 
emancipation, fully developing the wIll. 
Bụng xa rời tất cả cấu nhơ biên kiến, vì 
làm cho tất cả chúng sanh nhập vào bụng 
Phật: Guts rid of the defilement of all 
exreme views, enabling all 
beinøs to enter Into the guts of Buddha. 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


sentient 


Mười Cách Chuyển Pháp Luân Của Các 
Đức Như Lai: Theo Kinh Hoa Nghiêm, các 
Đức Như Lai có mười cách chuyển Pháp 
Luân—Ten aspects of the turnng of the 
turning of the great wheel of teaching by truly 
awakened Buddhas (The Flower Adornment 
Sufra) 

I1) Thanh tịnh đầy đủ bốn trí vô úy: They are 
Iimbued with the knowledge of the four 
pure fearlessness. 

Xuất sanh bốn biện tài tùy thuận âm 
thanh: They produce utterances consonant 


2) 


with the four Iintellectual powers. 

Khéo có thể khai triển tướng của bốn 
chân đế: They are able to expound the 
characteristics of the four truths. 

Tùy thuận chư Phật vô ngại giải thoát 
They accord with the 
liberation of all Buddhas. 
Có thể làm cho chúng sanh phát tâm tin 
thanh tịnh: They are able to provoke pure 
faith in the minds of all sentlent beinss. 
Những lời nói ra đều không luống công, 
đều có thể nhổ trừ tên độc đau khổ cho tất 
cả chúng sanh: Whatever they say is not in 


3) 


4 
unobsfructed 


5) 


6) 


vain, being able to extract the poison 
arrows Of suffering from sentient beinøs. 
Đại bi nguyện lực gia trì: They are 
supported by of great 
Compassionate commitment. 


4) 
the power 
8) Khi phát âm sẽ vang vọng khắp cùng tất 
cả thế giới mười phương: Their utterances 
pervade all worlds. 

9) Trong vô số kiếp chẳng ngớt thuyết pháp: 
Teach endlessly for incalculable eons. 

10) Lời thuyết nào cũng đều có thể giúp phát 
khởi những pháp căn, lực, giác, đạo, thiển 
định, giải thoát và The 
teachinøgs they utter are all able to produce 


`=< 


tam muội: 


spiritual faculties and powers, ways of 

awakening, liberations, 

concentrations and such phenomena. 
Mười Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm. Có mười cách mà chư 


meditations, 


1339 


Bồ tát nhập kiếp được Phật nói đến. Điều nầy 
có nghĩa là chư Bồ Tát nhập vào khắp tất cả 
các kiếp —-According to The FElower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of entry 
I1nto ages by Enlightening Beings mentioned by 
the Buddha. This means they enter all ages. 


5) Nhập thế giới vi trần: They enter worlds 
within atoms. 

6) Nhập thế giới vi tế: They enter subtle 
worlds. 

7) Nhập thế giới đảo lộn (úp): They enter 


1nverted worlds. 


I) Nhập kiếp quá khứ: They enter into past 
ages. 

2) Nhập kiếp vị lai: They enter into future 
ages. 

3) Nhập kiếp hiện tại: They enter into 


present ages. 


4) Nhập kiếp đếm được: They enter into 
countable ages. 

5) Nhập kiếp không đếm được: They enter 
1nto uncountable ages. 

6)_ Nhập kiếp đếm được cùng là kiếp không 
đếm được:They enter into countable ages 
as uncountable ages. 

7) Nhập kiếp không đếm được cùng là kiếp 


đếm được: They enter into uncountable 


8) Nhập thế giới ngữa: They enter upright 
worlds. 
9) Nhập thế giới có Phật: They enter the 
worlds where there are Buddhas. 
10) Nhập thế giới không Phật: They enter the 
worlds where there are no Buddhas. 
Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
cách sanh của chư Đại Bồ Tát. Mười cách tái 
sanh của đại Bồ Tát, vì điều phục chúng sanh 
mà thị hiện như vậy——According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kimds of birth of Great Enlightening Beings 
which they manifest in order to pacIfy sentient 
beings. 


ages as countable ages. 
8) Nhập tất cả kiếp cùng là phi kiếp: They 
enter alÏ ages as not ages. 
9) Nhập phi kiếp cùng là nhập tất cả kiếp: 
They enter nonages as alÏ ages. 
10) Nhập tất cả kiếp cùng một niệm: They 
enter all aøes as one 1nstant. 
Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư Bồ 
Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười cách nhập 
thế giới hay nhập mười phương thế giới— 
According to the Buddha ¡in the Flower 
Adornment Sutra, Great Enlightening Beings 
have ten kinds of entry Iinto worlds or ten 
directions. 


I) Nhập thế giới nhiễm: They enter defiled 


worlds. 

2) Nhập thế giới tịnh: They enter pure 
worlds. 

3) Nhập thế giới nhỏ: They enters small 
worlds. 


4) Nhập thế giới lớn: 
worlds. 


They enter large 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Xa la ngu si, mà sanh với chánh niệm 
chánh tri: Birth with right awareness and 
ripht knowledge, free from folly and 
delusion. 

Phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại 
thiên thế giới mà sanh: Birth radiating 
øreat networks of light beams 1lluminating 
the whole unIverse. 

Trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ thân sau 
mà sanh: Birth ¡in the final existence, 
never to be reincarnated. 

Bất sanh bất khởi mà sanh: Unborn, 
unoriginated birth. 

Biết tam giới như huyễn mà sanh: Birth 
knowing the triple world to be like an 
1llusion. 

Khắp hiện thân nơi thập phương thế giới 
mà sanh: Biíth appearing corporeally 
everywhere ¡1n all worlds ¡in the ten 
directions. 

Chứng thân nhứt thiết chủng trí mà sanh: 
Birth in a body realizing omniscience. 


8) 


9) 


10 


`=< 


1340 


Phóng tất cả Phật quang minh khắp giác 
ngộ tất cả thân chúng sanh mà sanh: Birth 
in a body emanating the lights of all 


Buddhas and awakening all sentient 
beings. 

Nhập đại trí quán sát tam muội thân mà 
sanh: Bíth ¡in a body entering 
contemplative concenfraton with great 
knowledge. 

Điều sanh thứ mười của chư Đại Bồ Tát: 


The tenth bínth of Great Enlightening 
Beings: 

Bồ Tát lúc sanh, chấn động tất cả các cõi 
Phật: When Great Enlightening Beings are 
born, they shake all Buddha-lands. 

Giải thoát tất cả chúng sanh: Liberate all 
sentient beIngs. 

Diệt trừ tất cả ác đạo: Annihilate all states 
Of misery. 

Che chói tất cả chúng ma: Eclipse all 
demons. 

Chư Bồ Tát đến nhóm họp: Innumerable 
enliphtenng beinss come and gather 
around them. 


Mười Cảnh Giới Chưa Giác Ngộ: Ten 
realms of unenliehtened: 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


Bồ Tát: Chỉ đạt được phần giác chứ chưa 
toàn giác—Bodhisattva who only attains 
pardal  enlightenment, 
enlightenment of Buddhahood. 

A La Hán chỉ được phần giác, chứ không 
phải là toàn giác của Phật: Arhat who 
only attains partial enliphtenment, not 
ultimate enlightenment of Buddhahood. 
Thanh Văn: Chỉ đạt được phần giác chứ 
không toàn giác như chư Phật —Hearer 
who only attained partial enliphtenment, 
not the ulũimate enlightenment of 
Buddhahood. 

Duyên giác chỉ được phần giác, chứ không 
phải toàn giác của Phật: Pratyeka-buddha 
who only attains partial enlightenment, not 
the ultimate enlightenment of the Buddha. 
Thiên: Heaven. 


not  ultimate 


6) 
7) 
8) 
9) 


Nhân: Human. 

A-tu-la: Asura. 

Súc sanh: Animal. 

Ngạ quỷ: Hungry ghost. 


10) Địa ngục: Hell. 

Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
cảnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được cảnh giới đại trí 
huệ vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten spheres of Great Enlightening Beings. 
Enliphteninng Beings who abide by these will 
affain the supreme sphere of great knowledge 
of Buddhas. 


5 


2) 


3) 


A) 


3) 


6) 


Thị hiện môn vô biên pháp giới, làm cho 
chúng sanh được nhập: Showing infinite 
ways Of access to the realm of reality so 
that sentient beings can enter. 

Thị hiện tất cả thế giới vô lượng diệu 
trang nghiêm làm cho chúng sanh được 
nhập: Showing the ¡nfinie wonderful 
arrays of all worlds, so that sentlent beings 
Can ©€nter. 

Hóa hiện qua đến tất cả chúng sanh giới, 
đều phương tiện khai ngộ: Traveling by 
proJection to the realms of all sentient 
beings enliphten all by 
appropriate means. 

Nơi thân Như Lai xuất hiện thân Bổ Tát, 
nơi thân Bồ Tát xuất hiện thân Như Lai: 
Producing embodiments of Enliphtening 
Beings the body of Buddhas, 
producing embodiment of Buddha from 
the body of an enlightening being. 

Nơi hư không hiện thế giới, nơi thế giới 
hiện hư không: Manifesting the world In 
the realm of space, manifesting the realm 
Of space In the world. 

Nơi sanh tử hiện Niết bàn giới, nơi Niết 
bàn giới hiện sanh tử giới: Manifesting the 
realm of nirvana In the realm of birth and 
death, manifesting the realm of birth and 
death In the realm of nirvana. 


tO them 


from 


1341 


7) Ở trong ngôn ngữ của một chúng sanh 

xuất sanh ngôn ngữ của tất cả Phật pháp: 

Producinng verbalizatons of all Buddha 

teachinøs 1n the language of one senfienf 

being. 

8) Đem vô biên thân hiện làm một thân, một 

thân hiện làm tất cả thân sai biệt: 

Showing all bodies as one body, one body 

as all different bodies. 

Đem một thân đầy khắp tất cả pháp giới: 

Filling all universe with one body. 

10) Ở trong một niệm làm cho tất cả chúng 
sanh phát tâm Bồ Đề, đều hiện vô lượng 
thân thành chánh đẳng chánh giác: In one 


9) 


1nstant causing all sentient beings to rouse 
the enliphtenment, 
manifesting affaining 
enlightenment. 
Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của 
Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38): Ten kinds of unimpeded function relating 
to realms (Phe Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 
1) Tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh 
giới chúng sanh: Abide im the realm of 
realiy without abandoning the realm of 
sentient beIngs. 
Tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới 
ma quỷ: Abide ¡in the realm of Buddhas 
without abandoning the realm of demons. 


wil for each 


Infinte bodies 


2) 


3) Tại cảnh giới Niết bàn mà chẳng bỏ cảnh 
giới sanh tử: Abide ¡n the realm of nirvana 
without abandoning the realm of birth and 
death. 

Nhập cảnh giới nhứt thiết trí mà chẳng dứt 
Cảnh giới Bồ Tát chủng tánh: Enter the 
realm of omniscilence without putting an 


4) 


end to the realm of the nature of 
Enlightening Beings. 
Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh mà chẳng bỏ 


cảnh giới tán loạn: Abide in the realm of 


5) 


tranquility and calm without abandoning 
the realm of distraction. 


6) Trụ nơi cảnh giới hư không, nơi—Abide in 
the spacelike realm where: 
(A) 
a. Không đi không đến: There is no coming 
Or ØOInE. 
b._ Không hý luận: No conceptualization. 
c. _ Không tướng trạng: No form. 
d._ Không thể tánh: No essence. 
e. Không ngôn thuyết: No verbalzation. 
Dầu vậy chư Bồ Tát vẫn không la bỏ 
cảnh giới hý luận của tất cả chúng sanh: 
Yet Enlightenng Beings still do not 
abandon the realm of all sentient beings, 
conceptual representations. 
Trụ nơi cảnh giới những trí lực, giải thoát 
mà chẳng bỏ cảnh giới của tất cả những 
phương sở: Dwell in the realm of occult 
powers and liberation, yet without 
abandoning the realm of specific locations. 
Nhập cảnh giới vô chúng sanh tế, mà 
chẳắng bỏ giáo hóa tất cả chúng sanh: 
Enter the realm of ulũmate nonexistence 
of sentient beings, yet they do not give 
teaching all sentient beings. 
Trụ nơi cảnh giới tịch tịnh thiền định, giải 
thoát, thần thông, minh trí, mà ở tất cả thế 
giới thọ sanh: Dwell in the realm of 
meditation, liberation, spiritual powers, 
and hipher knowledges, quiet and 
peaceful, yet they manifest birth in all 
worlds. 
Trụ nơi cảnh giới Như Lai tất cả hạnh 
trang nghiêm thành chánh giác, mà hiện 
oai nghi tịch tịnh của tất cả Thanh văn, 
Bích Chi Phật: Dwell in the realm of 
realization of true enliphtenment adorned 
by all the deeds of Buddhas, yet they 
the  composed, tranquil 
comportment of the personally liberated 
and individually 1lluminated. 
Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Bồ 
Tát: Mười thứ cảnh giới vô tỉ bất tư nghì của 
chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)—Ten 
kinds of peerless Inconcervable realms of all 


bộ, 


8) 


9) 


10 


`=< 


manifest 


1342 


Buddhas (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 33). 

1) Tất cả chư Phật một lần ngồi kiết già cùng 
khắp mười phương vô lượng thế giới: All 
Buddhas, once sitting, pervade Infinite 
worlds In the ten directions. 

Tất cả chư Phật nói một cú nghĩa đều hay 
khai thị tất cả Phật pháp: All Buddhas, 
uttering one logical statement, can eXpress 
all Buddha teachings. 

Tất cả chư Phật phóng một quang minh 
đều chiếu khắp tất cả thế giới: AII 
Buddhas, emanating light, 
1lluminate all worlds. 

Tất cả chư Phật ở nơi một thân đều hay thị 
hiện tất cả thân: All Buddhas, in one body, 
can manifest all bodies. 

Tất cả chư Phật ở trong một xứ đều hay 
thị hiện tất cả thế giới: All Buddhas can 
show all worlds in one place. 

Tất cả chư Phật ở trong một trí đều hay 
quyết rõ tất cả các pháp không bị ngăn 
ngại: All Buddhas can ascertain all things 
within knowledge any 
1mpediment. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hay 
qua khắp mười phương thế giới: All 
Buddhas can travel to all worlds in the ten 
directions in a single moment of thought. 
Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều 
hiện Như Lai vô lượng oai lực: AlI 
Buddhas can manifest the Infinie spiritual 
powers of the enlightened In a single 
1nstant. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên 
khắp tam thế Phật và chúng sanh, tâm 
không tạp loạn: AlI Buddhas can focus on 
all Buddhas and sentient beings of past, 
present and future In a single Instant 
without confusion of mind. 

Tất cả chư Phật ở trong một niệm cùng 
với tam thế tất cả Phật đồng một thể 
không hai: AII Buddhas are in one instant 


2) 


3) 


One can 


4) 


5) 


6) 


one without 


7) 


8) 


9) 


10) 


essenfially the same as all Buddhas of 

past, future and presenI. 
Mười Cảnh Thiền Định: See Ten stages or 
obJectfs in meditation. 
Mười Cảnh Vực: Theo tông Thiên Thai, 
toàn thể vũ trụ được coi như là sự tập thành 
của “tam thiên,” nhưng lý thuyết nầy khác hẳn 
những hệ thống đa nguyên khác. Nó không 
phải là một lối liệt kê tất cả các pháp, cũng 
không phải là thế giới hệ của ba đại thiên thế 
giới vũ trụ. Ba nghìn không phải chỉ cho một 
tính chất bao la của danh số hay bản thể, mà 
để nói lên sự tương dung của tất cả các pháp 
và nhất thể cứu cánh của toàn thể vũ trụ. Với 
căn bản “ba nghìn” nây, tông Thiên Thai để ra 
một thế giới hệ gồm mười cảnh vực, tức là thế 
giới của hữu tình được chia thành mười cõi hay 
Lục Phàm Tứ Thánh —According to the T”ien- 
Tai Sect, the whole universe ¡1s said to have 
the constituency of “three thousand,” but the 
theory Is quite different from other pluralistic 
Systems. 
dharmas; nor 1s it the world system of the three 
The expression of 
thousand” does not Indicate a numerical or 
substantial immensity, but is intended to show 
the Inter-permeation of all dharmas and the 
ulimate unity of the whole universe. As the 
basis of “three thousand” the school sets forth 
a world-system of ten realms. That 1s to Say, 
the world of living beings 1s divided Into ten 
realms or the six stages of rebirth for ordinary 
people and the four saints—See Lục Phàm Tứ 
Thánh. 
Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 
có mười căn. Chư Bồ Tát an trụ trong những 
pháp nầy thời được căn đại trí viên mãn vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of 
of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the supreme faculties of fulfillment of 
øreat knowledge of Buddhas. 


Ít is not an inumeraton of all 


chilIocosms. “three 


faculties 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


1343 


Hoan hỷ căn, vì thấy tất cả chư Phật với 
lòng tin chẳng hư hoại: Joyful faculties, 
seeng all Buddhas, with  faith 
1ndestructible. 

Hi vọng căn, vì những Phật pháp đã nghe 
đều tổ ngộ tất cả: Hopeful faculdes, 
understanding whatever Buddha teachings 
they hear. 

Bất thối căn, vì tất cả tác sự đều rốt 
ráo:NÑonregressing faculties, 
consummating all thetr tasks. 

An trụ căn, vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát 
hạnh: Steadfast faculties, not stopping the 
practices of Enliphtening Beinøs. 

Vi tế căn, vì nhập lý vi diệu Bát Nhã Ba 
La Mật: Subtle faculties, entering the 
subtle principle of transcendent wisdom. 
Bất hưu tức căn, vì rốt ráo sự việc tất cả 


chúng sanh: Unceasing  facultes, 
consummating the tasks of all sentient 
beings. 


Như Kim Cang căn, vì chứng biết tất cả 
những pháp tánh: Adamantine faculties, 
realizing the nature of all things. 

Kim Cang quang diệm căn, vì chiếu khắp 
tất cả cảnh giới Phật: Indestructible 
glowing faculties, 1lluminating all spheres 
of Buddhahood. 

Vô sai biệt căn, vì tất cả Như Lai đồng 
một thân: Undifferentiated faculties, being 
the same one body as all Buddhas. 

Vô ngại tế căn, vì thâm nhập mười trí lực 
của Như Lai: Unobstructed faculties, 
deeply penetrating the ten powers of the 
enliphtened. 


Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 
mười chưn. Chư Bồ Tát an trụ trong những 
pháp nầy thời được những chưn vô thượng tối 
thắng của Đức Như Lai, khi cất chưn một bước 
là có thể đến khắp tất cả thế giới—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 


there 


are (ten kinds of feet of Great 


Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 


abide by these can atfain the supreme feet of 
Buddhas, which can reach all worlds in one 
S(ep. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


9) 


10 


`=< 


Chưn trì giới, vì đại nguyện thù thắng đều 
thành tựu viên mãn: The feet of discipline, 
fulfiling all higher aspirations. 

Chưn tỉnh tấn, vì tích tập tất cả pháp Bồ 
Đề phần không thối chuyển: The feet of 
energy, assembling all of enliphtenment 
without repreesing. 

Chưn thần thông, vì tùy theo dục lạc của 
chúng sanh làm cho hoan hỷ: The feet of 
spiritual knowledge, gladdening all 
senfient beings according to theIr desires. 
Chưn thân lực, vì chẳng rời một cõi Phật 
mà qua đến tất cả cõi Phật: The feet of 
psychic powers, goïng to all Buddha-lands 
without leaving one Buddha-land. 

Chưn thâm tâm, vì nguyện cầu tất cả pháp 
thù thắng: The feet of determination, 
seeking all higher laws. 

Chưn kiên thệ, vì tất cả việc làm đều rốt 
ráo: The feet of resolute commitmeit, 
fulfing all their tasks. 

Chưn tùy thuận, vì chẳng trái lời dạy của 
các bậc tôn túc: The feet of accord, not 
opposng the teachings of all the 
honorable. 

Chưn lạc pháp, vì nghe và thọ trì tất cả 
pháp của chư Phật nói không mỏi lười: 
The feet of delipht ¡n truth, Tirelessly 
hearing and holding all teachings spoken 
by Buddhas. 

Chưn pháp vũ, vì đại chúng thuyết pháp 
không khiếp nhược: The feet of rain of 
teaching, lecturing to the masses without 
timidIity. 

Chưn tu hành, vì tất cả các điều ác đều xa 
ha: The feet of cultivation, getting rid of 
all evils. 


Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: 


(The 


Flower Adornment  Sutra— 


Chapter 38): Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười chỗ an trụ của chư Đại Bổ Tát. 


1344 


Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được an 

trụ nhứt thiết trí vô thượng——According to The 

Flower Adornement Sutra, Chapter 38, there 

are ten kinds of abiding of Great Enlightening 

Beings. Enliphtenng Beings who abide by 

these can reach the Buddhas” supreme abiding 

1n omniscience. 

I1) An trụ tâm Bồ Đề, chưa từng quên mất: 

Abiding in the will for enlightenment, 

never forgetfting 1t. 

An trụ Ba La Mật, vì chẳng nhàm trợ đạo: 

Abiding in the transcendent ways, not 

tiring for fostering enliphtenment. 

An trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng trí huệ: 

Abiding in the teaching of truth, Increasing 

wisdom. 

An trụ nơi bình thản vô tư, vì chứng đại 

thiển định: Abiding in dispassion, realizing 

øreat meditational concentration. 

An trụ tùy thuận—Abiding in conformity 

fO: 

e  Nhứt thiết trí: Universal knowledge. 

e_ Đầu đà: Austerity. 

e _ Tri túc: Contentment. 

e - Điều tiết trong ăn, mặc, và ở: Moderation 
1n food, clothing, and dwelling. 

e Diệt bỏ những điều ác: Getting rid of evil. 

e  Few desires mean few concerns: Thiểu 

dục thiểu sự. 

An trụ thâm tín, vì gánh vác chánh pháp: 

Abiding In deep faith, bearing the true 

Teaching. 

An trụ thân cận các Đức Như Lai, vì học 

Phật oai nghi: Abiding in the company of 

the enlightened, to learn the conduct of 

Buddhas. 

An trụ xuất sanh thần thông, vì viên mãn 

đại trí: Abiding In generation of spiritual 

powers, to fulfilI øreat knowledge. 

An trụ đắc nhẫn, vì viên mãn thọ ký: 

Abiding in attainment of acceptance, 

fulfilling the forcast of enlightenment. 

An trụ đạo tràng, vì đầy đủ thập lực, vô 

úy và tất cả Phật pháp: Abiding in the site 


2) 


3) 


Nội 


5) 


6) 


) 


8) 


5) 


10) 


of cenlightenment, fulfillineg powers, 
fearlessness, and all  aspects of 
Buddhahood. 


Mười Chỗ Nằm Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười 
chỗ nằm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong mười chỗ nằm nầy thời được chỗ nằm 
đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể 
khai ngộ tất cả chúng sanh—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of reclinng of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can atain the supreme reclining of the 
great teaching of Buddhas and be able to 
awaken all sentient beings. 

I1) Chỗ nằm tịch tịnh, vì thân tâm yên lặng: 
The reclining of silent tranquility, because 
Of practicing in accord with principle. 

Chỗ nằm thiền định, vì tu hành đúng lý: 
The reclinng of meditation, because of 
practicing In accord with the truth. 

Chỗ nằm tam muội, vì thân tâm nhu 
nhuyễn: The reclining of concentration, 
because of body and mind being supple. 
Chỗ nằm thiện nghiệp, vì về sau chẳng ăn 
năn: The reclining of good works, because 
Of not having regrets afterward. 

Chỗ nằm Phạm thiên, vì chẳng não hại 
mình và người: The reclining of Brahma, 
because of not disturbing self or others. 
Chỗ nằm chánh tín, vì chẳng bị khuynh 
động: The reclining of true faith, because 
of being unshakable. 

Chỗ nằm chánh đạo, vì thiện hữu khai 
giác: The reclinng of the ripht path, 
because of awakenng by good 
companions. 

Chỗ nằm diệu nguyện, vì thiện xảo hồi 
hướng: The reclinng of 
asptrations, because of skillful dedication. 
Chỗ nằm tất cả việc đều xong, vì việc làm 
đều hoàn mãn: The reclning of 
completion of all tasks, because of having 
accomplished all that 1s to be done. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
sublinme 


9) 


1345 


10) Chỗ nằm bỏ qua những công dụng vì tất 
cả đều quen thuộc: The reclining of 
relinguishment of all effort, because of 
thorouph training. 

Mười Chỗ Ngôi Của Chư Đại Bồ Tát: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười 

chỗ ngồi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 

trụ nơi mười chỗ ngôi nầy thời được chỗ ngồi 
chánh giác vô thượng của Đức Như Lai— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of siting of 

Great Enlipghtening Beings. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the 

Budhas' supreme sifting of truc awareness. 

1) Chỗ ngồi chuyên luân vương, vì phát khởi 

mười thiện đạo: The sitting of universal 

mornarchs, promotng all 
behavior. 

Chỗ ngồi Tứ Thiên vương, vì ở tất cả thế 

gian tự tại an lập Phật pháp: The sitting of 

guardian deIties, 1ndependently 
establishing the Buddha teaching ¡1n all 
worlds. 

Chỗ ngồi Đế Thích, vì làm thắng chủ cho 

tất cả chúng sanh: The sitting of Indra, 

king of gods, being superlor lords of all 
sentient beings. 

Chỗ ngôi Phạm vương, vì ở người và mình 

tâm đều được tự tại: The siting of 

Brahma, being In confrol of their own and 

others” minds. 

Chỗ ngồi sư tử, vì hay thuyết pháp: The 

sitting of lions, being able to expound the 

truth. 

Chỗ ngồi chánh pháp, vì dùng sức tổng trì 

biện tài mà khai thị: The siting of right 

teaching, holding forth by means of mental 
command and intellectual powers. 

Chỗ ngồi kiên cố, vì thệ nguyện rốt ráo: 

Steadfast siting, Vowing to reach the 

ultimate end. 

Chỗ ngồi đại từ, vì làm cho các chúng 

sanh hung dữ đều hạnh phúc: The sitting 


VTIfUOUS 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


of great benevolence, bringing happness 
to all evil sentlent beinøs. 

9) Chỗ ngồi đại bi, vì nhẫn chịu tất cả đau 
khổ chẳng mỏi nhàm: The sitting of great 
compassion, tirelessly enduring all pains. 

10) Chỗ ngồi kim cang, vì hàng phục ma quân 
và ngoại đạo: Adamantne sitting, 
Conquering demons and false teachers. 

Mười Chỗ Sở Hành Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở 

hành đại trí huệ vô thượng của Đức Như Lai— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten kinds of sphere of 

of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

reach the supreme sphere of action of great 

wisdom of Buddhas. 

1) Dùng chánh niệm làm chỗ sở hành, vì đầy 

đủ niệm xứ: They take right mindfulness 

as their sphere of action, as they fulfill the 
poinfs of mindfulness. 

Dùng những xu hướng làm chỗ sở hành, vì 

xu hướng pháp chánh giác: They take all 

realms of beings as their sphere of action, 
as they become truly aware of this 
1mplications of the Teaching. 

Dùng trí huệ làm chỗ sở hành, vì được 

Phật hoan hỷ: They take wisdom as their 

sphere of action, gaing the joy of 

Buddhas. 

Dùng Ba La Mật làm chỗ sở hành, vì đầy 

đủ nhứt thiết chủng trí: They take the 

transcendent ways as their sphere of 
action, as they fulfill omniscience. 

Dùng tứ nhiếp pháp làm chỗ sở hành, vì 

nhờ đó mà giáo hóa chúng sanh: They 

take the four inteprafive practfIices as thelr 
sphere of action, as they educate senftient 
beings. 

Dùng sanh tử làm chỗ sở hành, vì chứa 

nhóm thiện căn: They take birth and death 


action 


2) 


3) 


8) 


5) 


6) 


1346 


as their sphere of action, as 
accumulate roofs of øoodness. 
Dùng sự nói chuyện đùa tạp với chúng 
sanh làm chỗ sở hành, vì tùy nghi giáo 
hóa và khiến cho chúng sanh được giải 
thoát: They take bantering with all 
sentient beings as their sphere of action, 
as they teach them according to their 
needs and cause them to become free. 
Dùng thần thông làm chỗ sở hành, vì biết 
cảnh giới các căn của tất cả chúng sanh: 
They take spiritual powers as theIr sphere 
Of action, as they know_ the realms of the 
senses of all sentient beings. 

Dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ sở 
hành, vì tương ưng với Bát Nhã Ba La 
Mật: They take skill in means as therr 
sphere of action, uniing them with 
transcendent wisdom. 

Dùng đạo tràng làm chỗ sở hành, vì thành 
nhứt thiết trí mà chẳng dứt hạnh Bồ Tái: 
They take the site of enliphtenment as 
ther sphere of acton, as they attain 
universal knowledge, without stopping the 
practices of Enliphtening Beinss. 

Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
chỗ sở trụ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được chỗ sở trụ vô ngại 
vô thượng của Như Lai—According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of abode of Great Enlightening 
Beings. Enliphteninng Beings who abide by 
these can reach the supreme abode of Buddhas 
where there 1s no obstrucfion. 


they 


7) 


8) 


9) 


10) 


I1) Dùng đại từ làm chỗ sở trụ, vì tâm bình 
đẳng với tất cả chúng sanh: The abode of 
great goodwill, being impartial toward all 
senfient beings. 

2) Dùng đại bi làm chỗ sở trụ, vì chẳng khinh 


người chưa học: The abode of great 
compassion, not sliphting the uncultivated. 


3) Dùng chỗ đại hỷ làm chỗ sở trụ, vì rời tất 
cả ưu não: The abode of great joy, aloof 
from all vexatlons. 

4) Dùng đại xả làm chỗ sở trụ, vì nơi hữu vi 
vô vi đều bình đẳng: The abode of great 
equanimity, regarding the created and 
uncreated equally. 

Dùng tất cả Ba La Mật làm chỗ sở trụ, vì 
lấy Bồ Để tâm làm đầu: The abode of 
transcendent ways, being led by the 


5) 


aspiration for enlightenment. 


6) Dùng nhứt thiết không làm chỗ sở trụ, vì 
thiện xảo quán sát: The abode of 
universal emptiness, by virtue of skillful 
analysis. 

7)_ Dùng vô tướng làm chỗ sở trụ, vì chẳng ra 


hỏi chánh vị: The abode of signlessness, 
not leaving the absolute state. 
8) Dùng vô nguyện làm chỗ sở trụ, vì quán 
sát thọ sanh: The abode of wishlessness, 
examining the experlence of taking on 
le. 
Dùng niệm huệ làm chỗ sở trụ, vì nhẫn 
pháp thành tựu viên mãn: The abode of 
recollection and awareness, by virtue of 


9) 


full development of recognition of truth. 
10) Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ sở 
trụ, vì được thọ ký: The abode of equality 
of all things, by virtue of having gained 
the prediction of Budhahood. 
Mười Công Đức Của Tu Tập Thân 
Hành Niệm: Ten merits od the cultivation of 
the mindfulness of the body—Theo Kinh Tu 
Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập 


`=< 


thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang 
đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi 
nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết 
rằng mình đang ngôi. Thân thể được xử dụng 
thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. 
Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. 
Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an 
trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy 
là tu tập thân hành niệm. Có mười công đức 


1347 


của tu tập Thân Hành Niệm——According to the 

Kayagatasat-Suta ¡in the Middle Length 

Discourses of the Buddha, cultivaton of 

mindfulness of the body means when walking, 

a person understands that he is walking; when 

síanding, he understands that he 1s standing; 

when sitting, he understands that he 1s sitting; 
when lying, he understands that he 1s lying. He 
understands accordingly however his body 1s 
disposed. As he abides thus diligent, ardent, 
and resolute, his memories and intenfions 
based on the household life are abandoned. 

That 1s how a person develops mindfulness of 

the body. There are ten meris of the 

cultivation of the mindfulness of the body: 

1l) Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc 
không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sống 
luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi 
lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, 
và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục 
được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục 
khiếp đảm sợ hãi được khởi lên: One 
becomes a conqueror of discontent and 
delipht, and discontent does not conquer 
oneself; one abides overcoming discontenft 
whenever It arises. 

2) Vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, 
khát, sự xúc chạm của ruổi, muỗi, gió, 
mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó 
chịu, khó chấp nhận: One becomes a 
conqueror of fear and dread, and fear and 
dread do not conquer oneself; one abides 
overcoming fear and dread whenever they 
TIS€. 

3) Vị ấy có khả năng chịu đựng được những 
cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói 
đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả 
ái, đưa đến chết điếng: One bears cold 
and heat, hunger and thirst, and conftact 
with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, 
and creeping things; one endures 1ll- 
spoken, unwelcome words and arisen 
bodily feelings that are painful, racking, 


4) 


5) 


6) 


sharp, piercing, disapreeable, distressing, 
and menacing to life. 

Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, vị 
ấy chứng được Tứ Thiên, thuần túy tâm 
tư, hiện tại lạc trú: One obtains at wIll, 
without trouble or difficulty, the four 
Jhanas that constitute the higher mind and 
provide a pleasant abiding here and now. 
Vị ấy chứng được các loại thần thông, một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân; hiện hình biến đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền 
như ở trong nước; đi trên nước không chìm 
như đi trên đất liên; ngồi kiết già đi trên 
hư không như con chim; với bàn tay chạm 
và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có 
đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể 
thân có thần thông bay cho đến Phạm 
Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và 
loài người, ở xa hay ở gần: One wields the 
varlous kinds of supernormal pOW€r: 
having been one, he becomes many; 
having been many, he becomes one; he 
appears and vanishes; he goes unhindered 
though a wall, through an enclosure, 
though a mounftain as though through 
space; he dives In and out of the earth as 
thouph 1t were water; he walks on water 
without sinking as thouph it were earth; 
seated cross-legøed, he travels In space 
like a biữrd; with his hand he touches and 
strokes the moon and sun so powerful and 
mighty; he wields bodily mastery even as 
far as the Brahma-world. 

Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các 
chúng sanh, các loại người; tâm có tham, 
biết tâm có tham; tâm không tham, biết 
tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có 
sân; tâm không sân, biết tâm không sân; 
tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, 
biết tâm không si; tâm chuyên chú, biết 


7) 


1348 


tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm 
tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; 
tâm không đại hành, biết tâm không đại 
hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa 
vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô 
thượng; tâm thiển định, biết tâm thiển 
định; tâm không thiển định, biết tâm 
không thiển định; tâm giải thoát, biết tâm 
giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát: One understands the 
minds of other beings, of other persons, 
having encompassed them with one”s own 
mind. He understands the mind of other 
beings, of having 
encompassed them with his own mind. He 
understands a mind affected by lust as 
affected by lust and a mind unaffected by 
lust; he understands a mind affected by 
hate as affected by hate and a mind 
unaffected by hate as unaffected by hate; 
he understands a mind affected by 
delusion as affected by delusion and a 
mind unaffected by delusion as unaffected 
by delusion; he understands a contracted 
mind as contracted and a distracted mind 


other persons, 


as distacted mind; he understands an 
exalted mind as exalted and an unexalted 
mind as unexalted; he understands a 
surpased mind as surpassed and an 
unsurpassed unsurpassed; he 
understands a concenfrafded mind as 


aS§ 


concentrated and an unconcenfrated mind 
unconcernfrated; he understands a 
liberated 
unliberated mind as unliberated. 
Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như 
một đời, hai đời, vân vân, vị ấy nhớ đến 
các đời sống quá khứ với các nét đại 
cương và các chi tiết: One recollects one”s 
manrfold past lives, that 1s, one birth, two 
births..., a hundred bírths, a thousand 
births, a hundred thousand births, many 
aeons of world-conftraction, many aeons of 
world-expansion, many aeons of world- 


aS 


liberaed mind as and an 


8) 


9) 


10) 


confraction and expansion: “Ihere IÏ was 
so named, of such a clan, with such an 
appearance, such was my nutriment, such 
my experience of pleasure and pain, such 
my life-term; and passing away from 
there, I reapppeared elsewhere; and there 
of such an 
appearance, such was my nutriment, such 


(OO Ï wWas so named, 
my experience of pleasure and pain, such 
my life-term; and passing away from 
there, I reappeared here. Thus with their 
aspects and particulars one recollecfs 
one”s manifold past lives. 

Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ấy 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh: 
With the divine eye, which 1s purified and 
Surpasses the human. 

Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ 
liệt, kể cao sang, nguời đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ: One sees beings passing 
away reappearing, Inferior and 
superlor, fair and uply, fortunate and 


and 


unfortunate, and one understands how 
beings pass on according to their actions. 
Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự 
mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc: 
By realizing for oneself with direct 
knowledge, one here and now enfers upon 
and abides in the deliverance of mind and 
deliverance by wisdom that are taintless 
with the destruction of the taints. 


Mười Công Đức Lớn Thanh Tịnh Hoàn 
Toàn Rời Lỗi Của Chư Phật: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười công đức lớn 
hoàn toàn rời lỗi thanh tịnh của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of great virtue 
that are Iimpeccably pure of all Buddhas. 


l) 


Chư Phật đủ oai đức lớn rời lỗi thanh tịnh: 
AI Budhas are endowed with great 
spiritual powers, impeccably pure. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1349 


Chư Phật đều sanh nơi nhà tam thế Như 
Lai, chủng tộc điều thiện rời lỗi thanh 
tịnh: All Buddhas are born in the families 
of the enliphtened ones of past, presenf 
and future, of people harmonious and 
good, impeccably pure. 

Chư Phật vĩnh viễn tế tâm vô sở trụ, rời 
lỗi thanh tịnh: AIl Buddhas” minds are free 
from obsession forever, impeccably pure. 
Chư Phật nơi pháp tam thế đều vô sở 
trước, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas are 
free from attachment to anything in the 
past, present and future, impeccably pure. 
Chư Phật biết những loại tánh, đều là một 
tánh, không từ đâu đến, rời lỗi thanh tịnh: 
AII Buddhas know all kinds of nafures are 
One nature, coming from 
1mpeccably pure. 

Chư Phật từ quá khứ đến hiện tại vị lai 
phước đức vô tận đồng với pháp giới, rời 
lỗi thanh tịnh: All Buddhas' virutes, past, 
present and future, are inexhaustible, 
equal to the cosmos, Impeccably pure. 
Chư Phật vô biên thân tướng khắp mười 
phương cõi, tùy thời điều phục tất cả 
chúng sanh, rời thanh tịnh: AlI 
Buddhas' boundless physical 
pervade all lands of the ten directions, 
teachng all sentient beings at the 
appropriate time, with impeccable purIty. 
Chư Phật được bốn đức vô úy ha những 
khủng bố, ở trong chúng hội đại sư tử 
hống, phân biệt rành rẽ tất cả các pháp, 
rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas acquire the 
fourfold fearlessness, are free from all 
fears, and roar the grat lionˆs roar among 
the masses, clearly discerning all things, 
1mpeccably pure. 

Chư Phật trong vô lượng kiếp nhập niết 
bàn, chúng sanh nghe danh hiệu được 
phước vô lượng như Phật hiện tại công 
đức không khác, rời lỗi thanh tịnh: All 
Buddhas enter final nirvana 1n unfold ages, 
and when sentient beings hear their names 


nowhere, 


lỗi 
forms 


10) 


they gain immeasurable benefif, same as 
1 the Buddhas were presently existing, 
1mpeccably pure. 

Chư Phật ở xa trong vô lượng thế giới, nếu 
có chúng sanh nhứt tâm chánh niệm thời 
đều được thấy, rời lỗi thanh tịnh: AII 
Buddhas though 1n unfold distant worlds, 
can be seen by sentlent beings who 
correctfly medifate single- 
mindedly, impeccably pure. 


on them 


Mười Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát 
(Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38): Ten kinds 
of palace of great enliphtening beings (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 38)—Chư 
Bồ Tát an trụ trong đây thời được pháp quán 
đảnh nơi tất cả thế gian thần lực tự tại— 
Enlightening Beings who abide by these can 
affain coronation by truth and freedom of 
spiritual powers in all worlds. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Bồ Để tâm là cung điện của Bồ Tát vì 
hằng không quên mất: The determination 
1SÃ a palace of Enliphtenng Beings 
because they never forget It. 

Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí huệ 
là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa 
chúng sanh cõi dục: The blessing and 
wisdom of virtuous conduct are a palace 
for Enliphteninng Beings because they 
civilize sentient beings in the realm of 
desire. 

Tứ phạm trụ thiển định là cung điện của 
Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi sắc: 
The meditatve concenfratons of pure 
benevolence, JOY, 
equanimity are a palace of Enlightening 
BeIngs because they teach the sentient 
beinøs In the realm of form. 

Sanh Tịnh Cư Thiên là cung điện của Bồ 
Tát, vì tất cả phiền não chẳng nhiễm: 
Birth in the heaven of pure abodes 1s a 
palace of Enliphtening Beings because no 
afflictions can affect them. 

Sanh vô sắc giới là cung điện của Bồ Tát 
vì khiến tất cả chúng sanh la chỗ nạn: 


compassIon, and 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


1350 


Birth in the formless realm 1s a palace of 
Enliphtening Beings because they enable 
sentent beinss to escape difficult 
SIfuatlons. 

Sanh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện 
của Bồ Tát, vì khiến tất cả chúng sanh dứt 
phiển não: Birth the 
defilement ¡1s a palace of Enliphtening 
BeiIngs because they enable all sentient 
beings to cut off afflictions. 

Thị hiện ở nội cung thê tử quyến thuộc là 
cung điện của Bồ Tát, vì thành tựu chúng 
sanh đồng hạnh thuở xưa: Appearing to 
abide In a mansion with spouse, children, 
and retinue, is a palace of Enlightening 
Beings, because they develop thelr past 
aSSOClaf€s. 

Thị hiện ở ngôi luân vương, tứ thiên 
vương, đế thích, phạm vương là cung điện 
của Bồ Tát, vì điều phục chúng sanh tâm 
tự tại: Appearing to dwell In the rank of 
ruler, celestial world guardian, Indra, or 
Brahma a palace of Enlightening 
Beings, in order to tame beings with the 
mentality of controllers. 

Tất cả Bổ Tát hạnh du hí thần thông đều 
được tự tại là cung điện của Bồ Tát, vì 
giỏi du hí các thiển, giải thoát, tam muội 
trí huệ: Persisting 1n all practices of 
Enlightenng Beinsgs, freely exercising 
spiritual powers and atfaining mastery of 
them all, is a palace of enlightening beings 
because they autonomously and skillfully 
exercise the knowledge of meditations, 
liberations, and concentrations. 

Tất cả chư Phật thọ ký nhứt thiết trí, quán 
đảnh tự tại vô thượng là cung điện của Bồ 
Tát, vì trụ thập lực trang nghiêm, làm việc 
tự tại của Pháp Vương: The guarantee that 
all Buddhas receive of coronatlion as a 
mornach of all knowledge, supremely 
independent, is a palace of Enliphtening 
Beings because they abide among the 
adornments of the ten powers and perform 


1n world of 


1S 


the autonomous deeds of all mornachs of 
truth. 


Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười cửa giải thoát của chư Đại Bồ tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được môn 
giải thoát vô thượng của Như Lai—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of doors of liberation of 


Great 


Enliphtenng Beings. Enliphtening 


Beings who abide by these can attain the 
supreme door of liberation of Buddhas. 


] 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Môn giải thoát một thân cùng khắp tất cả 
thế giới: Pervading all worlds with one 
body. 

Môn giải thoát thị hiện vô lượng những 
loại sắc tướng nơi tất cả thế giới: Showing 
I1nfinite varlous forms In all worlds. 

Môn giải thoát đem tất cả thế giới vào 
một cõi Phật: Putting all worlds in one 
Buddha-field. 

Môn giải thoát khắp gia trì tất cả chúng 
sanh giới: Universally supporting all 
realms of sentient beIngs. 

Môn giải thoát dùng thân trang nghiêm 
của tất cả Phật đây khắp tất cả thế giới: 
Filling all worlds with the adornment 
bodies of all Buddhas. 

Môn giải thoát trong thân mình thấy tất cả 
thế giới: Seeing all worlds in one”s own 
body. 

Môn giải thoát trong một niệm qua tất cả 
thế giới: Seeing all worlds through one 
thought. 

Môn giải thoát thị hiện tất cả Như Lai 
xuất thế: Showing the emergence of all 
Buddhas in one world. 

Môn giải thoát một thân đầy khắp cả pháp 
giới: Eilling all worlds with one body. 

Môn giải thoát trong một niệm thị hiện tất 
cả Phật du hí thần thông: Showing the free 
play of spiritual powers of all Buddhas in a 
sinple Instant. 


1351 


Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của 
Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, sau khi thành tựu tu tập mười đạo 
xuất sanh Phật pháp, chư Bồ Tát sẽ đạt được 
mười danh hiệu đại trượng phu—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, after 
accomplishng culivatng ten ways of 
generating the qualiiles of Buddhahood, 
Enliphtenng Beings will attain these ten 
appellatons of greatness (See fen ways of 
øenerating the qualities of Buddhahood). 

I) Hiệu là Bồ Đề Tát Đỏa, vì do Bồ Đề trí 
sanh ra: They are called Beings of 
Enliphtenment because they are born of 
knowledge of enliphtenment. 

Hiệu là Ma Ha Tát Dỏa vì an trụ trong 
Đại Thừa: They are called Great Beings 
because they dwell in the Great Vehicle. 
Hiệu là Đệ Nhứt Tát Đỏa, vì chứng pháp 
đệ nhứt: They are called Foremost Beings 
because they realize the foremost truth. 
Hiệu là Thắng Tát Đỏa vì giác ngộ pháp 
thù thắng: They are called Superior 
BeIngs because they are aware of high 
laws. 

Hiệu là Tối Thắng Tát Đỏa, vì trí huệ tối 
thắng: They are caled Supreme Beings 
because their knowledge 1s supreme. 

Hiệu là vô thượng Tát Đỏa, vì khai thị 
pháp vô thượng: They are called Exalted 
Beings they the 
unexcelled teaching. 

Hiệu là Lực Tát Đỏa, vì biết rộng thập 
lực: They are called Beings of Power 
because they have extensive knowledge 
of the ten powers. 

Hiệu là Vô Đẳng Tát Đỏa, vì thế gian 
không sánh được: They called 
Incomparable Beings because they have 
no peer in the world. 

Hiệu là Bất Tư Nghì Tát Đỏa, vì nơi một 
niệm mà Thành Phật: They are called 
Inconcervable Beings they 
become Buddhas In an Instant. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


because reveal 


7) 


8) 
are 


9) 


because 


10) Chư Bồ Tát được danh hiệu nầy thời được 
thành tựu Bồ Tát Đạo: Enlightening 
beings win these appellations accomplish 
the Paths of Enlightening Beings. 

Mười Danh Hiệu Phật: See Ten epithets of 

a Buddha, and Thập Hiệu. 

Mười Đà La Nỉ: See Thập Chủng Đà La Ni. 

Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư Đại Bồ 

Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được sự rốt ráo 

đại trí huệ vô thượng Bồ Để—Ten ultimate 

great tasks of Great Enlightening Beings (The 

Sutra—Chapter 38). 

Enliphtenng Beings who abide by these can 

accomplish the ultimate great task of the 

knowledge of unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 

1) Rốt ráo cung kính cúng dường tất cả Như 

Lai: Honor and provide for all Buddhas. 

Rốt ráo tùy nghĩ nhớ đến chúng sanh nào 

có thể cứu hộ: Be able to save all sentient 

beings they think of. 


Flower  Adornment 


2) 


3) Rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật pháp: To 
sinplemindedly seek all facets of 


Buddhahood. 


4) Rốt ráo chứa nhóm tất cả thiện căn: 
Accumulate all roots of øoodness. 

5) Contemplate all Buddha teachings: Rốt 
ráo tư duy tất cả Phật pháp. 

6) Rốt ráo đầy đủ tất cả thệ nguyện: Fulfil 
all vows. 

7 Rốt ráo thành tựu tất cả hạnh Bồ Tát: 


Accomplish all enliphtening practices. 
Rốt ráo phụng sự tất cả thiện tri thức: 
Serve all genuine teachers. 


8) 


9) Rốt ráo qua đến thế giới của chư Phật: 
Visit the Buddhas in all worlds. 
10) Rốt ráo nghe và thọ trì chánh pháp của 


chư Phật: Hear and remember the true 
teachings of all Buddhas. 
Mười Đạo Của Chư Bồ Tát: Mười đạo 
của chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 3§). Chư Bồ Tát an trụ trong mười đạo 
nầy thời được đạo phương tiện thiện xảo vô 


1352 


thượng của tất cả Như Lai—Ten kinds of path 
of Great Enlightenng Beings (The Flower 
Adornment Sutra— Chapter 38). Enlightening 
Beings who abide by these ten paths can attain 
the path of unexcelled skill in means of all 
Buddhas. 


]) 


l) 


2) 


B6. o9 


5) 


Nhứt đạo là Bồ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ 
Đề tâm độc nhứt: One path is a Path of 
Enliphtening Beings because they do not 
give up the sole determinaton for 
enliphtenment. 

Nhị đạo là Bồ Tát đạo, vì xuất sanh trí 
huệ và phương tiện: Two paths are a Path 
of Enliphtenng Beings because they 
develop wisdom and skill in means. 

Tam đạo là Bồ Tát đạo vì chư Bồ Tát thực 
hành những pháp sau đây —Three paths 
are a Path of Enliphtening Beings because 
they practice the following dharmas: 
Không: Emptiness. 

Vô tướng: Signlessness. 

Vô nguyện: Wishlessness. 

Chẳng nhiễm trước tam giới: Are not 
attached to the three worlds. 

Tứ hạnh là Bổ Tát đạo—Four practices 
are a Path of Enlightening Beinss: 

Sám trừ tội chướng không thôi nghỉ: 
Ceaselessly removing 
wrongdoing by repenftance. 

Tùy hỷ phước đức không thôi nghỉ 
Ceaselessly reJoicing In virtue. 

Cung kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai 
không thôi nghỉ: Ceaselessly honoring the 
enlightened and request them to teach. 
Thiện xảo hổi hướng không thôi nghỉ: 
Skillfully practicing dedication 
ceaselessly. 

Ngũ căn là Bổ Tát đạo—-The fñve 
faculies are a Path of Enlightening 
Beings: 

An trụ tịnh tín: They rest on pure faith, 
s(eadfast and Imperturbable. 


the barrlers of 


6) 


Khởi đại tỉnh tấn, việc làm rốt ráo: They 
generate gpreat cenergøy, finishing their 
tasks. 

Một bể chánh niệm, không phan duyên 
khác lạ: They are single-minded ¡in right 
collection, without wandering attention. 
Khéo biết tam muội, nhập xuất phương 
They know the techniques 
entering and emerging from concentration. 
Hay khéo phân biệt cảnh giới trí huệ: 
They are able to distinguish spheres of 
knowledge. 

Lục thông là Bồ Tát Đạo—-The six 
psychic powers are a Path of Enliphtening 
Beings: 

Thiên nhãn thấy rõ những hình sắc của tất 
cả thế giới, biết các chúng sanh chết đây 
sanh kia: With celestial eye they see all 
forms 1n all worlds and know where 
senfient beings die and are born. 

Thiên nhĩ nghe rõ chư Phật thuyết pháp, 
thọ trì ghi nhớ, rộng vi chúng sanh tùy căn 
cơ để khai diễn: With the celestial ear 
they hear all Buddhas teaching, absorb 
and remember ther teachinss, 
expound them widely to sentient beings 
according to their faculties. 

Tha tâm thông hay biết tâm người tự tại 
vô ngại: With telepathic knowledge they 
are able to know the minds of others 
freely, without Interference. 

Túc mạng thông, nhớ biết rõ tất cả kiếp số 
quá khứ, thêm lớn căn lành: With 
recollection of past lie they are able to 
remember all ages of the past and 
1ncrease roofs of øoodness. 

Thần túc thông, tùy theo những chúng 
sanh đáng được hóa độ, vì họ mà biến 
hiện nhiều thứ cho họ thích mến chánh 
pháp: With the power of psychic travel 
they are able to appear variously to beings 
capable of being enlightened, to induce 
them to delight In truth. 


tiện: for 


and 


s) 


1353 


Lậu tận trí hiện chứng thực tế khởi Bồ Tát 
hạnh chẳng đoạn diệt: With knowledge of 
extinction of contamination they actually 
realize the ultimate truth, while carrying 
out the deeds of enliphtening beings 
without ceases. 

Thất Bồ Tát đạo—Seven 
remembrances are a Path of Enliphtening 
Beings: 

Niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô lượng 
Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh: They 
remember Buddhas because they see 
infinie Buddhas In a single pore opening 
the minds of all sentient beinøs. 

Niệm Pháp, chẳng rời chúng hội của các 
Đức Như Lai: They the 
Teaching because they do not leave the 
assembilies of all Buddhas. 

Ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, 
thân thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc 
của các chúng sanh mà diễn thuyết cho họ 
được ngộ nhập: They personally receIve 
the sublime Teachings in the asemblies of 
all Buddhas and expounded to sentient 
beings according to ther faculties, 
femperaments inclinations, to 
enlighten them. 

Niệm Tăng, luôn nối tiêp thấy không thôi 
dứt, nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát: They 
remember the harmonious Community 
because they continually see enliphtening 
beinss in all worlds. 

Niệm xả, biết rất rõ tất cả Bồ tát hạnh xả 
tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn: They 
remember relinguishment because they 
know all enliphtening beings” practices of 
relinquishment magnanimous 
Ø€n€roSIty. 

Niệm giới, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem tất 
cả thiện căn hồi hướng chúng sanh: They 
remember precepts because they do not 
gIve up the aspiration for enliphtenment, 
and dedicate all roots of goodness to 
senfient beings. 


niệm là 


remember 


and 


Increase 


8) 


Niệm thiên, thường ghi nhớ Bồ Tát Nhứt 
Tâm Bổ Xứ tại Đâu Suất Thiên cung: 
They remember heaven because they 
always keep In mind the enlightening 
beinøs In the heaven of happiness who are 
to become Buddhas ín the next lifetime. 
Niệm chúng sanh, trí huệ phương tiện giáo 
hóa điều phục đến khấp tất cả không gián 
đoạn: They remember sentlent beings 
because they teach and tame them with 
wisdom and skill in means, reaching them 
all, without interruption. 

Tùy thuận Bồ Đề Bát Thánh Đạo là Bồ 
Tát đạo—Following the Holy Eightfold 
Path to Enliphtenment ¡1s a Path of 
Enlightening Beings: 

Thực hành đạo Chánh kiến, xa lìa tất cả tà 
kiến: They travel the path of right insight, 
getting rid of all false views. 

Khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân biệt, 
tâm thường tùy thuận nhứt thiết trí: They 
exercse ripht thoupht, abandoning 
arbitrary conceptions, their minds always 
follow universal knowledge. 

Thường thực hành chánh ngữ, rời lỗi ngữ 
nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn: They 
always practice ripht speech, getting rid of 
faults of speech and following the words 
Of sages. 

Hằng tu chánh nghiệp, giáo hóa chúng 
sanh, khiến cho họ được điều phục: They 
always cultivate right action, teaching 
senfient beings to make them peaceful and 
harmonious. 

An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc, oai 
nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực 
hành Thánh chủng, tất cả lỗi lầm đều rời 
hẳn: They abide by right livelihood, being 
frugal and content, careful and correct In 
behavior, ceating, dressing, sleeping, 
eliminating evil, and practicing good, all in 
accord with enlightenment, forever øetting 
rid of all faults. 


9) 


1354 


Khởi chánh tinh tấn, siêng tu tất cả khổ 
hạnh của Bồ Tát, nhập thập lực của Phật 
không chướng ngại: They arouse ripht 
energy, dilieently cultivating all difficult 
practices of enliphtening beings, enfering 
the ten powers of Buddhas 
hindrances. 

Tâm thường chánh niệm, đều có thể ghi 
nhớ tất cả những ngôn âm, trừ diệt tâm 
tán động của thế gian: Their minds always 
recollect correctly, able to remember all 
elimmnating all 


without 


me€ssages, mundane 
distraction. 

Tâm thường chánh định, khéo nhập môn 
Bồ tát bất tư nghì giải thoát, ở trong một 
tam muội xuất sanh tất cả môn tam muội: 
TheIr always  correctly 
concenfrated, they enter the door of 
inconceivable liberatlon of enliphtening 
beings, and In one concenfraton they 
produce all concentrations. 

Nhập cửu thứ đệ định là Bồ Tát đạo— 
Entering the 
concenfratlons is a Path of Enlightening 
Beings: 

Rời dục nhiễm sân hại mà dùng tất cả ngữ 
nghiệp thuyết pháp vô ngại: They detach 
from craving and ¡ll-will, and expound the 
truth without inhibition in all they say. 
Diệt trừ tư duy (giác), mà dùng tất cả trí tư 
duy (giác) giáo hóa chúng sanh: They 
extinguish thought and reflection, yet 
teach sentient beings with the thought and 
reflecftion of omniscience. 

Dầu trừ quán sát, mà dùng tất cả trí quán 
sát giáo hóa chúng sanh: They extinguish 
reflection, yet teach sentient beings with 
the reflection of omniscience. 

Xả ly hỷ ái mà thấy tất cả chư Phật lòng 
rất hoan hỷ: They give up joy and 
emotfion, yet they are most Joyful when 
they see all Buddhas. 

Rời thế gian lạc mà tùy thuận Bồ Tát đạo 
xuất thế lạc: They give up worldly 


minds are 


nine SUCC€SSIV€ 


10) 


enJoyments and follow the transcendent 
enJoyment of the Path of enlightening 
beings. 

Nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi 
dục giới: They enter concentration In the 
realm of form, yet without abandoning life 
1n the realm of desire. 

Nhập vô sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh 
nơi dục giới và sắc giới: They are 
unshakable and enter formless 
concentration, yet without abandoning life 
1n the realms of desire and form. 

Dầu trụ trong diệt tưởng định, mà cũng 
chẳng dứt Bồ Tát hạnh: Though they 
abide 
perceptions are extinguished, they do not 
s(op the activity of enlightening beings. 
Dầu trụ trong diệt thọ định, mà cũng 
chẳng dứt ồ Tát hạnh: Though they abide 
in concentration in which all sensations 
are extinguished, they do not stop the 
activity of enliphtening beIngs. 

Học thập Phật lực là Bồ Tát đạo— 
Learning the ten powers 1s a Path of 
Enliphtening Beinss: 

Trí khéo biết thị xứ phi xứ: Knowledge of 
what 1s so and what 1S not sO. 

Trí khéo biết nghiệp báo nhân quả, quá 
khứ, vị lai và hiện tại của tất cả chúng 
sanh: Knowledge of the causes and 
effects, deeds and consequences, past, 
future, and present, of all sentient beinss. 
Trí khéo biết căn cơ của tất cả chúng sanh 
chẳắng đồng mà tùy nghi thuyết pháp: 
Knowledge of the differences In faculties 
of all sentient beings and explaining the 
truth to them as 1S apprOpriate. 

Trí khéo biết tất cả chúng sanh có vô 
lượng tánh: Knowledge of 
different natures of sentient beings. 
Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến giải 
sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp 
phương tiện: Knowledge of differences in 
weak, middling, and SUD€TIOT 


In concentraion ¡in whiích all 


Infinite 


1355 


understanding of all sentient beings, and 
means of introducing them to truth. 

f._ Trí biết khấp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất 
cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp hình 
tướng oai nghi của Như Lai, mà cũng 
chẳng bỏ việc làm của Bồ Tát: 
Knowledge of manifesting the appearance 
and conduct of Buddha throughout all 
worlds, all lands, all times, all ages, 
wihout abandonng the pactics of 
enliphtening beIngs. 

g. Trí khéo biết tất cả thiển, giải thoát, và 
các tam muội, hoặc cấu hoặc tịnh, thời 
cùng phi thời, chỉ là những phương tiện 
xuất sanh cho Bồ Tát giải thoát môn: 
Knowledge of all meditations, liberations, 
and concentrations, whether defiled or 
pure, timely or not, expediently producing 
door of liberation for enlightening beings. 

h. Trí biết tất cả chúng sanh ở trong các loài 
chết đây sanh kia sai khác nhau: 
Knowledge of distinctions in all sentient 
beings”s death in one place and bĩírth in 
another In the various states Of exIstence. 

¡._ Trí ở trong một niệm đều biết tam thế tất 
cả kiếp số: Instantaneous knowledge of all 
ages In pasf, present and future. 

j. Trí khéo biết tất cả chúng sanh lạc dục, 
phiển não, nghi hoặc, tập khí đều diệt hết, 
mà chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát: Knowledge 
of extincion of all sentient beings” 
deisres, compulsions, delusions, and 
habits, without abandoning the practices of 
Enliphtening Beinss. 

Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười đạo ly sanh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nây thời được pháp 

quyết định của Bồ Tát (see Ten qualities of 

Great Enlightening Beings)—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten Paths Of Emancipaion (Of_ Great 

Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 


abide by these will attain qualities of certainty 
of Enliphtening Beinss. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Xuất sanh Bát Nhã Ba La Mật, mà luôn 
quán sát tất cả chúng sanh: Evoking 
transcendent  wisdom, yet always 
observing all sentient beings. 

Xa rời những kiến chấp mà độ thoát tất cả 
chúng sanh bị kiến chấp ràng buộc: 
Detaching from all views, yet liberating 
all sentient beIngs bound by views. 

Chẳng tưởng niệm tất cả tướng, mà chẳng 
bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng: Not 
minding any appearances, yet not 
abandoning sentlent beings attached to 
appearances. 

Siêu quá tam giới, mà thường ở tại tất cả 
thế giới: Transcending the triple world, yet 
always beIng in all worlds. 

Rời hẳn phiền não, mà ở chung với tất cả 
chúng sanh: Forever leaving afflictions, 
yet living together with all sentient beIngs. 
Đắc pháp ly dục mà thường dùng đại bi 
thương xót tất cả chúng sanh nhiễm trước 
dục lạc: Attainng desirelessness, yet 
always most compassionately pitying all 
senfient beings attached to desires. 
Thường thích tịch tịnh, mà luôn thị hiện tất 
cả quyến thuộc Always enjoying 
tranquility and serenity, yet always 
appearing to be In company. 

Rời sanh thế gian, mà chết đây sanh kia 
khởi hạnh Bồ Tát: Being free from birth in 
the world, yet dying In one place and 
being reborn in another, carrying on the 
activities of enlightening beings. 

Chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, mà 
chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian: 
Not being affected by any worldly things, 
yet not stopping work In the world. 

Chư Phật Bồ Đề đã thị hiện ra trước mà 
chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát: 
Actually realizing full enlightenment, yet 
not abandoning the vows and practices of 
Enliphtening Beinss. 


1356 


Mười Đạo Trang Nghiêm Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười đạo trang nghiêm của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đạo đại trang nghiêm vô thượng của Như Lai, 
cũng chẳng bỏ Bồ Tát Đạo——According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can attain the supreme way of 
great adornment of Buddhas, without leaving 
the Ways of Enlightening Beings. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Đại Bồ Tát chẳng rời dục giới mà nhập 
sắc giới, vô sắc giới thiển định, giải thoát 
và các tam muội, cũng chẳng nhơn đây 
mà thọ sanh: Without leaving the realm of 
desire, they the  meditations, 
liberations, , and trances of the realms of 
form and formlessness, yet they are not 
thereby born in those realms. 

Trí huệ hiện tiền nhập Thanh Văn đạo, 
nhưng chẳng do đạo nầy mà chứng lấy 
quả xuất ly: Their knowledge appears to 
enter the path of personally liberated 
saints, yet they do not take emancipation 
by this route. 

Trí huệ hiện tiền nhập Bích Chi Phật đạo, 
mà phát khởi đại bi chẳng thôi dứt: Their 
knowledge appears to enter the path of 
individual ¡1llumination, yet they do not 
C€ase f0 øenerafe øreaf compassIon. 

Dầu có quyến thuộc nhơn thiên vây 
quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa hầu hạ, 
mà chưa từng tạm bỏ thiển định, giải 
thoát, và các tam muội: Though they have 
human and celestial retinues surrounding 
them,  hundreds 
concubines and troupes of singers and 
dancers, they never for a moment leave 
meditation, liberation, and concentration. 
Cùng tất cả chúng sanh thọ những dục lạc, 
cùng nhau vui đùa, mà vẫn chưa từng tạm 
trong một niệm rời bỏ Bồ Tát bình đẳng 
tam muội: They take part in amusements 


enter 


and thousands of 


6) 


7) 


8) 


and expeirence pleasure and happiness 
with all sentient beinss, but they never for 
a moment leave the concenfration of 
equanimity of Enlightening Beinøs. 

Đã đến bỉ ngạn, không còn chấp trước thế 
gian pháp, mà cũng chẳng bỏ hạnh cứu độ 
chúng sanh: They have already 
transcended all worlds and have no 
attachmenfs to anything, yet they do not 
abandon efforts to liberate sentient beings. 
An trụ trong chánh đạo, chánh trí và chánh 
kiến, mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo, 
chẳng lấy làm thiệt, chẳng chấp làm tịnh, 
làm cho chúng sanh đó xa rời tà pháp: 
They live by the riph( path, right 
knowledge, and right insipht, yet they can 
appear to enter false paths, without taking 
them to be true or pure, to cause the 
senflent beIngs 
abandon false princIples. 

Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai, 
ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm lỗi, vì 
muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới nên 
thị hiện làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu 
đã đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ bực Bồ 
Tát, mà thị hiện sanh nơi tất cả địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ, cùng những chỗ hiểm 
nạn bần cùng, làm cho những chúng sanh 
đó đều được giải thoát. Kỳ thật, Bồ Tát 
chẳng sanh vào những loài đó: They 
always the Buddha's  pure 
precepts, and their thoughts, words, and 
deeds are faultless, but because they want 
to cedify Iimmoral sentient beings, they 
appear to perform the acts of ordinary 
Ignorant people; though they are already 
filed with pure virtues and abide ¡n the 
course of Enlipghteninng Beings, yet they 
appear to live in such realms as hells, 
animality, ghosthood, and in difficulty and 
poverfy, In order to enable the beings 
therein to gain liberaton; really the 
Enliphtening Beings are not born in those 
sfaf©s. 


Involved ¡in them to 


maintain 


1357 


9) Chẳng do người dạy mà được vô ngại 


biện, trí huệ quang minh, có thể chiếu rõ 
khắp cả Phật pháp, được thần lực của tất 
cả Như Lai hộ trì đồng một pháp thân với 
tất cả chư Phật, thành tựu tất cả pháp kiên 
cố, bí mật, minh tịnh của bực đại nhân, an 
trụ những thừa giải thoát bình đẳng, cảnh 
giới chư Phật đều hiện ra, đầy đủ tất cả 
thế trí quang minh, soi thấy tất cả chúng 
sanh giới, có thể vì chúng sanh mà làm tri 
pháp sư, thị hiện cầu chánh pháp không 
thôi dứt, dầu thật làm vô thượng sư cho 
chúng sanh mà thị hiện tôn kính a-xà-lê. 
Vì đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện trụ 
Bồ Tát đạo, tùy theo sở nghi đều vì chúng 
sanh mà thị hiện: Without being taught by 
another, they attain unhindered Intellect 
and the light of knowledge, are able to 
1llumne and understand all Buddha 
teachinøs, are sustained by the spiritual 
power of all Buddhas, are one of the same 
body of realtqy with all Buddhas, 
accomplish all Iincorruptible mystic states 
of clarity and purity of great people, abide 
in all equal vehicles of liberation, are 
aware of all spheres of Buddhahood, are 
endowed with the light of all worldly 
knowledge, and clearly see all realms of 
sentient beings; they are able to be truth- 
knowing teachers for sentient beings, yet 
they make the appearance of ceaseless 
search for truth; though they are actually 
unexcelled teachers of sentient beings, 
they show respect fo preceptors and 
religlous mentors, because great 
enlipghtening beings, by skillful expedients, 
abide in the path of enliphtening beinsgs, 
yet manifest whafever 1s necessary. 


10) Đạo trang nghiêm thứ mười —The tenth 


way of adornmernt: 


Thiện căn đầy đủ: Their roots of goodness 
are sufficient. 


b. Công hạnh rốt ráo: Their practices are 
completed. 

c. Tất cả Như Lai cùng chung quán đẳnh: 
They are coronated by all Buddhas 
together. 

d. Đến bỉ ngạn tất cả pháp tự tại: Reach the 
furthest extent of mastery of all the 
teachings. 

e._ Lụa pháp vô ngại dùng đội trên đầu: Their 
heads crowned with the turban of the state 
of nonobstruction. 

f. Thân hình đến khấp tất cả thế giới, hiện 
khắp thân vô ngại của Như Lai: Their 
bodiles reach all worlds and everywhere 
they show the body of Buddha that has no 
T€SIstance. 

g. _ Nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng: Masters 
of the teachinss, they attain supreme 
fulfñillment. 

h. Chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh: 
Turnn the unimpeded pure wheel of 
teaching. 

¡i. Tất cả pháp tự tại của Bồ Tát đều đã 
thành tựu They have already 
accomplished all manner of freedom of 
enlightening beinss. 

(A) Nhưng vì chúng sanh nên thị hiện thọ sanh 
nơi tất cả các quốc độ: But for the sake of 
senfient beings they appear to be born In 
all lands. 

(B) Đồng một cảnh với tất cả chư Phật trong 
ba đời: They are In the same realm as all 
Buddhas. 

a. Nhưng vẫn chẳng phế hạnh Bồ Tát: Yet 
they do not abandon the practices of 
Enliphtening Beinss. 

b. Chẳng bỏ pháp Bồ Tát: Yet they do not 
give up the principles of Enlightening 
Beings. 

c. Chẳng xao lãng nghiệp Bồ Tát: Yet they 
do not neglect the works of enlightening 
beings. 

d.. Chẳng rời đạo Bổ Tát: Yet they do not 
leave the path of Enliphtening Beings. 


1358 


e. Chẳng lơi oai nghi Bồ Tát: Yet they do not 
slacken the conduct of Enlightening 
Beings. 

f. Chẳng dứt những chấp thủ của Bồ Tát: 
Yet they do not cut off the grasping of 
Enlightening Beings. 

s. Chẳng thôi phương tiện thiện xảo Bồ Tát: 
'Yet they do not cease the skillful methods 
of Enliphtening Beings. 

h. Chẳng tuyệt việc làm của Bổ Tát: Yet 
they do not stop doing the tasks of 
enliphtening beIngs. 

¡... Chẳng nhàm hoạt động phát triển của Bồ 
Tát Yet they do not tre of the 
developmental activiies of Enliphtening 
Beings. 

j. Chẳng dừng sức trụ trì của Bồ tát: Yet 

they do not put an end to susftaining power 

of Enliphtening Beings. 

Tại sao?—Why? Vì Bồ Tát muốn mau 

chóng chứng vô thượng Bồ Để nên— 

Because Enlightening Beings want to 

quickly unexcelled, complete 

perfect enlightenment, so: 

a. Quán môn nhứt thiết trí: They examine 
the ways Of access to omniscIence. 

b. Tu hạnh Bồ tát không thôi nghỉ: Cultivate 
the practices of Enliphtenng Beings 
unceasinply. 

Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của 

Chư Đại Bồ Tát (Kinhy Hoa Nghiêm— 

Phẩm 38). —Ten ways of generating the 

qualities of Buddhahood of Great Enlightening 

Beimngs (The Flower Adornment Sutra— 

Chapter 38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 

thời được mười danh hiệu đại trượng phu (see 

Ten appellatons of greatness)—Enlightening 

Beings who abide by these will gain ten 

appellations of øreatness. 

I1) Tùy thuận thiện hữu là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì họ đồng gieo căn lành: Following 
good friends 1s a way of generating 
qualiles of Buddhahood, because they 
plant roofs of zoodness together. 


(C 


~ 


realize 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Thâm tâm tin hiểu là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì biết Phật tự tại: 
devotfion 1s a way of generating qualities 
of Buddhahood, because they know the 
masteries of Buddhas. 

Phát thệ nguyện lớn là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì tâm họ rộng rãi: Making great 
VOWS 1S a Way Of generafing qualifles of 
Buddhahood, because their minds become 
broad. 

Nhẫn thọ thiện căn của mình là đạo xuất 
sanh Phật pháp, vì biết nghiệp chẳng mất: 
Recognizing their own roots of goodness 
la a Way of generatng qualiles of 
Buddhahood, because they know therr 
action 1s not wrong. 

Tất cả kiếp tu hành không nhàm đủ là đạo 
xuất sanh Phật pháp, vì biết đến tột thuở 
vị lai: Tirelessly cultivating practice ïn all 
ages Is a way of generating qualities of 
Buddhahood, because 1t comprehends the 
future. 


Profound 


Vô số thế giới đều thị hiện là đạo xuất 
sanh Phật pháp, vì thành thục chúng sanh: 
Appearing in countless worlds 1s a way of 
generating qualiies of Buddhahood, by 
maturing sentient beinøs. 

Chẳng dứt Bồ Tát hạnh là đạo xuất sanh 
Phật pháp, vì tăng trưởng Đại bi: Not 
sdopping the practices of enliphtening 
beinøs Is a way of generating qualitles of 
Buddhahood, by Increasing great 
compassion. 

Vô lượng tâm là đạo xuất sanh Phật pháp, 
vì một niệm khắp tất cả hư không giới: 
Infinite awareness 1s a way of øenerating 
qualities of Buddhahood, by pervading all 
Of space In a sinsgle moment of thoupht. 
Hạnh thù thắng là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì công hạnh đã tu không hư mất: 
Excellent action Is a way of generating 
qualiies of Buddhahood, because what 
has been put Into practice 1s not lost. 


1359 


10) Như Lai chủng là đạo xuất sanh Phật I) Bồ Đề tâm khởi lên từ tâm đại bi—The 


pháp. vì làm cho tất cả chúng sanh thích 
phát tâm Bồ Để dùng tất cả pháp lành 


giúp đỡ giữ gìn: The potential of se 


enliphtenment is a way of generating 
qualitles of Buddhahood, causing all 
sentient beings to gladly set their minds on 
enliphtenment and sustain this wIll by all 
Virfues. 
Mười Đặc Điểm Của Bồ Để Tâm: Ten 
characters of Bodhicita—Bồ Tát Di Lặc trút 
hết biện tài của ngài để tán dương sự quan 
trọng của Bồ Đề tâm trong sự nghiệp của một 
vị Bồ Tát. Bởi vì nếu Thiện Tài Đồng Tử 
không In đậm sự kiện đó trong lòng, đã không 
dễ gì bước vào cung điện Tỳ Lô Giá Na. Cung 
điện đó tàng ẩn tất cả những bí mật trong đời 
sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. Nếu 
đồng tử đó chưa được chọn kỹ để bắt đầu, 
những bí mật ấy không có nghĩa gì hết. Chúng 
có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng và hậu quả cố 
nhiên là khốc hại. Vì lý do đó, Ngài Di Lặc chỉ 
cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh đâu là ý 
nghĩa đích thực của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có 
mười đặc điểm sau đây—Evidently Maitreya 
exhausted his power of speech In order to 
extol the Imporfance of the Bodhicitta In the 
career of a Bodhisattva, for without this being 
dully Impressed on the mind of the young 
Buddhist pilgrim Sudhana, he could not have 
been led into the Interior of the Tower of 
Vairocana. The Tower harbors all the secrets 
that belong to the spiritual lie of the highest 
Buddhist. If the novice were not quite fully 
prepared for the Initiation, the secrefs would 
have no significaton whatever. They may 
even be grossly misunderstood, and the result 
will be calamitous ¡indeed. For this reason, 
Maitreya left not a stone unturned to show 
Sudhana what the Bodhicitta really meant. 
There are ten characteristics of the Bodhicitta 
(Essays In Zen Zen Buddhism, vol. II): 


Bodhctta rses from a great 
compassionate heart: 

Nếu có đại bi tâm, chẳng thể là Phật 
pháp. Coi nặng đại bị tâm (Mahakaruna) 
là nét chính của Đại Thừa. Chúng ta có 
thể nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết 
đó quay quanh cái trụ chốt nây. Nền triết 
lý viên dung được miêu tả rất gợi hình 
trong Hoa Nghiêm thực sự chính là cái 
bùng vỡ của công năng sinh động đó: 
Without the compassionate heart there 
will be no Buddhism. This emphasis on 
Mahakaruna 1s characterisic of the 
Mahayana. We can say that the whole 
panorama of is teachings revolves on this 
pivot. The philosophy of Interpenetration 
so picforially depicted in the Avatamsaka 
Sufra 1s in fact no more than the outburst 
of this life-energy 

Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình 
diện trí năng, những giáo thuyết của Phật 
như Tánh Không (Sunyata)Vô Ngã 
(Anatmya), vân vân, dễ trở thành quá trừu 
tượng và mất hết sinh lực tâm linh vì 
không kích thích nổi ai cái cảm tình cuồng 
nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ là, tất cả 
giáo thuyết của Phật đều là kết quả của 
một trái tím ấm áp hằng hướng tới tất cả 
các loại hữu tình; chứ không là một khối 
óc lạnh lùng muốn phủ kín những bí mật 
của đời sống bằng lý luận. Tức là, Phật 
pháp là kinh nghiệm cá nhân, không phải 
là triết học phi nhân: As long as we tarry 
on the plane of intellection, such Buddhist 
doctrines  as Emptines  (sunyata), 
Egolessness (anatmya), etc., may sound so 
abstract and devoid of spiritual force as 
nof fo excIfe anyone fo fanatic enthusiasm. 
Thus main point 1s to remember that all 
the Buddhist teachings are the outcome of 
a warm heart cherished towards all 
senfient beings and not of a cold intellect 
which tries to unveil the secrets Of 


2) 


1360 


existence by logic. That is to say, 
Buddhism 1s personal experlence and not 
1mpersonal philosophy. 

Phát Bồ Để tâm không phải là biến cố 
trong một ngày The railsing of the 
Bodhicitta 1s not an event of one day: Phát 
Bổ Để tâm đòi hỏi một cuộc chuẩn bị 
trường kỳ không phải trong một đời mà 
phải qua nhiều đời. Đối với những người 
chưa hề tích tập thiện căn, tâm vẫn đang 
ngủ vùi. Thiện căn phải được dồn lại để 
sau nầy gieo giống trở thành cây Bồ Đề 
tâm hợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể 
không phải là một lối trình bày có khoa 
học về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại 
Thừa hay Tiểu Thừa đều tin tưởng tác 
động của nó nơi lãnh vực đạo đức trong 
đời sống của chúng ta. Nói rộng hơn, 
chừng nào tất cả chúng ta còn là những 
loài mang sử tính, chúng ta không trốn 
thoát cái nghiệp đi trước, dù đó có nghĩa 
là gì. Bất cứ ở đâu có khái niệm về thời 
gian, thì có sự tiếp nối của nghiệp. Nếu 
chấp nhận điều đó, Bồ Đề tâm không thể 
sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo trồng 
chắc chắn thiện căn— The raising of the 
Bodhicitta requires a long preparation, not 
of one life but of many lives. The Cita 
will remain dormant In those souls where 
there 1s no stock of merI ever 
accumulated. Moral merit must be stored 
up In order to germinate later Into the 
great overshadowing tree of the 
Bodhicitta. The doctrine of karma may not 
be a very sclentific statement of facts, but 
all Buddhists, Mahayana and Hinayana, 
believe In ifs working in the moral realm 
of our lives. Broadly stated, as long as we 
are all historical beings we cannot escape 
the karma that proceded us, whatever this 
may mean. Whenever there Is the notion 
of time, there Is a continuifty of karma. 
When this ¡is admitted, the Bodhicitta 
could not grow from the soil where no 


3) 


4) 


nourishing sítock of good ness had ever 
been secured. 

Bồ Để tâm phát sinh từ thiện căn— 
Bodhicitta comes out of a stock of good 
merit: Nếu Bồ Đề tâm phát sinh từ thiện 
căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ tất 
cả các điều tốt đẹp của chư Phật và chư 
Bồ Tát, và các loài cao đại. Đồng thời nó 
phải là tay cự phách diệt trừ các ác trược, 
bởi vì không thứ gì có thể đương đầu nổi 
sấm chớp kinh hoàng giáng xuống từ lưỡi 
tầm sét Đế Thích của Bồ Đề tâm—If the 
Bodhicitta comes out of a stock of merit, 1t 
cannot fail to be productive of all the good 
things that belong to the Buddhas and 
Bodhisattvas and other gpreat beings. At 
the same time 1t must also be the great 
crusher of evils, for nothing can withstand 
the terrible blow nmmflicted by the 
thunderbolt of the Citta-Indra. 

Phát Bồ Đề tâm diễn ra từ chỗ uyên ảo 
của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ 
đạ—The awakening of the Bodhicitta 
which takes place In the depths of one”s 
being, is a great religious event: Tính chất 
cao quý cố hữu của Bồ Đề tâm không hề 
bị hủy báng ngay dù nó ở giữa mọi thứ ô 
nhiễm, ô nhiễm của tri hay hành, hoặc 
phiền não. Biển lớn sinh tử nhận chìm tất 
cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà 
triết học, họ thỏa mãn với những lối giải 
thích mà không kể đến bản thân của sự 
thực, những người đó hoàn toàn không thể 
dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và 
chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây 
vô hình của nghiệp và tri kiến đang kể°m 
hãm họ và cõi đất nhị nguyên do óc duy 
trí của mình —The intrinsic nobility of the 
Bodhicita can never be defamed even 
when It Is found among defilements of 
every description, whether they belong to 
knowledge or deeds or passions. The great 
Ocean of transmipraton drowns every 
body that goes into 1t. Especially the 


5) 


1361 


philosophers, who are satisfied with 
1nferpretatIons with 
themselves, are utterly unable to extricate 
themselves from the bondage of birth and 
death, because they never cut asunder the 
I1nvisible tie of karma and knowledge that 
securely keeps them down to the earth of 
dualidies because of therr intellectualism. 

Bồ Đề tâm vượt ngoài vòng chinh phục 
của Ma vương—Bodhicitta is beyond the 
assault of Mara the Evil One: Trong Phật 
pháp. Ma vương tượng trưng cho nguyên 
lý thiên chấp. Chính nó là kẻ luôn mong 
cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của 
Trí (Prajna) và Bi (Karuna). Trước khi 
phát tâm Bồ Đề, linh hồn bị lôi kéo tới 
thiên chấp hữu và vô, và như thế là nằm 
ngoài ranh giới năng lực hộ trì của tất cả 
chư Phật và Bồ Tát, và các thiện hữu tri 
thức. Tuy nhiên, sự phát khởi đó đánh dấu 
một cuộc chuyển hướng quyết định, đoạn 
tuyệt dòng tư tưởng cố hữu. Bồ Tát bây 
giờ đã có con đường lớn thênh thang trước 
mắt, được canh chừng cẩn thận bởi ảnh 
hưởng đạo đức của tất cả các đấng hộ trì 
tuyệt diệu. Bồ Tát bước đi trên con đường 
thẳng tắp, những bước chân của ngài quả 
quyết, Ma vương không có cơ hội nào cẩn 
trở nổi bước đi vững chãi của ngài hướng 
tới giác ngộ viên mãn—lIn Buddhism, 
Mara represents the principle of dualism. 
lt is he who Is always looking for hs 
chance to throw himself against the solid 
stronghold of Prajna and Karuna. Before 
the awakening of the Bodhicitta the soul 1s 
inclined towards the dualism of being and 
non-beinz, and ¡s thus necessarlly outside 
the pale of the sustaining power of all 
Buddhas, Bodhisattvas, and good friends. 
The awakeninp, however, makrs a 
decisive turning-away from the old line of 
thought. The Bodhisattva has now an open 
hiphway before him, which 1s 
guarded by the moral influence of all his 


and not facts 


well 


6) 


7) 


good protectors. He walks on straightway, 
his footsteps are firm, and the Evil One 
has no chance to tempt him away from his 
steady towards perfect 
enlightenmernt. 

Khi Bồ Đề tâm được phát khởi, Bồ Tát 
được quyết định an trụ nơi nhất thiết trí— 
When the Bodhicitta 1s aroused, the 
Bodhisattva's hold on all-knowledge 1s 
definite and firm: Bồ Để tâm có nghĩa là 
làm trổi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ 
tối thượng mà Phật đã thành tựu, để rồi 
sau đó Ngài làm bậc đạo sư của một 
phong trào tôn giáo, được gọi là đạo Phật. 
Giác ngộ tối thượng là nhất thiết trí 
(Sarvajnata), thường được nhắc nhở trong 
các kinh điển Đại Thừa. Nhất Thiết trí 
vốn là yếu tính của đạo Phật. Nó không 
có nghĩa rằng Phật biết hết mọi thứ, nhưng 
Ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của 
hiện hữu và Ngài đã vào sâu trong trọng 
tâm của tự tánh —The Bodhicitta means 
the awakening of the desire for supreme 
enlightenment which was atfained by the 
Buddha, enabling him to become the 
leader of the religious movement known 
as Buddhism. Supreme enlightenment 1s 
no other than all-knowledge, sarvaJnata, to 
which reference 1s constantly made 1n all 
the Mahayana texts. Alli-knowledge 1s 
what consttutes the essence of 
Buddhahood. It does not mean that the 
Buddha knows every Individual thing, but 
that he has grasped the fundamental 
pñnciple of existence and that he has 
penetrated deep down Into the center of 
his own beiIng. 

Phát Bồ Đề tâm đánh dấu đoạn mở đầu 
cho sự nghiệp của Bồ Tát—The rise of 
Bodhicitta marks the beginning of the 
career of a Bodhisattva: Trước khi phát Bồ 
Đề tâm, ý niệm về Bồ Tát chỉ là một lối 
trừu tượng. Có thể tất cả chúng ta đều là 
Bồ Tát, nhưng khái niệm đó không được 


DTOðT€SS 


8) 


1362 


ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình ảnh 
đó chưa đủ sống động để làm cho chúng 
ta cảm và sống sự thực. Tâm được phát 
khởi, và sự thực trở thành một biến cố 
riêng tư. Bồ Tát bấy giờ sống tràn lên như 
run lên. Bồ Tát và Bồ Đề tâm không thể 
tách riêng. Bồ Để tâm ở đâu là Bồ Tát ở 
đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất cả 
cửa bí mật của Phật pháp —Before the rise 
of the Bodhicitta, the idea of a Bodhisattva 
was no more than an abstration. We are 
perhaps all Bodhisattvas, but the notion 
has not been brought 
consciousness, the Image has not been 
vivid enouph to make us feel and live the 
fact. The Cñta 1s aroused and the fact 
becomes a personal event. The Bodhicitta 
IlSÃ now quiveringy with liíe. The 
Bodhisatva and the Bodhicitta are 
inseparable; where the one 1s there the 
other 1s. The Citta indeed 1s the key that 
opens all the secret doors of Buddhism. 

Bồ Đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong 
hạnh nguyện của Bồ Tát —The Bodhicitta 
1s the first staøe of the Bodhisattva”s life 
of devotion and vow: Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, chủ đích đi cầu đạo của Thiện 
Tài là cốt nhìn ra đâu là hạnh và nguyện 
của Bồ Tát. Rồi nhờ Đức Di Lặc mà 
Thiện Tài trực nhận từ trong mình tất cả 
những gì mình săn đuổi giữa các minh sư, 
các đạo sĩ, các Thiên thần, vân vân. Cuối 
cùng được ngài Phổ Hiển ấn chứng, nhưng 
nếu không có giáo huấn của Đức Di Lặc 
về Bồ Đề tâm và được ngài dẫn vào lầu 
các Tỳ Lô, Thiện Tài hẳn là không mong 
gì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ Tát đạo 
của mình. Hạnh và nguyện, xác chứng 
một Phật tử có tư cách là Đại Thừa chứ 
không phải là Tiểu Thừa, không thể 
không phát khởi Bồ Đề tâm trước tiên—In 
the Avatamsaka Sutra, the chief object of 
Sudhana”s quest consists In finding out 
what 1s the Bodhisattva”s life of devotlon 


home to our 


and vow. It was through Maitreya that the 
young Buddhist pilgrim caem to realize 
within himself all that he had been 
searching for among the varilous teachers, 
phiosophers, gods, ctc. The 
confirmation comes from Samanftabhada, 
but without Maitreya”s Instruction In the 
Bodicitta and 1s admision Into the Tower 
of Vairocana, Sudhana could not expect to 
sat realy on hs career of 
Bodhisattvahood. The life of devotion and 
which stamps a Buddhist as 
Mahayanisst and not as Hinayanist 1s 
Impossible without first arousing the 
Bodhicitta. 


final 


VOWS 


9) Đặc chất của Bồ Tát sinh ra từ Bồ Đề tâm 


là không bao giờ biết đến mệt mỏi—The 
characteristic of Bodhisattvahood born of 
the Bodhicitta 1s that He never know what 
exhaustion means: Kinh Hoa Nghiêm mô 
tả Bồ Tát như là một người không hề mệt 
mỏi sống cuộc đời dâng hiến, để làm lợi 
ích hết thảy chúng sanh, về tinh thần cũng 
như vật chất. Đời sống của ngài trải rộng 
đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô 
tận và không gian vô biên. Nếu ngài 
không làm xong công nghiệp của mình 
trong một đời hay nhiều đời, ngài sẵn sàng 
tái sinh trong thời gian vô số, cho đến bao 
giờ thời gian cùng tận. Mỗi trường hành 
động của ngài không chỉ giới hạn trong 
thế gian của chúng ta ở đây. Có vô số thế 
giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài 
cũng sẽ hiện thân khắp ở đó, cho đến khi 
nào đạt đến mức mà mọi chúng sanh với 
mọi căn cơ thảy đều thoát khỏi vô minh 
và ngã chấp The Avatamsaka Sutra 
describes the Bodhisatva as one who 
never becomes tired of living a life of 
devotion 1n order to benefit all beings 
spiritually as well as materlally. His life 
lasts till the end of the world spatially and 
temporarily. If he cannot finish his work In 
one life or in many lives, he 1s ready to be 


10 


`=< 


1363 


reborn a counfless number of times when 
time 1tself comes to an end. Nor 1s his field 
Of action confined to this world of ours. Às 
there are innumerable worlds filling up an 
Infinite expanse of space, he wIll manifest 
himself there, until he can reach every 
being that has any value at all to be 
delivered from I1gnorance and egofism. 

Khái niệm Bồ Đề tâm là một trong những 
tiêu chỉ quan trọng phân biệt Đại Thừa và 
Tiểu Thừa— The notion of Bodhicitta ¡s 
one of the most Important makrs which 
label the Mahayana as distinct from the 
Hinayana: Tính cách khép kín của tổ chức 
Tăng lữ làm tiêu hao sinh lực Phật pháp. 
Khi thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế 
ích lợi của nó trong một nhóm khổ tu đặc 
biệt. Nói đến Tiểu Thừa, không phải chỉ 
chừng đó. Công kích nặng nhất mà nói, 
Tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của 
hạt giống tâm linh được vun trồng trong 
tâm của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải 
sinh trưởng trong sự phát khởi Bồ Đề tâm. 
Tâm đó khát vọng không bao giờ bị khô 
héo vì sương giá lạnh lùng của cái giác 
ngộ trí năng. Khát vọng nầy kết chặt gốc 
rễ, và sự giác ngộ phải thỏa mãn những 
yêu sách của nó. Các hoạt động không hề 
mệt mỏi của Bồ Tát là kết quả của lòng 
ngưỡng vọng đó, và chính cái đó duy trì 
tỉnh thân của Đại Thừa vô cùng sống 
động—The exclusiveness of the monastic 
Organization 1s a death to Buddhism. As 
long as this system rules, Buddhism limits 
IS usefulness fo a specifc øroup of 
ascetics. Nor 1s this the last word one can 
say about the Hinayana; the weightiest 
objection 1s that 1t stops the growth of the 
spiritual germ nursed in the depths of 
every sentient being, which consists In the 
arousing of the Bodhicitta. The Citta has 
1fs desire never to be nipped by the cold 
frost of intellectual enlightenment. This 
desre 1s too deep-seated, and the 


enlightenment itself must  yield to Ifs 
The Bodhisatva's  untiring 
activitles are the outcome of this desire, 
and this 1s what keeps the spirit of the 
Mahayana very much alive. 
Mười Đặc Tính Của Bồ Tát Trong 
Chúng Hội Hoa Nghiềm: 
characterisics of Bodhisatvas in 
Gandavyuha Assembly—See Bồ Tát (C). 
Mười Đặc Tính Của Thanh Văn Chúng 
Trong Chúng Hội Hoa Nghiềm: Ten 
Characteristics of Sravakas In the Gandavyuha 
Assembly: 
I1) Họ đã tự ngộ về tự tính của sự thật và lý 
tánh: They are enlightened In the self- 
nature of truth and reason. 
Họ đã soi tỏ giới hạn của thực tại: They 
have an Insight into the limit of reality. 
Họ đã thâm nhập yếu tánh của chư pháp: 
They have entered Into the essence of 
things. 
Họ đã vượt ngoài biển sanh tử: They are 
out of the ocean of becoming. 
Họ đã an trụ trong kho tàng phước đức của 
Phật: They abide where the Buddha-merit 
1S stored. 


dictates. 


Ten 
the 


2) 


ẩ) 


5) 


6) Họ đã giải thoát khỏi sự trói buộc của 
những kiết sử và phiển não: They are 
released from the bondage of the knots 
and passIons. 

Họ đã cư ngụ trong ngôi nhà vô ngại: 
They dwell 
aftachment. 
Tâm họ tịch tĩnh như hư không: They stay 
1n S€r€nity Of space. 

Họ đã hoàn toàn dứt sạch những nghi 
hoặc đối với Phật: They have their 
desires, errors, and doubts wiped off by 
the Buddha. 

Họ đã hiến mình một cách chân chính và 
trung thành cho biển Phật trí: They are 
righly and faithfully devoted to the 
Buddha-ocean. 


?) 
in the house of. non- 


8) 


9) 


10) 


136 


Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm,Phẩm 38, có mười đầu của 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đầu đại trí huệ vô thượng của Như 
Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of head 
of Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supreme head of knowledge and wisdom of 
Buddhas. 

1) Đầu Niết bàn vì không ai thấy được đẳnh: 
The head of nirvana, as no one can see the 
tOp. 

Đầu tôn kính, vì tất cả nhơn thiên đều 
kính lễ: The head of honor, respected by 
all humans and celestials. 

Đâu thắng giải quảng đại, vì tối thắng 
trong đại thiên thế giới: The head of 
universal hipher understanding, being 
supreme In the unIverse. 

Đâu đệ nhứt thiện căn, vì tam giới chúng 
sanh đều tôn kính cúng dường: The head 
of formost roots of goodness, honored by 
the sentient beings of the three worlds. 
Đâu gánh đội chúng sanh, vì thành tựu 
tướng nhục kế trên đảnh: The head 
bearing sentilent beings, developing an 
1ndestructible crown. 

Đâu chẳng khinh tiện người, vì ở tất cả 
chỗ đều là bực tôn thắng: The head of not 
despising others, In all places always 
respectful. 

Đầu Bát Nhã Ba La Mật, vì trưởng dưỡng 
tất cả pháp công đức: The head of 
transcendent wisdom, nurturing all 
virtuous qualities. 

Đâu tương ưng phương tiện trí, vì hiện 
khắp tất cả thân đồng loại: The head of 
union of knowledge and skill in means, 
everywhere  appearing compatible 
forms. 

Đâu giáo hóa tất cả chúng sanh, vì thâu 
nạp tất cả chúng sanh làm đệ tử: The head 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1n 


9) 


of teaching all sentient beings, taking all 
sentient beings as disciples. 

10) Đầu thủ hộ pháp nhãn của chư Phật, vì 
làm cho Tam bảo chủng chẳng đoạn tuyệt: 
The head of preservation of the eye of 
reality of Buddhas, able to perpetuate the 
seeds of the three treasures. 

Mười Đề Mục Bất Tịnh: Theo Vi Diệu 

Pháp, có mười loại tử thi, bất tịnh, hay mười 

giai đoạn tan hoại của tử thi. Đây là những để 

mục hành thiển được đề nghị cho những người 
ham mê sắc dục According to The 

Abhidharma, there are ten kinds of foulness, 

Impuritiles, or corpses In different stages of 

decay. This set of meditation subjects 1s 

especially recommended for removing sensual 
lust. 


1) Tử thi sình: Uddhumataka (p)—A bloated 
COTpse. 
2) Tử thi đã đổi màu: Vinilaka (p)—A livid 


or discoloured corpse. 


3) Tử thi đã tan rã chảy nước: Vipubhaka 
(p)—A festering corpse. 

4) Tử thi bị đứt ha: Vicchiddaka (p)—A 
dismembered or dissected corpse. 

5) Tử thi bị đục khoét: Vikkhayitaka (p)—An 
©aten corpse. 

6) Tử thi bị văng vụn ra thành từng mảnh: 
Vikkhttaka (p)—A scattered-in-pieces 
COFpS€. 

7) Tử thi rã rời vung vảy tản mác: Hata- 


vikkhtaka (p)—A  mutlated and 

Scattered-In-pIeces corpse. 

Tử thi đẩm đây máu: Lohitaka (p)—A 

bloody corpse. 

Tử thi bị dòi tửa đục tan: Pulavaka (p)—A 

worm-infested corpse. 

10) Bộ xương: Atthika (p)—A skeleton. 

Mười Đề Mục Suy Niệm: Anussati (p)— 

The ten recollections. 

l) Niệm Phật: Buddhanussati (p)—Suy niệm 
về Đức Phật—The recollection of the 
Buddha. 


8) 


9) 


2) 


3) 


+) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1365 


Niệm Pháp: Dhammanussati (p)—Suy 
niệm về giáo pháp—The recollection of 
the Dharma. 

Niệm Tăng: Sanghanussati (p)—Suy niệm 
về Tăng—The recollection of the Sangha. 
Niệm Giới: Silanussati (p)—Suy niệm về 
Giới Luật. Tỉnh thức về việc tu hành trì 





giữ giới luật—-The recollecion of 
Morality. The pracice of mindfully 
recollecting the speclal qualiles of 


Virfuous conduct. 

Niệm Thí: Caganussati (p)—Suy niệm về 
Tâm Bố Thí. Tỉnh thức về việc tu hành 
hạnh bố thí The of 
generosity  which mindful 
reflection on the special qualiles of 
Ø€n€roSIty. 

Niệm Thiên: (p)—Suy 
niệm về chư Thiên—Thực tập bằng cách 
suy niệm như vây: “Chư Thiên được sanh 
ra trong những trạng thái siêu việt vì họ có 
những phẩm hạnh tín, giới, bố thí, và trí 
huệ. Ta cũng có những phẩm hạnh ấy.” 
Đề mục hành thiển nầy là đề mục tu thiển 
tỉnh thức về những phẩm hạnh đặc biệt 
với sự chứng kiến của chư Thiên—The 
recollection of the devas, practised by 
mindfully considering: “The detfiles are 
born in such exalted states on account of 
therr faith, morality, learning, øeneroSIfy, 
and wisdom. Ï too possess these same 
qualiies.” This meditaton subJect 1s a 
term for mindfulness with the special 
qualiies of one”s own faith, efc., as 1S 
objects and with the devas sfanding as 
WIfnesses. 


recollection 
1nvolves 


DevatanussatI 


Niệm Lạc: UỦpasamanussati (p)—Suy 


niệm về trạng thái thanh bình an lạc. 


Quán chiếu về sự an lạc của Niết Bàn: 
The recollecion of peace. The 


contemplation on the peaceful attributes 
of Nibbana. 

Niệm Tử: Marananussati (p)—Suy niệm 
về sự chết. Quán tưởng về cái chết là 





9) 


10 


=< 


chắc chắn, cái chết đến bất ngờ, và khi 
chết người ta phải bổ hết mọi thứ—The 
recollection of death. The contemplation 
on the fact that one's own death 1s 
absolutely certain, that the arrival of death 
1s utterly uncertain, and that when death 
comes one must relinquish everything. 
Niệm Thân: Kayagatasati (p)—Suy niệm 
hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 
phần của thân thể như tóc, lông, móng, 
răng, da, xương, tỦy, 
Mindfulness occupied with the body. The 
contemplation of the thirty-two repulsive 
parts of the body, hair of the head, haIrs of 
the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, 
bones, marrow, etc. 

Niệm Tức: Anapanasati (p)—Suy niệm về 
hơi thở. Tỉnh thức về cảm giác xúc chạm 
của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay 
môi trên khi không khí ập đến lúc ta thở 
vào thở ra—Mindfulness of breathing. The 
affentiveness fo the touch sensation of In- 
breath and out-breath in the vicinity of the 
nosfrils or upper lip, whether the air 1s felt 
striking as one breathes In and out. 


vân vân— 


Mười Đệ Tử Lớn Của Đức Phật: See Ten 
chief disciples of SakyamunI. 

Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười điều bị ma nhiếp trì của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát rời bỏ được mười điều ma 
nhiếp trì nầy thời được mười điều chư Phật 
nhiếp tr—According to the Elower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
possession by demons of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who can leave 
these ten can attain the supreme supportive 


power of Buddhas. 

I1) Tâm lười biếng: Laziness. 

2) Chí nguyện hèn kém: Narrowness and 
meanness Of aspIrafion. 

3) Nơi công hạnh chút ít lại cho là đủ: 


Safisfaction with a litle practice. 


1366 


4) Lãnh thọ một hạnh, từ chối những hạnh 
khác: Exclusivity. 

5) Chẳng phát đại nguyện: Not making great 
VOWS. 

6) Thích nơi tịch diệt, dứt trừ phiền não, nên 
quên mất Bồ Để tâm: Liking to be in 
trangul extincion and annihiating 
afflictions, forgetting the Bodhi mind. 

7) Dứt hẳn sanh tử: Permanently annihilating 
birth and death. 

8) Bỏ hạnh Bồ Tát: Giving up the practices 
of enlipghtening beings. 

9) Chẳng giáo hóa chúng sanh: Not edifying 
sentient beings. 

10) Nghi báng chánh pháp: Doubting and 


repudiating the truth. 
** For more Information, please see ten kinds 
of support by Buddhas. 
Mười Điều Biết Hết Tất Cả Các Pháp 
Không Thừa Sót Của Chư Phật: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều 
biết hết tất cả các pháp không thừa sót của 
chư Phật —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 33, there are ten exhaustive 
knowledges of all Buddhas. 
I1) Biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa 
sót: They know all things of the past 
exhaustively. 


2) Biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót: 
They know all thíngs of the future 
exhaustively. 

3) Biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa 
sót: They know all things of the present 
exhaustively. 

4) Biết hết tất cả pháp ngôn ngữ không thừa 
sót: They know all prineiples of language 
exhaustively. 

5) Biết hết tất cả tâm chúng sanh không thừa 
sót: They know all sentient beings” minds 
exhaustively. 

6) Biết hết tất cả những phần vị thượng trung 


hạ thiện căn của chư Bồ Tát không thừa 
sót: The know all the varlous ranks, high, 


middling, and low of the roots of 
gøoodness of Enlipghtening Beings. 

Biết hết tất cả trí viên mãn và công đức 
của chư Phật không thừa sót: They know 
all Buddhas' complete knowledge and 
Virtues do not Increase or decrease. 

Biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi 
không thừa sót: They know all phenomena 
come from Interdependent origination. 


7) 


8) 


9) Biết hết tất cả đạo thế gian không thừa 
sót They know all world systems 
exhaustively. 

10) Biết hết tất cả thế giới chủng, trong tất cả 


pháp giới những sự sai biệt như lưới Thiên 
Đế không thừa sót: They know all the 
diferent phenomena all  worlds, 
1nterrelated in Indra”s net. 
Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười điều cầu pháp của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí 
huệ tất cả Phật pháp chẳng do người khác 
dạy —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of quest 
for truth of Great Enlightening Beings. 
Enliphteninng Beings who abide by these can 
atftain great knowledge of all elements of 
Buddhahood without being ¡nstructed by 
another. 
1) Trực tâm cầu pháp, vì không dua nịnh 
phỉnh phờ: Quest tru with a 
straiehtforward mind, being free from 
dishonesty. 
Tinh tấn cầu pháp, vì xa ha lười biếng 
khinh mạn: Diligent quest for truth, being 
free from laziness. 
Nhứt hướng cầu pháp, vì chẳng tiếc thân 
mạng: Wholly devoted quest for truth, not 
begrudging therr lives. 
Vì muốn trừ phiền não cho tất cả chúng 
sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh, lợi 
hay sự cung kính: Quest for truth to 
destroy all sentient beings” afflictions, not 
doïng 1t for fame, profit, or respect. 


in 


for 


2) 


3) 


A) 


1367 


5) Vì lợi mình, lợi người, cũng như lợi tất cả 
chúng sanh mà cầu pháp, chứ chẳng vì tư 
lợi: Quest for truth to benefit self and 
others, all sentient beinzs, not just helping 
themselves. 

Vì nhập trí huệ mà cầu pháp, chẳng vì văn 
tự: Quest for truth to enter knowledge of 
wIsdom, not taking pleasure In literafure. 
Vì thoát sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng 
tham thế lạc: Quest for truth to leave birth 
and death, not craving worldly pleasures. 
Vì độ chúng sanh mà cầu pháp, vì phát Bồ 
Đề tâm: Quest for truth to liberate sentient 
beings, engendering the determination for 
enliphtenment. 

Vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà cầu 
pháp. vì làm cho họ không do dự: Quest 
for truth to resolve the doubts of all 
beinøs, 
vacrllation. 

Vì đầy đủ Phật phát mà cầu pháp, vì 
chẳng thích những thừa khác: Quest for 
truth to fulfill Buddhahood, not being 
1nclined to lesser aims. 

Mười Điều Cha Dạy Con Gái: Mười điều 
răn dạy mà một người cha khôn ngoan dạy con 
gá—Ten admonitons a wise father should 
instruct his daughter—See Nghiêm Đường 
Huấn Nữ Thập Giáo. 

Mười Điều Chẳng Lỗi Thời Cửa Chư 
Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười điều chẳng lỗi thời của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 33, there are ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 


6) 


7) 


8) 


9) 


sentient t(O free them from 


10 


`=< 


1) Tất cả chư Phật thành chánh đẳng chánh 
giác chẳng lỗi thời: AII Buddhas attain 
Anuttara Samyak Sambodhi at the proper 
time. 

2) Tất cả chư Phật thành thục kẻ có duyên 


chẳng lỗi thời: All Buddhas develop and 
mattre those with afinty at the 
appropriate time. 


3) Tất cả chư Phật thọ ký cho chư Bồ Tát 
chẳng thờ: All Buddhas gIive 
enlightening beings Instuctions for the 
future at proper time. 

Tất cả chư Phật theo tâm chúng sanh mà 
thị hiện thần lực chẳng lỗi thời: AlII 
Buddhas show spiritual powers 1n accord 
with sentient beings”" minds at the proper 
time. 

Tất cả chư Phật theo chỗ hiểu của chúng 
sanh mà thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời: 
AII Buddhas show Buddha-bodies 
accord with beings' 
understandings at the proper time. 


lỗi 


4) 


5) 


in 
senfient 


6) Tất cả chư Phật trụ nơi đại xả chẳng lỗi 
thờ: AI Buddhas persist in great 
relinquishment at the proper time. 

7) Tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi 
thời: All Buddhas go Into inhabited places 
af appropriate time. 

§) Tất cả chư Phật nhiếp thọ các chúng sanh 


tịnh tín chẳng lỗi thời: All Buddhas 
recerve the pure and faithful at the proper 
time. 


9) Tất cả chư Phật điều phục những chúng 
sanh ác chẳng lỗi thời: All Buddhas tame 
evil senfien(t beings at the approprlafe 
time. 

10) Tất cả chư Phật hiện bất tư nghì Phật thần 


thông chẳng lỗi thời: All Buddhas reveal 
the imnconceivable occult powers of the 
enlightened at the proper time. 
Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười điều chứng tri của những đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất 
cả phương tiện thiện xảo—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of realizational knowledge possessed 
by Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain skillful 
use of all the teachings. 
I1) Biết tất cả pháp một tướng: They know 
the unity of all things. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1368 


Biết tất cả pháp vô lượng tướng: They 
know the Iinfinity of all things. 

Biết tất cả pháp tại một niệm: They know 
the presence of all things In a single 
1nstant. 

Biết chúng sanh tâm hành vô ngại: They 
know the ¡nterpenetration of mental 
acfivities of all sentient beIngs. 

Biết tất cả chúng sanh các căn bình đẳng: 
They know the equality of faculties of all 
Sentient beings. 

Biết tất cả chúng sanh phiển não tập khí 
hiện hành: They know the Impassioned 
habitual activitIes of all sentient beinss. 
Biết tất cả chúng sanh tâm sử hiện hành: 
They know the menfal compulsions of all 
sentient beIngs. 

Biết tất cả chúng sanh thiện và bất thiện 
hiện hành: They know the good and bad 
acfs of all sentient beings. 

Biết tất cả Bồ Tát nguyện hạnh, tự tại, trụ 
trì, biến hóa: They know all enlightening 
beings' and practices, masfery, 
preservation of the teaching, and mystical 
transfigurations. 

Biết tất cả Như Lai đầy đủ thập lực thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác: They know all 
Buddhas' fulfilliment of the ten powers and 
atfainment of true enliphtenment. 


VOWS 


Mười Điều Của Chư Phật Mà Chư Đại 


Bồ 


Tát Hằng Ghi Nhớ: Theo Kinh Hoa 


Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều của chư Phật 
mà chư Bồ Tát phải hằng ghi nhớ—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of pure things of Buddhas 


that should always be remembered by 

Enlightening Beings. 

1) Tất cả Bồ tát phải thường ghi nhớ về nhơn 
duyên quá khứ của chư Phật: AI 
Buddhas'" past events should always be 
remembered by Enlightening Beings. 

2) Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ hạnh 


thanh tịnh thù thắng của chư Phật: All 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Buddhas` pure superlor actions should 
always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư 
Phật đầy đủ Ba La Mật: All Buddhas" 
fulfllment of the ways of transcendence 
should be always remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ đại 
nguyện thành tựu của chư Phật: AII 


Buddhas' accomplshment of  great 
undertakings should always be 
remembered. 


Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ sự 
chứa nhóm công đức của chư Phật: AlI 
Buddhas` accumulation of virtues should 
always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư 
Phật đã đủ đầy phạm hạnh: All Buddhas" 
embodiment of spiritual practice should 
always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư 
Phật hiện thành chánh giác: All Buddhas'” 
actualization of true enliphtenment should 
always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ vô 
lượng sắc thân của chư Phật: The infinity 
of all Buddhas physical forms should 
always be remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ thần 
thông vô lượng của chư Phật: The infinity 
of all Buddhas' spiritual powers should be 
always remembered. 

Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ thập 
lực của chư Phật: All Buddhas” ten powers 
of confidence should be always 
remembered. 


Mười Điều Đức Phật Khuyên Người Cha 
Dạy Con Gái: Theo Kinh Thi Ca La Việt, có 
mười điều Đức Phật khuyên bất cứ người cha 
nào cũng nên dạy dỗ con gái mình trước ngày 
xuất giá —According to the Sigalaka, there are 
ten things which the Buddha advises any father 
(to cducate his daughter before she gøets 
married. 


5 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1369 


Không nên nói xấu chồng và cha mẹ 
chồng với người ngoài, cũng không đem 
chuyện xấu bên chồng mà thuật lại cho 
người ngoài: A wIfe should not speak 1lI of 
her husband and parents-In-law to others, 
nor does she report shortcomings or 
household quarrels elsewhere. 

Không nên ngồi lê đôi mách, nghe ngóng 
những chuyện xấu của người ngoài rồi 
đem về nhà bàn tán: A wife should not 
ØOSSIp, nor listen to or điscuss sforles Of 
other families. 

Đồ trong nhà chỉ nên đưa cho những người 
nào mượn rồi trả lại: Things should only 
be lent to those who do return them. 
Không nên đưa cho những người mượn đồ 
mà không trả lại: No household utensils 
should be lent to those who do not return 
tem. 

Phải giúp đở thân bằng quyến thuộc 
nghèo khó, dầu họ có trả lại được hay 
không: A wife should help poor relatIves 
and friends even I1f they do not have the 
abilify to repay. 

Phải luôn ngồi đúng chỗ thích nghi. Khi 
thấy cha mẹ chồng đến phải đứng dậy 
chào hỏi: A wife should always sit in an 
appropriate place. On seeing her parenfs- 
in-law or husband, she should stand up to 
øreet them. 

Trước khi ăn cơm phải xem coi có dọn 
đầy đủ cho cha mẹ chồng và chồng hay 
chưa. Người vợ cũng phải xem chừng 
chăm sóc người ăn kẻ ở trong nhà: Before 
taking her meals, a wife should first see 
that her parents-in-law and husband are 
served. She should also see that her 
Servanfs are well cared for. 

Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, 
cửa đóng then gài cẩn thận. Xem coi 
những người giúp việc trong nhà đã làm 
tròn bổn phận chưa, và cha mẹ chồng đã 
đi ngũ chưa. Người vợ cũng phải luôn thức 
khuya dậy sớm; trừ khi đau ốm, không 


9) 


10 


`=< 


nên ngủ ngày: Before going to sleep, a 
wife should see that all doors are closed, 
furniture 1s safe, servants have performed 
therr duties, and make sure that parenfs-in- 
law have retired. A wife should also rise 
early In the morning and, unless unwell, 
she should not sleep during the day. 

Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. 
Mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và 
chồng phải hết sức cẩn thận như khi làm 
việc với lửa: Parents-in-law and husband 
should be regarded as fire. A wife should 
deal carefully with them as one would 
deal with fire. 

Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn 
kính như những vị trời trong nhà: Parenfs- 
in-law and husband should be regarded as 
diviniies (The Buddha himself refers to 
parents-in-law as divinities). 


Mười Điều Được Chư Phật Nhiếp Thì: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười điều được 
chư Phật nhiếp trì. Nếu chư Bồ Tát rời bỏ được 
mười điều bị ma nhiếp trì thời được mười điều 
được chư Phật nhiếp tr—According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of support by Buddhas. If Enlightening Beings 
can get rid of the ten possessions by demons, 
they can gain ten kinds of support by Buddhas 
(see ten kinds of possession by demon§). 


Ù) 


2) 


3) 


â) 


Ban sơ có thể phát tâm Bồ Để được Phật 
nhiếp trì: They are supported by Buddhas 
fñrst being able aSpIr€ 
enlightenmernt. 

Trong nhiều đời gìn giữ tâm Bồ Đề không 
để quên mất, được chư Phật nhiếp trì: In 
preserving the wIll for enliphtenment life 
after life without letting 1t be forgotten. 

Rõ biết được ma sự và có thể xa lìa, được 
chư Phật nhiếp trì: In being aware of 
manias and being able to avoid them. 
Nghe các môn Ba La Mật rổi tu hành 
đúng pháp, được chư Phật nhiếp trì: In 
learninng the way of transcendence and 
practice them as taughit. 


1n tO tO 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1370 


Biết khổ sanh tử mà chẳng nhàm ghét, 
được chư Phật nhiếp trì: In knowing the 
pam of birth and death, yet not reJecting 
them. 

Quán pháp thậm thâm được vô lượng quả, 
được chư Phật nhiếp trì: In contemplating 
the most profound truth and gaining 
1mmeasurable reward. 

Vì chúng sanh nói pháp nhị thừa, mà 
chẳng chứng lấy quả giải thoát nhị thừa, 
được chư Phật nhiếp trì: In expounding the 
prnciples of the two lesser vehicles of 
salvation for the benefit of sentient beings 
without actually grasping the liberation of 
those vehicles. 

Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong 
đó, đối với hữu vi và vô vi không tưởng là 
hai, được chư Phật nhiếp trì: In happily 
contemplating the 
dwelling therein and not thinking of the 
crated and the uncreated as dual. 


uncreated  without 


Đến chỗ vô sanh mà vẫn hiện thọ sanh, 
được chư Phật nhiếp trì: In reaching the 
realm of birthlessness, yet manifesting 
bĩírth. 

Dầu chứng được nhứt thiết trí mà khởi 
hạnh Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ Đề, được 
chư Phật nhiếp trì: In realizing universal 
knowledge, yet carrying out the practices 
of enliphtening beings and perpetuating 
the seed of Enlightening Beings. 


Mười Điều Được Pháp Nhiếp Trì Của 
Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có muời điều được pháp nhiếp trì của chư 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được pháp nhiếp trì vô thượng của tất cả chư 
Phật—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
support by truth of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
atftain the supreme support of truth of all 
Buddhas. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Biết tất cả hành pháp là vô thường: 
Knowing all 
1mpermanent. 
Biết tất cả hành pháp là khổ: Knowing all 
conditioned states are paInful. 

Biết tất cả hành pháp là vô ngã: Knowing 
all condiioned states are Identyless 
egoless). 

Biết tất cả pháp là tịch diệt niết bàn: 
Knowing all phenomena are quiescent 
nirvana. 

Biết tất cả pháp theo duyên mà phát khởi, 
không có duyên thời không khởi: Knowing 
all phenomena arise from conditions and 
do not come to be without conditions. 

Biết vì do tà tư duy nên sanh khởi vô 
minh. Vì do có vô minh khởi nên có lão tử 
phát khởi. Một khi tà tư duy bị diệt, thì vô 
minh diệt, vô minh diệt thì lão tử cũng 
diệt: Knowing that ignorance comes from 
wrong thoupht, and finally old age and 
death come from Ignorance, so IŸ wrong 
thought extinguished, ignorance 
extnguished, and finally old age and 
death are extinguished. 

Biết ba môn giải thoát xuất sanh Thanh 
văn thừa, chứng pháp vô tránh xuất sanh 
Độc giác: Knowing the three doors of 
liberation and generating the vehicle of 
hearers, realizing the of 
noncontention and generating the vehicle 
of individual 1lluminates. 

Biết lục pháp lục Ba La Mật và tứ nhiếp 
pháp xuất sanh Đại thừa: Knowing the six 
transcendent ways and the four means of 
1ntegration, generating the Great Vehicle. 

Biết tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả chúng 
sanh, tất cả cả thế là cảnh giới của Phật 
trí: Knowing that al lands, all phenomena, 
all sentient beings and all times are 
spheres of knowledge of Buddhas. 

Biết dứt tất cả niệm, bỏ tất cả thủ, rời 
trước rời sau, tùy thuận niết bàn: Knowing 
how to cut off all thoughts, abandon all 


condiioned states are 


1S 1S 


State 


1371 


graspIing, detach from before and after, 
and accord with nirvana. 
Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến 
Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, có mười điều kiện khởi 
đầu đưa đến ước vọng giác ngộ tối thượng— 
According to the Avatamsaka Suữra, there are 
ten preliminary conditons that lead to the 
cherishing of the 
enliphtenment. 
1) Đây đủ thiện căn: Kusalamula (skt)——The 
s(ock of merit is well-filled. 
Tu tập các thiện hạnh: Carana (skt— 
Deeds of goodness are well practiced. 
Chứa nhóm đầy đủ các tư lương: 
Sambhara (skt—The necessary moral 
provisions are well stored up. 
Cung kính cúng dường chư Phật: 
Paryupasta (skÐ—The Buddhas 
respectfully served. 
Thành tựu đây đủ các tịnh pháp: Sikla- 
dharma (skt)—Works of purify are well 
accomplished. 
Thân cận các thiện tri thức: Kalyanamitra 
(sk)—There are good friends kindly 
disposed. 
Tâm hoàn toàn thanh tịnh: Visuddhasaya 
(skÐ——Thhe heart 1s thoroughly cleansed. 
Tâm quảng đại được kiên 
Vipuladhyasaya (sk——Broad-mindedness 
1s firmly secured. 
Tín căn được bên vững: Adhimukti (skt)— 
A deep sincere faith 1s established. 
10) Sẵẳn sàng tâm đại bị: Karuna (skt)—There 
1s the presence of a compassionate heart. 
Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm 
Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà: 
Ten Bodhisattvas” excellent deeds In the Saha 
world—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ 
Mười, Duy Ma Cật nói: “Bồ Tát ở cõi Ta Bà 
này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển chắc 
thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà 
Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong 
một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi 


desre for supreme 


2) 


3) 


4) 


have 


5) 


6) 


7) 


8) cố: 


9) 


nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười 
điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.”— 
According to the Vimalakirti, Chapter Tenth, 
Vimalakrri said: “As you have said, the 
Bodhisatvas of this Strong 
compasson and their lielong works of 
salvaton for all living beings surpass those 
done ¡n other pure lands during hundreds and 
thousands of aeons. Why? Because they 
achieved ten excellent deeds which are not 
required in other pure lands. 

1) Một là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo 

nàn: Charity (dana) to succour the poOr. 


world  have 


2) Hai là dùng tịnh giới để nhiếp độ người 
phá giới: Precept-keeping (sila) to help 
those who have broken the 
commandments. 

3) Ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận 


dữ: Patient endurance (ksanti) to subdue 
their anger. 

Bốn là dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải 
đãi: Zeal and devotion (virya) to cure their 
TeImissness. 

Năm là dùng thiển định để nhiếp độ kẻ 
loạn ý: Serenity (dhyana) to stop the1r 
confused thoughts. 

Sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu sĩ: 
WWisdom (praJna) to wipe out 1gnorance. 
Bảy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám 
nạn: Putting an end to the eight distressful 
conditions for those suffering from them. 
Tám là dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa 
pháp tiểu thừa: Teaching Mahayana to 
those who cling to Hinayana. 

Chín là dùng các pháp lành để cứu tế 
người không đức: Cultivation of good roofs 
for those In want of merIts. 

Mười là thường dùng tứ nhiếp để thành 
tựu chúng sanh.”: The four Bodhisattva 
winning devices for the purpose of leading 
all living beings ther goals (n 
Bodhisattva development). 

Mười Điều Phấn Tấn Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


9) 


10 


`=< 


{O 


1372 


mười điều phấn tấn của chư Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nây thời được nơi tất cả 
pháp phấn tấn tự tại vô thượng của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of springing of 


Great 


Enliphtenng Beings. Enlightening 


Beings who abide by these can achieve the 
supreme springing of Buddhas in the midst of 
all things. 


]) 


2) 


3) 


Ä) 


Ngưu vương phất tấn, vì che mát tất cả 
thiên long bát bộ: The springing of a 
majestic bull, overshadowing all dragons, 
yakshas, kinnaras, gandharvas, and other 
Creatures. 

Tượng vương phấn tấn—The springing of 
a maJestic elephant: 

Tâm khéo điểu phục và nhu nhuyễn 
chúng sanh: Their minds well tamed and 
gentle all sentient beIngs. 

Gánh vác tất cả những chúng sanh: 
Carrying all sentient beings. 

Long vương phấn tấn—The springing of a 
ØTeat Waf€r SpITIt: 

Nổi mây dầy đại pháp: Producing dense 
clouds of the great teaching. 

Chiếu điển quang giải thoát: Flashing the 
liphtning of liberation. 

Chấn sấm nghĩa như thật: Reverberating 
with the thunder of truth. 

Rưới mưa cam lỗổ căn, lực, giác phần, 
thiền định, giải thoát, 
Showering the sweet rain of the spiritual 
faculies and powers, the elements of 
enliphtenment, meditations, liberations, 
and concentrations. 

Đại Kim Sí Điểu vương phấn tấn—The 
sprInging of the great golden- winged bird: 
Lầm cạn nước tham ái: Evaporating the 
Wate€r Of covefousness. 

Phá vỏ ngu si: Breaking the shell of 
delusion. 

Chụp bắt những ác độc long phiền não: 
Catching the evil poisonous dragon of 
affliction. 


tam muội: 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Khiến chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh 
tử: Lifing beings out of the ocean of 
suffering of birth and death. 

Đại sư tử vương phấn tấn—The springing 
Of preat majestic lion: 

An trụ trong đại trí vô úy: Resting secure 
1n fearless. 

Lấy bình đẳng làm khí giới: Using 
1mpartial great knowledge as a weapon. 
Xô dẹp chúng ma và ngoại đạo: Crushing 
demons and false teachers. 

Dũng kiện phấn tấn, vì có thể ở trong 
chiến trận lớn sanh tử, xô diệt tất cả phiền 
não oán thù: Springing of spirit and 
strength, able to destroy the enemy and 
afflictions on the great battlefront of birth 
and death. 

Đại trí phấn tấn— The springing of great 


knowledge: 
Biết thân tâm và cảm giác: Knowing the 
elements of body, mind, and sense 
©xperIence. 


Biết các duyên khởi Knowing other 
1nterdependent productions. 

Tự tại khai thị tất cả pháp: Freely 
explaining all things. 

Đà La Ni phấn tấn— The springing of 
mental command: 

Dùng sức niệm huệ thọ trì chánh pháp 
chẳng quên: Retaining teachings by the 
power of recollection and awareness. 

Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà vì 
họ tuyên thuyết: Expounding the 
teachings according to the faculties of 
sentient beings. 

Biện tài phấn tấn—-The springing of 
1ntellectual powers: 

Vô ngại và chóng phân biệt tất cả các 
pháp: Uninhibied and swIft analyzing 
everything. 

Lầm cho tất cả chúng sanh được lợi ích: 
Causing everyone fo receive benefit and 
be happy. 


1373 


10) Như Lai phấn tấn - The springing of 
realization of Thusness: 

a. Nhứt thiết chủng trí những pháp trợ đạo 
đều thành tựu viên mãn: Fulfñilling all aids 
to the way to omniscIence. 

b.. Dùng một niệm tương ưng huệ, những chỗ 
đáng được đều được tất cả: With 
Instantaneous wisdom atfaining all that 
can be attained. 

c. Những chỗ đáng ngộ tất cả đều ngộ: 
Understanding all that can be undersfood. 

d. Ngồi tòa sư tử: Sitting on a lion throne. 

e. Hàng phục chúng ma: Conquering hostile 
demons. 

f. Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: 
Realizing unexcelled, complete achieve 
perfect enlightenment. 

Mười Điều Ràng Buộc: Ten bonds. 

1) Vô tàm (có lỗi mà không biết tự hổ thẹn): 
Shamelessness. 


2) Vô quý (có lỗi mà không biết mắc cổ với 
người)—Unblushingness. 

3) Tật đố (ghen ghét): Envy. 

4)_ Xan (bỏn xẻn hèn hạ): Meanness. 

5) Bất Hối ( không biết ăn năn những tội lỗi 
đã làm): Regretlessness. 

6) Thùy miên (hôn mê hay thân tâm không 
thức tỉnh): Torpidity. 

7 Trạo cử (tâm niệm xao động): 
Unstableness—Excitability. 

8) Hôn trầm (thần thức hôn mê, không biết 
chi cả): Gloominess. 

9) Sân hận: Anger. 


10) Phú (che dấu tội ác): Covering sins. 

Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư 
Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp nầy thời có 
thể ra khỏi tất cả ma đạo—Ten ways of 
geting rid of demons” actlons of Great 
Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 38). Enlightening Beings who 
abide by these can escape all demonic ways. 


Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường: 
Assoclating with the wise and honoring 
and serving them. 

Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi: 
Not elevating themselves or praising 


2) 


themselves. 

Tin hiểu thâm pháp của Phật mà chẳng 

hủy báng: Believing ¡in the profound 

teaching of Buddha without repudiating 1t. 

Chẳng bao giờ quên mất tâm nhứt thiết trí: 

Never ever forgetting the determination 

for omnIscIence. 

Siêng tu diệu hạnh, hằng chẳng phóng 

dật  Diligently culivating refined 

practices, never beIng lax. 

Thường cầu tất cả pháp dành cho Bồ Tát: 

AIways seeking all the teachings for 

enlightening beinss. 

Hằng diễn thuyết chánh pháp, tâm không 

nhàm mỏi: Always expounding the truth 

tirelessly. 

Điều rời bỏ ma nghiệp thứ tám—The 

eiphth way of getting rid of demons” 

aCtiOnS: 

a. Quy y tất cả chư Phật mười phương: 
Taking refuge with all the Buddhas ¡n the 
ten directions. 

b. Nghĩ đến chư Phật như những vị cứu hộ: 

Thnkmng of them as saviors and 

Dproft€ctOrs. 

Tin thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực 

gia Faithfully  accepting 

remembering the support of the spiritual 
power of the Buddhas. 

Cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành 

bình đẳng không hai: Equally planting the 

same of goodnes with all 
enlightening beinss. 

Mười Điều Tâm Niệm: Ten Non-Seeking 

Practices: 

1) Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh 
khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ 
sinh: We should not wish (yearn) that our 

be free of diseases, 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


trì: and 


10) 


TOOfS 


bodies always 


2) 


3) 


1374 


because a disease-free body Is prone tfo 
desire and lust (because with a disease- 
free body, one tends to be tempted with 
desire and lusf). This will lead to precept- 
breaking and retroør©sSIOn:. 

Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì 
không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Nếu 
như chúng ta cứ sống mãi trong cảnh 
thanh nhàn, như ý, không bị đời dẫn vặt, 
lại chẳng bị vướng ít nhiều sự khổ não, ưu 
phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh 
mạn, kiêu sa; từ đó mà kết thành vô số tội 
lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn 
nạn mà thức tỉnh cơn trường mộng và 
chiêm nghiệm được lời Phật dạy là đúng. 
Do đó mà phát tâm tính chuyên tu hành 
cầu giải thoát: We should not wish that 
our lives be free of all misfortune, 
adversity, or accident because without 
them, we will be easily prone to pride and 


arrogance. This will lead us to be 
disdamnful and overbearing towards 
everyone else. lf peoples lives are 


perfect, everything 1s Just as they always 
dreamed, without €encountering 
heartaches, worrles, afflictions, or any 
paIns and sufferinss, then this can easily 
ØlVe Way fO conceIf, arogance, efc.; thus, 
becomimng the breeding ground for 
counfless transgressions 
Smncere Buddhiss should always use 
misfortunes as the opportunity to awaken 
from being mesmerized by success, fame, 
fortune, wealth, the 
Buddha”s teachings are true and accurate, 
and then use this realization to develop a 
cultivated mind seeking enlightenment. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc 
mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo: We should not wish that our 
mind cultivation be free of all obstacles 
because without obstacles, we would not 
have opportunities to excell our mind. This 
will lead to the transgression of thinking 


and offenses. 


etc. and realize 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


that we have awakened, when In fact we 
have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị 
ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not 
wish that our culivaton be free of 
demonic obstacles, 
would not be then firm and enduring. This 
leads to the transgression of thinking that 
we have attained, when in fact we have 
not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc 
dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu 
ngạo: We should not wish that our plans 
and acfivities meet with easy success, for 
we will then be inclined to thoughts of 
contempt and disrespect. This leads to the 
transeression of pride and concett, 
thinking ourselves to be filled with virtues 
and talent. 

Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi 
mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not 
wish for gain In our social relatlons. This 
will lead us to violate moral prineiples and 
see only mistakes of others. 

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận 
theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tất kiêu căng: We should not wish 
that everyone, at all times, be on good 
terms and In harmony with us. This leads 
to pride and conceit and seeing only our 
own side of every 1ssue. 

Thi ân thì đừng cầu đến đáp, vì cầu đền 
đáp là thi ân có mưu đồ: We should not 
wish to be repaid for our good deeds, lest 
we develop a calculating mind. This leads 
to preed for fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào 
thì si mê phải động: We should not wish to 
share In opportunities for profit, lest the 
mind of illusion arise. This leads us to lose 
our øood name and reputation for the sake 
of unwholesome gain. 


because our vows 


1375 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện 
bạch là nhân ngã chưa xả: When subject 
{O Injustce and wrong, we should not 
necessarily seek the ability to refute and 
rebut, as doing so Indicates that the mind 
of self-and-others has not been severed. 
Thịs certainly lead 
resentment and hatred. 
Luận Bảo Vương Tam Muội của Đức Phật— 
Thus, the Buddha advised all of us to consider: 
I) Lấy bịnh khổ làm thuốc thần—Turn 
suffering and disease into good medicine 
(consider sufferinøs 
miraculous medicine). 
Lấy hoạn nạn làm giải thoát—Turn 
misfort~ine and calamifty into liberation 
(take misfortune and adversity as means 
Of liberation). 
Lấy khúc mắc làm thú vị —Turn obstacles 
or hiph stakes into freedom and ease (take 
obstacles as enJoyable ways to cultivate 
Oourselves). 
Lấy ma quân làm bạn đạo——Turn demons 
or haunting spiris into Dharma friends 
(take demonic obstacles as our good 
spiritual advIsors). 
Lấy khó khăn làm thích thú—Turn trying 
events Into peace and Joy (consider 
dificulles as our joy of gaining 
experiences or life enJoymenIs). 
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở—Turn 
bad friends Into helpful associates (treat 
unprateful people as our helpful aids). 
Lấy người chống đối làm nơi giao du— 
Turn apponents Into “fields of flowers” 
(consder opponens as our good 
relationshIps). 
Coi th ân như đôi dép bỏ ——Treat 
inpratftude as to be 
discarded (consider merits Or services fO 
others as ragged sÏIppers). 
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa—Turn 
frugaliy ¡Into power and wealth (take 
frugality as our honour). 


wil {(O  mOre 


diseases and aS 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Wworn-out shoes 


9) 


10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh—Turn 
Injustce and wrong iní(o conditlons for 
progress along the Way (consider Injustice 
Or fals€ accusafions as Our virfuous øafe fO 
enlightenment). 

Mười Điều Thành Như Lai Lực Của 


Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of 
powers of the enlightened of enlightening 
beings— Chư Bồ Tát có đủ mười Như Lai lực 
nầy thời gọi là Như Lai Chánh Đẳng Chánh 
Giác (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38)— 
Enlightening Beings who acqurre these ten 
powers are called Buddhas, truly awake. 

I1) Vì siêu quá tất cả những ma phiền não 
nghiệp nên thành Như Lai lực: Attain the 
powers of the enliphtened because they 
transcend the afflictive activiies of all 





demons. 

Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh và tự tại du 
hý tất cả Bồ Tát tam muội: Fulfill all 
enliphtenng practices 
concenfrations of enlighening beings. 

Đây đủ tất cả Bồ Tát quảng đại thiển 
định: Accomplish all the far-reaching 
meditations of enlightening beinss. 

Viên mãn tất cả pháp trợ đạo bạch tịnh: 
Fulfill al the pure means of fostering 
enliphtenment. 

Được tất cả pháp trí huệ quang minh khéo 
tư duy phân biệt: Attain illumination of 
knowledge of all things and can think and 
analyze well. 

Thân cùng khắp tất cả thế giới: Their 
bodies pervade all worlds. 

Có thể dùng thần lực gia trì 
support all by spiritual powers. 
Ngôn âm phát ra đều đồng với tâm của tất 
cả chúng sanh: Their utterances are equal 
to the minds of all sentIent beinøs. 

Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất cả 
tam thế chư Phật, trong một niệm biết rõ 
những pháp trong tam thế: They are 
physically, verbally, mentally equal to the 


2) 
and master all 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) tất cả: Can 


8) 


9) 


1376 


Buddhas of all times, and can comprehend 
the things of all times In a single thought. 
10) Được thiện giác trí tam muội, đủ Như Lai 
thập lực, những là thị xứ phi xứ trí lực đến 
lậu tận trí lực: Attain concentration of 
precIsely 
Iimbued with 


aware knowledge and 
the ten powers of the 
enliphtened, from knowledge of what 1s so 


and what 1s not so up to knowledge of 


are 


extinction of confaminations. 

Mười Điều Thối Thất Phật Pháp Mà 
Chư Đại Bồ Tát Nên Tránh: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều thối thất 
Phật pháp mà chư Bồ Tát nên tránh. Chư Bồ 
Tát tránh được mười điều nầy thời nhập được 
đạo ly sanh của Bổ Tát—According to the 
Flower Adornmenrt Sutra, Chapter 38, there are 
ten things that cause enlightening beings to 
regress from the Buddha teachings, which they 
should avoid. Enlightening Beings who avoid 
these ten things will enter the Enlightening 
Beings” paths of emancIpation. 


lI) Khinh mạn thiện tri thức: Sliphting the 
WISe. 

2) Sợ khổ sanh tử: Fearing the pains of birth 
and death. 

3) Nhàm tu hạnh Bồ Tát: Getting tired of 
practicing the acts of enlightening beIngs. 

4) Chẳng thích trụ thế gian: Not caring to 
remain in the world. 

5) Say đấm tam muội: Addicion to 
COncentration. 

6) Chấp lấy thiện căn: Clinging to roots of 
øØoodness. 

7) Repudiating the truth: Hủy báng chánh 
pháp. 

8) Đoạn Bồ Tát hạnh: Putting an end to the 
practices of enlightening beings. 

9) Thích đạo nhị thừa: Liking the ways of 


1ndividual liberation. 
10) Hiểm hận chư Bồ Tát: Having aversion to 
Enliphtening Beinss. 
Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 


đại Bồ Tát có mười điều thủ lấy, do đây mà 

không dứt hạnh Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 

mười điều thủ lấy nầy thời có thể chẳng dứt 

Bồ Tát hạnh, và được pháp vô sở thủ vô 

thượng của tất cả Như Lai—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten kinds of srasping by which they perpetuate 

the pracices of Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

perpetuate the practices of Enlightening 

Beings and attain the Buddhas” supreme state 

Of not øgrasping anything. 

I1) Thủ lấy tất cả chúng sanh giới, vì rốt ráo 
giáo hóa chúng sanh: They grasp all 
realms of sentient beings, to ulimately 
enlighten them. 

2) Thủ lấy tất cả thế giới vì rốt ráo nghiêm 

tình: They grasp all worlds , to ultimately 

pur1fy them. 

Thủ lấy Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để 

cúng dường: They grasp Buddha, 

cultivating the practices of Enlipghtening 

Beings as offerings. 

Thủ lấy thiện căn vì chứa nhóm tướng hảo 

công đức của chư Phật: They grasp roots 

of øoodness, accumulating the virtues that 
mark and embellish the Buddhas. 

Thủ lấy đại bi, vì diệt khổ cho tất cả 

chúng sanh: They grasp øreat compassion, 

(O extinguish the pains of all sentient 

beings. 

Thủ lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh 

những trí lạc: They grasp great 

benevolence, to bestow on all beings the 
happiness of omniscIence. 

Thủ lấy Ba La Mật, vì tích tập những 

trang nghiêm của Bồ Tát: They grasp the 

transcendent ways, to accumulate the 
adornments of Enlightening Beings. 

Thủ lấy thiện xảo phương tiện, vì đều thị 

hiện ở tất cả mọi nơi: They grasp skill in 

means, to demonstrate them everywhere. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1377 


9) Thủ lấy Bồ Đề, vì được trí vô ngại: They 
8rasp enlightenment, tO 
unobsfructed knowledge. 

10) Thủ lấy tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều 
dùng minh trí để hiện rõ: They grasp all 
things, to comprehend them everywhere 
with clear knowledge. 

Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp Của 

Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 

38)—Ten ways of purifying speech of Great 

Enlightening Beings (The Flower Adornment 

Sutra— Chapter 38). 

(A) Mười pháp tịnh tu ngữ nghiệp—Ten ways 
Of purifying speech: 

I1) Tịnh tu ngữ nghiệp, thích lắng nghe âm 

thanh của Đức Như Lai: Joyfully listening 

to the voice of Buddhas. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, nghe nói công đức của 

Bổ Tát: Joyfully listening the 

explanations of the virtues of Enliphtening 

Beings. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, chẳng nói những lời 

mà chúng sanh chẳng thích nghe: Not 

sayinng anything unpleasant to sentient 
beings. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, xa lìa những lỗi lầm 

của lời nói: Truly avoiding all faults of 

speech. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, hoan hỷ tán thán Như 

Lai: Joyfully praising the enlightened. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, ở chỗ tháp Như Lai to 

tiếng khen ngợi công đức như thiệt của 

chư Phật: Signing the praises of Buddhas 
aloud at the monuments of. deceased 

Buddhas. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, dùng tâm thanh tịnh 

ban bố chánh pháp cho chúng sanh: 

Giving teachings to sentlent beings with 

profound, pure mind. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, dùng âm nhạc ca tụng 

để tán thán Đức Như Lai: Praising Buddha 

with music and song. 

Tịnh tu ngữ nghiệp, ở chỗ chư Phật lắng 

nghe chánh pháp chẳng tiếc thân mạng: 


obfain 


2) 
to 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Listening to the true teaching without 
worrying about one”s body or lIfe. 
Tịnh tu ngữ nghiệp, xả thân thừa sự tất cả 
Bồ Tát và các pháp sư để lãnh thọ diệu 
pháp: Giving oneself up to serve all 
enlightening beings and teachers of truth, 
and receiving the sublime teaching from 
them. 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười pháp tịnh tu 
ngữ nghiệp nây sẽ được mười điều thủ 
hộ—Enlightening Beings who abide by 
these ten ways of purifying speech can 
gain ten kinds of protectIon: 
1) Được thiên vương cùng thiên chúng thủ 
hộ: They are pro(ected by all celestial 
beings. 


10 


=< 


(B 


` 


2) Được long vương và long chúng thủ hộ: 
By all nagas. 
3) Được Dạ xoa vương cùng dạ xoa chúng 


thủ hộ: By all yakshas. 

Được Cần thát bà vương cùng Càn thát bà 
chúng thủ hộ: By all Gandharvas. 

Được A tu la vương và A tu la chúng thủ 
hộ: By all titans. 

Được Ca lâu la vương và Ca lâu la chúng 
thủ hộ: By all Garudas. 

Được Khẩn na la vương và Khẩn na la 
chúng thủ hộ: By all kinnaras. 

Được Ma hầu la già vương cùng Ma hầu 
la già chúng thủ hộ: By all Maharagas. 
Được Phạm vương và Phạm chúng thủ hộ: 
By all Brahmas. 

10) Được Như Như Lai Pháp vương và tất cả 
pháp sư thủ hộ: By all teachers of truth, 
beginning with the Buddhas. 

Được sự thủ hộ nầy rồi, chư Đại Bồ Tát có 
thể thành tựu mười đại sự—Having 
recerved this protection, greaft 
enlightening beings are able to accomplish 
ten øreat works. 

l) Làm cho tất cả chúng sanh hoan hỷ: 
Gladdening all sentlent beings. 

Có thể qua lại tất cả thế giới: Goiïng to all 
worlds. 


4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 


( 


~< 


2) 


1378 


3) Tất cả căn tánh đều có thể rõ biết: 
Knowing all faculties. 

4)_ Tất cả thằng giải đều làm cho thanh tịnh: 
Purifying all devotions. 

5) Tất cả phiền não đều làm cho đoạn trừ: 
Exterminating all afflictions. 

6) Tất cả tập khí đều làm cho xả ly: Getting 
rid of all habit energy. 

7) Tất cả dục lạc đều làm cho sáng sạch: 
Purifying all inclinations. 

8) Tất cả thâm tâm đều làm cho tăng trưởng: 
Increasing all profound determinations. 

9) Tất cả pháp giới đều làm cho cùng khắp: 


Causing all to pervade al universes. 

10) Tất cả Niết bàn khắp làm cho thấy rõ: 
Causing all nrvanas to be clearly seen. 
Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
điều tu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời tu được đạo quả vô thượng 
và đạt được tất cả các pháp——According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of culúvation of Great Enlightening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can 
achieve the supreme cultivation and practice 

all truths. 


1l) Tu các môn Ba La Mật: Cultivate the 
ways Of transcendence. 

2) Tu học: Learning. 

3) Tu huệ: Wisdom. 

4) Tu nghĩa: Purpose. 

5) Tu pháp: Righteousness. 

6)_ Tu thoát ly:Emancipation. 

7) _ Tu thị hiện:Manifestation. 

8) Tu siêng thực hành chẳng lười: Diligence. 

9) Tu thành chánh đẳng chánh giác: 


Accomplishment of true awakening. 
10) Tu chuyển chánh pháp luân: Operation of 
ripht teaching. 
Mười Điều Tu Tinh Chuyên Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, chư đại Bồ Tát có mười điều tu tinh 
chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp 
nầy thời được siêng tu đại trí huệ vô thượng 


của Như Lai—-According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kmds of diigent pracices of  Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the supreme practice 
of great knowledge and wisdom of Buddhas. 

I) Siêng tu bố thí, vì đều xả thí tất cả mà 
không cầu báo đáp: Diligent practice of 
giving, relinquishing all without seeking 
reward. 

Siêng tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, thiểu 
dục tri túc: Diligent practice of self- 
confrol, practicing austerities, having few 
desires, and being content. 

Siêng tu nhẫn nhục, vì rời quan niệm ta và 
người (tự tha), nhẫn chịu tất cả điều khổ 
não, trọn không sanh lòng sân hại: 
Diigent  pracice of  forbearance, 
detaching from notions of self and other, 
tolerating all evils anger or 
malice. 

Siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý ba nghiệp 
chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều 
chẳng thối chuyển mãi đến khi rốt ráo: 
Diligent practice of vigor, their thoughts, 
words and deeds never confused, not 
regressing in what they do, reaching the 
ulimate end. 

Siêng tu thiển định, vì giải thoát , tam 
muội xuất hiện thần thông, rời ha tất cả 
quyến thuộc, dục lạc, phiền não, và mãn 
nguyện: Diligent practice of meditation, 
liberations, and COncenfrations, 
discovering spirtual powers, leaving 
behnd all desires, afflictions, 
contention. 

Siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả 
công đức không nhàm mỏi: Diligent 
practice of wisdom, tirelessly cultivating 
and accumulating virtues. 

Siêng tu đại từ, vì biết tất cả chúng sanh 
không có tự tánh: Diligent practice of 
great benevolence, knowing that all 


2) 


3) 


without 


4) 


5) 


and 


6) 


7) 


1379 


sentlent beings have no nature of their 
OWNn. 

Siêng tu đại bi, vì biết các pháp đều 
không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh 
không nhàm mỏi: Diligent practice of 
øreat compassion, knowing that all things 
are empty, accepting suffering In place of 
all sentient beings without wearying. 
Siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ 
thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh: 
Diligent practice the 
powers of enliphtenment, realizing them 
without obstruction, manifesting them for 
sentient beings. 

Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến 
tâm của tất cả chúng sanh: Diligent 
practice of the non receding wheel of 
teaching, proceeding to reach all sentient 
beings. 

Mười Điều Vô Nhị Thực Hành Pháp Tự 
Tại Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33), có mười điều vô nhị thực hành pháp 
tự tại của chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, 
mastery of nondual action of all Buddhas. 

I1) Tất cả chư Phật đều hay khéo nói lời thọ 
ký, quyết định không hai: All Buddhas can 
speak of  predicion of 
enliphtenment, defintively,  without 
duality. 

Tất cả chư Phật đều hay tùy thuận tâm 
niệm của chúng sanh, làm cho ý họ được 
thỏa mãn, quyết định không hai: All 
Buddhas SafIsfy beinøs 
according ther wishes, definicly, 
without duality. 

Chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, 
diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không 
hai:AII Buddhas can manifest be awake to 
all truths and expound their meaninss, 
definitively, without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là 
một sát na, quyết định không hai: All 
Buddhas have all the wisdom and 


8) 


3) 


to awaken ten 


10 


`=< 


there are ten kinds of 


Wwords 


2) 


can senfient 


{O 


3) 


4) 


knowledge of the Buddhas of past, future 
and present, definitively, without duality. 
Chư Phật luôn có đầy đủ tam thế Phật trí 
huệ, quyết định không hai: 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là 
một sát na, quyết định không hai: All 
Buddhas know that all Instants, past, future 
and present, are one Instant, definitely, 
without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả cõi Phật, 
vào một cõi Phật, quyết định không hai: 
AlII Buddhas know that all past, future and 
present Buddha-lands 
Buddha-land, definitively, without duality. 
Chư Phật đều biết tam thế tất cả lời Phật, 
là một lời Phật, quyết định không hai: AlI 
Buddhas know the words of all Buddhas of 
all times are the words of one Buddha, 
definitely, without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật, 
cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể 
tánh bình đẳng, quyết định không hai: All 
Buddhas know that all Buddhas of all 
times and all the beings they teach are 
essentially cqual, definitely, without 
duality. 

Chư Phật đều biết thế pháp và Phật pháp, 
tánh không sai khác, quyết định không 
hai: AI Buddhas know that worldly 
phenomena and Buddhist principles are 
essentially diferent, definitcly, 
without duality. 

Chư Phật đều biết tất cả tam thế chư Phật 
có bao nhiêu thiện căn đều đồng một 
thiện căn, quyết định không hai: All 
Buddhas know that the roots of øoodness 
of all Buddhas of all times are the same 
one root of øoodness, definitely, without 
duality. 

Mười Điều Vui Thích Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38—Ly 
Thế Gian): Ten kinds of enjoyment (The 
Sutra—Chapter 38— 
Detachment from the World)—Bồ tát trụ trong 


5) 


6) 


inhere ¡in one 


1) 


8) 


9) 


not 


¬ 
©= 
=< 


Flower Adornment 


1380 


pháp nầy thời được pháp lạc vô thượng của 
chư Như Lai—Enlightening Beings who abide 
by these can attain the supreme enjoyment of 
truth of all Buddhas. 

1) Thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn: 
They enJoy ripht mindfulness because 
their minds are not distracted. 

Thích trí huệ vì phân biệt các pháp: They 
enjoy knowledge, distinguishing all things. 
Thích qua đến tất cả chỗ Phật, vì nghe 
pháp không nhàm: They enJoy visiting all 
Buddhas,  listening the teaching 
tirelessÌy. 

Thích chư Phật, vì đầy khắp mười phương 
không biên tế: They like the Buddhas 
because they filI the ten directions without 
bound. 

Thích Bồ Tát tự tại, vì tất cả chúng sanh 
dùng vô lượng môn mà hiện thân: They 
like enliphtening beings because they 
freely appear In Imnfinie ways for the 
benefit of sentlent beinøss. 

Thích các môn tam muội vì nơi một môn 
tam muội nhập tất cả môn tam muội: They 
enJoy the doors of concentration because 
1n one door of concenfration they enter all 
doors of concentration. 

Thích Đà La Ni vì thọ trì pháp chẳng quên 
để dạy lại cho chúng sanh: They enjoy 
mental command of mnemonic formula 
because they hold all the doctrines without 
forgetting and hand them on to others. 
Thích vô ngại biện tài, vì nơi một đoạn 
một câu, phân biệt diễn thuyết trải qua 
bất khả thuyết kiếp không cùng tận: They 
enJoy unhindered powers of analysis and 
elucidation, expounding a single saying 
1nexhaustibly. 

Thích thành chánh giác, vì tất cả chúng 
sanh mà dùng vô lượng môn thị hiện thân 
để thành chánh giác: They enjoy attaining 
true enlightenment, manifesting bodies In 
Infinite ways, attaining true enliphtenment 
for the sake of sentient beinss. 


2) 
3) 
to 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) Thích chuyển pháp luân, vì đẹp trừ tất cả 
pháp dị đạo: They enjoy turning the wheel 
of true teaching, destroying all misleading 
doctrines. 

Mười Giai Đoạn Phát Triển Tâm Của 
Tông Chân Ngôn: Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Mật giáo hay Kim Cang Thừa Phật Giáo 
là một từ ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật 
cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. 
Theo Đại Sư Hoằng Pháp, có mười giai đoạn 
phát triển tâm. Những giai đoạn nào từ thấp 
lên cao, cho thấy sự tiến triển của tâm thức 
con người theo thời gian, còn những giai đoạn 
cùng phát triển đồng thời như trong 6 và 7, 8 
và 9, cho thấy tình trạng của thế giới hướng 
thượng—According to Prof. Junjiro Takakusu 
in The Essentials of Buddhist Philosophy, the 
Mystc Doctrine School or the Buddhist 
Diamond Vehicle Vajrayana 1s a name gIven 
to a hipher mystic doctrine, transcending all 
Himmayana and Mahayana doctrines. Such 
Diamond Vehicle 1s only represented by Great 
Master Kobo with his proposal of the ten 
sfages of spiritual development. These stages 
coming one above the other, show the timely 
progress of the human mind, while those which 
stand co-ordinated at one time as in 6 and 7, 8 
and 9, show the state of the progressive world. 
I) Dị Sanh Kỳ Dương Tâm: Những nẻo 
đường của cuộc sống mù quáng do bản 
năng điều khiển. Đây là giai đoạn của 
phàm ngu—Various paths of blind life 
driven by the Instinctive Iimpulse. This 1s 
the stage of common people. 

Ngu Đồng Trì Trai Tâm (nhân thừa): Cố 

gắng vượt lên sống đời đạo đức, như 

trường hợp của Khổng Giáo—The Vehicle 
of human beings striving to have a moral 
life, the satge of Confucianism. 

Anh Đồng Vô Úy Tâm (Thiên thừa): Giai 

đoạn chúng sanh ở cõi trời, nỗ lực cho một 

sức mạng siêu nhiên, như Lão giáo và Bà 

La Môn giáo —The Vehicle of heavenly 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1381 


beings striving to have a supernaturall Mười Giới Bất Hối: Mười giới không đưa 


power, the of  Taoism and 
Brahmanism. 

Duy Uẩn Vô Ngã Tâm (Thanh Văn thừa): 
Đây là thừa của các đệ tử trực tiếp của 
Phật, vươn lên đời sống tâm linh cao đẳng 
như trong các bộ phái Tiểu thừa, Câu Xá 
và Thành Thật tông—The Vehicle of the 
dirct pupils of the Buddha, or sravaka, 
strivinng for hipher spiritual líe as In 
Hinayana schools, Kusala, the 
SatyasiddhI schools. 

Bạt Nghiệp Nhân Chủng Tâm (Độc Giác 
thừa): Thừa nầy thọ hưởng giác ngộ riêng 
tư, nhưng còn vị kỷ—The Vehicle of the 
self-enlightened ones (pratyeka-buddha) 
enjoying self-enliphtenment yet falling 
1nt0 eøoIsm. 

Tha Duyên Đại Thừa Tâm: Cho rằng ba 
thừa là chân thật, giai đoạn của Tam Luận 
và Pháp Tướng tông—The doctrine of the 
three Vehicles, holding the three Vehicles 
real, the stage of San-Lun and 
Dharmalaksana schools. 

Giác Tâm Bất Sanh Tâm: Như (6)—Same 
asin (6). 

Nhất Đạo Vô Vi Tâm: Nhất Thừa, cho 
rằng chỉ có một thừa là chân thật, giai 
đoạn của Hoa Nghiêm và Thiên Thai— 
The doctrine of One Vehicle, holding the 
one Vehicle as real, the stage of Hua-Yen 
and T”ien-T”a1 schools. 

Cực Vô Tự Tánh Tâm: Như (8)—Same as 
1n (8). 

Bí Mật Trang Nghiêm Tâm: Tông chỉ của 
Chân Ngôn tông hay Kim Cang Thừa. 
Theo quan điểm của Chân Ngôn tông, 
Kim Cang thừa đứng trên các thừa khác, 
đó là tối thượng thừa về Mật Giáo—The 
Diamond Vehicle as held by the Shingon 
School. According to the Shingon 1dea, the 
Diamond Vehicle stands above all others; 
1t 1s the supreme Vehicle of mysticism. 


sfagøe 


and 


aS§ 


Mười Giới: Ten realms—See Thập Giới. 


đến sự hối hận—Ten rules which produce no 

Tegrets. 

1) Không sát sanh: Not killing. 

2) Không trộm cắp: Not stealing. 

3) Không tà dâm: Not commiting sexual 
misconduct. 

4)_ Không nói dối: Not lying. 

5) Không nói lỗi của người: Not telling a 
fellow-Buddhist”s sins. 

6) Không uống rượu: Not drinking wine. 

7) Không tự cho mình hay và chê người dở: 


8) 


m) 


Not pralsing oneself and discrediting 
others. 

Không hèn hạ: Not being mean to other 
beings. 

Không sân hận: Not being angry. 


10) Không hủy báng Tam Bảo: Not defaming 


the Triratna. 


Mười Giới Sa Di: Bước đầu tiên trên đường 
tu tập —Ten commandments of Sramanera 
Precepts, the first step 1n culivaton the 
Way—Mười Giới Sa DI: Ten virtues—Ten 
basic prohibitions binding on novice monks and 


nuns: 

I1) Không sát sanh hại vật: Not Killing living 
beingss. 

2) Không lấy của nếu không được cho: Not 
taking what has not been gIving. 

3) Không tà hạnh Not commiting 
Misconduct In sexual matters. 

4)_ Không nói dối: Not telling lies. 

5) Không uống rượu: Not drinking liquor. 

6) Không đeo trang sức và sức các loại nước 
hoa: Not wearng adornments and 
perfume. 

7) Không ca hát nhảy múa: Not enjoying 
singing and dancing. 

8) Không nằm giường cao rộng: Not sleeping 
1n large raised beds. 

9) Không ăn sái giờ: Not eating out of 


regulated hours. 


1382 


10) Không cất giữ hay sở hữu quí kim bảo 
thạch: Not possessing gold, silver, and 
other precIous metals and stones. 

***% For more Information, please see Thập 
GIới. 

Mười Giới Trọng: The ten major precepts— 

See Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong 

Kinh Phạm Võng. 

Mười Giới Trọng Cửa Chư Bồ Tát 

Trong Kinh Phạm Võng: Phật đã dạy 

chúng đệ tử rằng: “có Mười giới trọng cho Bồ 

Tát. Nếu ai thọ giới mà không giữ, người đó 

không phải là Bồ tát, người đó cũng không có 

chủng tử Phật. Ngay cả Phật mà còn Phải trì 
tụng những giới nầy. Tất cả chúng Bồ tát đã 
học giới trong quá khứ, sẽ học trong tương lai, 
hay đang học trong lúc nầy. Ta đã giải thích 
những điểm chánh của Bồ Tát giới. Mấy ông 
phải học và hành Bồ tát giới trong chính tâm 
mình.—The Ten MaJor Precepts or the ten 
weiphty prohibiions—ln the Brahma-Net 

Sutra, the Buddha said to his disciples, '“There 

are ten major Bodhisattva precepts. lf one 

the precepts but falls to keep 

(observe/pracice) them, he is not a 

bodhisattva, nor he is a seed of Buddhahood. I, 

too, recite these precep(s. All Bodhisattvas 

have studied them ïn the past, will study In the 
future, and are studying them now. I have 
explaned the main characteristics of the 

Bodhisattva precepts. You should study and 

observe them with all your heart.” 

I) Giới Sát Sanh: First Major Precept on 
Kiling—Là Phật tử, không tự mình giết, 
không xúi người giết, không phương tiện 
hay khen tặng ai giết, không thấy giết mà 
tùy hỷ, không dùng bùa chú giết, không 
nhơn, duyên, hay cách thức mà giết, 
không nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu 
tình có mạng sống đều không được cố ý 
giết. Là Phật tử, phải luôn phát đại bi tâm 
và lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả 
chúng sanh-, mà trái lại tự phóng tâm nỡ 
lòng sát sanh, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát 


TC€IV©S 





2) 


Ba La Di Tội.”—A disciple of the Buddha 
shall not himself kill, encourage others to 
kil, kiIl by expedient means, pralse 
killing, reJoice at wItnessing killing, or kill 
through incanfation or deviant mantras. He 
must not create the causes, conditions, 
methods, or karma of killing, and shall not 
intentionally kill any living creature. As a 
Buddha”s disciple, he ought to nuture a 
mind of compassion and filial piety, 
always divising expedient means fo rescue 
and protect all beings. If instead, he fails 
to restrain himself and kills sentient beings 
without mercy, he commits a Parajika 
offense. 

Giới Trộm Cướp: Second Major Precept 
on Stealine—Là Phật tử, không tự mình 
trộm cướp, không bảo người trộm cướp, 
không phương tiện trộm cướp, nhẫn đến 
không dùng bùa chú mà trộm cướp; không 
nhơn trộm cướp, duyên trộm cướp, cách 
thức trộm cướp hay nghiệp trộm cướp. Tất 
cả tài vật, dù là của quỷ thần, từ cây kim 
ngọn cỏ đều có chủ, không đặng trộm 
cướp. Là Phật tử, phải luôn có lòng từ bi 
hiếu thuận thường giúp cho mọi người 
được phước đức an vui. Trái lại, lại sanh 
tâm trộm cướp tài vật của người, Phật tử 
nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội ”—A 
disciple of the Buddha must not himself 
s(eal or encourage others to steal, steal by 
expedilent means, steal by means of 
1ncantation or deviant mantras. He should 
not create the causes, conditions, methods, 
or karma of stealing. No valuables or 
pOSSesslons, even those belonging to 
ghosts and spirits or thieves and robbers, 
be they as small as a needle or a blade of 
ørass, may be stolen. As a Buddha's 
disciples, he ought to have a mind of 
and filial piety, 
always helping other people to earn merIfs 
and achileve happiness. lf instead, he 


mM€TCY, COImpASSIOn, 


3) 


4) 


1383 


steals the posessions of others, he commIts 
a Parajika offense. 

Giới Dâm: Third Major Precept on Sexual 
Misconduct (not to lust Là Phật tử, 
không tự mình dâm dục, không bảo người 
dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài cái, 
loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần 
nữ cùng phi đạo mà hành dâm; không 
nhơn dâm dục, duyên dâm dục, cách thức 
đâm dục, hay nghiệp dâm dục. Là Phật tử, 
đối với tất cả không được dâm dục, mà 
phải có lòng hiếu thuận cứu độ tất cả, 
phải đem pháp thanh tịnh mà khuyên dạy 
người. Dâm giới cũng là một trong ngũ 
giới cho Phật tử tại gia (một trong năm 
điều giới của hàng Phật tử tại gia là phải 
diệt trừ tà dâm. Một trong mười giới trọng 
của hàng xuất gia là phải hoàn toàn cắt 
đứt dâm dục). Trái lại nếu không có tâm 
từ, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, 
không lựa súc sanh, cho đến hành dâm với 
mẹ, con, chị, em trong lục thân, Phật tử 
nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội”—A 
disciple of the Buddha must not engage in 
licenftious acfs or encourasøe others to do 
so. He (a monk) should not have sexual 
relatons with any female; be she a 
human, animal, deity or spirIt, nor creaf€ 
the causes, conditions, methods, or karma 
of such misconduct. Indeed, he must not 
engage in improper sexual misconduct 
with anyone. A Buddhaˆs disciple ought to 
have a mind of filial piety, rescuing all 
sentient beings and Instructing them In the 
Dharma of purity and chastity. Sexual 
misconduct 1s also one of the five basic 
precepts for householders. If Instead, he 
lacks compassion and encourages others to 
engage 1n sexual relations promiscuously, 
including with animals and even therr 
mothers, dauphfters, sisters, or other close 
relatives, he commitfs a ParajJika offense. 
Giới Vọng: Fourth MaJor Precept on Lying 
and False Speech-Là Phật tử, không 


5) 


vọng ngữ, không bảo người vọng ngữ, 
không phương tiện vọng ngữ, không nhơn 
vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức 
vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn đến 
không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, 
hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ. Là 
Phật tử, phải luôn luôn chánh ngữ chánh 
kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh 
có chánh ngữ chánh kiến, mà trái lại làm 
cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, 
Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di 
Tội.”—A disciple of the Buddha must not 
himself use false words and speech, or 
encourase others to lie or lie by expedient 
means. He should not Iinvolve himself in 
the causes, conditions, methods, or karma 
of lying, saying that he has seen what he 
has not seen or vice-versa, or lying 
implictly through physical or mental 
means. As a Buddha”s disciple, he ought 
to maintain Right Speech and Right Views 
always, and lead all others to maintain 
them as well. If instead, he causes wrong 
specch, wrong views or evil karma 1n 
others, he commitfs a Parajika offense. 

Giới Uống Rượu và Bán Rượu: Fifth 
Major Precept on Drinking or Selling 
Alcohol Beverages—Là Phật tử, không tự 
mình uống hay bán rượu, không bảo người 
uống hay bán, không duyên uống hay bán, 
không cách thức uống hay bán, không 
nghiệp uống hay bán rượu. Tất cả rượu 
đều không được uống hay bán vì rượu là 
nhơn duyên sanh tội lỗi. Là Phật tử phải 
làm cho tất cả chúng sanh có trí huệ sáng 
suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo 
cho tất cả chúng sanh, Phật tử nầy phạm 
“Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of the 
Buddha must not drink or trade in alcohol 
beverages or encourage ofhers to do so. 
He should the  causes, 
conditions, methods or karma of drinking 
or selling any intoxicant wnatsoever, for 
1nfOxicanfs are the causes and conditions 


nOf — cCreaf€ 


6) 


7) 


1384 


of all kinds of offenses. As a Buddha”s 
disciple, he ought to help all sentient 
beings achieve clear wisdom. If instead, 
he cayses them to have upside-down, 
topsy-turvy thinking, he 
Parajika offense. 

Giới Rao Lỗi của Tứ Chúng: Sixth Major 
Precept on Broadcasting the Faults of the 
Assembly (not to discuss the faults of 
other Buddhists)—Là Phật tử, không tự 
mình rao lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát 
tại gia, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, không bảo 
người rao lỗi; không nhơn rao lỗi, duyên 
rao lỗi, cách thức rao lỗi, nghiệp rao lỗi. 
Là Phật tử, khi nghe kẻ ác, kẻ ngoại đạo, 
cùng kẻ nhị thừa nói những điều phi pháp 
trái luật, phải luôn có lòng từ bi giáo hóa 
những kẻ ấy, khiến cho họ sanh lòng lành 
với Đại thừa, mà trái lại Phật tử tự mình 
rao nói những lỗi trong Phật pháp, Phật tử 
nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội”—A 
disciple of the Buddha must not himself 
broadcast the misdeeds or infractions of 
Bodhisattva-clerics lỦu Bodhisattva- 
laypersons, or of ordinary monks and nuns, 
nor encourage ofthers to do so. He must not 
create the causes, conditions, methods, or 
karma of discussing the offenses of the 
Assembly. As a Buddha's  disciple, 
whenever he hears p€rsons, 
externalists or followers of the Two 
Vehicles speak of practIces contrary to the 
Dharma or contrary to the precepts within 
the Buddhist communfy, he should 
I1nstruct them with a compassionate mind 
and lead them to develop wholesome faith 
in the Mahayana. If instead, he discusses 
the faults and misdeeds that occur within 
the assembly, he commits a Parajika 
offense. 

Giới Tự Khen Mình và Chê Người: 
Seventh Major Precept on Prasing Oneself 
and Disparaging Others (not fO praise 
onself and disparage others)—Là Phật tử, 


commits  a 


evil 


8) 


không tự khen mình chê người, không bảo 
ai khen mình chê người; không nhơn chê 
người, không duyên chê người, không 
cách thức chê người, không nghiệp chê 
người. Là Phật tử, nên sẵn sàng nhận lấy 
những khinh chê cho tất cả chúng sanh và 
nhường tất cả việc tốt cho người, chứ 
không bao giờ tự phô trương tài đức của 
mình mà dìm điều hay tốt của người, nếu 
không Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La 
Di Tội.”—A disciple of the Buddha shall 
not praise himself and speak 1ll of others, 
or encourage o(hers to do so. He must not 
create the causes, conditions, methods, or 
karma of prasing himself and disparaging 
others. As a disciple of the Buddha, he 
should be willing to stand 1n for all 
senfient beings and endure humiliation 
and slander, accepting blame and letting 
sentlent beings have all the glory. He 
should never display his own virutes and 
conceal the good points of others, thus 
causing them suffer slander, he commifs a 
Parajika offense. 

Giới Bỏn Xẻn và Lợi Dụng Người Khác: 
Eighth Major Precept on Stinginess and 
Abuse of others—Là Phật tử, không tự 
mình bỏn xẻn hay lợi dụng người khác, 
không xúi người bỏn xẻn, không nhơn bỏn 
xẻn, duyên bỏn xẻn, cách thức bỏn xẻn, 
nghiệp bỏn xẻn. Là một Phật tử đã thọ Bồ 
Tát giới, khi thấy người bần cùng đến cầu 
xin, phải bằng mọi cách giúp đổ theo nhu 
cầu của họ, chứ không đem lòng giận ghét 
không cho một mảy may; hoặc có người 
đến câu học giáo pháp, đã chẳng nói một 
kệ một câu mà còn mắng đuổi, là phạm 
“Bồ Tát Ba La Di Tội.”——A disciple of the 
Buddha must not be stingy or encouraøe 
others to be stingy. He should not create 
the causes, conditions, methods, or karma 
Of stinginess. As a Bodhisattva, whenever 
a destitute person comes for help, he 
should try his best to help, not to refuse. 


3) 


10 


`=< 


1385 


Besides, he must try to help others 
undersand and practice Dharma. lf 
instead, out of angerand resentment, he 
denies all asistance, refusing to help even 
a penny, a needle, a blade of grass, even a 
single sentence or verse or a phrase of 
Dharma, but instead scolds and abuses that 
person, he commits a Parajika offense. 
Giới Giận Hờn không nguôi: Ninth MaJor 
Precept on Anger and Resentmernt (not to 
get angry)—Là Phật tử, không tự mình 
hờn giận, không bảo người hờn giận; 
không nhơn giận, duyên giận, cách thức 
giận, nghiệp giận. Ngược lại, phải luôn có 
lòng từ bi hiếu thuận, khiến giúp cho 
chúng sanh, cho đến loài phi chúng sanh 
luôn được lợi lạc. Nếu đối với tất cả các 
loài chúng sanh, cho đến trong loài phi 
chúng sanh mà đem lời ác mạ nhục, còn 
thêm dùng tay chân, dao gậy để đánh đập 
mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia 
lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội, 
nhưng vẫn không hết giận, Phật tử nầy 
phạm “Bồ Tát Ba La Di Tội.”—A disciple 
of the Buddha shall not harbor anger or 
encourage others to be angery. He should 
not create the causes, conditions, methods, 
or karma of anger. In the contrary, As a 
disciple of the Buddha, he ought to be 
compassionate and filial, helpinng all 
sentient beings, or even transformation 
beinss (deifies and spirits) be happy at all 
times. If Instead, he Insults and abuses 
sentient beings, or even transformation 
beings such as dietiles and spirits, with 
harsh words, hitting them with his Íists or 
feet, or atfacking them with a knife or 
club, or harbors grudges even when the 
victim confesses his mistakes and humbly 
seeks forgIveness In a soft, conciliafory 
voIice, the disciple commits a Parajika 
offense. 

Giới Hủy Báng Tam Bảo: Tenth Major 
Precept on Slandering the Triple Jewel 


(not to insult the Three Treasures)—Là 
Phật tử, không bao giờ tự mình hủy báng 
Tam Bảo, không xúi ai hủy báng; không 
nhơn hủy báng, duyên hủy báng, cách 
thức hủy báng, nghiệp hủy báng. Là Phật 
tử thuần thành, một khi nghe ngoại đạo 
hay kẻ ác hủy báng Tam Bảo dù chỉ một 
lời, thì đau đớn chẳng khác chi trăm ngàn 
đao kiếm đâm vào tâm, huống là tự mình 
hủy báng? Là Phật tử chẳng những luôn 
đem lòng tôn kính Tam Bảo, mà còn 
khiến cho người người đều đem lòng tôn 
kính. Ngược lại, không có đức tin và lòng 
hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp 
sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy báng 
nữa, Phật tử nầy phạm “Bồ Tát Ba La Di 
Tội —A Buddha's disciple shall not 
himself speak 1l of the Triple Jewel or 
encourage o(hers to do so. He must not 
create the causes, conditions, methods, or 
karma of slandering. As a devoted 
Buddhist, when hearing a single word of 
slander against the Triple Jewel from 
externalists or evil beings, he experlences 
a paimn similar to that of hundreds of 
thousands of spears piercing his heart. 
How then could he possibly slander the 
Triple Jewel himself? As a disciple of the 
Buddha, we are not only always revere 
the Triple Jewel ourselves, but we also 
help others understand and revere the 
Triple Jewel. Ôn the contrary, 1f a disciple 
lacks faith and filial piety towards the 
Triple Jewel, and even assists ©vil persons 
or those of aberrant views to slander the 
Triple Jewel, he commits a Parajika 
offense. 
Mười Hai Bộ Kinh: Twelve Sutras which 
are classifications of the Buddha”s teachings— 
See Thập Nhị Bộ Kinh. 
Mười Hai Con Giấp: The twelve animals 
which represent the twelve months of a year, 
which also represent the 24 hours of a day— 
See Thập Nhị Thú. 





1386 


Mười Hai Loại Chúng Sanh: Twelve 
categorles of living beings—See Thập Nhị 
Loại Chúng Sanh. 

Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Phật: The twelve vows of 
BhaishaJjya-Guru-Buddha—Theo Kinh Dược 
Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
rằng ở phương Đông cách cõi Ta Bà hơn mười 
căn đà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh 
Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư 
Luu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Khi còn 
tu hạnh Bổ Tát, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai có phát mười hai nguyện lớn, khiến 
cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định với Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có nói đến mãn 
một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể 
nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có thể nói 
ngay rằng cõi Phật kia không có đàn bà, không 
có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng 
không.”—According to The Medicine Buddha 
Sutra, the Buddha ManjusrI 
Bodhisattva: “East of this world, past countless 
Buddha-lands, more numerous than the grains 
of sand in ten Ganges Rivers, there exIsts a 
world called Pure Lapis Lazuli. The Buddha of 
that world 1s called the Medicine Buddha Lapis 
Lazull  Radiance Tathagata Athat, the 
Perfectly Enlightened, Perfect in Mind and 
Deed, Well Gone, Knower of the World, 
Unsurpassed Being, Tamer of Passions, 
Teacher of Gods and Men, Buddha, World 
Honoured One. When the World Honoured 
Buddha treading the 
Bodhisattva path, he solemnly made Twelve 
Great Vows to grant sentient beings whatever 
they desired. Sakyamuni Buddha confirmed 
Manjusrt Bodhisattva: possibly 
describe them all, not even !f Ï were to speak 
for an eon or more. However, this Buddha-land 


sad to 


Medicine WaS 


%[_ cannot 


1S utterly pure. You wIll find no temptations, no 

Evil Paths nor even cries of suffering there.” 

I) Đại Nguyện thứ nhất—The FEirst great 
Vow: Nguyện đời sau, khi chứng được đạo 
Chánh Đẳng Chánh Giác, thân có hào 
quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô 
lượng, vô số, vô biên thế giới, để soi sáng 
giác ngộ cho mọi chúng sanh, khiến cho 
tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi 
hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục 
món tùy hình trang nghiêm như thân của 
ta vậy—I vow that in a future life, when I 
Supreme, Perfect 

my briliant rays wil 


have atfained 
Enliphtenment, 
radiate to all beings or to shine upon all 
beings with the lipht from my body, 
1lluminating infinte, countless boundless 
realms. This body will be adorned with the 
Thity-Two Marks of Greatness 
Eighty Auspicious CharacteristIcs. 
Furthermore, I will enable all sentient 
beings to become just like me. 

Đại Nguyện thứ hai—The Second Great 
Vow: Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ 
Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài 
sáng suốt, tỉnh sạch hoàn toàn, không có 
chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi 


and 


2) 


khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú 
giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tổ hơn 
vâng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u 
minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí 
được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ 
nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều 
được cả—I vow that in a future life, when 
I have attained Supreme Enlightenment, 
my body, Inside and out, will radiate far 
and wide the clarity and flawless purity of 
lapis lazuli. This body will be adorned 
wíh  superlative and dwell 
peacefully ¡in the midst of a web of light 
more magnificent than the sun or moon. 
The light wIll awaken the minds of all 
beimngs dwelling ¡in darkness, enabling 


VIrfues 


3) 


4) 


5) 


1387 


them to engage ïn their pursuifs according 
to theIr wishes. 

Đại Nguyện thứ ba— The Thid Great 
Vow: Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ 
Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô 
biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy 
đều có đủ các vật dụng, chớ không ai phải 
chịu sự thiếu thốn—I vow that in a future 
lfe, when I have attained Supreme 
Enlightenment, I will, with infinite wisdom 
and skillful means, provide all sentient 
beings with an inexhaustible quantity of 
øoods to meet their material needs. They 
wIll never want for anything. 

Đại Nguyện thứ tư—The Fourth Vow: 
Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu 
có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta 
khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, 
hoặc có những người tu theo hạnh Thanh 
Văn, Độc Giác thì ta cũng lấy phép Đại 
Thừa mà dạy bảo họ: I vow that in a 
futuire life, when I have atfained Supreme 
Enlightenment, I will set all who follow 
ways upon the path to 
Enlightenment. Likewise, I will set those 
who follow the Sravaka and Pratyeka- 
Buddha ways onto the Mahayana path. 
Đại Nguyện thứ năm—The Fifth Vow: 
Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu 
có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên 
ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo 
hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều 
giữ được pháp giới hoàn toàn đầy đủ cả 
tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội 
hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được 
danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, 
khỏi sa vào đường ác—I vow that in a 
future life, when I have atfained Supreme 
Enlightenment, I will help all the countless 
sentient beings who cultivate the path of 
morality in accordance with my Dharma to 
observe the rules of conduct (Preceptfs) to 
perfection, In conformity with the Three 
Root Preceps. Even those guilty of 


heretical 


6) 


7) 


disparaging or violating the Precepts will 
regain theIr purity upon hearing my name, 
and avoid descending upon the Evil Paths. 
Đại Nguyện thứ sáu-The Sixth Vow: 
Nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ 
Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình 
hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ 
khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng 
nghịu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên 
cuông, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà 
khi đã nghe danh hiệu ta liên được thân 
hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, 
các căn đầy đủ, không còn những bệnh 
khổ ấy nữa—I vow that ¡in a future life, 


when I  have atfaned Supreme 
Enliphtenment, sentlent beings with 
Iimperfect bodies, whose senses are 


deficient, who are ugly, stupid, blind, deaf, 
mưte, crippled, hunchbacked, leprous, 
Insane or suffering from varlous other 
1lllnesses, will, upon hearing my name, 
acquire well-formed bodies, endowed with 
Iintelligence, with all senses Intact. They 
wIll be free of illness and suffering. 

Đại Nguyện thứ bảy —The Seventh Great 
Vow: Nguyện đời sau, khi được chứng đạo 
Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào bị những 
chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu 
chữa, không ai để nương nhờ, không gặp 
thầy, không gặp thuốc, không bà con, 
không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn 
khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt 
vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ 
não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia 
quyến sum vây, của cải sung túc, cho đến 
chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Để—I 
vow that In a future life, when I have 
atfained Supreme Enlightenment, sentient 
beinngs afflicted with various i1llnesses, 
with no one to help them, nowhere fo turn, 
no physiclans, no medicine, no family, no 
home, who are destitute and miserable, 
will, as soon as my name passes through 
theIr ears, be relieved of all their 1llnesses. 


8) 


9) 


1388 


With mind and body peaceful 
contented, they will enjoy home, family 
and property 1n abundance and eventually 
reallze Unsurpassed Supreme 
Enlightenment. 

Đại Nguyện thứ tám —The Eighth Great 
Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào 
bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái 
làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm 
chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh 
hiệu ta rối thì tất cả đều được chuyển thân 
gái thành thân trai, có đủ hình tướng 
trượng phu, cho đến chứng được đạo quả 
Vô Thượng Bồ Để—I vow that in a future 
lfe, when I have attained Supreme 
Enlightenment, those women who are 
extremely disgused with “hundred 
afflictions that befall women” and wish 
abandon therr female form, will, upon 
hearing my name, all be reborn as men. 
They will be endowed with noble features 
and eventually Unsurpassed 
Supreme Enlightenment. 

Đại Nguyện thứ chín—The Ninth Great 
Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo quả Bổ Đề thì khiến cho chúng sanh 
hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, 
được giải thoát tất cả sự ràng buộc của 
ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng 
ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh 


realize 


kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các 
hạnh Bồ Tát được mau chứng đạo Chánh 
Đẳng Bồ Để—I vow that in a future life, 
Supreme 
Enlightenment, I will help all sentient 
beings escape from the demons” net and 
free the bonds of 
heretical paths. Should they be caught In 
the thicket of wrong views, I will lead 
them to correct views, øradually Iinducing 
the practices of 
Bodhisattvas and swiftly realize Supreme, 
Perfect Enlightenment. 


when  I  have  attained 


themselves from 


them to cultivate 


11) 


and 10) Đại Nguyện thứ mười —The Tenth Great 


Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo quả Bồ Để, nếu có chúng hữu tình 
nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị 
xiểng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ 
trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc 
bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu 
những nỗi khổ, buồn rầu, bức rứt, hễ nghe 
đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai thần 
phước đức của ta đều được giải thoát tất 
cả những nỗi ưu khổ ấy—I vow that in a 
future life, when I have attained Supreme 
Enliphtenement, those sentient beings who 


are shackled, beaten, Imprisoned, 
condemned to death or otherwise 
subJected to counfless miserles and 


humiliations by royal decree, and who are 
suffering in body and mind from this 
Oppression, need only hear my name to be 
freed from all these afflictions, thanks to 
the awesome power of my merifs and 
VIrfues. 

Đại Nguyện thứ mười một—The Eleventh 
Great Vow: Nguyện đời sau khi ta được 
chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình 
nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì 
tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà 
hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ 
trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống 
ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và 
sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến 
lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn 
toàn—I vow that In a future life, when l 
have attained Supreme Enlightenment, If 
senflent beings who are tormented by 
hunger and thirst, to the point of creating 
evil karma 1n their affemp(s f{O survIve, 
should succeed in hearing my name, recIfe 
1t sinplemindedly and hold fast to it, I will 
first satisfy them with most exquisite food 
and drink. Ultimately, 1t 1s through the 
flavor of the Dharma that I will establish 
them ¡n the realm of peace and happiness. 


1389 


12) Đại nguyện thứ mười ha—The Twelfth 


Great Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng 
được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình 
nào nghèo đến nỗi không có áo che thân 
bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, 
ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu 
ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho 
được như ý muốn: Nào các thứ y phục tốt 
đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, 
nào tràng hoa, phấn sáp bát ngất mùi 
thơm và trống nhạc cùng những điệu ca 
múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào 
cũng được thỏa mãn cả—I vow that in a 
future life, when I have atfained Supreme 
Enlightenmeit, If sentient beings who are 
utferly destitute, lacking clothes to protectf 
them from mosquifos and flies, heat and 
cold, and are suffering day and nipht, 
should  hear my 
singlemindedly and hold fast to it, their 
wishes be fulfiled. They will 
Iimmediately receive all manner of 
exquisite clothing, preclous adornments, 
flower garlands and incense powder, and 
will enJoy music and entertainment to 
their heart”s content. 


name, reclie 1t 


wil 


Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát: The Twelve Great Vows of 


Avalokitesvara Bodhisattva. 
l) Nam Mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, 


2) 


Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ 
nguyện: Ngài được xưng tặng là “hiểu 
biết đầy đủ,” “thong dong hoàn toàn.” 
Ngài đem phép tu hành mà khuyến độ 
khắp cùng chúng the 
Greatly Enlightened, well known for great 
spiritual freedom, the 
Tathagata”s vow of Immense propagaftion. 
Nam Mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, 
Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải 
nguyện: Ở trong một niệm tâm được tự tại 
vô ngại, Ngài thường ở bể phương Nam để 
cứu độ chúng sanh—Namo, single-minded 


sanh—Namo, 


Avalokitesvara 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


in liberation, Avalokitesvara Tathagata”s 
vow fo often dwell in Southern Ocean. 
Nam Mô Ta Bà U Minh giới Quán Âm 
Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện: Ngài 
luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh để cứu độ 
kẻ nào kêu cứu tới Ngài—Namo, the 
dweller of Saha World, the Underworld, 
Avalokitesvara Tathagata”s vow to follow 
the prayer sounds of sentient beings to 
alleviate pains and sufferings. 

Nam Mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan 
Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện: 
Ngài có khà năng trừ khử loài tà ma yêu 
quái, và đủ sức cứu người gặp nguy 
hiểm—Namo, the destroyer of evil spirits 
and demons, Avalaokitesvara Tathagata”s 
vow to eliminate dangers. 

Nam Mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, 
Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyỆn: 
Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng 
vào nước ngọt mát trong cái bình thanh 
tịnh để rưới tất cả lửa lòng cùa chúng 
sanh—Namo, the holy water bottle and 
branch, 
Tathagata's vow to provide comfort and 


willow Avalokitesvara 
purification of sentient beings” minds with 
sweet holy water. 

Nam Mô Đại Từ Bi năng Hỷ Xả, Quán 
Âm Như Lai thường hành bình đẳng 
nguyện: Thương xót người đói và sẵn lòng 
tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán 
người thân, tất cả Ngài đều coi như 
nhau—Namo, the greatly compassionate 
and forgiving Avalkitesvara Tathagata”s 
vow offen to carry out conducts with 
complete fairness and equality. 

Nam Mô trú dạ tuân vô tổn hại, Quán Âm 
Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện: Đêm 
ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng 
sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện 
cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh—Namo, in 
all abandonment, 


times without 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


1390 


Avalokitesvara Tathagata”`s vow to try to 
eliminate the three realm. 

Nam Mô vọng Nam nham cầu lễ bái, 
Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát 
nguyện: Nếu ai quay về núi hướng Nam 
mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị 
gông cùm xiểng xích cũng được thoát 
khổi—Namo, Potala Mountain, essential 
to worship, Avalokitesvara Tathagata's 
vow to break from the bondage of 
shackles and chains to find liberation. 
Nam Mô tạo pháp thuyền du khổ hãi, 
Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh 
nguyện: Dùng phép tu hành để làm chiếc 
thuyền, Ngài đi củng khắp trong biển khổ 
để độ hết chúng sanh—Namo, the creator 
of the dharma-vessel traveling the ocean 
of sufferings, Avalokitesvara Tathagata”s 
VOW fo rescue and aid all sentient beinøs. 
Nam Mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, 
Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương 
nguyện: Nếu ai cầu nguyện và tu hành 
theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bổ xác thân nầy 
thì sẽ có phướn dài đi trước, tràng lọng 
quý giá theo sau, để rước về Tây 
Phương —Namo, the holder of flags and 
parasols, Avalokitesvara Tathagafa”s vow 
to protect and deliver sentlent beings to 
the Western Pure Land. 

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, 
Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện: 
Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức 
Đức A Di Đà, Ngài đã được cho biết trước 
là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di 
Đà ở ngôi vị đó—Namo, the world of the 
Ininte Life Buddha, Avalokitesvara 
Tathagatas vow to have Amitabha 
Buddha give the prophecy of Buddhahood. 
Nam Mô đoan nghiêm thân vô tỷ trại, 
Quán Âm Như Lai quá tu thập nhị 
nguyện: Được thân hình nghiêm trang 
không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết 
quả của sự tu theo mười hai nguyện lớn 
nầy —Namo, the ¡incomparable adorning 


body ¡in the three worlds, Avalokitesvara 
Tathagata's vow to complete the twelve 
VOWS fO rescue senftient beIngs. 


Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới: Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có mười hai tâm 
thiện trong cõi vô sắc ——According to the 


Abhidharma, 


there are twelve kinds of 


Immaterial-Sphere Consciousness: 
(A) Bốn Tâm Thiện Vô Sắc Giới—Four kinds 


]) 


2) 


3) 


4) 


(B 


` 


5) 


6) 


7) 


8) 


(C) 


9) 


of Immaterial-Sphere Consciousness: 

Tâm Thiện trong Không Vô Biên Xứ: 
Wholesome conscilousness pertaining to 
the base of Infinite space. 

Tâm Thiện trong Thức Vô Biên Xứ: 
Wholesome consciousness pertaining tfo 
the base of Infinite consciousness. 

Tâm Thiện trong Vô Sở Hữu Xứ: 
Wholesome conscilousness pertaining tfo 
the base of nothingness. 

Tâm Thiện trong Phi Tưởng, Phi Phi 
Tưởng Xứ: Wholesome consciousness 
pertaining the 
p©erception nor non-perception. 

Bốn Tâm Thiền Quả thuộc Vô Sắc Giới— 
kmds of Immaterial-Sphere- 
Resultant Consciousness: 

Tâm Thiền Quả trong Không Vô Biên Xứ: 
Resultant consciousness pertaining to the 
base of infinite space. 

Tâm Thiển Quả trong Thức Vô Biên Xứ: 
Resultant consciousness pertaining to the 
base of Infinite conscIousness. 

Tâm Thiển Quả trong Vô Sở Hữu Xứ: 
Resultant consciousness pertaining to the 
base of nothingness. 

Tâm Thiền Quả trong Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ: Resultant 
pertanng to the 
perception nor non-perception. 

Bốn Tâm Hành Vô Sắc Giới—Four kinds 
of Immaterial-Sphere Consciousness: 

Tâm Thiển Hành trong Không Vô Biên 
Xứ: Functional consciousness perfaining to 
the base of Infinite space. 


tO base of neither 


Four 


CONnSCIOusness 


base of neither 


1391 


10) Tâm Hành Thiền trong Thức Vô Biên Xứ: (B) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 


Functional consciousness pertaining to the 
base of Infinite conscIousness. 

11) Tâm Thiển Hành trong Vô Sở Hữu Xứ: 
Functional consciousness pertaining to the 
base of nothingness. 

12) Tâm Thiền Hành trong Phi Tưởng Phi Phi 
Tường Xứ: Functional 
pertaining the 
p©erception nor non-perception. 

** For more Information, please see Tứ Không 
Xứ. : 
Mười Hai Tháng Trong Năm Của Ân 
Độ: The twelve months in India—See Thập 

Nhị Nguyệt. 

Mười Hạnh Của Chư Đại Bồ Tát: 

(A) Thập Hạnh Bồ Tát-Ten Bodhisattva 

practices: 

I) Hoan hỷ hạnh: The practice of giving 

Jjoy—Lầm cho chúng sanh hoan hỷ. 

Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice— 

Thường làm lợi lạc cho chúng sanh. 

Vô sân hận hạnh: The practice of non- 

oppostion—Hạnh không sân hận với 

chúng sanh mọi loài. 

Vô tận hạnh The pracice of 

indomitability—Nết hạnh lợi tha không 

bao giờ dứt. 

Ly sĩ loạn hạnh: The practice of non 

confusion—Hạnh tu hành xa lìa sĩ loạn. 

Thiện hiện hạnh: The practice of good 

manifestation—Hạnh thị hiện là người tốt 

giáo hóa chúng sanh. 

Vô trước hạnh The practice of 

nonaftachment-Hạnh không bao giờ 

chấp trước. 

Nan đắc hạnh: The practice of that which 

1s difficult to attain—Thực hành những 

hạnh khó đạt được. 

Thiện pháp hạnh: The practice of good 

teaching—Hạnh tu hành thiện pháp. 

Chân thật hạnh: The practice of truth— 

Hạnh tu hành theo chân lý của Đức Phật. 


CONSCIOUSn€SS 


tO base of neither 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


T) 


8) 


9) 


10 


`=< 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


mười hạnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được hạnh 
vô khứ của Đức Như Lai— 
Accordng to The Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
acion of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these 
can achieve the action of Buddhas that has 
n0 Coming or øOIng. 

Hạnh nghe chánh pháp, vì ưa thích chánh 
pháp: Hearing the Teaching, of 
fondness for truth. 

Hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh: 
Expounding the Teaching to benefit 
senfient beings. 

Hạnh rời tham, sân, si và sợ hãi, vì biết 
điểu phục tự tâm: Getting rid of 
coveftousness, anger, delusion, and fear, 
by taming their own minds. 

Hạnh dục giới vì muốn giáo hóa chúng 
sanh cõi dục: Action in the realm of 
desire, to teach beIngs In that realm. 

Hạnh chánh định sắc giới và vô sắc giới, 
làm cho họ mau xoay trở lại: 
Concenfration in the realm of form and 


vô lai 


Ouf 


vì 


formlessness, to foster quick refurn to 
noncontamination. 

Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí 
huệ: 
Teaching, to quickly attain wisdom. 

Hạnh thọ sanh tất cả xứ, vì tự tại giáo hóa 
chúng sanh: Action ¡in the realm of life, to 
freely edify sentient beinøs. 

Hạnh tất cả cõi Phật, vì lễ bái cúng dường 
chư Phật: Acton ¡in all Buddha-lands, 
honoring all Buddhas. 

Hạnh Niết bàn, vì chẳng dứt sanh tử nối 
tiếp: Niữrvanic action, not cutting off the 
confinurty of birth and death. 

Hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật 
pháp. vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tái: 
Fulfilling all qualiles of Buddhahood 


Aiming for the meaning of the 


1392 


without giving up applicaton of the 

principles of Enlightening Beings. 
Mười Hạng Người Khi Lâm Chung 
Không Niệm Phật Được: See Ten types of 
people who cannot recite the Buddha”s name 
at the time of death in English-Vietnamese 
Section. 
Mười Hạnh Bồ Tát: Ten kinds of practice of 
øreat enlightening beinøs. 
(A) Mười hạnh Bồ Tát mà chư Phật đã tuyên 
thuyết trong tam thế (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 2Il— Thập Hạnh) —Ten kinds of 
practices, which are expounded by the 
Buddhas of past, present and future (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 2l— 
Ten Practices): 
Hoan hỷ hạnh: The practice of giving joy. 
Nhiêu ích hạnh: Beneficial practice. 
Vô nghịch hạnh: 
nonopposition. 
Vô khuất 
indomitability. 
Vô sĩ loạn hạnh: Practice of nonconfusion. 
Thiện hiện hạnh: Practice of good 
manifesfation. 


]) 
2) 
3) of 


VI Practice 


4) nhiễu hạnh: Practice of 
5) 


6) 


7) 
8) 


Vô trước hạnh Practice of nonattachment. 
Nan đắc hạnh: Practice of that which is 
difficult to attain. 

Thiện pháp hạnh: Pracice of good 
teachinøss. 

Chơn thiệt hạnh: Practice of truth. 

Mười hạnh của chư Bồ Tát Theo lời 
Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm thì chư 
Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp họ được đại 
trí huệ vô thượng của chư Như Lai— 
According to the Buddha in The Flower 
Sutra, Great Enlightening 
Beings have ten kinds of practice which 
help them attain the practice of the 
unexcelled knowledge and wisdom of 
Buddhas. 

Hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà 
làm cho khắp cả được thành thục: Practice 


5) 


10) 
(B) 


Adornment 


SÀ) 


dealing with all sentient beinøs, to develop 
them all to maturity. 

Hạnh cầu tất cả các pháp, vì nhờ đó mà tu 
học tất cả: Practice seeking all truths, to 
learn them all. 


2) 


3) Hạnh làm tất cả các thiện căn và khiến 
cho chúng tăng trưởng: Practice of all 
roofs of øoodness, fo cause them all to 
ĐTOW. 

Hạnh Tam muội vì nhờ đó mà được nhứt 
tâm bất loạn: Practice of all concentration, 
to be single-minded, without distraction. 
Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó mà 
không có chi là chẳng rõ chẳng biết: 
Pracice of all knowledge, 
everything. 

Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là 
không tu được: Practice of all cultivations, 
to be able to cultivate them all. 

Hạnh nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ— 
Phật quốc), vì thảy đều trang nghiêm: 
Practice dealing with all Buddha-lands, to 
adorn them all. 

Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu 
tri thức: Practice dealing with all good 
companions, respecting and supporting 
them. 

Hạnh tôn kính và cúng dường chư Như 
Lai: Practice dealing with all Buddhas, 
honoring and serving them. 

Hạnh tu tập thần thông biến hóa, vì nhờ 
đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ 
chúng sanh: Practice all supernatural 
powers, to be able to transform anywhere, 
anytime to help sentient beinøs. 

Mười Hoài Bảo Của Chư Bồ Tát: Ten 
cherishing desires of Bodhisattvas—Trong 
Kinh Hoa Nghiêm, Hải Vân Tỳ Kheo tán 
dương mười hoài bảo của Thiện Tài Đồng 
Tử In the Avatamsaka Sutra, Sagaramegha 
Bhiksu praises Sudhanas ten cherishing 
desires—See Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ 
Tát. 


4) 


to know 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1393 


Mười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi: Ten 
circumstances in which Bodhisattvas develop 
their compassionate minds—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã khai thị các 
vị Bồ Tát về tâm đại bi phải quán sát thấy như 
sau—According to the Avatamsaka Suữra, 
Samantabhadra Bodhisattva shed light on why 
Bodhisattvas developed the compassionate 
mind as follows: 

1) Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh 
không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bi: 
Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they do not have any place to 
lean on to develop øreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh tâm tánh 
chẳắng điều thuận mà khởi đại bi tâm: 
Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they are not kind and good- 
natured to develop øgreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh nghèo cùng 
khốn khổ, không có căn lành mà khởi đại 
bị 
beings and seeing that they suffer in 
poverty without wholesome karma 
develop øreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh ngủ say 
trong đêm dài vô minh mà khởi tâm đại 
bi: Bodhisatvas observe sentilent beings 
and seeing that they sleep soundly in the 
long night of binding ignorance 
develop great compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những 
điểu ác mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sentilent beings and seeing that 
they carry out wicked actions to develop 
8reaf compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh làm những 
điểu ác mà còn thích lao mình thêm vào 
trong các sự ràng buộc khác nữa, mà khởi 
tâm đại bị: Bodhisattvas observe sentient 
beings and seeing that they are already 
bound and tied down but are still fond of 
bondage develop great 
compassion. 





2) 


3) 
tâm: Bodhisattvvas observe sentient 
{O 


4) 


{O 


5) 


6) 


other tO 


7)_ Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị chìm đắm 
trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm: 
Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they are drowning in the ocean 
of le and death 
compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị vương 
mang tội khổ lâu dài mà khởi tâm đại bi: 
Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they are trapped enduring 
sufferings for an extensive period of time 
to develop øgreat compassion. 

Bồ Tát quán thấy chúng sanh không ưa 
thích pháp lành mà khởi tâm đại bi: 
Bodhisattvas observe sentient beings and 


to develop great 


8) 


9) 


seeng that they are not fond of 
wholesome dharma to develop great 
compassion. 

10) Bồ Tát quán thấy chúng sanh xa mất Phật 


pháp mà khởi tâm đại bi: Bodhisattvas 
observe sen(ilent beings and seeing that 
they are far away and have lost the 
Buddha 
compassion. 
Mười Hộ Trì Nhân Pháp: Natha-karana- 
dhanna (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có mười hộ trì nhân pháp— 
According to the Sangii Sutta in the Long 
Discourse of the Buddha, there are ten things 
that give protection: 
1) Giới Bổn Tỳ Kheo: Patimokkha (p)— 
Moral—Ở đây, vị Tỳ kheo có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 
Patimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, 
thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 
thọ lãnh và tu học trong giới pháp—Here 
a monk 1s moral, he lives restrained 
according to the restraint of the discipline, 
persisting In right behavior, seeing dnager 
1n the slightest fault, he keeps to the rules 
Of training. 
Đa Văn Tỳ Kheo: Ở đây vị Tỳ kheo nghe 
nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 
những gì đã nghe. Những pháp Ấy, sơ 


Dharma to  develop great 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


1394 


thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn 
cú cụ túc, để cao đời sống phạm hạnh, 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp 
ấy, vị đã nghe nhiễu, đã nắm giữ, đã ghi 
nhớ nhờ tụng đọc nhiều lần, chuyên lý 
quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh 
kiến-Here a monk who has learned 
much, and bears in mind, and retained 
what he has learnt. In these teachings, 
beautiful in the beginning, the middle and 
the ending, which in spirit and in letter 
proclam the absolutely perfected and 
pur1fy holy life, he is deeply learned, he 
remembers them, recites them, reflects on 
them and penetrates them with vision. 
Thiện Hữu Tỳ Kheo: VỊ Tỳ Kheo là thiện 
hữu, thiện bạn lữ, thiện bạn đẳng—A 
monk 1s a friend, associate and intimate of 
good people. 

Thiện Ngôn Tỳ Kheo: VỊ Tỳ Kheo là 
thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm 
nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một 
cách cung kính—A monk 1s affable, 
endowed with gentleness and patience, 
quick to ørasp Instruction. 

Phục Vụ Tỳ Kheo: Khi nào có những 
trách nhiệm cần phải làm đối với các vị 
đồng phạm hạnh mà niên lạp cao hơn, vị 
ấy khéo léo, không biếng nhác, suy tư một 
cách đầy đủ để làm, vừa đủ để tổ chức— 
Whatever various Jobs there are to be 
done for his fellow monks, he 1s skilful, 
not lax, using foresipht In carrying them 
out, and is øood at doing and planning. 

Ái Thuyết Pháp Tỳ Kheo: Vị Tỳ kheo ưa 
Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng 
hoan hỷ đối với Thắng Pháp, Thắng 
Luật-Here a monk who loves the 
Dhamma and delights in hearing it, he 1s 
especially fond of the advanced doctrine 
(abhidhamme) and dicipline (abhivinaye). 
Trí Túc Tỳ Kheo: VỊ Tỳ kheo tự mình 
bằng lòng với các vật dụng nhận được như 
y phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược— 


8) 


9) 


10 


`=< 


Here a monk who 1s content with any kind 
Of requisites: robes, alms-food, lodging, 
medicine In case of 1lÏness. 

Tinh Tấn Tỳ Kheo: Vị Tỳ Kheo sống tỉnh 
tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, 
thành tựu các thiện pháp, cương quyết, 
kiên trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các 
thiện pháp—Her a monk who ever sfrIVes 


{(O arouse enerøy, fo get rid of 
unwholesome sfates, {O establish 
wholesome sfates, untrinsly and 


energetically striving to keep such good 
sfates and never shaking off the burden. 
Chánh Niệm Tỳ Kheo: VỊ Tỳ Kheo chánh 
niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, 
nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm 
từ lâu —Here a monk who ¡1s mindful, with 
a great capacIty for clear recalling things 
done and said long ago. 

Huệ Trí Tỳ Kheo: VỊ Tỳ kheo có huệ trí, 
đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 
trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ 
mọi đau khổ—Here a monk who is wise, 
wíh wise perception of arising and 
passing away, that Ariyan perception that 
leads to the complete destruction of 
suffering. 


Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ khí giới của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những 
phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất 


2 
ca 


chúng sanh—Enlightening Beings who 


abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all 
sentient beings 1n the long night of Ignorance. 


l) 


2) 


Bố thí là khí giới của Bồ Tát, vì có thể 
diệt trừ tất cả xan lẫn: Giving ¡s a weapon 
of enliphtening beings, destroying all 
SftingIness. 

Trì giới là khí giới của Bồ Tát, vì vứt bỏ 
tất cả sự hủy phạm: Selfcontrol ¡is a 
weapon of enlipghtening beinss, getfting rid 
of all crime. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1395 


Bình đẳng là khí giới của Bồ Tát, vì dứt (A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư 


trừ tất cả phân biệt: Impartiality ¡is a 
weapon of enliphtening beings, removing 
all discrimination. 

Trí huệ là khí giới của Bồ Tát, vì tiêu diệt 
tất cả vô minh phiển não: Wisdom ¡s a 
weapon of enlightening beings, dissolving 
all ienorance and afflictions. 

Chánh mạng là khí giới của Bổ Tát, vì xa 
rời tất cả tà mạng: Right livelihood is a 
weapon of enlightening beings, leading 
away from all wrong livelihood. 

Thiện xảo phương tiện là khí giới của Bồ 
Tát, vì thị hiện tất cả xứ: Skill in means is 
a weapon of enliphtenng beIngs, 
manifesting in all places. 

Tham, sân, si và tất cả phiển não là khí 
giới của Bồ Tát, vì dùng môn phiển não 
để độ chúng sanh: All afflictions, wrath, 
and folly are weapons of enlightening 
beings because they liberate 
beings throuph afflictions. 

Sanh tử là khí giới của Bồ Tát, vì chẳng 
dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng 
sanh: Birth-and-death ¡1s a weapon of 
enliphtening beings because they continue 
enliphtening practices and teach sentienf 
beings. 

Nói pháp như thật là khí giới của Bồ Tát 
vì hay phá tất cả chấp trước: Teaching the 
truth is a weapon of enlightening beings, 
able to break up all clinging. 

Nhứt thiết trí là khí giới của Bồ Tát, vì 
chẳng bỏ hạnh môn của Bổ Tát: AII 
knowledge 1s a weapon of enliphtening 
beings because they do not give up the 
avenues of practice of enlightening 
beingss. 


senfient 


Mười Không Dính Mắc: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, chư đại Bồ Tát có mưới thứ không 


dính 
Adornment Sutra, 


mắc—According to the Flower 


there are ten kinds of 


nonattachment of Great Enlightening Beings. 


Ù 
2) 
3) 
ẩ) 
5) 


6) 


7) 


8) 
9) 


10) 


(B) 


Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 
sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt 
được mười thứ vô sở trước—According to 
the Flower Adornement Sutra, Chapter 27, 
Great enlightening beings abide in the 
concenftration of the differentiated bodies 
of all sentient beings can attain ten kinds 
Of non-attachment: 

Nơi tất cả cõi vô sở trước: Non-attachment 
1n all lands. 

Nơi tất cả phương vô sở trước: Non- 
attachment In all places. 

Nơi tất cả kiếp vô sở trước: Non- 
attachment In all times. 

Nơi tất cả chúng sanh vô sở trước: Non- 
attachment In respect to all beings. 

Nơi tất cả pháp vô sở trước: Non- 
attachment 1n respect to all phenomena. 
Nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước: Non- 
attachment In respect In respect to all 
Enlightening Beings. 

Nơi tất cả Bổ Tát nguyện vô sở trước: 
Tespect all 
Enliphtening Beings” vows. 


Non-attachment in tO 
Nơi tất cả tam muội vô sở trước: Non- 
attachment 1n respect to all concenfrations. 
Nơi tất cả Phật vô sở trước: Non- 
attachment In respect to all Buddhas. 

Nơi tất cả địa vô sở trước: Non-attachment 
Tespect all the stages of 
enlightenmernt. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau 
chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh 
tịnh thượng— len kinds of 
nonatachment of great enlightening 
beings (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38): Muời pháp vô trước của chư 
Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38)—Enlightening Beings who abide by 
these can quickly overturn all concepts 


1n {O 


vô 


and atfain supreme pure wisdom. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10) 


1396 


Vô trước nơi tất cả thế giới Non- 
attachment to all worlds. 

Vô trước nơi tất cả chúng sanh: Non- 
attachment to all sentient beinøs. 
Non-attachment to all phenomena. 

Vô trước nơi tất cả các pháp: Non- 
attachment to all acions. Vô trước nơi tất 
cả sở tác: 

Non-attachment to all roots of goodness. 
Non-attachment to all place of bĩírth. Vô 
trước nơi tất cả chỗ thọ sanh: 

Vô trước nơi tất cả nguyện: 
attachment to all vows. 

Vô trước nơi tất cả hạnh: Non-attachment 
to all practices. 
Non-attachment 
Beings. 

Vô trước nơi tất cả chư Phật: Non- 
attachment to all Buddhas. 


Non- 


to all  Enlightening 


Mười Lăm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới: 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có 
mười lăm tâm thiện thuộc sắc giới—According 
to the Abhidharma, there are fifteen kinds of 


fine-material-sphere 


wholesome 


COnSCiousness: 
(A) Năm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới. Mỗi 


l) 


2) 


tầng trong năm hạng Thiển Sắc Giới nầy 
đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành 
giả trong cảnh Sắc Giới sau khi từ bổ xác 
thân nầy —Five kinds of fine-material- 
sphere consciousness, or rupa jhanas. 
These jhanas have their corresponding 
effects in the realms of form: 

Tâm thiện sơ thiển cùng với Tầm, sát, Phi, 
Lạc, và Nhất Điểm hay Trụ: Eirst jhana 
moral 
together with initial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, and one- 
pointedness. 

Tâm Thiện nhị thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second jhana 
moral or wholesome consclIousness 
together with initial application, sustained 


or wholesome consciousness 


3) 


4) 


5) 


() 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


applicaton, zest, happiness, and one- 
pointedness. 

Tâm Thiện tam thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: Third jhana 
moral 
together with initial application, sustained 
applicaton, zest, happiness, and one- 
poIntedness. 

Tâm Thiện tứ thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth jhana 
moral 
together with initial application, sustained 
application, zest, happiness, 
poIntedness. 

Tâm Thiện ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Eifth jhana moral 
or wholesome consciousness toøether with 
intial application, sustained application, 
Zest, happIness, and one-pointedness 

Năm Loại Tâm Quả Thuộc Sắc Giới— 
kmds of  fine-material-sphere 
resultant consciousness: 

Tâm Quả sơ thiển cùng với Tầm, Sát, Phi, 
Lạc và Naht Điểm: Eirst jhana resultant 
conscilousnes together with  innitial 
application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm Quả nhị thiền cùng với Tầm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second jhana 
topether with 
intial application, sustained application, 
Zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm Quả tam thiền cùng với Tầm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Third jhana 
topether with 
intial application, sustained application, 
Zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm Quả tứ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, 
Lạc và Nhất Điểm: Fourth jhana resultant 
topether with 
application, sustained application, zZest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm Quả ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fifh jhana 


or wholesome consciousness 


or wholesome consciousness 


and one- 


Five 


resultant  conseiousness 


CONnSCIOusness 


resultant 


COnSCIOusness Initial 


1397 


resultant conscilousness together with 
intial application, sustainned application, 
zest, happIness, and one-pointedness. 
Năm Loại Tâm Hành Thuộc Sắc Giới— 
kmds of  fine-material-sphere 
functional consciousness: 

Tâm Hành sơ thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: First jhana 
functional consclousness together with 
intial application, sustainned application, 
zest, happIness, and one-pointedness. 

Tâm Hành nhị thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second jhana 
functional consclousness together with 
intial application, sustainned application, 
zest, happIness, and one-poIintedness. 

Tâm Hành tam thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Third jhana 
functional conscilousness together with 
intial application, sustainned application, 
zest, happIness, and one-pointedness. 

Tâm Hành tứ thiển cùng với Tâm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth jhana 
functional consclousness together with 
intial application, sustained application, 
zest, happIness, and one-poIintedness. 

Tâm Hành ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Eifh jhana 
functional consclousness together with 
intial application, sustainned application, 
zest, happIness, and one-poIintedness. 

** For more information, please see Tầm, Sát, 

Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm. 

Mười Lâm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi 
Vào: Ten wrong ways into which the Yogin 
may fal—Theo Bác Sơn Tham Thiền Cảnh 
Lục, được Vô Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế 
kỷ thứ 17, phái Thiền Bác Sơn đã đưa mười 
phương pháp thuần thục nghi tình và 10 lầm 
lạc mà Thiển giả có thể bị rơi vào In Po- 
Shans Admoniion Regarding the Study of 
Zen, written by Wu-l-Yuan-Lai the 
beginning of the seventeenth century, in which 
Po-Shan Zen Sect recommended ten methods 


(C) 


Five 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


1n 


of maturing doub(s and ten wrong ways Into 
which the Yogin may fall. 

1) Duy Trí, ở đây nó ép buộc công án khoác 
những nội dung luận lý: Intellectualism, 
wherein the koan 1s forced to yield up 1ts 
logIca]l contents. 

Mô dạng bi quan của tâm trí; nó khiến 
hành giả né tránh những hoàn cảnh không 
thích ý, trốn vào sự mặc nhiên tọa thị: A 
p©ssimistic frame of mind whereby the 
Yogin shuns such environments as are 
unfavorable to quIet contemplation. 

Chủ trương tịnh mặc, nó khiến hành giả 
trấn áp các ý tưởng và cảm giác hầu 
chứng trạng thái tịch fnh hay ngoan 
không: Quietism, by which he tries to 
Suppess Ideas and feelings In order tfo 
realize a state of tranquilization or perfect 
blankness. 

Cố phân loại hay phê phán, tùy theo giải 
thích duy trí riêng biệt của mình, tất cả 
những công án do cổ nhân để lại: The 
aftempt to classIfYy or cr1fIc1lze according fo 
his own intellectualistic Interpretation all 
the koans left by the ancient masfers. 

Cái hiểu biết cho rằng chẳng có gì hết 
trong sắc thân giả hợp nầy, mà trí thức của 
nó rọi xuyên qua các quan năng: The 
understanding that there ¡is something 
this body of the 
combinations, whose Intelligence shines 
out throuegh the several sense-organs. 

Và trí thức nây nương vào sắc thân mà tạo 
tác những hành vi thiện hay ác: And which 
by means of the body functions to perform 
deeds good or bad. 

Chủ trương khổ hạnh, nó luống công bắt 
sắc thân chịu mọi hình thức ép xác: 
Asceticism, in which the body 1s uselessly 
subJected to all forms of mortification. 

Cái ý tưởng tích chứa phúc báo, nhờ đó 
hành giả mong đạt tới Phật quả hay giải 
thoát rốt ráo: The ¡da of merit by the 


2) 


3) 


4) 


5) 


1nside Various 


6) 


7) 


8) 


1398 


accumulation of which the Yogin desires 
to attain Buddhahood or final deliverance. 
Chủ trương phóng dật, không chịu ghép 
mình vào đạo hạnh, luân lý: Libertinism, 
1n which there 1s no regulation of conduct, 
moral or otherwIse. 

10) Khoa trương và kiêu mạn: Grandiosity and 

self-conceIt. 

Mười Loại Người Không Niệm Phật 
Được Lúc Lâm Chung: Ten types of people 
who cannot recite the Buddha”s name at near- 
death time—Sở dĩ hàng phàm phu nghịch ác 
khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ 
đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên 
đời nầy mới gặp thiện hữu tri thức và khởi 
lòng tin tưởng phụng hành, chứ những kẻ một 
đời tạo ác, khi lâm chung mong gì có được 
được một câu niệm Phật để được vãng sanh? 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi 
số 20, có mười hạng người không thể niệm 
Phật lúc cận tử. Những sự kiện nầy có thể xãy 
đến với bất cứ ai, bất kể là xuất gia hay tại 
gia. Chúng xãy ra do bởi nghiệp đời trước hay 
đời nầy (túc nghiệp hay hiện nghiệp) và xãy ra 
bất thần không tránh được. Chúng ta không 
phải là bậc Thánh nhân chứng túc mạng thông, 
lại cũng chẳng phải là bậc đủ tha tâm, thiên 
nhãn, biết mình khi mạng chung chết tốt hay 
xấu, mà bình thời không niệm Phật, đến khi 
lâm chung nếu rủi mắc phải một trong mười ác 
duyên, chừng đó dù có Phật sống hay bao 
nhiêu thiện hữu tri thức cũng không thể nào 
cứu được. Lúc đó thân thức sẽ tùy theo nghiệp 
mà đi vào chốn tam đổ bát nạn, nhiều kiếp 
chịu khổ:The reason perverse and evil beings 
manage to recite the Buddha”s name at the 
time of death 1s that they have “good roots, 
causes, conditions, merifs, and virtues” from 
the past. That ¡1s why they are able to 
encounter good spiritual advisors, believe 1n 
them and act accordinsgly. How can those who 
commit evil deeds throughout their lives be 
reborn 1n the Pure Land with just a single 


9) 


recitation of the Buddha”s name? According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the 
Treatise on The Ten Doubts, question number 
20, there are ten types of people who cannot 
reci(e the Buddha”s name at the time of death. 
These are common occurrences which can 
befall anyone, clergy or laypeople. They are 
due to previous or current karma and occur 
suddenly and unavoidably. We are not sages 
who have atfained the “ˆknowledge of previous 
lives,” and who can thus know in advance 
whether or not we will encouter karmic 
retribution at the moment of death. Neither do 
we have the faculty of reading other people”s 
Minds supernatural vision, 
whether we will die peacefully or not. Thus, If 
we do not recite the Buddha”s name In dally 
life, how will we react 1F, at the time of death, 
we ¡Inadvertently meet with one of these 
calamities? At such time, even If a living 
Buddha or a multtude of good spiritual 
advisors surround us, they will have no way tfo 
save us. Qur consciousness will then follow 
our karma and descend upon the Three Evil 
Paths, subJect to eight adversifties and enduring 
many eons of suffering. 

1) Những kẻ không gặp bạn lành hay thiện 
hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ niệm 
Phật: Those who fail to meet spmitual 
friends or good advisors and thus have no 
one fo urge them to recIfe. 

Những kẻ bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên 
không yên ổn rổi rảnh để niệm Phật: 
Those who are oppressed by karmic 
suffering and lack both peace of Mind and 
free time to practice Buddha Recifation. 
Những kẻ bị trúng phong thình lình trở 
nên á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên 
không thể niệm Phật được: Those stricken 
by sudden illness and become dumb or 
speech Impaired, which prevents them 
from actually reciting the Buddha”s name 
aloud. 


nOFr tO know 


2) 


3) 


1399 


4)_ Những kẻ mất trí nên không thể chú tâm 
niệm Phật được: Those who are insane 
and cannot focus the Mind on invoking the 
Buddha”s name. 

Những kẻ bất đắc kỳ tử bởi lửa nước nên 
không có đủ bình tỉnh chí thành niệm 
Phật: Those who meet with sudden death 
by fire or drowning and lose their 
calmness and utfter sincerIty. 

Những kẻ thình lình bị hại bởi dã thú: 
Those who are suddenly ¡injured by 


5) 


6) 


ferocIous beasfs. 

Những kẻ lúc cận tử gặp thầy tà bạn ác 

phá hoại lòng tin: Those who encounter 

wicked teacher and evil friends at the time 
of near death, as such friends destroy their 
faith. 

Những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê bất tỉnh 

rồi qua đời: Those stricken by fatal illness 

and become unconscilous when passing 
aWay. 

Những kẻ thình lnh trúng thương chết 

trận: Those who are wounded and die 

suddenly on the battlefield. 

10) Những kẻ té từ trên cao mà vong mạng: 
Those who lose their lives falling from 
high places. 

Mười Loại Thiện Hữu Tri Thức: Mười 

loại thiện hữu tri thức— Theo lời Phật dạy 

trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế 

Gian), chư Đại Bồ Tát có mười loại thiện hữu 

tri thức giúp họ trên đường đi đến đại giác— 

According to the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38 Detachment 

From The World), Great Enlightening Beings 

have ten kinds of spiritual friends who help 

them along the path to enlightenment. 

I1) Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát an trụ Bồ 

để tâm: Spiritual friends who cause them 

(O D€TSIS{ the 

enlightenmernt. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát sanh trưởng 

thiện căn: Spirtual friends who cause 

them to generafe roofs of goodness. 


7) 


8) 


9) 


in determination for 


2) 


3) Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát thực hành 
hạnh của các môn Ba La Mật: Spiritual 
fiends who cause them to practice the 
way Of transcendence. 

Thiện tri thức khiến giải thoát tất cả pháp: 
Spmritual friends who enable them to to 
analyze and explain all truths. 

Thiện tri thức khiến thành thục được tất cả 
chúng sanh: Spiritual friends who enable 


đ) 


5) 


them to develop all sentient beinøs. 
Thiện tri thức khiến được quyết định biện 
tài: Spiritual friends who enable them to 


6) 


afttain definitve analytic and expository 
pDOWeFS. 

Thiện tri thức khiến chẳng nhiễm trước tất 
cả thế gian: Spiritual friends who cause 
them not to be atfracted to any world. 
Thiện tri thức khiến trong tất cả kiếp tu 
hành không nhàm mỏi: Spiritual friends 
who cause them to practice tirelessly 1n all 


1) 


8) 


aø©s. 

Thiện tri thức khiến an trụ trong Hạnh Phổ 
Hiển: Spiritual friends who establish them 
1n the practIce of Universal Good. 


9) 


10) Thiện tri thức khiến nhập nơi trí của chư 
Phật đã nhập: Spiritual friends who 
imnroduce them to the reaches of 


knowledge of all Buddhas. 

Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có 

mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được đại 

hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như 

Lai—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of grove 

of Great Enlightenng Beings. Enlightening 

BeIngs who abide by these can achieve the 

Buddhas° unexcelled peaceful, happy action, 

free from sorrow and afflication. 

I1) Sanh tử là viên lâm của Bồ Tát vì không 
nhàm bỏ: Birth and death ¡is a grove for 
Enlipghtening Beings because they do not 
rejJect 1t. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


S) 


1400 


Giáo hóa chúng sanh là viên lâm của Bồ 
Tát vì không mỏi mệt: Teaching sentient 
beings 1s a grove for Enlightening Beings 
because they do not tire Of If. 

Trụ tất cả kiếp là viên lâm của Bồ Tát, vì 
nhiếp những hạnh lớn: Living in all ages is 
a grove of Enliphtening Beings because 
they embrace all great deeds. 

Thanh tịnh thế giới là viên lâm của Bồ 
Tát vì là chỗ dừng ở của Bồ Tát: Purifying 
the world Is a grove for Enliphtening 
Beings they 
themselves soJourn. 

Tất cả cung điện của ma là viên lâm của 
Bồ Tát, vì hàng phục được chúng ma: All 
abodes AaĐØTOV€ 
Enliphtening Beings because they conquer 
them all. 

Tư duy pháp đã được nghe là viên lâm 
của Bổ Tát, vì đúng như lý quán sát: 
Thinking about the teaching they hear 1s a 
grove for Enliphtening Beings because 
they examine them truthfully. 

Sáu pháp Ba-La-Mật, tứ nhiếp pháp, và 
ba mươi bảy phẩm trợ đạo là viên lâm của 
Bồ Tát vì là cảnh giới tiếp nối của Đức 
Phật: The six ways of transcendence, four 
means 0Ý Integration, and thirty-seven aids 
to cnlightenment are a grove for 
Enliphtening Beings because they succeed 
to the domain of the Buddha. 

Thập lực, tứ vô úy, mười tám pháp bất 
cộng, nhẫn đến tất cả Phật pháp đều là 
viên lâm của Bồ Tát vì chẳng niệm nhớ 
những pháp khác: The ten powers, four 
fearlessnesses, eiphteen unquie qualities, 
and all other aspects of Buddhahood are a 
grove for Enliphtening Beings because 
they do not think of anything else. 

Thị hiện tất cả Bồ Tát oai lực tự tại thần 
thông là viên lâm của Bồ Tát, vì dùng đại 
thần lực chuyển pháp luân điều phục 
chúng sanh không thôi nghỉ: Manifesting 
the autonomous spiritual capacifIes of all 


because 1t ¡1s  where 


of demons are for 


Enlightenng Beings Is a grove for 
enlighening beings because they use great 
spiritual powers to turn the wheel of 
teaching unceasingly and civilize sentient 
beings. 
10) Một niệm ở tất cả xứ vì tất cả chúng sanh 
thị hiện thành chánh giác là viên lâm của 
Bồ Tát, vì pháp thân cùng khắp hư không 
tất cả thế giới: Instanly showing all 
senflent beings the aftainment of true 
enlightenment in all places 1s a prove of 
Enlipghtening Beings because the body of 
reality pervades all worlds In space. 
Mười Lời Khuyên Về Công Ấn Thiền 
Của Thối Ân: Ten advices regarding the Zen 
koan from Tui-Yin—Thực tập công án lẩn lộn 
với Thiển định, nhưng theo tất cả những cảnh 
giác nầy do một vị tôn túc để ra về việc thực 
tập công án, thì rõ ràng Thiển không phải là 
thực tập Thiền định hay tư duy hay kham nhẫn 
thụ động. Nếu những người học Thiền đều 
hiểu đúng đắn, thì phải hiểu trọn vẹn nét đặc 
sắc nầy. Thiển có một chủ đích rõ: “bừng tâm 
tỏ ngộ;” và để đi đến tâm trạng nầy, phải nhìn 
thẳng công án bằng đôi mắt của tâm, không tư 
duy, không chấp trước, chỉ coi nó như một cây 
sào, nhờ đó mà nhảy khỏi dòng sông tương đối 
để qua bờ tuyệt đối bên kia. Cái đặc sắc của 
đạo Phật Thiển tông là mọi thành quả không 
qua trung gian của khái niệm tôn giáo như tội 
lỗi, đức tin, ân sủng, cứu chuộc, vân vân. Vì 
thế, mà Thiên sư Thối Ấn có mười lời khuyên 
về công án cho hành giả tu thiển như sau— 
The koan exercise 1s confused with so-called 
meditation, but from all these warnings gIven 
by an old master regarding the exercIse 1( IS 
evident that Zen 
medifaton or In passivity. If Zen 1s to be 
properly understood by studentfs, this 
characterisic aspect of 1t must be fully 
comprehended. Zen has 1s definte obJect, 
which 1s “to open our minds to enliphtenment” 
as we say, and In order to bring about this state 
Of consciousness a koan 1s held out before the 


1S Of an ©XeFrcise 1n 


1S 


1401 


mental ey, not to meditate on, nor to keep the 
mind In a state of receptivity, but to use the 
koan as a kind of pole with which to leap over 
the stream of relativity to the other side of the 
Absolute. And the unique feature of Zen 
Buddhism 1s that all this 1s accomplished 
without restoring to such religious conceptIons 
as sin, faith, grace, salvation, etc. Therefore, 
Zen master T”ui-Yin had ten advices for those 
who practice koan as follow. 
1) Không tính toán theo trí tưởng tượng: Do 
not calculae according to your 
1maginafion. 
Không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt: Let not your 
atention be drawn where the master 
raises his eyebrows or twinkles his eyes. 
Không quy định công án để rút ra một ý 
nghĩa: Do not try to extract meaning from 
the waythe koan 1s worded. 
Không bộc bạch bằng lời: Do not try to 
demonstrate on the words. 
Không đặt ý nghĩa công án làm đối tượng 
cho tư tưởng: Do not think that the sense 
of the koan 1s to be grasped where 1t 1s 
held out as an obJect of thought. 
Đừng coi Thiển như một trạng thái chỉ thụ 
động: Do not take Zen for a state of mere 
DASSIVItY. 
Không phán đoán công án theo tiêu chuẩn 
“Hữu và Vô”: Do not Jjudge the koan with 
dualistc standard of existence and non- 


2) 


3) 


ẤH) 


5) 


6) 


7) 


©xIs(ence. 

Không coi công án như là chỉ điểm cho 
ngoan không (tuyệt đối trống rỗng): Do 
not take the koan as pointing to absolute 
emptiness. 

Không lẫm nhẫm công án: Do not 
ratiocinate on the koan. 

Đừng đem lòng chờ đợi chứng ngộ: Do not 
keep your mind ¡n the attitude of waiting 
for enliphtenment to turn up. 

Mười Lợi Ích Cho Những Ai Tô Vẽ Hay 
Tạc Tượng Thờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát: 


8) 


9) 


10 


`=< 


Ten kinds of benefits for those who sculpt or 
painnt an Image of Earth Store Bodhisattva, 
either in gold, silver, copper, or Iron—Theo 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm thứ 
Mười Một, ngài Kiên Lao Địa Thần bạch cùng 
Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con xem 
xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau 
nầy, nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cuộc 
đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng 
cất cái khám cái thất. Trong đó có thể họa vẽ, 
cho đến dùng vàng , bạc, đồng, sắt đúc nắn 
hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng 
dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó 
ở được mười điều lợi ích. Những gì là mười 
điều?” —According to the Sutra of the Past 
Vows of Earth Store Bodhisattva, Chapter 
eleven, the Dharma Protection of an Earth 
Spmit, the Earth Spirit Firm and Stable spoke 
to the Buddha and said: “World Honored One! 
As Iregard the living beings of the present and 
future, I see those who make shrines of clay, 
stone, bamboo, or wood and set them on pure 
øround 1n the southern part of their dwellinss. 
They place within the shrines an Image of 
Earth Store Bodhisattva, either sculpted, 
paInted, or made of gold, silver, copper, or 
1ron. They then burn Incense, make offerinss, 
behold, worship, and praise him. Such people 
will receive ten kinds of benefits. What are 
these ten?” 

1) Một là đất cát tốt mầu—Eirst, their lands 

wIll be fertile. 

2) Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi—Second, 
therr families and homes will always be 
peaceful. 

Ba là người đã chết được sanh lên cõi 
trờ—Third, their deceased ancestors will 


3) 


be born In the heavens. 

Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi 
ích Fourth, those still alive will have 
benefit ther lifespan 
1ncreased. 

Năm là cầu chỉ cũng toại ý cả—Eifth, they 
wIll obtain what they want. 


A) 


and will have 


5) 


1402 


6) Sáu là không có tai họa về nước và lửa— 
Sixth, they will not encounter the disasters 
Of water and fire. 

7y Bảy là trừ sạch việc hư hao—Seventh, 
they wIll avoid unforeseen calamities. 

8) Tám là dứt hẳn ác mộng—Eighth, their 
nipghtmares will cease. 

9) Chín là khi ra lúc vào có thân theo hộ 
vệ—Ninnth, they will be protected by 
Spirits during their comings and øoinøs. 

10) Mười là thường gặp bậc Thánh Nhơn— 


Tenth, they will encounfer many causes of 

Sagehood. 
Mười Luật Nghi Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười 
luật nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được luật nghi đại trí 
thượng——According the 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 


vô {O Flower 


kinds of rules of behavior of preat enlightening b 


beings. Enlightening beings who abide by 
these can attan the supreme discipline of 
øreat knowledge. 

I1) Chẳng hủy báng Phật pháp: Should not 
slander any enliphtening teachings. 

Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt: 
Faith the Buddhas should be 
1ndestructible. 

Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát: Should 
honor and respect all enlightening beiIngs. 
Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri 
thức: Should never give up therr friendship 
with wIse people. 

Chẳng móng lòng ghi nhớ những Thanh 
Văn Độc Giác: Should not think of those 
who seek Individual salvation. 

Xa lìa tất cả những thối chuyển Bồ Tát 
đạo: Should avoid all regression on the 
path of enlightening beings. 

Chẳng khởi tất cả tâm tổn hại chúng sanh: 
Should not give rise to any malice toward 
sentient beings. 


2) 
1n 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) Tu tất cả thiện căn đều khiến rốt ráo: 
Should cultivate all roots of goodness to 
perfection. 

9) Có thể hàng phục chúng ma: Should be 


able to conquer all demons. 

10) Làm cho đầy đủ tất cả Ba-La-Mật: Should 
fulfilI all the ways of transcendence. 

Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten 

kmds of power possessed by Great 

Enlightening Beings. 

L Mười thứ lực trong Phẩm 27 Kinh Hoa 
Nghiêm—Ten kinds of power in Chapter 
27, Flower Adornemtn Sutra: 

(A) Để đạt được mười thứ lực nầy, chư Bồ Tát 
phải —To attain these ten kinds of power, 
Enliphtening Beings must: 

a. An trụ trong Pháp giới tự tại Đại Tam 

Abide 

freedom ïn the elemental cosmos. 

. Có mười thứ hải: See Ten kinds of Ocean. 

c. Có mười thứ thù thắng: See Ten kinds of 

excellence. 

Mười thứ lực nào?—What are these ten 

kinds of power? 

Sức dũng kiện, vì điều phục thế gian: The 

powWer of courageous sfrength, because 

they tame worldlings. 

Sức tỉnh tấn, vì hằng chẳng thối chuyển: 

The power of energy because they never 

backslide. 

Sức vô trước, vì la các cấu nhiễm: The 

power of nonattachment, because they get 

rid of defiling obsesslons. 

Sức tịch tịnh, vì không tranh luận nơi tất 

cả pháp: The power of silent calm, 

because they have no disputes about 
anything. 


muội: in the concenfraton of 


(B 


` 


2) 


3) 


4) 


5) Sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm 
tự tại: The power to oppose or conform, 
because they are free in the midst of all 
things. 

6) Sức pháp tánh, vì trong các nghĩa được tự 


tại: The power of the nature of things, 
because they atfain mastery of all truths. 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


IL 


1403 


Sức vô ngại, vì trí huệ quảng đại: The 
power of nonobstruction, because their 
knowledge and wisdom 1s immensely vast. 
Sức vô úy, vì khéo thuyết pháp: The 
power of fearlessness, because they can 
explain all truths. 

Sức biện tài, vì khéo thọ trì các pháp: The 
power of intellect, because they can hold 
all truths. 

Sức khai thị, vì trí huệ vô biên: The power 
of revelation, because their knowledge 
and wisdom 1s boundless. 

Thập Lực Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 38§—Ly Thế Gian)—Ten kinds of 
powers (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38): 


(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có 


5 


2) 


3) 


) 


5) 


6) 


7) 


8) 


đủ năng lực vô thượng của Như Lai— 
Enliphtening Beinsgs who abide by these 
can acquie the supreme power of 
Buddhas. 

Năng lực nhập tự tánh của chư pháp: The 
pOWer comprehend the 
essence of all things. 

Năng lực nhập tất cả các pháp như hóa: 
The power to comprehend that all things 
are like phantoms. 

Năng lực nhập tất cả các pháp như huyễn: 
The power to comprehend that all things 
are like 1llusions. 

Năng lực nhập tất cả các pháp đều là Phật 
pháp: The power to comprehend that all 
things are Buddha”s teachings. 

Năng lực nơi tất cả các pháp không nhiễm 
trước: The power to have no attachmenfs 
to anything at all. 

Năng lực hiểu rõ chư pháp: The power to 
clearly understand all things. 

Năng lực nơi tất cả thiện tri thức hằng 
chẳng bỏ rời tâm tôn trọng: The power of 
the respectfful mind never abandoning 
spiritual teachers. 

Năng lực làm cho tất cả thiện căn thuận 
đến trí vô thượng Bồ Để: The power to 


tO Inherent 


9) 


10 


`=< 


(B 


` 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


cause all roots of gøoodness to reach 
supreme knowledge. 

Năng lực nơi tất cả Phật pháp thâm tín 
chẳắng hủy báng: The power of deep faith 
mm all Buddhas” teachings 
rejection. 

Năng lực làm cho nhứt thiết trí tâm bất 
thối thiện xảo: The power of skill ¡in 
preventing the wIll for omnisclence from 
backsliding. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được thập lực nhứt thiết trí vô thượng của 
chư Phật —Enlightening beings who abide 
by these can attain the Buddhas” ten 
DOWeTS Of omniscience. 

Thâm tâm lực vì chẳng tạp tất cả thế tình: 
Power of the profound mind, not getting 
mixed up in worldly feelings. 

Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng bỏ tất 
cả Phật pháp: Power of overmastering 
profound mind, not giving up the ways of 
enlightenmernt. 

Phương tiện lực, vì tất cả công hạnh đều 
rốt ráo: Power of means, consummating 
whatever they do. 

Trí lực vì biết tất cả tâm hành: Power of 
knowledge, comprehending the actfivities 
of all minds. 

Nguyện lực, vì tất cả mong cầu đều làm 
cho viên mãn: Power of vows, fulfilling all 
aSpIrations. 

Hạnh lực vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt: 
Power of practice, continuing forever. 
Thừa lực vì hay xuất sanh tất cả thừa mà 
chẳắng bỏ đại thừa: Power of vehicle of 
liberation, able to produce all vehicles of 
liberation without abandoning the great 
universal vehicle. 

Thần biến lực, vì ở trong mỗi lỗ lông đều 
thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả 
Như Lai: of 
transformations, showing all pure worlds 
and all Buddhas appearing In the worlds In 
each pore. 


wifhout 


Power miraculous 


1404 


9) Bồ Đề lực, vì làm cho tất cả chúng sanh 
phát tâm thành Phật không đoạn tuyệt: 
Inspiring all 
sentient beings to seek enlightenment and 
become Buddhas, without end. 

Chuyển Pháp Luân lực, vì nói một câu 
pháp đều xứng những căn tánh dục lạc 


Power of enliphtenment, 


10 


`=< 


của tất cả chúng sanh: Power of turning 
the wheel of the teaching, explaining one 
expression of truth in accord with the 
faculties, temperamentfs, and 1nclinations 
of all sentient beings. 

***% For more Information, please see Thập 
Lực Bồ Tát. 

Mười Lực Của Chư Phật: Mười thứ lực 

của chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)— 

Ten kinds of might with enormous power of all 

Buddhas (The Flower Adornment Sutra— 

Chapter 33). 


1) Tối thượng lực: Supreme power. 

2) Vô lượng lực: Measureless power. 

3) Quảng đại lực: Grandiose power. 

4) Đại oai đức lực: Awesome power. 

53) Nan hoạch lực: Power difficult to acqurre. 
6)_ Bất thối lực: Undiminishing power. 

7) Kiên cố lực: Stable power. 

§)_ Bất hoại lực: Indestructible power. 

9) Tất cả thế gian bất tư nghì lực: Power 


1nconcervable to any worldlings. 
10) Tất cả chúng sanh vô năng động lực: 
Power that all living beings cannot shake. 
Mười Lực Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười pháp 
lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ 
trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được 
lực trì tự tại vô thượng —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of support of power of. Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can gain the support of the 
power of supreme mastery of all truth. 
I) Phật lực tr: Support by the power of 
Buddhas. 
2) Pháp lực trì: Support by the power of truth. 


3) Chúng sanh lực trì: Support by the power 
Of sentient beIngs. 

4 Nghiệp lực trì: Support by the power acfs. 

53) Hạnh lực trì: Support by the power of 
practices. 

6) Nguyện lực trì: Support by the power of 
VOWS. 


7) Cảnh giới lực trì: Support by the power of 

the environmeIt. 

Thời lực trì: Support by the power of time. 

Thiện lực trì: Support by the power of 

good. 

10) Trí lực trì: Support by the power of 
knowledge. 

Mười Lực Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 

function relaing to power (The Flower 

Adornment Sutra—Chapter 38). 

Il) Chúng sanh lực vô ngại dụng, vì giáo hóa 

điểu phục chẳng bỏ rời: Unimpeded 

functon of power relating to sentient 

beings, teaching and taming them without 

abandoning them. 

Sát lực vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả 

thuyết trang nghiêm để trang nghiêm: 

Power relating lands, manifesting 

unfold adornment and arraying them. 

Pháp lực vô ngại dụng, vì làm cho tất cả 

thân vào một thân: Power relating to 

phenomena, causing all bodies to enter the 

bodiless. 

Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy 

miên: Power relating to oens, cultivating 

practices unceasingly. 

Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy 

miên: Power of enlightenment, awakening 

those who are asleep. 

Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả 

Bồ Tát hạnh: Power of action ineluding all 

practices of enlightening beings. 

Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất 

cả chúng sanh: Power of Buddhas, 

liberating all sentlent beinss. 


8) 
9) 


2) 


{O 


3) 


) 


5) 


6) 


7) 


1405 


8) Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả 
các pháp: Teacherless pOWeT, 
Spontaneously awakening to all truth. 

9) Nhứt thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng 


nhứt thiết trí thành chánh giác: Power of 
OmniscIence, atfaining true enliphtenment 
by omniscience. 

10) Đại bi lực vô ngại, vì chẳng bỏ tất cả 
chúng sanh: Power of great compassion, 
not abandoning sentient beings. 

Mười Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lưỡi của 

chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những 

pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp 
tất cả Phật độ của Đức Như Lai—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of tongue of Great Enlightening 

Beings. Enliphtening Beings who accomplish 

these will acquire the supreme tongue of 

Buddhas, which covers all Buddha lands. 

I1) Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận hạnh 

chúng sanh: A tongue that reveals and 

explains the acts of Infinie sentient 
beings. 

Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận pháp 

môn: A tongue that reveals and explains 

1nfinite doors fo truth. 

Lưỡi tán thán công đức vô tận của chư 

Phật: A tongue that sings the praises of the 

1nfinite virtues of Buddhas. 

Lưỡi diễn xướng từ biện vô tận: A tongue 

Of Infinite eloquence. 

Lưỡi khai xiển Đại thừa trợ đạo: A tongue 

that expounds aids to the Path of the Great 

vehicle. 

Lưỡi trùm khắp hư không: A tongue that 

covers alÏ space. 

Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật: A tongue 

that illuminates all Buddha-fields. 

Lưỡi làm cho tất cả chúng sanh được tổ 

ngộ: A tongue that the 

understanding of all sentient beings. 

Lưỡi làm cho chư Phật hoan hỷ: A tongue 

that causes all to praise the Buddhas. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
7) 


8) 
awakens 


9) 


10) Lưỡi hàng phục chúng ma ngoại đạo, diệt 
trừ tử sanh phiền não, và làm cho đến 
Niết bàn: A tongue that defeats all 
demons and false teachers, destroys all 
afflictions of birth and death, and fosters 
arrival at nirvana. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị 

Hiện Đi Bảy Bước: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười lý do khiến chư đại Bồ Tát 

thị hiện đi bẩy bước. Chư Đại Bồ Tát vì muốn 

điều phục cho chúng sanh được an lạc nên thị 
hiện đi bẩy bước như vậy ——According to the 

Flower Adornment Sutra, there are ten reasons 

Great Enlightenng Beings show the act of 

walking seven s(eps. 

they show the act of walking seven steps after 
birth; they manifest this to paclfy sentient 


For these ten reasons 


beings. 
I) Vì hiện Bổ Tát lực mà thị hiện đi bẩy 
bước: To manfest the power of 


enlightening beinss. 

Vì hiện xả thí bảy thánh tài mà thị hiện đi 
bảy bước: To manifest the giving of the 
seven kinds of wealth. 


2) 


3) Vì cho Địa Thần thỏa nguyện mà thị hiện 
đi bảy bước: To satisfy the wishes of the 
SpIrifs of the earth. 

Vì hiện tướng siêu tam giới mà thị hiện đi 
bảy bước: To manifest the appearance of 
transcending the three worlds. 

Vì hiện bước tối thắng của Bồ Tát hơn 
hẳn bước đi của tượng vương, ngưu vương, 
sư tử vương mà thị hiện đi bảy bước: To 
the supreme walk of the 
enlightening being, beyond the walk of the 
elephant, the bull, or the lion. 


4) 


5) 


manIifest 


6) Vì hiện tướng kim cang địa mà thị hiện đi 
bảy bước: To manifest the characteristics 
of adamanftine ground. 

7) Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức 


đũng mãnh mà thị hiện đi bảy bước: To 
manifest the desire to øIve sentient beings 
COuraøeous strength. 


1406 


8) Vì hiện tu hành thất giác bửu mà thị hiện 
đi bảy bước: To manifest the practice of 
the seven Jewels of awakening. 

Vì hiện pháp đã được chẳng do người 
khác dạy nên thị hiện đi bảy bước: To 
show that the truth they have realized 
does not come from the Instruction of 


9) 


another. 

Vì hiện là tối thắng vô tỉ ở thế gian nên 
thị hiện đi bảy bước: To manifest supreme 
peerless in the world. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị 
Hiện Khổ Hạnh: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát 
thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương 
tiện khổ hạnh nầy để điều phục và làm cho 
chúng sanh an lạc—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
reasons Great Enlightening Beings practice 
austeriies. Enlightenng Beings use these 
expendient means of austerifies to pacIfy all 
sentient beings. 

I1) Vì muốn thành tựu những chúng sanh có 
trình độ hiểu biết kém mà thị hiện khổ 
hạnh: To develop sentient beings with low 
undersfanding. 

Vì muốn trừ tà kiến cho chúng sanh mà thị 


10 


`=< 


2) 
hiện khổ hạnh: To remove false views 
from sentient beings. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh chẳng 
tin nghiệp báo thấy được nghiệp báo, mà 
thị hiện khổ hạnh: To the 
consequences of action to sentient beings 
who do not believe in consequences of 
action. 

Vì muốn tùy thuận pháp phải có của thế 
giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh: To 
do so in accord with the adulterated and 
polluted world. 

Vì muốn cho thấy khả năng chịu đựng 
nhẫn nhục mà thị hiện khổ hạnh: To show 
the ability to endure toil and diligently 
work on the way. 


3) 


show 


4) 


5) 


6) Vì muốn làm cho chúng sanh thích cầu 
pháp mà thị hiện khổ hạnh: To cause 
senfient beings to want to seek the truth. 
Vì những chúng sanh say đắm dục lạc và 
ngã lạc mà thị hiện khổ hạnh: For the 
sake of sentient beings who are atfached 
to sensual pleasures and selfish pleasure. 
Vì muốn hiển bày Bồ Tát khởi hạnh là tối 
thượng, nên nhẫn đến đời sau cùng mà 
chẳng bỏ siêng năng tỉnh tấn, nên thị hiện 
khổ hạnh: that 
enlightening beings” effort is supreme, 
confinuing to the very last life. 

Vì muốn làm cho chúng sanh thích pháp 
tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn, mà thị 
hiện khổ hạnh: To induce sentient beings 
to enJoy the state of calm and tranquility 
and increase roofs oŸ goodness. 

Vì muốn chờ đến khi thế nhơn căn tánh 
được thành thục, mà thị hiện khổ hạnh: To 
wait until the time 1s ripe to develop 
people”s Immature faculties. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị 
Hiện Ở Thân Đồng Tử (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38): Ten reasons Enlightening 
Bemgs appear as chidren (The Elower 
Adornment Sutra—Chapter 38). 

I) Vì hiện để thông đạt tất cả nghệ thuật 
khoa học thế gian mà thị hiện ở thân đồng 
tử: To manifest the learning of all worldly 
arfs and sclences. 

Vì hiện thông đạt những nghề nghiệp vũ 
thuật binh trận thế gian mà thị hiện ở thân 
đồng tử: To manifest the learning of riding 
military worldly 
OCCupations. 

Vì hiện thông đạt tất cả những văn bút, 
đàm luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở 
thân đồng tử: To manifest the learning of 
all kinds of worldly things such as 
literature, conversation, and 
amusemenfs. 


7) 


8) 


In order to show 


9) 


10 


`=< 


2) 


artsĨễ and  varlous 


3) 


games, 


Vì hiện xa ha những lỗi lâm của ba 
nghiệp thân, khẩu 


4) 


ý mà thị hiện ở thân 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1407 


đồng tử: To manifest the shedding of 2) 


errors and faults of word, thought, and 
deed. 

Vì hiện môn nhập định trụ niết bàn khắp 
cùng mười phương vô lượng thế giới mà 
thị hiện ở thân đồng tử: To manifest 
enftering concentration, staying In the door 
of nirvana, and pervading infinite worlds 
1n the ten directions. 

Vì hiện sức mạnh siêu quá thiên long bát 
bộ, trời, người, phi nhơn, mà thị hiện ở 
thân đồng tử: To show that their power 
goes beyond all creatures, celestials, 
human, and nonhuman. 

Vì hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát 
siêu quá long thần hộ pháp mà thị hiện ở 
thân đồng tử: To show that the appearance 
and majesty of enlightening beings goes 
beyond all deities. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh tham 
đắm dục lạc mến thích pháp lạc mà thị 
hiện ở thân đồng tử: To cause sentient 
beings addicted to sensual pleasures to 
Joyfully take pleasure in truth. 

Vì tôn trọng chánh pháp, siêng tu cúng 
dường chư Phật mà thị hiện ở thân đồng 
tử: To show the reception of truth and 
respecffully make offerings all 
Buddhas. 

Vì hiện được Đức Phật gia bị, được pháp 
quang minh mà thị hiện ở thân đồng tử: To 
show empowerment of Buddhas and being 
bathed ïn the light of truth. 


{O 


Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị 
Hiện Ở Vương Cung (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 38)—Ten reasons Enlightening Beings 
appear to live In a royal palce (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 38). 


5 


Vì muốn làm cho những chúng sanh đồng 
tu hành với Bồ Tát đời trước được thành 
thục thiện căn mà thị hiện ở vương cung: 
To cause roots of goodness of their 
colleagues of the past to develop to 
mafturIty. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


Vì muốn hiển thị sức thiện căn của chư Bồ 
Tát mà thị hiện ở vương cung: To show 
the power of roots of goodness of 
Enliphtening Beinss. 

Vì nhơn thiên tham đắm nơi đồ vui thích 
mà hiển hiện đồ vui thích đại oai đức của 
Bồ Tát nên thị hiện ở vương cung: To 
show the comforts of great spiritual power 
of enlightening beings to humans and 
celestials who are obsessed with comfOrts. 
Vì muốn tùy thuận tâm chúng sanh đời 
ngũ trược mà thị hiện ở vương cung: To 
adapt to the minds of sentient beinss In the 
polluted world. 

Vì muốn hiện sức oai đức của Bồ Tát có 
thể ở thâm cung nhập tam muội mà thị 
hiện ở vương cung: To manifest the 
spiritual power of Enliphtenng Beinsgs, 
able to enter concentration In the heart of 
the palace. 

Vì muốn làm cho chúng sanh đồng nguyện 
ở đời trước được thỏa mãn ý nguyện mà 
thị hiện ở vương cung: To enable those 
who had the same aspiration 1n the past to 
fulfñll their aims. 

Vì muốn khiến cha mẹ, gia đình và bà con 
được thỏa nguyện mà thị hiện ở vương 
cung: To enable their parents, family and 
relatives to fulfill their wishes. 

Vì muốn dùng kỹ nhạc phát ra tiếng diệu 
pháp cúng dường tất cả chư Như Lai mà 
thị hiện ở vương cung: To use music to 
produce the sounds to the sublime 
teaching to offer to all Buddhas. 

Vì muốn ở tại trong cung trụ tam muội vi 
diệu, từ thành Phật nhẫn đến Niết bàn đều 
hiển bày mà thị hiện ở vương cung: To 
dwell in the subtle concentration while In 
the palace and show everything from the 
atanment of Buddhahood to final 
extinction. 

Vì tùy thuận thủ hộ Phật pháp mà thị hiện 
Ởở vương cung: To accord with and 
preserve the teaching of the Buddhas. 


1408 


Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị 
Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục 
Chúng Sanh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38) 
cho họ được an lạc-- Ten reasons why Great 
Enlightening Beings smile and make a promise 
in their hearfs to tame and pacIfy sentient 
bemgs (The Flower Sutra— 
Chapter 36). 

I) Chư đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả thế gian 
chìm tại vũng bùn ái dục, trừ chư Bồ Tát 
ra, không aIl có thể cứu họ được: Great 
Enlgphtenng Beings thínk that all 
worldlings are sunk In the mire of craving, 
and no one but Enlightening Beings can 
rescue them. 

Tất cả thế gian bị dục vọng phiền não làm 
mù, chỉ có chư Bồ Tát là có trí huệ: All 
worldlinss are blinded by passion and 
afflictions, and only Enliphtening Beings 
have wisdom. 

Chư Bồ Tát do thân giả danh sẽ được 
pháp thân vô thượng sung mãn tam thế 
của các Đức Như Lai: Based on this so- 
called body, Enlightening Beings will 
atan the supreme reality-body of 
Buddhas, which fills all times. 

Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt vô chướng ngại 
quán sát tất cả Phạm Thiên nhẫn đến Đại 
Tự Tại Thiên trong mười phương mà nghĩ 
rằng: Những chúng sanh nầy đều tự cho 
rằng mình có đại trí lực: Then the 
Enliphtenng Beings, with unobstructed 
eyes, look over all the Brahma heavens 
and all the controlling heavens, and think: 
These sentient beings all think they have 
the power of knowledge. 

Bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng sanh 
từ lâu gieo trông thiện căn, nay cũng đều 
thối The Enlightening Beings 
observe sentilent beings who have long 
planted roots of øoodness and who now 
are regressing and sinking. 

Bồ Tát quán sát thấy thế gian chủng tử 
gieo trồng dù ít mà được quả rất nhiều: 


Adornment 


2) 


3) 


4) 


5) 


mất: 


6) 


The Enliphtenng Beings observe that 
thoupgh the seeds sown ¡in the world be 
few, the fruifs reaped are many. 

Bồ Tát quán sát thấy tất cả chúng sanh 
được Phật giáo hóa đều chắc được lợi ích: 
The Enliphtenng Beings see that all 
senfient beings who receive the teaching 
of Buddha will surely gain benefit. 

Bồ Tát quán sát thấy trong đời quá khứ 
chư Bồ Tát đồng hành nhiễm trước việc 
khác, nên chẳng được công đức quảng đại 
của Phật pháp: The Enlightening Beings 
see that Enliphtening Beings who were 
therr colleagues In past ages have become 
obsessed with other things and cannot 
attain the great virtues of the Buddha 
teaching. 

Bồ Tát quán sát thấy rong đời quá khứ, 
hàng nhơn thiên cùng mình tập hội, mà 
nay vẫn còn ở bực phầm phu, không xã ly 
được, cũng The 
Enlightening Beings see that the celestials 
and humans who  were 
with them ĩn the past still 
are In mundane sfates, unable to detach 
from them, and not tiring of them either. 
Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất 
cả Như Lai chiếu đến càng thêm hân hoan 
vui vẻ: Then Enliphtening Beings are 
bathed in the lights of all Buddhas and are 
even mơre Joyful. 

Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát 
Xuất Gia (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)— 
Ten reasons enlightening beings leave a royal 
palce (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
38). 

l) Nhàm chán tại gia: To reJect livinng at 
home. 

Khiến chúng sanh nhàm chán sự tham 
đấm tại gia: To cause sendent beings 
attached to their homes give up theIr 
atfachment. 

Tùy thuận tin mến đạo Thánh: To follow 
and appreciate the path of Saints. 


7) 


8) 


9) 


mà nhàm mỗi: 


in the same 
COmmunities 


10 


`=< 


2) 


1409 


4) Tuyên dương và tán thán công đức xuất 
gia: To publicize and praise the virtues of 
leaving home. 

Hiển bày lìa hẳn kiến chấp nhị biên: To 
demonsftrate enternal detachment from 


5) 


exfreme views. 

Khiến chúng sanh lìa xa dục lạc và ngã 
lạc: To cause sentient beings to detach 
from sensual and selfish pleasures. 

Hiện tướng xuất tam giới: To show the 
apearance of transcending the world. 

Hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác: To 
show ¡ndepedence, not being subJect to 
another. 

Vì hiển bày sẽ được thập lực và vô úy của 
các Đức Như Lai: To show that they are 
going to affain the ten pOWeFS 
fearlessnesses of Buddhas. 

Vì hậu thân Bồ Tát phải thị hiện xuất gia: 
lt 1s natural that Enlightening Beings in 
therr final life should do so. 

Mười Lý Do Liên Hệ Đến Đời Sống 
Khiến Hành Giả Mong Cầu Giác Ngộ: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, vấn để ước vọng giác 
ngộ tối thượng cần thiết cho hành giả, có mười 
lý do liên hệ đến đời sống khiến hành giả 
mong cầu giác ngộ —According to the 
Avatamsaka Sutra, the desire for supreme 
enlightenmernt Is so necessary for pracfitioners, 
and there are ten reasons related to our dally 


6) 


7) 


8) 


9) 
and 


10 


`=< 


lfe which lead practitiloners desire for 
enlightenmernt. 
I Để chứng được Phật trí: Buddha-Jnana 


(sk)—For the realizaion of Buddha- 
knowledge. 


2) Để đạt được mười oai lực: Dasabala 
(sk)—For the attainment of the ten 
DOWTS. 

3) Để đạt được đại vô úy: Mahavaisaradya 
(skÙ—For the attainment of great 
fearlessness. 

4) Để đạt được pháp bình đẳng của Phật: 
Samafabuddhadharma  (skt—For the 


atfainment of the truth of sameness which 

consfitutes Buddhahood. 

Để hộ cứu bạt thế gian: 

Sarvajagatparirana (skÙ—For protecting 

and securing the whole world. 

Để làm thanh tịnh tâm từ bi: Kritpakaruna 

(skÐ—For the purification of a pitying and 

compassionate heart. 

Để đạt được vô phân biệt trí: Asesajnana 

(sk)—Khắp mười phương thế giới không 

øì là không biết đến—For the attainment 

of a knowledge which leaves nothing 
unknown 1n the ten directions of the world. 

Để làm thanh tịnh Phật độ khiến cho tất 

cả không còn vướng mắc: Asamga (skÙ— 

Eor the purification of all the Buddha- 

lands so that a state of non-attachment will 

prevall. 

Để trong khoảng một niệm mà tri nhận 

cùng khắp quá khứ, hiện tại và vị lai: 

Ksanabodha (skt—For the perception of 

the past, present, and future 1n one 

momeIt. 

10) Để chuyển đại pháp luân trong tinh thần 
không khiếp sợ: Dharmacakrapavarta 
(skÙ—For the revolving of the great 
wheel of the Dharma 1n the spirit of 
fearlessness. 

Mười Lý Do Phát Tâm Bồ Đề: Ten 

reasons fo cause senfient beinsgs to develop 

Bodhi Mind—Theo Thiệt Hiển Đại Sư, Tổ thứ 

mười một trong Liên Tông Thập Tam Tổ, có 

mười lý do khiến chúng sanh phát tâm Bồ 

Đề—According to Great Master Sua-Sen, the 

eleventh Patriarch of the Thirteen Patriarchs of 

Pureland Buddhism, there are ten reasons that 

cause sentient beinøs to develop Bodhi Mind. 

I) Vì nghĩ đến ơn Phật-Because of 
remembering of the grace of the Buddha: 
Đức Thích Tôn, khi mới phát tâm, vì độ 
chúng ta, tu Bồ Tát đạo trải qua vô lượng 
kiếp, chịu đủ các sự khổ—Take our 
Sakyamumi Buddha as an example, from 
the time He first developed the mind to 


5 trì cả 
6) 


7) 


8) 


9) 


a) 


b) 


C) 


) 


1410 


cultivate for the Ultimate Bodhi Mind or 
Buddhahood, to aild and escue sentient 
beings, he had endured endless sufferinss. 
Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương 
dùng đủ mọi phương tiện giáo hóa, mà ta 
ngu si không chịu tin theo: When we 
create karma, owing to the Buddha's 
compassion and mercy, He creafes Infinite 
skilful methods to teach and transform us, 
but because of our Ignorance and stupidity 
we refuse to listen. 

Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, 
muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp 
nặng không thể nào cứu vớt được: When 
we get condemned to the Evil Paths, the 
Buddha expands his compassion, wanting 
to take our place of suffering. But because 
of our heavy karma, 1t 1S not possible to 
T€SCue us. 

Đến khi ta làm người, Phật dùng phương 
tiện khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp 
theo đõi, lòng không tạm bỏ: When we 
become humans, the Buddha uses various 
skillful means Iinfluencing us to plant good 
cultvated karma, following us through 
1nfinite 
abandoning us. 

Chúng ta phước mỏng nghiệp dầy, sanh 
nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập 
giáo đoàn, khó lòng mà thấy được kim 
thân Đức Phật. May mà còn gặp được 
Thánh tượng. May mà đời trước có trồng 
căn lành, nên đời nầy nghe được Phật 
Pháp. Nếu như không nghe được chánh 
pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân 
đức nầy biển thẳm không cùng, non cao 
khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, 
giữ vững chánh pháp, cứu độ chúng sanh, 
thì dù cho thịt nát xương tan cũng không 
đền đáp được: Sentient beings with few 
virtues and heavy karma, born in the 
Dharma Ending Aøge. Ït Is extremely 
dificult to become a member of the 
Sangha. Ïlt 1s Impossible to witness the 


reincarnatons without  ever 


2) 


Buddha's Golden Body. Fortunately, 
owing to our planting øood rootfs in former 
lives, we still are able to see the Buddha”s 
statues, stil be able to hear and learn 
proper dharma. If we have not heard the 
proper dharma teaching, how would we 
know that we often receive the Buddha”s 
Blessings? For this gørace, no ocean can 
compare and no mounfan peak can 
measure. Thus, IF we do not vow to 
develop Bodhi Mind, or to cultivate the 
Bodhisattvaˆ*s Way to attain Buddhahood, 
firmly maintain the proper dharma, vow to 
help and rescue all sentlent beings, then 
even If flesh is shredded and bones are 
shattered to pIeces, It still would not be 
enouph to repay that great grace. 

Vì nhớ ân cha mẹ—Because of 
remembering of the grace of the paren(s: 
Cha mẹ sanh ta khó nhọc! Chín tháng cưu 
mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được 
nên người, chỉ mong sao cho ta nối dõi 
tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ một 
số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng 
Thích tử, không dâng cơm nước, chẳng đở 
tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi 
dưỡng thân già, đến khi cha mẹ qua đời, ta 
chưa thể dìu dắt thần thức của các người. 
Chừng hổi tưởng lại thì: “Nước trời đà 
cách biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu 
thảo.” Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, 
đối với đạo lại chẳng ích chi. Hai đường 
đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như thế 
rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ còn cách 
“Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ Tát hạnh. 
Mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” 
Được như vậy chẳng những cha mẹ một 
đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ 
độ thoát. Được như thế chẳng những cha 
mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, 
cũng đều được siêu thăng—Childbirth ¡s a 
difficult and arduous process with nine 
months of the heavy weight of pregnancy, 
then much effort 1s required to raise us 


3) 


a) 


1411 


with a minimum of three years of breasf 
feeding, staying up all nipht to cater our 
infantile needs, hand feeding as we get a 
litle older. As we get older and become 
more mature, our paren(s Invest all their 
hopes we will succeed as adults, both in 
life and religion. Unexpectedly, some of 
us leave home to take the religious path, 
proclaiming Buddha's 
messenger and, thus are unable to make 
offerings of food, drink nor can we help 
our parents with day to day subsistence. 
Even 1f they are living, we are unable to 
take care of them ¡n therr old age, and 
when they die we may not have the ability 
to guide their spiris. pon a moment of 
reflection, we realize : “Our worlds are 
now ocean apart, as ørave lies melancholy 
1n tall grass.” If this 1s the case, such 1s a 
øreat mistake in life, such a mistake 1s not 
small in religion either. Thus, with both 
paths of life and religion, great mistakes 
have been made; there 1s no one to bear 
the consequences 0Ÿ our transgressions but 
ourselves. Thinking these thougphts, what 
can we do to compensate for such 
mistakes? Cultvate the Bodhisattva Way 
in hundreds and thousands of lifetimes. 
Vow to aid and rescue all sentient beings 
1n the Three Worlds of the Ten Directions. 
lf this is accomplished, not only our 
parents of this life, but our parents of 
many other lives will benefit to escape 
from the unwholesome paths. And not Just 
the parents of one sentient being, but the 
parents of many sentient beings will 
benefift to escape from evil paths. 

Vì tưởng nhớ đến ơn sư trưởng—Because 
of remembering of the grace of the 
teachers: 

Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, 
nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta 
chẳng hiểu biết nghĩa nhân. Không biết lễ 
nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chi loài cầm 


Ourselves  as 


b) 


thú?: Even though our parents øIve birth to 
our physical beings, If not the worldly 
teachers, we would not understand right 
from wrong, virtue, ethics, etc. lf we do 
not know ripht from wrong, know how to 
be grateful, and have shame, then how are 
we any different from animals? 

Không có thầy xuất thế, ắt ta chẳng am 
tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật 
pháp, nào khác chi hạng ngu mông? Nay 
ta biết chút ít Phật pháp là nhờ ai? Huống 
nữa, thân giới phẩm đã nhuận phần đức 
hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ phước điển. 
Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà 
được: If there were no spiritual teachers 
for guidance, obviously, we would not be 
able to understand the Buddha-Dharma. 
When we do not understand the Buddha- 
Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, 
then how are we different from those who 
are Ipnorant and stupid? Now that we 
know a le bít of virtue, how to be 
grateful, having shame, and somewhat 
understand the Buddha-Dharma, where 
dd such knowledge come from? 
Moreover, 
enough to become Bhiksus and Bhiksunis, 
showering with  precepts, 
cultivating and understanding the virtuous 
practices, wearing the Buddhist robe, and 
gaIning the respect of others. Thus none of 
this would happen 1f not for elder masters. 
Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, 
thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát đại 
tâm, mới mong độ các loài hàm thức. 
Được như vậy thì thầy thế gian mới dự 
hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng 
thỏa ý vui mừng: Knowing this, iŸ we pray 
for the 
benefit only ourselves. Therefore, we 
must develop the Great Bodhi Mind of a 
Maha-Bodhisattva to wish to rescue and 
aid all sentient beings. Only then would 


some of us are fortunate 


Ourselves 


“Lesser Fruits,” then we can 


cội 


1412 


our worldly teachers truly benefit, and our 
Dharma Masters truly be happy. 

Vì nghĩ thí chủ—Because of 
rememberng to be grateful to the 
benefactors: Kẻ xuất gia hôm nay, từ đồ 
mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu 
đều nhờ đàn na tín thí. Đàn na tín thí làm 
việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ 
Kheo sao đành ngôi không hưởng thụ? 
Người may dệt cực nhọc ngày đêm, mà 
Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không 
mang ơn đàn na tín thí cho đặng? Thí chủ 
có lắm người quanh năm nhà tranh, không 
giây phút nào được an nhàn, trong khi Tỳ 
Kheo ở nơi nên rộng chùa cao, thong thả 
quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công 
cực nhọc cung cấp sự an nhàn, thì chư Tỳ 
Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí 
phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư 
Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý không? 
Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải 
vận lòng bi trí, tu phước huệ trang nghiêm, 
để cho đàn na tín thí được phước duyên, 
và chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu chẳng 
vậy thời nợ nân hạt cơm tất vải đền đáp 
có phân, phải mang thân nô dịch súc sanh 
để đền trả nợ nần—Nowadays, Bhiksus 
cultivating the Way are all dependent on 
the  people who make chariable 
donations, from clothing, food, to medicine 
and blankets. These chariable people 
work hard, and yet they don”t have enough 
to live on. Bhiksus do nothing excepf 
enjoy the pleasure these gifts, how can 
Bhiksus find comfort in their doing so? 
People work assiduously to sew robes, not 
counting all the late nights. Bhiksus have 
abundance of robes, how dare we not 
appreciate them? Laypeople live in huts, 


ân 


never finding a moment of peace. Bhiksus 
live in high, big temples, relaxing all year 
round. How can Bhiksus be happy in 
receiving such gifts knowing laypeople 
have suffered so? Laypeople set aside 


5) 


a) 


b) 


ther earnings and profis to provide 
services to Bhiksus. Does this make 
sense? Therefore, Bhiksus must think: “1l 
must 
enlightenment, practice to find the Budhist 
wisdom so charitable beings and sentient 
beings may benefit from 1t. If this 1s not 
the case, then every seed of rice and 
every Inch of fabric shall have therr 
appropriate debts. Reincarnated ¡into the 
realm of animals, debts must be repaid. 

Vì biết ơn chúng sanh—-Because of 
remembering to be grateful to the sentienf 
beings: 

Ta cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, 
kiếp kiếp, đời đời , đổi thay nhau làm 
quyến thuộc nên kia đây đều có nghĩa với 
nhau: From Infinite eons to this day, from 
øeneraton to generation, 
reincarnation to another, senfient beings 
and I have exchanged places with each 
other to take turns being relatives. 

Vì thế trong một đời chúng ta là quyến 
thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người 
dưng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên 
hệ nhau trong vòng sanh tử luân hồi. Nay 
dù cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ 
biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể 
không đền đáp được?—Thus, ¡in one life, 
we are family and im another we are 
Strangers, 
connected ¡1n the cycle of rebirths. Thus, 
thouph 1t is now a different lie, our 
appearances changed,  having 
different names, families, and Iignorance 
has caused us to forget; but knowing this 
concept, we realize we are all family, so 
how can we not demonstrafe gratitude to 
all sentient beings? 

Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, 
biết đâu ta là con cái của chúng trong kiếp 
trước?—Those animals with fur, bearing 
horns and antlers in this life, 1t is possible 


be determined to cultivate for 


fom one 


but in the end we are all 


have 


C) 


6) 


1413 


we may have been therr children In a 
former lIfe. 

Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết 
đâu chúng là cha mẹ đời trước của 
mình? —Insects such as butterflies, bees, 
worms, crickets of this life, may for all we 
know, be our parents of a former lIfe. 

Đến như những tiếng rên siết trong thành 
ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; 
tuy ta không thấy, không nghe, song họ 
vẫn van cầu cứu vớt: What about those 
who scream 1m agony In the realm of 
Hungry Ghosts; and those who cry In 
sufferings from the abyss of Hell. Even 
though our eyes cannot see and our ears 
cannot hear, they still pray and ask for our 
aSsIstance. 

Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là cha mẹ 
quá khứ. Nhìn cầm thú là chư Phật vị lai. 
Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu 
vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, mà thường 
tưởng báo ân: Therefore, the Bodhisattvas 
look upon bees and anfs as theIr parents of 
the past; look upon animals as future 
Buddhas; have great compassion for those 
1n the suffering realms, often finding ways 
to aid and rescue them; Remember the 
kindness of the past, and often think about 
finding ways to repay such kindness. 

Vì tưởng khổ sanh tử—Because of 
thinking of the pain and suffering of life 
and death: 

Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, 
hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được 
thoát ly, khi ở cõi nầy, lúc thế giới khác, 
khi sanh thiên cảnh, lúc sống nhơn gian. 
Siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn 
muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi chiều trở 
lại. Âm ty nay thoát, bỗng mai vào. Lên 
non đao rừng kiếm, thân thể đứt ha. Nuốt 
sắt nóng đầu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc 
than trong lửa, rên siết trong băng. Muôn 
lần sống chết nội trong một ngày đêm mà 
giây phút khổ đau bằng cả thế kỷ. Lúc đã 


b) 


bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn đâu 
còn kịp nữa. Đến khi ra khỏi, vội liền 
quên mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như 
thường—For innumerable lives, I and all 
sentient beings have existed In the cycle 
of rebirths, unable to find enlightenment, 
sometimes living In this world, sometime 
in another, Heaven, 
sometimes as a human, etc. Condemned to 
lower realms In seconds, traveling up and 
down on a thousand paths. Left the gate of 
evil in the morning, only to refurn In the 
evening. Today escaping the gate of hell, 
only to come back tomorrow. Going up to 
the mountain, getting slashed to pieces, 
1.e., hell. Swallow burning metal balls, get 
fried in oil, body deteriorates and burns to 
ashes. Agonize In fire and scream ¡In paIn 
from being frozen. Every day and night 
hundreds and thousands of rebirths occur; 
every second of suffering seems like a 
milion years. At that time, even I 
realizing the evil deeds committed, 1f” too 
late to repent and find salvation. When 
lñnally free, ceverythng 1s quickly 
forgoftten, continuing to commit evil deeds 
as before. 

Tâm như lữ khách ruỗi dong: Mind being 
similar to a hurried distant traveler, Is 
never at peace. 

Thân dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ 
chẳng bao giờ chịu ngừng lại: Body never 
af resf, moving from one house to another. 
Cát bụi cõi đại Thiên, không tính nổi số 
thân luân chuyển: Every speck of dust of 
the universe cannot even begin to 
compare to the constant movements of 
the body. 

Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều 
bằng giọt lệ biệt ly: The water ¡n the four 
ØTeat oceans Is not enough fo account for 
the tears cried. 

Nếu không có lời Phật dạy, thì việc nầy ai 
thấy ai nghe?—If Buddha did not preach 


sometimes ¡n 


C) 


) 


a) 


1414 


such matters, who would know or hear of 
this? 

Nếu cứ luyến mê như trước, thì e rằng vẫn 
luân hổi nẻo cũ: If we continue as before, 
we can't avoid being as we always Were, 
drowning in the cycle of life and death. 
Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng 
muộn màng: Hundreds and thousands of 
reincarnations and rebirths have occurred, 
1t 1s foo late to have regrefs. 

Mỗi kiếp cứ qua đi, không có giờ đầu mà 
nuối tiếc vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội 
qua mà chẳng lại: Once each life passed 
by, there 1s no time for regrets because If 
will be too late. The good hours pass 
quickly and never again returns. 

Thân người dễ mất khó tìm: Losing the 
opportunity to be a human being 1s easy, 
yet having the chance to be human 1s 
extremely difficult. 

Âm cảnh mịt mù, xót nỗi biệt ly dày đặc. 
Tam đồ ác đạo, thương thay nỗi thống khổ 
có ai thay thế được: How dark and gloomy 
hellÐ 1s, the agonies 
separations of loved ones. The world”s 
hatred and revenge. No one 1s here to take 
your place. 

Vì vậy cho nên phải dứt nguồn sanh tử; 
phải tát cạn bể dục sỉ; phải tự độ, độ tha, 
đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu hay 
đọa là do phút giây nầy quyết định, không 
thể nào bê trễ được: Therefore, put an end 
to the origin of life and death; empty out 
all ipnorance and stupidity. Help yourself 
and others to find liberation. Finally, to 
realize the Ulumate Enlightenment. A 
thousand lives in Heaven or Hell depends 
on this very moment. At this moment, the 
this 


fom eternal 


Wise must realize truth: without 
hesitation. 

Vì tôn trọng tánh linh—Because of the 
respect for the True-Nature: 

Tâm tánh của chúng ta cùng Đức Thích 


Ca Như Lai không hai, không khác—Our 


b) 


C) 


Mind-Nature and that of Sakyamuni 
Buddha's are not two and not different. 
Tại sao Đức Thích Ca đã thành Chánh 
Giác, sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn 
còn là phàm phu điên đảo hôn mê: Why 
has Sakyamuni Buddha already attained 
enlightenment, greatly shining and free. 
Yet we are still unenlightened common 
mortals 
1gnorance. 
Đức Thích Tôn có đủ vô lượng thần thông, 
trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng 
ta thì đầy vô lượng phiển não, nghiệp 
duyên, lụy trần ràng buộc: Sakyamuni 
Buddha 1s complete with Iinfinite spiritual 
powers, wIsdom, and adorned with endless 
merifs and virtues, but we are complete 
with infinite afflictions, karmic destinies, 
and desires binding us tiphtly? 

Chúng ta và Phật, tâm tánh tuy vẫn đồng 
một, nhưng vì mê ngộ nên cách nhau một 
trời một vực—The Mind-Nature may be 
the same, but the separation between 
enliphtenment and Ignorance Is oceans 
aparf: 

Chúng ta thì ví như hạt bảo châu vô giá bị 
vùi dưới bùn nhơ, bị người ta xem như cát 
đá: This 1s similar to a priceless Jewel 
coverecd 1n mud; seeing 1t people will think 
1t rock and sand. 

Phật đã dùng vô lượng pháp lành đối trị 
phiển não để tánh đức hiển bày. Ví như 
hạt bảo châu được rữa sạch, lau khô, treo 
để trên tràng cao, liền phóng quang rực 
rỡ: The Buddha already used Iinfinite 
wholesome dharmas to tame and oppose 
afflicions so the true nature will shine 
through. This 1s to washing, 
cleaning, and drying a priceless Jewel and 
then set high above, it wIll shine through. 
Chỉ có cách nầy mới không uổng công 
Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh của 
chính mình, và xứng đáng là bật đại 
trượng phu: Only this way, 1t will not be a 


fled with delusions and 


similar 


8) 


b) 


C) 


1415 


waste of Buddha”s teaching, not disappoinf 
OUr Own true nature, and we will fit as a 
person with Buddhist wisdom. 

Vì sám hối nghiệp chướng —Because of 
repentance for karmic obstructions: Đức 
Phật dạy: “Dù phạm một giới nhỏ cũng 
phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ 
Thiên Vương.”—The Buddha taught: “lo 
be guilty of a small transøression, must be 
condemned to hell equal to the life of a 
heavenly being In Tushita Heaven.” 

Lỗi nhỏ còn phải như vậy, huống là lỗi 
nặng. Chúng ta mỗi ngày, một cử động 
thường sai giới luật. Lúc ăn uống thường 
phạm điều răn. Tính ra trong một ngày 
cũng đã nhiều tội, huống chi là trọn đời 
cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ 
lấy ngũ giới ra mà xét, thì mười người đã 
hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát 
lồ sám hối, chứ phạm nhiều thì che dấu: If 
a lesser transgression 1s already in that 
way, what about øgreater offenses? In each 
day, with ceach movement we violate 
precepts. When eating and drinking more 
Buddha's silas are broken. Thus 1f counted 
each day, we have already committed 
many transgressions, let alone a lifetine 
or Infinie lives In the past. lf we use the 
five precepfs to examine, then nine out of 
ten people have already violated them; 
only lesser transgressions are confessed, 
but the greater ones will be hidden. 

Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là 
các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát: The 
five precepts for laypeople are already 
practiced 1n that way, what about the 
Sramana, Bhiksu, Bodhisattva 
Precepts? 

Nay ta phải phát lòng thương mình, thương 
người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết 
tha, cùng với chúng sanh mà cầu sám hối. 
Nếu còn chẳng phát lô sám hối thì muôn 
kiếp ngàn đời, ác báo khó trừ, làm sao 
thoát khổ cho được: Now we must have 


and 


9) 


b) 


C) 


ply for ourselves and for others. With 
sincere mind and body, tears fall with 
sounds, together with all sentient beings 
pray for repentance. If 
practiced, then in a thousand lifetimes and 
ten T€incarnations, 
retributons will be difficult to eliminate. 
How will liberaton from suffering be 
found? 

Vì cầu sanh Tịnh Độ—Because of praying 
to gaIn rebrrth in the Pureland: 

Ở cõi Ta Bà việc tu tập tiến đạo rất khó 
khăn. Vì khó khăn như vậy nên dù tu tập 
nhiều kiếp vẫn chưa thành: Remaining in 
this saha World to cultivate and make 
progress 1s a difficult task. It is so difficult 
that so many passed, yet 
enlightenment Is not attained. 

Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự 
thành Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một 
đời liền đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu 
hành trong thời mạt pháp nầy thật không 
gì hơn pháp môn Tịnh Độ: Going to the 
Ultimate Bliss or Western Pureland to 
cultivate and practice, then with this right 
the affaining 
Buddhahood 1s easy. Ït 1s so easy that even 
1n a lifetime of cultivation, one can attain 
enlightenmernt. This is why In this Dharma 
Ending Aøge, 
surpasses the Pureland Dharma Door. 

Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà: “Ít căn 
lành, khó được vãng sanh. Nhiều phước 
đức mới được về cõi Tịnh. Nhưng nhiều 
phước đức không gì bằng chấp trì danh 
hiệu; nhiều căn lành chẳng chi hơn phát 
tâm Bồ Đề. Cho nên, tạm trì danh hiệu 
Phật, thắng hơn bố thí trăm năm; một phát 
đại tâm, vượt qua tu hành nhiều kiếp. Bởi 
vì niệm Phật vẫn mong thành Phật, mà đại 
tâm không phát, thì niệm Phật làm chi? 
Còn phát tâm để tu hành, mà Tịnh Độ 
chẳng cầu về, thì dù cho có phát tâm rồi 
cũng dễ bể thối chuyển”: The Buddha 


ths is not 


thousand evil 


lifetimes 


condition maftter of 


no other dharma door 


10 


a) 


=< 


1416 


taught in The Amitabha Sutra: “With little 
wholesome karma, 1t Is difficult to gain 
rebirth. One must have many merits and 
virtues before being born In the Pure 
Worlds. However, having abundance of 
merifs and virtues can never equal the 
Buddha's name; having abundance of 
whoelsome karma can never equal 
developing the Bodhi Mind. Therefore, If 
1S necessary to understand that temporarily 
reciting the Buddha”s name 1s greater than 
making donations for one hundred years. . 
With one development of the great mind 
or Ulimate Bodhi, leaps over cultivation 
of many reciting 
Buddha 1s to continue to vow to be 
Buddha. But if the greater Bodhi mind 1s 
not developed, what 1s the poInt of reciting 
Buddha? As for developing the mind to 
cultivate, but do not pray for the Pureland, 
then even !f that mind 1s developed, It 1s 
€aSY {O r€9T€SS. 

Vì thế gieo giống Bổ Để mà cày lưỡi 
niệm Phật thì đạo quả tự nhiên tăng tiến: 
Therefore, planing the Bodhi seed, 
cultivate the tongue to practice Buddha 
Recifation, then the enliphtenment fruit 
wIll Increase naturally. 

Nương thuyền Đại Nguyện vào biển mầu 
Tịnh Độ, ắt Tây Phương quyết định được 
sanh về: Rely on the vessel of great vows 
or Amitabha”s forty-eight øreat vows to 
enter the magnificent ocean of the 
Pureland, then gainng rebirth to the 
Western World is an absolute guarantee. 
Vì hộ trì Chánh Pháp Because of 
upholding the Proper Dharma: 

Như Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến 
nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Để—Just 
as Sakyamuni Buddha, from Infinite eons 
until now, for our benefit, cultivated the 
BodhI ways: 

Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó 
nhịn: He has accomplished tasks that are 


lfetimes. Because 


b) 


difficult to accomplish, tolerated things 
that are difficult to tolerate. 

Vì thế mà Ngài đã công viên quả mãn, 
thành đấng Như Lai: For this reason, he 
afttained the fullness of all practices, 
became a Tathagata. 

Sau khi thành Phật, nhơn duyên giáo hóa 
đã xong, liền vào Niết Bàn. Nay Chánh 
Pháp đã qua, Tượng Pháp lại hết, chỉ còn 
lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh giáo, mà 
không kẻ đắc thành vì những lý do sau 
đây——After becoming a Buddha, when His 
time to teach and transform came to an 
end, He entered Nirvana Iimmediately. 
Now, the Proper Dharma Age has passed 
and the Dharma Semblage Age has ended, 
there 1s only left the Dharma Ending Aøse. 
Even though many sutra teachings are still 
available, no one attains enlightenment for 
many T€easOnS. 

Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi 
lẫn lộn, tranh đua nhân ngã, đeo đuổi lợi 
danh: In this period, ripht and wrong are 
no longer divided, øossIps are rampant, 
everyone Is fiercely competing with one 
another, lusting after fame and fortune. 
Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, 
suy tàn tổi tệ không thể thốt lời. Chúng ta 
là Phật tử, mà không báo được ân Phật, 
trong không ích cho mình, ngoài không ích 
cho người, sống không ích cho dương thế, 
chết không ích cho đời sau. Suy nghĩ như 
vậy nên cảm thấy đau lòng xót dạ mà 
phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ sanh, 
tâm tâm cầu Phật, thể hết báo thân, sanh 
về Cực Lạc. Những mong sau khi chứng 
quả, trở lại Ta Bà khiến cho Phật nhựt 
rạng soi, Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn 
làm thanh cõi trược, người người đều tu 
đức phương Đông, kiếp vận nhờ đó mà 
tiêu trừ, và Chánh pháp do đây được bển 
vững: Therefore, the Triple Jewels no 
longer have their true meanings. Having 
deterioraed so øgreatly that It 1s 


1417 


unbearable to speak of it We are 
Buddhists, yet we are unable to show 
øratitude to  Buddhas  blessings. 
Intrinsically, we can”t benefit ourselves; 
extrinsically, 
When alive we do not beneft the world; 
when dead we do not benefit the future. 
Thinking this way, 1t hurts from the core of 
our beings. Thus we must develop quickly 
the Bodhi Mind. Vows affer vows, vowing 
fO rescue sentient beings and thoughts 
afetr thoughts praying to Buddha so that 
once this karmic body ends, we will gain 
birth to the Ulumate Bliss World, hoping 
and wishing once we become enlightened, 


we will return to this saha World in order 


we cant benefit others. 


to Influence and lead the Buddha's”sun to 
shine brightly, the Dharma Door to open 
widely, the Sangha to flourish ím this 
turbid world, everyone cultivates virtues 
1n the East, relying on this the present aøge 
will end, and the Proper Dharma will be 
firmly maintained as the result. 


Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong 
Pháp Giới Duyên Khởi: Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, có mười lý do khiến vạn hữu hòa 
điệu trong pháp giới duyên khởi—According 
to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of 
Buddhist Philosophy, there are ten reasons that 
all things in the real world ought to have 
harmony among themselves. 


l) 


2) 


3) 


Vì vạn vật đồng thời hiện khởi: Because 
of the simultaneous rise of all things. 

Vì vạn vật hỗ tương ảnh hưởng lẫn nhau: 
Because of the mutual permeation of the 
influence of all thinøs. 

Vì vạn vật thiết yếu hỗ tương đồng nhất 
(tương hủy và tương thành) để thể hiện sự 
hòa điệu: Because of the necessity of 
recIprocal all 


Identificaton between 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Vì chủ và bạn thiết yếu là nhất thể, hay 
hòa điệu, để thành tựu mục đích: Because 
of the necessity of unity, or harmony, 
between the leaders and the followers for 
the attainment of a purpose. 

Vì vạn vật khởi nguyên từ ý thể, do đó 
một ý niệm tương đồng phải được phản 
ảnh trong tất cả: Because all things have 
theIr origin In Ideation, therefore a similar 
1deal ought to be expected of all. 

Vì vạn vật là kết quả của nhân duyên, do 
đó chúng hỗ tương phụ thuộc nhau: 
Because all things are the result of 
causaton and therefore are mutually 
dependett. 

Vì vạn vật không định tính nhưng cùng hỗ 
tương phụ trợ, do đó chúng tự do hiện hữu 
trong sự hòa điệu với tất cả: Because all 
things are Indeterminate or indefinite In 
character but mutually complementary, 
therefore they are free to exIst in harmony 
with all things. 

Vì vạn vật đều có Phật tánh tiểm ẩn bên 
trong: Because of the fact that all beings 
have the nature of Buddha dormant In 
them. 

Vì vạn hữu, từ tối cao đến tối thấp, đều 
cùng chung trong một vòng tròn trọn vẹn 
(mandala): Because of the fact that all 
beiInøgs, from the highest to the lowest, are 
parts of one and the same Mandala 
(circle). 

Vì có sự hỗ tương phản chiếu tất cả mọi 
tác dụng, như trong một căn phòng dựng 
các mặt kính chung quanh, sự vận động 
của một ảnh tượng tạo ra sự vận động của 
hằng nghìn phản chiếu: Because of mutual 
reflection of all activitles, as In a room 
surrounded by mirrors, the movement of 
one Image causes the movement of the 
thousand reflections. 


beings (mutual self-negation to agree with Mười Ma Nghiệp: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


each other) for the realization of harmony. Phẩm 38, có mười thứ ma nghiệp của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên mau xa la mười ma 


1418 


nghiệp nầy mà siêng cầu Phật nghiệp— 
According to The Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of demons” 


actions 


of Great Enlightenng Beings. 


Enlightening Beings should quickly get away 
from to seek enlightened action. 


l) 


a) 


b) 


C) 


4) 


a) 


b) 


Quên mất Bồ Đề tâm, tu các thiện pháp, 
đây là ma nghiệp: Cultivating roots of 
goodness while forgetting the aspiration 
for enliphtenment. 

Ma nghiệp thứ nhì —The second demons” 
aCtIOnS: 

Ác tâm bố thí: Giving with ïII-wil. 

Sân tâm trì giới: Keeping precepts with 
hatred. 

Chối bổ người có tánh ác: Rejecting 
people of bad character. 

Xa kẻ lười biếng: Rejecting the slothful. 
Khinh mạn kẻ loạn ý: Sliphting the 
confused. 

Khinh kẻ sĩ mê: Despising the ignorant. 
Ma nghiệp thứ ba—The thrd demons” 
aCtIOnS: 

Nơi pháp thậm thâm sanh tâm xan lẫn 
(ganh ghét bủn xỉn): Being jealous and 
stinsy with the profound teaching. 

Không thuyết pháp cứu độ những người có 
thể cứu độ được: Not explaining the truth 
to those who are capable of being 
enliphtened. 

Khi được tài lợi và cung kính thì gượng 
thuyết pháp, dầu người không cầu nghe 
cũng như không có khả năng nghe: 
Insisting on on explaining it to people 
without the capacity for It as long as 
wealth and honor are thereby available. 
Ma nghiệp thứ tư—The fourth demons” 
aCtIOnS: 

Chẳng thích lắng nghe ác môn Ba La Mật: 
Not likimng to hear about the ways of 
transcendence. 

Dầu có nghe nói đến, cũng chẳng màng 
đến việc tu hành: Not practicing them 
even when hearing about them. 


C) 


) 


5) 


a) 


b) 


C) 
) 
©) 
lộ 


a) 


b) 


Dầu cũng tu hành nhưng lại giải đãi: 
Tendng to  neglipence 
practicing them. 

Vì lười biếng nên chí ý hèn kém chẳng 
cầu pháp đại Bồ Đề vô thượng: Becoming 
narrow and mean 1n spirit because of 
lazness, and not seeking supreme 
enlightenmernt. 

Những ma nghiệp thứ năm—The fifth 
demons” actIons: 
Xa thiện tri 
companions. 
Gần ác tri thức: Associating with bad 
companions. 

Cầu tự giải thoát: Craving personal 
release. 

Chẳng thích thọ sanh: Not wanting to 
accept life. 

Chỉ chuộng Niết bàn ly dục tịch tịnh: 
Wishng for the 
tranquility of nirvana. 
Ma nghiệp thứ sáu —The sixth demons” 
aCtIOnS: 

Khởi tâm sân hận với chư Bồ Tát: 
Arousing hatred anger 
enlightening beings. 

Nhìn chư Bồ Tát với ác nhãn: Looking at 
Enlipghtenng Beings 
eyes. 


even  when 


thức: Avoiding good 


desirelessness and 


and toward 


wih: malevolent 


Nhìn ngó tìm cầu lỗi lầm của chư Bồ Tát: 
Looking for faults in enlightening beinss. 
Nói lỗi lầm của chư Bồ Tát: Talking of 
the faults of Enlightening Beings. 

Ngăn dứt tài lợi cúng dường đến chư Bồ 
Tát: Cutting off their support. 
Ma nghiệp thứ bảy The 
demons” actons: 

Phỉ báng và chẳng thích lắng nghe chánh 
pháp: Repudiating true teaching and being 
averse to hearing 1t. 

Giả sử có được nghe cũng liền sanh lòng 
hủy báng: Immediately criticizing true 
teaching when hearing It. 


seventh 


1419 


c) Thấy người thuyết pháp chẳng sanh lòng mười mạn nghiệp nầy thời được mười trí 
tôn trọng: Having no respect for those who_ nghiệp—According to the Flower Adornment 
expound true teaching. Suữra, Chapter 38, there are ten kinds of 

d) Cho mình đúng còn tất cả người khác thì conceited action of Great Enlightening Beings. 
sai (Clalming oneself to be righ(t and Enlightening Beings who can get rid of these 
others all wrong. ten kinds of conceited action wIll attain ten 

8) Ma nghiệp thứ tám —The eighth demons”` kinds of actions of knowledge. 
actions: I1) Đối với Sư, Tăng, cha mẹ, sa môn, bà la 

a) Thích học thế luận xảo thuật văn từ: môn trụ nơi chánh đạo, hoặc hướng về 
Indulging In the study of secular literature. chánh đạo, là những phước điền đáng tôn 

b) Xiển dương nhị thừa che mờ Phật pháp trọng mà chẳng cung kính, là mạn nghiệp: 
thậm thâm: Expounding the vehicles of Not respecing teachers, parents, 
individual salvation while obscuring the mendicants, people on the ripht Path, 
profound Teaching. people aiming for the ripht Path, or 

©) Dùng diệu nghĩa truyền dạy cho người honorable fields of blessings, 1s conceited 
chẳng đáng dạy: Giving subtle doctrines to action. 
unsuitable people. 2) Hoặc có Pháp Sư được pháp tối thắng, 

d) Xa rời Bồ Đề, trụ nơi tà đạo: Straying ngồi Đại thừa, biết đạo xuất yếu, đắc Đà 
from enlightenment and persisting In false La Ni, diễn thuyết pháp quảng đại trong 
paths. khế kinh không thôi nghỉ. Lại phát khởi 

9) Ma nghiệp thứ chín—The ninth demons” tâm cao mạn cũng như chẳng cung kính 
acfions: các bậc ấy, là mạn nghiệp: If there are 

a) Thường thích gần gũi cúng dường với teachers who have atfaned to supreme 
những người đã được giải thoát an ổn: truth, who ride the Great Vehicle of 
Always liking to associate with those who universal enlightenment, who know the 
are already liberated and at peace, and way fo emancipation, who have attained 
øiving them offerings. mental command and expound the great 

b) Chẳng chịu gần gủi giáo hóa người chưa principles of the scriptures, to be haughty 
giải thoát chưa an ổn: Not being willing to toward them or their teachings and to be 
approach or edify those who have not yet disrespecfful 1s conceited action. 
affained liberation or peace. 3) Trong chúng hội nghe thuyết diệu pháp 

10) Ma nghiệp thứ mười —The tenth demons” mà chẳng chịu khen cho người khác tin 
actions: thọ, là mạn nghiệp: When 1n an audience 

a) Thêm lớn ngã mạn: Developing concett. hearing the sublime Teaching expounded, 

b)_ Không tôn kính: Having no respect. to be unwilling to laud its excellence and 

c)_ Làm nhiều sự não hại với các chúng sanh: cause others to believe and accept 1t, 1s 
Often troubling or hurting sentient beings. conceited action. 

d) Chẳng cầu chánh pháp trí huệ chơn thiệt: 4) Mạn nghiệp thứ tư—The fourth conceited 
Ñot seeking øenuine knowledge of truth. actIon: 

e) Tâm ý tệ ác khó khai ngộ được: Being a. Ưa sanh lòng quá mạn: Habitually 


mean and difficult to awaken. 


conceiving the 1llusion Of SuDerIorIty. 
b. Tự cao và khinh người: Elevating onself 


Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ 
Tát có mười mạn nghiệp. Chư Bồ Tát la được ©€- 


and looking down on others. 
Ñot seeing one”s own faults. 


5) 


6) 


7) 


1420 


Chẳng thấy lỗi mình: Not knowing oneˆs 
own shortcoming: Chẳng biết mình dở. 
Mạn nghiệp thứ năm—The fifth conceited 
action. 

Ưa sanh lòng quá mạn, tưởng mình giỏi 
hơn người: Habitually Iimagining that one 
1S beter than those who are better than 
Onself. 

Chẳng tán thán người đạo đức đáng được 
tán thán: Not praising virtuous people who 
are praiseworthy. 

Chẳng vui khi có người tán thán người đạo 
đức: Not being happy when others praIse 
Virtuous people. 

Ưa sanh lòng quá mạn. Thấy có Pháp sư 
và người thuyết pháp, biết là pháp, là luật, 
là chơn thiệt, là lời Phật dạy, mà vì ghét 
người nên cũng ghét pháp, tự mình hủy 
báng, bảo người hủy báng, đây là mạn 
nghiệp: When seeing someone preach, in 
spIte of knowing 1t Is the norm, the rule, 
the truth, the word of Buddha, to despIse 
the teaching because of disliking the 
person, to slander It and Incite others fo 
slanđer it, is conceited action. 
Mạn nghiệp thứ bảy— The 
concei(ed actIon: 

Tự cầu tòa cao: Seeking a high seat for 
oneself. 

Tự xưng Pháp Sư: Declaring onself to a 
teacher. 

Tư xưng ưng thọ nhận cúng dường: 
Declaring onself to be worthy of receiving 
offerings. 

Chẳng ưng làm việc: Not supposed to 
WOIK. 

Chẳng ưng làm việc: Failing to rise to 
greet old people who have cultivated 
spiritual practice for a long time. Thấy 
bực tu hành lâu năm kỳ cựu, chẳng chịu 
đứng dậy tiếp rước: 

Chẳng chịu hộ trì cúng dường chư Bồ Tát: 
Beinng unwilling 
offerings to enliphtening beings. 


seventh 


to serve and make 


8) 


9) 


10) 


Thấy người có đức thời nhíu mày chẳng 
vui, nói lời thô lỗ, tìm tòi lỗi lầm của bực 
ấy, là mạn nghiệp: Frowning unhappily on 
seeing people with virtue, speaking to 
them harshly and looking for faults In 
them, 1s conceited action. 

Mạn nghiệp thứ chín—The 
concerted action—When seeing Intellipgent 
people who know the truth: 

Chẳng chịu gần gũi: not being willing to 
approach and attend them. 

Chẳng chịu cung kính cúng dường: Not 
respecting and honoring them. 

Chẳng chịu hỏi han gì là thiện, gì là bất 
thiện, những gì nên làm, những gì chẳng 
nên làm, hoặc làm những công hạnh gì mà 
được lợi ích an lạc: Being unwilling to ask 
them what 1s good and what Is not good, 
what should be done and what should not 
be done, what acts result In various 
benefits and comforts In the long night. 

Là kể ngu si ngoan cố, chìm trong ngã 
mạn, chẳng bao giờ thấy được đạo giải 
thoát: Being foolish and deluded, stubborn 
and contentious, swallow by self- 
1mporfance, never able to see the way of 
emancipation. 
Mạn nghiệp 
conceited action: 
Tâm khinh mạn che đậy: Minds shrouded 
by concett. 

Khi chư Phật xuất thế chẳng có thể thân 
cận, cung kính, cúng dường: When 
Buddhas appear In he world are unable to 
approach, respect, and honor them. 

Thiện căn mới chẳng sanh, thiện căn cũ 
tiêu mất: No new good airses, 
gøoodness from the past evaporates and 
vanishes. 

Nói những điều chẳng nên nói: They say 
what they should not. 

Cãi lại những điều chẳng nên cãi: They 
contend where they should not. 


ninth 


thứ mười ——The tenth 


and 


1421 


f. Trong kiếp vị lai tất đọa hầm sâu hiểm 
nạn: In the future they will surely fall into 
a deep pIt of danger and. 

sg. Chẳng còn gặp Phật: Will not even 
encounter Buddha. 

h. Trong trăm ngàn kiếp chẳng còn được 
nghe pháp: 

¡i.. Chỉ do từ trước đã từng phát tâm Bồ Đề 
nên trọn tự tỉnh ngộ: Much less hearing 
the Teaching for hundreds of thousands of 
eonsThough because of having once 
conceived the aspiration for enlightenment 
they will in the end wake up on the1r own. 
**See Ten kinds of actions of knowledge. 

Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 

có mười mắt. Chư Bổ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời được đại trí huệ nhãn vô thượng của 

Như Lai—According to the Flower Adornment 

Sutra, there are ten kinds of eye of Great 

Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 

abide by these attainn the eye of supreme 

knowledge of Buddhas. 

I1) Nhục nhãn, vì thấy tất cả hình sắc: The 

flesh eye, seeing all forms. 

Thiên nhãn, vì thấy tất cả tâm niệm của 

tất cả chúng sanh: The celestial eye, 

seeing the minds of all sentient beings. 

Huệ nhãn, vì thấy tất cả những căn cảnh 

giới của tất cả chúng sanh: The wisdom- 

eye, seeing the ranges of the faculties of 
all sentient beings. 

Pháp nhãn, vì thấy tướng như thật của tất 

cả pháp: The reality-eye, seeing the true 

characters of all thinøs. 

Phật nhãn, vì thấy thập lực của Như Lai: 

The Buddha-eye, seeing the ten powers of 

the enlightened. 

Trí nhãn, vì thấy biết các pháp: The eye 

of knowledge, knowing and seeing all 

things. 

Quang minh nhãn, vì thấy quang minh của 

Đức Phật: The eye of light, seeing the 

light of Buddha. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) Xuất sanh tử nhãn, vì thấy Niết Bàn: The 
eye of leaving birth-and-death, seeing 
niIrvana. 
Vô ngại nhãn, vì chỗ thấy không chướng 
ngại: The unobstructed eye, 1s vision 
without hindrance. 
Nhứt thiết trí nhãn, vì thấy phổ môn pháp 
giới: The eye of omnisclence, seeing the 
realm of reality In Ifs universal aspect. 
Mười Mật Ngữ Thiện Xảo Của Chư Đại 
Bồ Tát: Mười xảo mật ngữ của chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được vi mật ngữ 
thiện xảo vô thượng của Như Lai— 
Enlightening Beings who abide by these can 
master the unexcelled skillful esoteric speech 
of the Buddhas. 
I1) Xảo mật ngữ ở trong tất cả Phật kinh: The 
skilful SayIngs all the 
discourses of Buddhas. 


9) 


10 


`=< 


©SOf€TIC 1n 


2) Xảo mật ngữ nơi tất cả chỗ thọ sanh: 
Skillful esoteric sayings about all places of 
bịrth. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả Bồ Tát thần thông 
biến hiện thành đẳng chánh giác: Skillful 
esoteric sayInøgs about all enlightening 
beinngs`  spiritual 
affainment of enlightenment. 

Skilful esoteric sayings the 
consequences of actions of all sentient 
beings. 

SkHlful esoteric sayings about the Xảo 
mật ngữ nơi tất cả chúng sanh phát khởi 
nhiễm tịnh: and purity 
produced by all sentient beings:. 

Xảo mật ngữ rốt ráo vô chướng ngại nơi 
tất cả các pháp: Skillful esoteric sayings 
about how to be ultimately unobsfructed in 
the midst of all things. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả hư không giới, mỗi 
nơi mỗi chỗ đều có thế giới hoặc thành 
hoặc hoại, trong đó không có chỗ trống: 
Skilful esoteric sayings about how In 
every place In space are worlds, some 


3) 


manifestations and 


4) about 


5) 
defilement 


6) 


7) 


1422 


becoming, some decaying, without any 
gaps In between. 

Xảo mật ngữ nơi tất cả pháp giới tất cả 
mười phương nhẫn đến chỗ vi tế, đều có 
Như Lai thị hiện sơ sanh nhẫn đến thành 
Phật nhập đại niết bàn đầy khắp pháp 
giới, đều phân biệt thấy: Skillful esoteric 
sayinnøss about how everywhere ¡in all 
places In all universes, In all phenomena, 
even In microscopIc points, there are 
Buddhas manifesting birth, attainment of 
Buddhahood, and entry Into final nirvana, 
filling the cosmos, each distinctly seen. 
Xảo mật ngữ ở chỗ thấy tất cả chúng sanh 
bình đẳng niết bàn vì không biến đổi mà 
chẳng bỏ đại nguyện, vì tất cả trí nguyện 
chưa được viên mãn làm cho viên mãn: 
Skillful esoteric sayings about seeing all 
sentient beings as equally nirvanic, being 
unchangcd, yet giving up great 
asptrafions, causing them to be fulfilled by 
the vow for omnisclence. 

Xảo mật ngữ ở chỗ dâu biết tất cả pháp tỏ 
ngộ chẳng do người khác mà chẳng rời bỏ 
các bậc thiện tri thức, đối với Như Lai 
càng thêm tôn kính, cùng thiện tri thức 
hòa hiệp không hai. Nơi những thiện căn 
thời tu tập gieo trồng hồi hướng an trụ. 
Đồng một sở tác, đồng một thể tánh, đồng 
một xuất ly, đồng một thành tựu: Skillful 
esoteric sayines about not abandoning 
teachers 1n spIfe of knowing that truths are 
not realized through the agency of 
another, honoring the enliphtened even 
more, becoming one with spiritual friends 
in cultivating, dedicating, and living by 
virtues, with the same actions, the same 
essence, the same emancipation, the same 
fulfllment. 

Mười Minh Túc Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
minh túc của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nây thời được đại quang minh 
vô thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai— 


8) 


9) 


not 


10 


`=< 


According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of sufficlency 
of Iinsipht of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
affain the supreme i1llumination of all teachings 
of the Buddhas. 


l) Khéo phân biệt các pháp: Skillfully 
analyzing all things. 

2) Chẳng chấp trước các pháp: Not grasping 
or clinging to anything. 

3) Lầa điên đảo kiến: Divorcing all deluded 
VICWS. 

4)_ Trí huệ quang chiếu các căn: Illuminating 
all senses with the light of knowledge. 

5) Khéo phát khởi chánh tinh tấn: Skillfully 
generating riphtly directed energy. 

6)_ Hay thâm nhập chơn đế trí: Being able to 


penetrate knowledge of absolute truth. 
Minh thứ bảy The 
sufficiency of insipht: 
a. Diệt nghiệp phiển não: Extinguishing the 
actions of afflictions. 
b. Thành tựu tận trí sanh trí: 
Developing the knowledge of extinction 
and knowledge of birthlessness. 
Thiên nhãn trí khéo quan sát: Observing 
everywhere with the knowledge of the 
celestial eye. 
Túc trụ niệm biết thuở trước thanh tịnh: 
Knowimng the purty of the past by 
recollection of past states. 
Lậu tận thần thông trí dứt những lậu của 
chúng sanh: Annihilating the 
confaminations of sentient beings by the 
spiritual knowledge of ending 
contamination. 
Mười Món Cúng Dường: Ten Offerings— 
Cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát để tỏ 
lòng biết ơn. Điều nầy cũng giống như con cái 
tỏ lòng cung kính cha mẹ, hay như học trò tôn 
kính thầy vậy —Offerings to the Buddha and 
Bodhisattvas mean to express respect and 
grattude to them. It 1s similar to children 
paying respect to theIr parents, as well as 


7) túc seventh 


và vÔ 


8) 


9) 


10 


`=< 


1423 


studenfs  showing gratfude toward their 
teachers: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 





Hương—Incense: Cúng dường hương 
nhang với nghĩa đạt được an bình nội tại 
và làm cho phong phú sự nhận biết về chư 
pháp ——To offer Iincense means to achieve 
our Iinner peace and enrich our Dharma 
perception. 

Hoa——Flowers: Cúng dường hoa có nghĩa 
là mong loại trừ những thứ không vui nơi 
thân và cũng mong hương hoa làm cho 
những người quanh ta được an vui—To 
offer flowers_ means to clean and rid our 
body of what 1s unpleasant and to give 
pleasure to the people around us. 

Anh lạc--Chuỗi tràng hạt: Cúng dường 
chuỗi anh lạc có nghĩa là làm vừa lòng và 
làm tăng oai nghi tướng hảo—To offer 
beads means to satisfy and dignfy our 
appearance. 

Đèn—Lamps: Cúng dường đèn có nghĩa 
là muốn làm tăng tuệ giác và đưa chúng 
ta đến trí tuệ tuyệt đối—To offer lamps 
means to briphten our vision and lead us to 
absolute wisdom. 

Quả—Fruits: Cúng dường quả trái có 
nghĩa là mong muốn toại nguyện và tiến 
nhanh đến quả vị Phật—To offer fruits 
means to fulfill our wishes and hasten our 
path toward Buddhahood. 

Trà —Tea: Cúng dường trà có nghĩa là 
làm tươi mát hơi thở và xa la những lo 
âu —To offer tea means to freshen our 
breath and distance us from WOorrles. 

Thực phẩm—Food: Cúng dường thực 
phẩm có nghĩa là mong trường thọ và làm 
dễ dàng những kinh nghiệm tu hành—To 
offer food means to extent the longevity 
Of our lives and facilitate our articulation 
skIlls. 

Âm nhạc Phật—Buddhist music: Cúng 
dường âm nhạc Phật mong làm vui thế 
đầy phiền não—Buddhist music to rejoyce 
the whole afflicted world. 


9) Chấp tay--Folding palms: Cúng dường cái 
chấp tay có nghĩa là bày tổ lòng khiêm 
nhường tôn kính chư Phật và chư Bồ Tát— 
To offer folding palms means to humble 
our selves In front of the Buddhas and 
Bodhisattvas. 

10) Quần áo—Clothes: Cúng dường quần áo 
là mong được trang nghiêm ngoại tướng 
cũng như làm cho chúng ta cảm thấy an 
ổn hơn—To offer clothes means to make 
us look magnificent and remorse and to 
provide us with securIty. 

Mười Môn Diễn Thuyết Vô Lượng Của 

Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, 

có mười môn diễn thuyết vô lượng của chư 

Phật. Chư Phật diễn thuyết vô lượng nhứt thiết 

chư Phật trí môn—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten 

kinds of exposition of the inumerable facets of 

the Teaching of the Buddhas. AlII Buddhas 
expound the ways of knowledge of all 

Buddhas. 

I) Chư Phật diễn thuyết vô lượng giải thoát 
môn: All Buddhas expound innumerable 
facets of the realms of sentient beinøs. 

2) Chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh 
hạnh môn: All Buddhas expound 
innumerable facets of the activilies of 
senfient beings. 

3) Chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh 
nghiệp quả môn: All Buddhas expound 
innumerable facets of effects of acfs of 
senfient beings. 

4) Chư Phật diễn thuyết vô lượng giáo hóa 
chúng sanh môn: All Buddhas expound 
innumerable facets of teaching sentient 
beings. 

5) Chư Phật diễn thuyết vô lượng tịnh chúng 
sanh môn: All Buddhas expound 
innumerable facets of purifying sentient 
beings. 

6) Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát 
nguyện môn: All Buddhas expound 


1424 


innumerable facets of of 
enliphtening beIngs. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát 
AI  Buddhas expound 


facets Of  practices Of 


VOWS 


7) 

hạnh môn: 

1nnumerable 
enliphtening beIngs. 

Chư Phật diễn thuyết tất cả thành kiếp- 

hoại kiếp môn: All Buddhas expound 

of the ages of 
becoming and decay of all worlds. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát 

thâm tâm tịnh Phật sát môn: All Budhas 

expound of 
enliphtenng beings devotedly purifying 

Buddha-lands. 

10) Chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế 
giới tam thế chư Phật nơi những kiếp đó 
thứ đệ xuất hiện môn: AI Buddhas 
expound of 
SUCC€ssive emergence 1n each age of the 
past, present and future Buddhas 
1nnumerable worlds. 

Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
môn du hí của chư Đại Bổ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được đại trí du hý vô 
thưỡng của Như Lai—-Enlightening Beings 
who abide by these can attain the versality of 
øreat knowledge of Buddhas. 

I1) Đem thân chúng sanh làm thân quốc độ, 

mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh: 

Make the body of sentient beings the body 

of lands, without destroying the body of 

sentient beings. 

Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh 

mà cũng chẳng hoại thân quốc độ: Make 

the body of lands the body sentient beings, 
without destroying the body of lands. 

Nơi Phật thân thị hiện thân Thanh văn, 

thân Độc giác, mà chẳng giảm thân Phật: 

In the body of Buddha they show the body 

of disciples and self-illumined ones, 

without diminishing the body of Buddha. 


8) 


Iinnumerable  facets 


9) 


Innumerable facets 


Iinnumerable facets 


in 


2) 


3) 


4) Nơi thân Thanh văn, thân Độc giác thị 

hiện Phật thân, mà chẳng tăng trưởng thân 

Thanh văn, thân Độc giác: In the body of 

disciples and self-ilumined ones they 

the body of Buddha, 
augmenting the body of disciples and self- 
1llumined ones. 

Nơi thân Bồ Tát hạnh thị hiện thân thành 

chánh giác mà chẳng đoạn thân Bồ Tát 

hạnh: In the body of practices of 
enliphtening beings they show the body of 
attainment of enlightenment, 
cuting off the body of practices of 

Enlightening Beings. 

Nơi thân thành chánh giác thị hiện thân tu 

hành Bồ Tát hạnh, mà chẳng giảm thân 

thành chánh giác: the body of 
attainment of enlightenment they manifest 
cultivation of the body of practices of 

Enlightening Beings, without diminishing 

the body of attainment of enliphtenment. 

Nơi cõi Niết bàn thị hiện thân sanh tử, mà 

chẳng nhiễm trước sanh tử: Show the body 

of birth and death in the realm of nirvana, 
without clinging to birth and death. 

Nơi cõi sanh tử thị hiện Niết bàn, mà 

chẳng rốt ráo nhập nơi Niết bàn: Show 

nirvana in the realm of birth and death, yet 
without finally entering nirvana. 

Nhập tam muội mà thị hiện tất cả nghiệp, 

nhưng chẳng bỏ rời tam muội chánh thọ: 

Enter Into concentration, yet manifest all 

ordinary action, without relinguishing the 

COrrecf recepfIon of concenfrafion. 

10) Ở chỗ một Đức Phật nghe pháp thọ trì, 
thân chẳng động mà dùng sức tam muội ở 
trong bất khả thuyết Phật hội đều hiện 
thân mà chẳng phân thân cũng chẳng khởi 
định, mà nghe pháp thọ trì tương tục 
chẳng dứt, nệm niệm như vậy nơi mỗi 
thân tam muội đều xuất sanh bất khả 
thuyết thân tam muội. Tất cả kiếp còn có 
cùng tận mà thân tam muội của Bồ tát 
chẳng thể cùng tận: In the prsence of one 


show without 


5) 


without 


6) 


In 


S) 


8) 


9) 


1425 


Buddha they hear and absorb the teaching, 
not moving physically yet by the power of 
concenfratfion appearing physically In the 
audlences of untold Buddhas, 
dividing their bodies not rising from 
concenfration, confinuously hearing and 
absorbing the teachings, In this way 
moment to moment producing unfold 
concenfration-bodies 
concenfration-body, going on this way, so 
that the ages of time may be exhausted 
but the of 
enliphtening beings are inexhaustible. 
Mười Môn Kiến Phật Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười môn kiến Phật nầy thời 
thường được thấy Đức Như Lai vô thượng— 
Ten ways of seeing Buddhas of Great 
Enliphteninng Beings (The Flower Adornment 
Suta—Chapter 38). Enlightening Beings who 
abide by these always see the supreme 
Buddha. 
I) Vô trước kiến, đối với Phật thành chánh 
giác trụ thế gian See by 
nonattachment the Buddha of abiding in 
the world attaining true enlightenmernt. 
Xuất sanh kiến đối với nguyện Phật: See 
the Buddha of vows by production. 
Thâm tín kiến đối với nghiệp báo Phật: 
See the Buddha of rewards of action by 
deep faith. 
Tùy thuận kiến đối với trụ trì Phật: See 
the Buddha of preservation by following 
the Teaching. 
Thâm nhập kiến đối với Niết bàn Phật: 
See the Buddha of Nirvana by deeply 
enfering 1. 
Phổ chí kiến đối với pháp giới Phật: See 
the cosmic Buddha everywhere. 
An trụ kiến đối với tâm Phật: See the 
Buddha of mind by peaceful stability. 
Vô lượng vô y kiến đối với tam muội 
Phật: See the Buddha of concentration by 
I1nfinite independence. 


neither 


in each 


concentration-bodies 


an 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
7) 


8) 


9) Minh liễu kiến đối với bổn tánh Phật: See 
the Buddha of fundamenftal essence by 
clear comprehension. 


10) Phổ thọ kiến đối với tùy lạc Phật: See the 
Buddha of adaptaion by universal 
aWareness. 


#**% EFor more Information, please see Ten 
Ways of Getting Rid of Demons. 
Mười Môn Nhập Tam Muội Sai Biệt Trí: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 10—Thập 
Định, có mười môn nhập tam muội sai biệt 
trí —According to the Flower Adornmernt Sutra, 
Chapter 27, there are ten kinds of knowledge 
of differentiation of entry into concentration of 
Great Enlightening Beings. 
1) Đông phương nhập định Tây phương khởi: 
Entering concentration 1n the east and 
emerging In the west. 
Tây phương nhập định đông phương khởi: 
Entering concentration in the west and 
emerging 1n the east. 
Nam phương nhập định Bắc phương khởi: 
Entering concentration in the south and 
emerging ¡in the north. 
Bắc phương nhập định nam phương khởi: 
Entering concentration 1n the north and 
emerging ¡in the south. 
Đông bắc phương nhập định, tây nam 
phương khởi: Entering concentration ¡n 
the northeast and emerging the 


2) 


3) 


4) 


5) 


1n 
southwest. 

Tây nam phương nhập định đông bắc 
phương khởi: Entering the concentration in 
the southwest emerging In the northeast. 
Tây bắc phương nhập định, đông nam 
phương khởi: Entering the concentration in 
and  emerging the 


6) 


7) 
the northwest 1n 

southeast. 

Đông nam phương nhập định tây bắc 

phương khởi: Entering the concentration in 

the and  emerging the 

northwest. 


8) 


southeast in 


1426 


9) Hạ phương nhập định thượng phương khởi: 
Entering the concenfration In the nadir and 
emerging in the zenith. 

10) Thượng phương nhập định hạ phương 
khởi: Entering the concentration ¡in the 
zenith and emerging in the nadir. 

Mười Một Điều Đức Phật Dạy Về Bổn 

Phận Của Người Vợ Trong Cuộc Sống 

Hôn Nhân: Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, 

Đức Phật có mười một lời khuyên rất có giá trị 

cho những người con gái trước khi đi lấy 

chồng—In the Anguttara Nikaya, the Buddha 
has eleven valuable advices for girls on theIr 
role In theIr married lIfe: 

I1) Không nên nuôi tư tưởng tội lỗi đối với 

chồng: Should not harbour evil thoughts 

against her husband. 

Không nên độc ác, thô bạo hay lấn át 

chồng: Should not be cruel, harsh or 

domineering. 

Không nên phung phí mà nên tằn tiện 

sống trong phạm vi lợi tức kiếm được: 

Should not be a spendthrift but should be 

economical and live within her means. 

Nên canh chừng và gìn giữ tài sản và của 

cải do người chồng vất vả kiếm được: 

Should zealously guard and save her 

husband's property 

wealth. 

Luôn luôn đức hạnh và trong sạch trong 

tâm và hành động: Should always be 

Virtuous and chaste in mind and action. 

Phải trung thành và không nuôi tư tưởng 

hay hành động ngoại tình nào: Should be 

faithful and harbour no thoughts of any 
adulterous acfs. 

Phải nên cẩn trọng về lời nói và lễ phép 

trong hành động: Should be refined In 

speech and polite 1n action. 

Phải nên tử tế, cần cù và siêng năng: 

Should be kind, ¡industrious and hard- 

working. 

Phải nên quan tâm và từ bi với chồng và 

thái độ đối xử với chồng phải như người 


2) 


3) 


4) 


and hard-earned 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


mẹ thương yêu và bảo vệ đứa con trai của 
mình: Should be thoughfful 
compassionate towards her husband and 
her attitude should equate that of a mother 
loving and protecting her son. 


and 


10) Phải nên nhũn nhặn và lễ độ: Should be 
modest and respecfful. 
11) Phải nên trầm tĩnh, bình tĩnh và hiểu biết 


phục vụ không những như một người vợ 
mà cũng như người bạn và người cố vấn 
cho chồng khi cần thiết: Should be cool, 
calm and understanding serving not only 
as a wIfe but also as a friend and adviser 
to her husband when the need arises. 
Mười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình 
Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong 
Thế Gian Nây Và Trong Cảnh Giới Kế 
Tiếp: Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã để 
cập về mười một phẩm hạnh đem lại tình trạng 
an lành cho người nữ trong thế giới nầy và 
trong cảnh giới kế tiếp như sau-ln the 
Samyutta Ñikaya Sutta, the Buddha mentioned 
about eleven virtules that would conduce 
towards the well-being of women both In this 
world and In the next as follows: 
1) Đạo thành: Saddho (p)— 
Religious devotion. 
Biết hổ thẹn và kinh vì tội lỗi: Hirima- 
offapi (p)—A sense of shame and fear of 
evil deds. 
Không buông lung phóng túng theo chiều 
hướng độc hiểm, thù oán và sân hận: 
Akkodhanao-anupanahi (p)—Not disposed 
towards malice, animosity, and anger. 
Không ganh ty: Anissuki (p)—Not Jealous. 
Không keo kiết bổn xẻn mà quảng đại 
rộng rãi: AmaccharI (p)—Not niggardly or 
stinsy, but largehearted or øeneroSIty. 
Đức hạnh trong sạch: Anaticari (p)—Pure 
1n conduct. 
Sống đạo đức và thích hợp với thuần 
phong mỹ tục: Silava (p)—Virtuous and 
moral. 


tâm nhiệt 


2) 


3) 





Ộ, 


1427 


8)  Trau đổi học vấn và kiến thức thâm sâu: 
Bahussuto (p)—Learned and steeped in 
knowledge. 

9) Hãng say và nhiệt thành: Araddhaviriyo 


(p)—Arden and zealous. 

10) Cảnh giác và lanh lẹ: Upatthita-sati (p)— 
Menfally alert and nimble. 

11) Sáng suốt và khôn ngoan: Pannava (p)— 
Wise and sagacIous. 

Mười Một Sắc Pháp: Thập Nhất Sắc—The 

Eleven Form Dharmas: 


A._ Năm căn—Five Faculties: 
1) Mắt: Cakshus (sk)——Eyes. 
2) Tai: Shrotra (skt—Ears. 
3) Mũi: Ghrana (skÐ—Nose. 
4) Lưỡi: ]ihva (sk—Tongue. 
5) Thân: Kaya (sk)—Body. 


B. Sáu trần—Six external sense objects or 
dusfs: 


1) Sắc trần: Rupa (skt)—Forms. 

2) Thanh trần: Shabda (skt)—Sounds. 

3) Hương trần: Gandha (skt—Smells. 

4)_ Vị trần: Rasa (skt)—Tastes or flavors. 

5) Xúc trần: Sprashtavya (sk)—Objects of 
touch. 

6) Pháp trần: Dharmayatanikani rupani 


(skÐ—Dharmas pertaining to form. 
Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, có I1 tâm dẫn đến giác 
ngộ—According to The Avatamsaka Sutra, 
there that lead 
enliphtenment (desire for enliphtenment 1s 
really arouse from these minds). 
1) Tâm Đại Bi: Maha-karuna-citta (skt— 
Mong bảo bọc hết thảy chúng sanh—A 
great loving heart which 1s desirous of 
protecting all beinss. 
Tâm Đại Từ: Maha-maitri-cita (skÙ—— 
Luôn luôn muốn làm lợi ích cho hết thấy 
chúng sanh—A great compassionate heart 
which ever wishes for the welfare of all 
beings. 
Tâm An Lạc: Sukha-citta (skÐÙ—Mong 
làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy họ 


are elven minds tO 


2) 


3) 


chịu đựng đủ mọi hình thức khổ não—The 
desire to make others happy, which comes 
from seeing them suffer all forms of pain. 
Tâm Lợi Ích: Hita-citta (skÐ—Mong làm 
lợi ích cho kẻ khác, cứu rỗi họ thoát khỏi 
những hành vi sai quấy và tội lỗ—The 
desire to benefit others, and to deliver 
them from evils and wrong deeds. 
Tâm Ai Mẫn: Daya-citta (sk)——Mong bảo 
bọc hết thảy chúng sanh thoát khỏi những 
tâm tưởng khốn quẫn—A sympathetic 
heart which desires to protect all beings 
from tormenting thoughits. 
Tâm Vô Ngại: Asamga-citta (skt)——Muốn 
đẹp bỏ tất cả chướng ngại cho kẻ khác— 
An unimpeded heart which wishes to see 
all the impediments removed for others. 
Tâm Quảng Đại: Vaipula-citta (sk)—Tâm 
đầy khắp cả vũ trụ —A large heart which 
fills the whole universe. 
Tâm Vô Biên: Ananta-citta (skt)—Tâm vô 
biên như hư không—An endless heart 
which 1s like space. 
Tâm Vô Cấu Nhiễm: Vimala-citta (skt)— 
Tâm thấy hết thảẩy chư Phật—A spotless 
heart which sees all the Buddhas. 
Tâm Thanh Tịnh: Visuddha-citta (skt—— 
Tâm ứng hợp với trí tuệ của quá khứ, hiện 
tại, và vị la-—A pure heart which 1s In 
conformity with the wisdom of the past, 
present, and future. 
Tâm Trí Tuệ: Jnana-citta (skt)—Tâm nhờ 
đó có thể bước vào biển lớn nhất thiết 
trí—A wisdom-heart by which one can 
enfer the øreat ocean of all-knowledge. 
Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của 
Chư Đại Bồ Tát: theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười mục đích thị hiện hàng ma 
của chư Đại Bồ Tát—Coording to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
purposes of conquering of demons. 
I1) Vì chúng sanh đời ngũ trược thích chiến 
đấu, nên chư Bồ Tát muốn hiển bày sức 
oai đức mà thị hiện hàng ma: Because 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


11 


`~ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1428 


sentient beIngs in times of confusion are 
bellicose, enlightening beings want to 
show their spiritual poWer. 

Chư Thiên và thế nhơn có những kẻ hoài 
nghi, vì muốn đứt trừ lòng nghi ngờ cho họ 
mà thị hiện hàng ma: To cut off the doubts 
of people 1n celestial and mundane sfates 
who have doubts. 

Giáo hóa và điều phục chúng ma: To 
civilize and tame the armies of demons. 

Vì muốn cho những kẻ thích quân trận 
trong hàng Thiên nhơn đến xem để tâm họ 
được điều phục: To cause people who like 
the military to come and observe demon 
quelling, so their minds wIll be subdued. 
Vì hiển bày oai lực Bổ Tát, trong đời 
không ai địch nổi: To show that no one in 
the world can oppose the powers of 
enliphtening beIngs. 

Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất 
cả chúng sanh: To arouse the courage and 
strength of all sentient beings. 

Vì thương xót chúng sanh trong đời mạt 
thế: Out of pity for sentient beings of 
degenerate times. 

Vì muốn hiển bày ngay đến chốn đạo 
tràng mà còn có ma quân quấy nhiễu, từ 
đó về sau mới siêu được cảnh giới ma: To 
that even up the 
enliphtenment there are still hordes of 
demons who come to create disturbance, 
and only this does one finally manage to 
get beyond the reach of demons. 

Vì muốn hiển bày nghiệp dụng của phiền 
não yếu kém so với đại bi và đức hạnh: 


show tO site Of 


To show that the force of affliclions 1s 
weak and Inferlor compared with the 
mighty power of great compassion and 
Vvirfue. 

Tùy thuận pháp hành của thế gian ác 
trược, mà thị hiện hàng ma: To do what 
must be done 1n a polluted, evil world. 


Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười mũi của 


chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những 
pháp nầy thời được vô lượng vô biên thanh 
tịnh tỹ của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of nose of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who accomplish these wIll 


acqure the Infinite, boundless nose of 
Buddhas. 
1) Nghe những vật hôi, không cho đó là hôi: 


When they smell foul things, they do not 
consider them foul. 


2) Khi nghe những hơi thơm, không cho đó là 
thơm: When they smell fraprances, they 
do not consider them fragrant. 

3) Thơm hôi đều nghe, nhưng tâm Bồ Tát 


vẫn bình đẳng: They smell both fragrance 
and foulness, their minds are equanimous. 
Chẳng thơm chẳng hôi, an trụ nơi xả: 
Neither fragrance nor foulness, abiding in 
relinquishment. 

Nếu nghe y phục, giường ngủ và thân thể 
của chúng sanh thơm hôi, thời biết được 
họ khởi lòng tham, sân hay si: lf they 
smell the gragrance and foulness of 
people”s clothes, bedding, or bodies, they 
can discern their conditions of greed, 
anger, and delusion. 


4) 


5) 


6) Nếu nghe hơi của cây cỏ, vân vân, thời 
biết rõ ràng như đối trước mắt: lf they 


smell the scents of hidden reposiforIes, 
plants and trees and so on, they can 
discern them as 1f they were right before 
theIr eyes. 

Nếu nghe mùi của chúng sanh trên trời 
đến địa ngục thời biết hạnh nghiệp quá 
khứ của họ đã gây tạo: If they smell 
scents from the hells below to the heaven 
above, they know the past deeds of the 
beings there. 

Nếu nghe hơi bố thí, trì giới, đa văn, trí 
huệ của hàng Thanh Văn thời an trụ tâm 
nhứt thiết trí chẳng cho tán động: If they 
smell the fraprance of generosity, 
moralty, learning, and wisdom of 


7) 


8) 


1429 


Buddhas' disciples, they remain steady 1n 
the will for omnisclence and do not let 1t 
be distracted. 

Nếu nghe hơi của tất cả Bồ Tát hạnh, thời 
dùng trí huệ bình đẳng nhập Phật địa: If 
they the  frapgrance of all 
enliphtening practices, they enter the sfate 
of Buddhahood by impartial wisdom. 

Nghe hơi cảnh giới trí huệ của tất cả Phật, 
cũng chẳng phế bỏ những hạnh Bồ Tát: If 
they smell the frapgrance of the sphere of 
knowledge of all Buddhas, they still do not 
give up the practices of Enliphtening 
Beings. 

Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, có mười nghĩa 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong 
pháp nây thời được nhứt thiết trí vô thượng 
nghĩa—According to the Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of principle of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the supreme principle 
Of omniscience. 

1) Đa văn nghĩa vì kiên cố tu hành: Principle 
Of preat learning, steadfastly putfing 1t Into 
practice. 

Pháp nghĩa, vì khéo suy gẫm lựa chọn: 
Principle of truth, skillfully thinking about 
1t and discerning 1t. 

Không nghĩa, vì đệ nhứt nghĩa không: 
Principle of emptiness, the ultimate truth 
being emptiness. 

Tịch tịnh nghĩa, vì xa rời những Ổn náo 
của chúng sanh: Principle of silence and 
calm, being detached from the clamor and 
confusion of sentient beings. 

Bất khả thuyết nghĩa, vì chẳng chấp tất cả 
ngữ ngôn: Principle of inexpressibility, not 
clinging to words. 

Như thiệt nghĩa, vì thấu rõ tam thế bình 
đẳng: Prineiple of according with truth, 
realizing that past, present and future are 
equal. 


9) 


smell 


10) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) Pháp giới nghĩa, vì tất cả các pháp đồng 
một vị: Principle of the realm of reality, 
all things being one In essence. 

§) Chơn như nghĩa, vì tất cả Như Lai thuận 


nhập: Principle of true Thusness, as all 
who realize Thusness enfer 1t. 

9) Thiệt tế nghĩa, vì biết rõ rốt ráo chơn thiệt 

nghĩa của pháp tối thượng: Principle of the 

limit of reality, realizing ultimate truth. 

10) Đại Bát Niết Bàn nghĩa, vì diệt tất cả khổ 
để tu những hạnh Bồ Tát: Principle of 
øreat ulimate nirvana, extinguishing all 
suffering yet carrying out the practfIces of 
Enlightening Beings. 

Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát 

Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghĩa 

mà chư Như Lai quán sát khi đã thực hành 

xong Phật sự. Các Đức Như Lai vì quán sát 
mười nghĩa nầy nên thị hiện nhập Niết bàn— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten considerations when 

Buddhas have done their Buddha-work, they 

manifest final extinction. These are ten poinfts 

Of consideration because of which the Buddhas 

mamifest ultimate extinction In nirvana. 

I1) Vì chỉ bày tất cả hành pháp thật là vô 
thường: To show that all acfiviies are 
really Inpermanernt. 


2) Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng phải 
là pháp an ổn: To show that all created 
things are unstable. 

3) Vì chỉ bày đại niết bàn là chỗ an Ổn, vô 


bố úy: To show that ultimate nirvana is the 
abode of peace, without fear. 

Vì hàng nhơn thiên tham đắm sắc thân, 
nên vì họ mà thị hiện sắc thân là pháp vô 
thường, khiến họ phát nguyện trụ pháp 
thân thanh tịnh: To show those (human 
and celestal beings) attached to the 
physical body that the physical body 1s 
1mpermanent, so that they will aspire to 
dwell in the pure body of reality. 


4) 


1430 


5) Vì chỉ bày sức vô thường không thể 
chuyển được: To show that the power of 
1mpermanence cannot be overturned. 

Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng tự tại, 
chẳng trụ theo tâm: To show that all 
created things do not remain as one wishes 
and are not under oneˆs confrol. 

Vì chỉ bày tất cả những hiện hữu đều như 
huyễn hóa, chẳng bên chắc: To show that 
all existenfs are like magical productions 
and are not hard and fast. 


6) 


7) 


8) Vì chỉ bày tánh niết bàn rốt ráo bển chắc, 

chẳng thể hư hoại: To show that the nature 

of nirvana ¡Is ulimately stable and 
1ndestructible. 

Vì chỉ bày tất cả pháp vô sanh vô khởi, 

mà có tướng tụ họp và tán hoại: To show 

that all things have no birth or origin, yetf 
have the appearance of assemblage and 
dissolution. 

10) Một khi chư Phật —Once the Buddhas: 

a. Thực hành xong Phật sự: Have finished 
their Buddha-work. 

b. Bổn nguyện đã mãn: Have fulfilled their 
VOWS. 

c. Đã chuyển xong pháp luân: Have turned 
the wheel of teaching. 

d. Người đáng được hóa độ, đều đã hóa độ 
xong: Have enliphtened and liberated 
those who could be enliphtened and 
liberated. 

e. Sự thọ ký đã thành, theo pháp phải như 
vậy nhập nơi bất biến đại niết bàn: Have 
made predictions of Buddhahood of the 
enliphtening beings who become honored 
Ones, as a matfer of course they enter 
unchanging, øreat, ultimate nirvana. 

Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghiệp 

của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nầy thời được nghiệp quảng đại vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 

kinds of activity of Great Enlightening Beings. 


9) 


=< 


Enliphtenng Beings who abide by these can 

acheve the supremely great activiy of 

Buddhas. 

1) Tất cả thế giới nghiệp, vì đều có thể trang 
nghiêm thanh tịnh: Activity related to all 
worlds, able to pur1fy them all. 


2) Tất cả chư Phật nghiệp, vì đều có thể 
cúng dường: Activity related to all 


Buddhas, able to provide offerings to them 
all. 

Tất cả Bồ Tát nghiệp vì đồng gieo thiện 
căn: Activity related to all enlightening 
bemnøs, planting the of 
øØoodness. 

Tất cả chúng sanh nghiệp, vì đều có thể 
giáo hóa: Activity related to all sentient 
beings, Able to teach and transform them 
all. 

Tất cả vị lai nghiệp, vì nhiếp thủ tột thuở 
vị lai: Activity relating to the future, able 
to take In the whole future. 

Tất cả thần lực nghiệp, vì chẳng rời một 
thế giới đến khắp tất cả thế giới: Activity 
of all spiritual powers, able to reach all 
worlds without leaving one world. 

Tất cả quang minh nghiệp, vì phóng quang 
minh vô biên màu, trong mỗi quang minh 
có tòa liên hoa đều có Bồ Tát ngôi kiết 
già trên đó. Dùng đây để thị hiện: Activity 
of all lipht, emanating lights of Infinite 
colors, with an Enlightening Being sitting 
on a lotus seat appearing In each light 
beam. 

Tất cả giống Tam Bảo chẳng đoạn 
nghiệp, vì sau khi Đức Phật diệt độ thời 
thủ hộ trụ trì những Phật pháp: Activity 
perpetuatng the lineage of the three 
freasures, preserving and sustaining the 
Budhas' teachings after the demise of the 
Buddhas. 

Tất cả biến hóa nghiệp, vì ở tất cả thế 
giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sanh: 
Activity of all miraculous transformations, 


3) 


Same roofS 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1431 


expounding the truth and teaching the 
sentient beings in all worlds. 

Tất cả gia trì nghiệp, ở trong một niệm tùy 
tâm sở thích của cá chúng sanh đều vì họ 
mà thị hiện, làm cho tất cả nguyện vọng 
đều thành mãn: Acivty of all 
empowerments, ¡instantly appearing to 
sentlent beings according to their mental 
Iinclinations, causing all aspirations to be 
fulflled. 


Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có 
mười nguyện thanh tịnh của chư Bồ Tát— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter I8, there are ten pure vows of 
Enlightening Beings. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Nguyện thành thục chúng sanh không mỏi 
nhàm: Vow to develop living beings to 
maturity, without wearying. 

Nguyện làm đủ điều lành để nghiêm tịnh 
thế giới: Vow to fully practice all virtues 
and purIfy all worlds. 

Nguyện thừa sự và tôn kính Như Lai: Vow 
to serve the cnliphtened, always 
engendering honor and respect. 

Nguyện hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân 
mạng: Vow to keep and protect the true 
teaching, not begrudging their lives. 
Nguyện dùng trí quán sát vào các Phật độ: 
Vow to observe with wisdom and enter the 
lands of the Buddhas. 

Nguyện cùng các Bồ Tát đồng một thể 
tánh: Vow to be of the same essence as all 
Enlightening Beings. 

Nguyện vào cửa Như Lai và biết rõ các 
pháp: Vow to enter the door of realization 
of Thusness and comprehend all thinøs. 
Nguyện người thấy sanh tín tâm và được 
lợi lạc: Vow that those who see them will 
develop faith and all be benefited. 
Nguyện thần lực trụ thế tận kiếp vị lai: 
Vow to stay in the world forever by 
Spiritual pOWer. 


10) Nguyện đủ Phổ Hiển hạnh tu tập môn 
nhứt thiết chủng trí: Vow to fulfill the 
practice of Universal Good and master the 
knowledge of all particulars and all ways 
of liberation. 

Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư 

Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): 

Ten kinds of unimpeded function relating to 

vows (The Flower Adornment Sutra—Chapter 

38). 

1) Đem nguyện của tất cả Bồ Tát làm 
nguyện của mình: Make the vows of all 
Enlightening Beings their own vows. 

2) Đem nguyện lực thành Bồ Đề của tất cả 
chư Phật, thị hiện tự mình thành chánh 
giác Manifest themselves attaining 
enliphtenment by the power of the vow of 
atfaining of enlightenment of all Buddhas. 

3) Tùy chúng sanh được hóa độ, tự mình 
thành vô thượng chánh đẳng chánh giác: 
Attain supreme perfect enlightenment 
themselves In accordance with the sentient 
beings they are teaching. 

4)_ Đại nguyện chẳng dứt nơi tất cả vô biên 
tế kiếp: Never end their great vows, 
throughout all eons, without bounds. 

5) Xa la thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng 
nguyện tự tại hiện tất cả thân: Detaching 
ftom the body of discriminating 
consciousness and not clinging to the body 
of knowledge, they manifest all bodies by 
free wIll. 

6) Xả bỏ thân mình để thành mãn nguyện 
của người: Give up their own bodies to 
fulfill the aspirations of others. 

7) Giáo hóa khắp chúng sanh mà chẳng bỏ 
đại nguyện: Edify all sentlent beings 
without giving up the1r øreaf vows. 

8) Ở tất cả các kiếp thực hành Bổ Tát hạnh 
mà đại nguyện chẳng dứt: Cultivate the 
deeds of Enlipghtening Beings in all ages, 
yet their øreat vows never end. 

9) Nơi một lỗ lông hiện thành chánh giác, do 
nguyện lực nên đầy khắp tất cả Phật độ. 


1432 


Ở vô lượng thế giới vì mỗi chúng sanh mà 
thị hiện như vậy: Manifest the attainment 
of true enlightenment 1n a minute point (a 
pore), pervade all Buddha-landsby the 
power of vowing, and show this to each 
and every sentient beinss In untold worlds. 
Nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, 
nổi mây lớn chánh pháp, chói điển quang 
giải thoát, nổ tiếng sấm thiệt pháp, rưới 
mưa vị cam lồ, dùng nguyện lực lớn thấm 
nhuần khắp tất cả chúng sanh giới: 
Explain a phrase of teaching, throughout 
all universes, raising great clouds of true 
teaching, flashng the lightmng of 
liberation, booming the thunder of truth, 
showering the rain of elixir of Immortality, 
fulfilling all sentient beings by the power 
Of preaf vows. 

Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
ngữ ngôn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được vi diệu ngữ vô 
thượng của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of speech of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
affain the supreme subtle speech of Buddhas. 
I1) Nhu nhuyễn ngữ, vì làm cho tất cả chúng 
sanh đều an ổn: Gentle speech, causing all 
sentient beings to be calm. 

Cam lồ ngữ, vì làm cho tất cả chúng sanh 
đều thanh lương: Sweet elixir speech, 
causing all sentient beings to be clear and 
cool. 

Bất cuống ngữ, vì bao nhiêu lời nói đều 
thật:  Nondeceptive speech, 
everything they say being true. 

Chơn thiệt ngữ, vì nhẫn đến trong chiêm 
bao cũng không vọng ngữ: Truthful 
speech, not lying even In dreams. 

Quảng đại ngữ, vì khắp tất cả chư thiên 
đều tôn kính: Great speech, being honored 
by all the gods. 


10) 


2) 


3) 
chân 


4) 


5) 


6) Thậm thâm ngữ, vì hiển thị pháp tánh: 
Profound speech, revealing the essence of 
things. 

Kiên cố ngữ, vì thuyết pháp vô tận: 
Steadfast speech, expounding truth 
inexhaustibly. 

Chánh trực ngữ, vì phát ngôn dễ hiểu: 
Straiphtforward speech, their statements 
being easy to understand. 

Chúng chủng ngữ, vì tùy thời thị hiện: 
Various speech, being spoken according to 
the occasion. 

Khai ngộ tất cả chúng sanh ngữ, vì tùy 
theo chỗ dục lạc của họ mà làm cho họ 
hiểu rõ: Speech enlightening all sentient 
beinøgs, enabling 
according to therr inclinations. 

Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát 
Tâm Bồ Đề: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười nhơn duyên phát tâm Bồ Đề của 
Đại Bồ Tát—-Accordng to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of causes 
of Great Enlightening Beings's development 
of the will for enlightenmernt. 

1) Vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh 
mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
educate and civilize all sentient beinss. 

Vì diệt trừ tất cả khổ cho chúng sanh mà 
phát Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
remove the mass of suferng of all 
sentient beIngs. 

Vì ban cho tất cả chúng sanh sự an lạc mà 
phát Đề: They become 
determined to reach enliphtenment to 
bring complete peace and happiness to all 
senfient beings. 

Vì dứt sự ngu sỉ của tất cả chúng sanh mà 
phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
elimimnate the delusion of all sentient 
beings. 


7) 


8) 


9) 


10) 


them to understand 


2) 
tâm Bồ 


3) 
tâm Bồ 


4) 


1433 


5) Vì ban Phật trí cho tất cả chúng sanh mà 
phát Đề: They become 
determined to reach enliphtenment to 
bestow_ enlightened knowledge on all 
sentient beIngs. 

Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật 
mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
honor and respect all Buddhas. 

Vì thuận theo Phật giáo cho chư Phật hoan 
hỷ mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
follow the guidance of the Buddhas and 
please them. 

Vì thấy sắc tướng hảo của tất cả chư Phật 
mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enlightenment to see 
the marks and embellishments of the 
physical embodiments of all Buddhas. 

Vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả Phật 
mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 
comprehend the vast knowledge and 
wisdom of all Buddhas. 

Vì hiển hiện lực vô úy của tất cả chư Phật 
mà phát tâm Bồ Để: They become 
determined to reach enliphtenment to 


tâm Bồ 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


manifest the powers and fearlessnesses of 

the Buddhas. 
Mười Nhân Duyên Khiến Chúng Sanh 
Phát Tâm Bồ Đề: Nếu chúng ta không phát 
Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và không phát 
nguyện một cách kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi 
lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong vô 
lượng kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi 
nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. Vì vậy chúng 
ta nên luôn nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải 
rộng phát tâm Bồ Để ngay chứ không chân 
chừ. Theo Kinh A Di Đà, “Người thiểu thiện 
căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về 
cõi nước Cực Lạc được.” Muốn được nhiều 
căn lành không chi hơn là phát tâm Bồ Đề; 
muốn được nhiều phước đức không chi hơn là 
trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm Phật giây 


phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng 
Bồ Để hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai 
nhân duyên nầy, quyết định được vãng sanh 
Cực Lạc. Trong “Phát Bồ Để Tâm Văn,” Đại 
Sư Tỉnh Am đã khuyên tứ chúng nên nghĩ đến 
mười nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm 
Bồ Để như sau—If we do not develop the 
broad and lofty Bodhi Mind and do not make 
firm and strong vows, we will remain as we 
are now, In the wasteland of Birth and Death 
for countless eons to come. Even 1Ý we were fO 
cultivate during that period of time, we would 
find 1t difficult to persevere and would only 
waste our efforts. Therefore, we should realize 
that in following Buddhism, we should 
defintely develop the Bodhi Mind without 
delay. According to The Amitabha Sutra, “You 
cannot hope to be reborn in the Pure Land with 
litlể£ merit and virtie and few causes and 
conditions or good roots. Therefore, you should 
have numerous merits and virtues as well as 
good roofs to qualify for rebirth ¡in the Pure 
Land. However, there 1s no better way to plant 
numerous good roofs than to develop the Bodhi 
Mind, while the best way to achieve numerous 
meri(s and virtues 1s fO reci© the name of 
Amitabha Buddha. A moment of singleminded 
recifafion surpasses years of prafticing charIfy; 
truly developing the Bodhi Mind surpasses 
eons of cultivation. Holding firmly to these 
fwo causes and conditlons assures rebirth In 
the Pure Land” In the commentary of 
“Developing the Bodhi Mind,” Great Master 
Hsing-An encouraged the fourfold assembly to 
remember ten causes and conditions when 
developing the Bodhi Mind as follows: 

I)_ Vì nghĩ đến ân Phật: Owing to our debt to 
the Buddha. 

Vì công ân cha mẹ: Owing to our debt to 
the parents. 


2) 


3) Vì nhớ ân sư trưởng: Owing to our debt to 
the teachers. 
4 Vì tưởng ân tín thí đàn na: Owing to our 


debt to the benefactors. 


5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10 


`=< 


+ 


1434 


Vì biết ân chúng sanh: Owing to our debt 
to other sentient beinøs. 

Vì lo khổ sanh tử: Owing to our concerns 
about sufferings of Birth and Death. 

Vì tôn trọng tánh linh: Owing to the 
respect for our Self-Nature. 

Vì sám trừ nghiệp chướng: Owing to the 
repenfance and elimination of evil karma. 
Vì hộ trì Chánh Pháp: Owing to upholding 
the correct Dharma. 

Vì cầu sanh Tịnh Độ: Owing to seeking 
rebirth in the Pure Land. 

For more Information, please Tám Cách 
Phát Bồ Đề Tâm, and Mười Lý Do Phát 
Tâm Bồ Đề. 


Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Phật 
Hằng Trụ: Mười điều trụ nơi nhứt thiết trí 
của chư Phật (Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 38)— 
Ten sfations of omniscience of all Buddhas 
(The Flower Adornment Sutra—Chpater 38). 


5 


2) 


3) 


4) 


Chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm 
tất cả chúng sanh và tâm sở hành trong 
tam thế: All Buddhas instantly know the 
minds and mental patferns of all sentient 
beings of pasf, present and future. 

Chư Phật ở trong một niệm đều biết tam 
thế tất cả chúng sanh chứa nhóm các 
nghiệp và nghiệp báo: AI Buddha 
instantly know the acts and the resulting 
consequences of those acts amassed by all 
sentient beings In the past, present and 
futire. 

Chư Phật trong một niệm đều biết tất cả 
chúng sanh tùy sở nghi mà dùng tam luân 
giáo hóa điều phục: All Buddhas instantly 
know the needs of all sentient beings and 
teach and civilize them by means of 
correct diagnosis, prescription, and occult 
1nfluence. 

Điều trụ nơi nhứt thiết trí thứ tư—The 
fourth station of omniscience: 

Chư Phật ở trong một niệm biết hết pháp 
giới tất cả chúng sanh chỗ có tâm tướng: 
All Buddhas ¡instantly know_ the mental 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


characteristics of all sentient beings in the 
COSmOS. 

Ở tất cả xứ khắp hiện Phật xuất thế: 
Manifest the emergence of Buddhas ¡n all 
places. 

Khiến những chúng sanh nầy đều được 
phương tiện nhiếp thọ: Take those beings 
1nto their care by expedient means. 

Chư Phật ở trong một niệm tùy khắp tâm 
nhạo dục giải của tất cả chúng sanh trong 
pháp giới mà thị hiện thuyết pháp cho họ 
được điều phục: All Buddhas instantly 
manIfest expositions of teaching according 
to the mental Inclinations, desires, and 
understanding of all sentient beings in the 
cosmos, causing them to become civilized. 
Chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm 
sở thích của tất cả chúng sanh trong pháp 
giới mà vì đó hiện thần lực: All Buddhas 
instantly know the inclinatons of the 
minds of all sentient beinss In the cosmos 
and manifest spiritual powers for them. 
Chư Phật ở trong một niệm khắp tất cả 
chỗ tùy theo tất cả chúng sanh đáng được 
hóa độ mà thị hiện xuất thế, vì họ mà nói 
thân Phật chẳng nên thủ trước: AlI 
Buddhas instantly manifest appearance In 
all places according to all the sentient 
beings who may be taught, and explain to 
them that the embodiment of Buddha 1s 
not graspable. 

Chư Phật ở trong một niệm đến khắp pháp 
giới tất cả chỗ, tất cả chúng sanh, tất cả 
lục đạo: All Buddhas Instantly reach all 
places In the cosmos, all sentient beinss, 
and therr particular paths. 

Chư Phật ở trong một niệm tùy các chúng 
sanh có ai nhớ tưởng, không chỗ nào mà 
chư Phật không đến: AII Buddhas instantly 
Øo In response fo any beings who think of 
them, wherever they may be. 

Chư Phật ở trong một niệm đều biết chỗ 
hiểu và ý muốn của tất cả chúng sanh, và 
vì họ mà thị hiện vô lượng sắc thân: All 


1435 


Buddhas know the understanding and 
desires of all sentilent beings and manifest 
Iimmeasurable physical forms for therr 
benefit. 

Mười Như Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ 

Đề: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thứ như thiệt trụ nơi vô thượng Bồ Đề. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 

đại trí huệ bửu vô thượng của chư Phật— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of Jjewel-like 

state 1n unexcelled complete perfect 

enlightenment. Enlightening Beings who abide 
by these can attain the Jewel of supreme great 
knowledge and wisdom of Buddhas. 

I1) Như thiệt trụ thứ nhất—The first jewel- 
like state: 

a. Chư Đại Bồ Tát đều có thể qua đến chỗ 
chư Phật nơi vô số thế giới: They go to the 
Buddhas In countless worlds. 

b. Chiêm ngưỡng chư Phật: 
Buddhas. 

c_ Hầu hạ chư Phật: Pay obeisance to all 
Buddhas. 

d. Tôn vinh và cúng dường chư Phật: Serve 
and honor all Buddhas with offerings. 

2) Như thiệt trụ thứ nhì —The second Jewel- 
like state: 

a. _ Ở chỗ bất tư nghì của chư Phật lắng nghe 
chánh pháp: Listen to true teaching from 
1nconceivably many Buddhas. 

b. Thọ trì ghi nhớ không để quên mất chánh 
pháp: Absorb and remember the true 
teaching. 

c. Phân biệt và tư duy chánh pháp: Analyze 
and ponder the true teaching. 

d._ Tăng trưởng sự tỉnh giác và trí huệ: 
Increase In awareness and wisdom. 

e. Thực hành chánh pháp khắp mọi nơi: 
Carry out the true teaching everywhere. 

3) Như thiệt trụ thứ ba—The third Jewel-like 
state: Mất nơi cõi nầy mà hiện sanh nơi 
cõi khác, mà với Phật pháp không mê 
lâm——Disappear from this land and appear 


Behold all 


4) 


5) 


6) 


to be born elsewhere, yet have no 
confusion about the Buddha teaching. 

Như thiệt trụ thứ tư—The fourth Jewel- 
like state: 

Biết từ một pháp xuất sanh tất cả pháp bởi 
những nghĩa của tất cả pháp rốt ráo đều là 
một nghĩa Know  how to elict all 
pñnciples from one primciple, for the 
varlous meanings of all principles are 
ultimately all one meaning. 

Có khả năng riêng biệt diễn thuyết từng 
pháp một: Be able to analyze and explain 
cach of the principles. 

Như thiệt trụ thứ năm —The fifth Jewel- 
like state: 

Biết nhàm lìa phiền não: Know how to 
reJect afflictions. 

Biết ngăn dứt phiền não: Know how to 
stop afflictions. 

Biết phòng hộ phiền não: Know how to 
prevent afflictions. 

Biết đoạn trừ phiển não: Know how to 
exterpate afflictions. 

Tu hạnh Bồ Tát: Cultivate the practices of 
Enliphtening Beinss. 

Chẳng chứng pháp tuyệt đối, nhưng rốt 
ráo đáo bỉ ngạn: Do not experience 
absolute truth but ultimately arrive at the 
further shore of ulimate truth. 

Với phương tiện thiện xảo chư Bồ Tát học 
giỏi những cái cần học: With expedient 
skill they learn well what is to be learned. 

Làm cho hạnh nguyện xưa đều được thành 
mãn: Cause their past vows to reach 
fulfilliment. 

Thân chẳng mỏi nhọc: Without physical 
fatigue. 

Như thiệt trụ thứ sáu —The sixth Jewel- 
like state: 

Dầu biết rằng những tâm phân biệt của 
chư Bồ Tát đều không có xứ sở, mà vẫn 
nói có những phương xứ để làm thêm 
phương tiện cứu độ chúng sanh: Know that 
all objects of mental discriminations of 


1436 


Enlightening Beings have no locatilons, yetf 
they still say there are varIous locations to 
make more means to save senfilent beIngs. 
Dầu không phân biệt, không tạo tác, 
nhưng vì muốn điều phục tất cả chúng 
sanh, nên có tu hành có sở tác: Though 
they have no discrimination and do not 
create anything, yet because they want to 
tame all sentient beings, they do cultivate 
practices and do act. 

Như thiệt trụ thứ bảy——The seventh jewel- 
like state: 

Biết tất cả tánh đều đồng một tánh, nghĩa 
là—Know all things are of one and the 
same essence, which 1s: 

Vô tánh: No essence. 

Không các thứ tánh: No varlety. 

Không vô lượng tánh: No Infinity. 

Không khả toán sổ tánh: No calculability. 
Không khả xứng lượng tánh: No 
measurability. 

Không sắc: No form. 

Không tướng: No characterIstics. 

Hoặc một hoặc nhiều đều bất khả đắc: 
Whethetr  one or many, all are 
ungraspable. 

Quyết định những điều trên đây là— 
Know for certain all of the above are the 
norm§s of: 

Đây là Phật pháp: Buddhas" teachings. 
Đây là Bồ Tát pháp: Enlightening beings'. 
Đây là Độc giác pháp: Individual 
1lluminates'. 

Đây là Thanh văn pháp: Hearers'. 

Đây là phàm phu pháp: Ordimary 
peopleˆs. 

Đây là thiện pháp: What things are øgood. 
Đây là bất thiện pháp: What things are not 
good. 

Đây là thế gian pháp: What is mundane. 
Đây là xuất thế gian pháp: What ¡s 
Supramundane. 

Đây là pháp lỗi lầm: What is error. 


~< 


Đây là pháp không lỗi lầm: What ¡is 
without ©TrOr. 

Đây là pháp hữu lậu What 1s 
contaminated. 

Đây là pháp vô lậu What 1s 
uncontaminated. 

Đây là pháp hữu vi: What is compounded. 
Đây là pháp vô vi: 5 What 1s 
uncompounded. 

Như thiệt trụ thứ tám — The eighth Jjewel- 
like state: 


(A) Chư Đại Bồ Tát thấy rằng—Great 


enlightening beinss find that: 

Cầu Phật bất khả đắc: The Buddhas 
cannot be grasped. 

Cầu Bồ Tát bất khả đắc: Enlightening 
Beings cannot be grasped. 

Cầu pháp bất khả đắc: Phenomena cannot 
be grasped. 

Cầu chúng sanh bất khả đắc: Sentient 
beings cannot be grasped. 

Dầu vậy chư Đại Bồ Tát vẫn không— 
Great Enlightening Beings do not: 

Chẳng bỏ nguyện điều phục chúng sanh: 
Give up the vow to tame sentient beings. 
Khiến cho chúng sanh nơi các pháp mà 
đạt thành chánh giác: Enable sentient 
beinøs to atfain true enliphtenment. 

Tại sao?—Why? 

Vì chư Đại Bổ Tát khéo quán sát: Great 
enlightening beinss are skillful observers. 
Biết tất cả chúng sanh tâm tánh phân biệt: 
Know the mentalitles of all sentient 
beings. 

Biết tất cả cảnh giới của chúng sanh: 
Know the perspectve of all sentient 
beings. 

Tùy phương tiện hóa đạo khiến chúng 
sanh đạt được Niết bàn: Guide sentient 
beings accordingly, so that they can attain 
nirvana. 


(D) Hoàn mãn nguyện giáo hóa chúng sanh 


bằng cách mạnh mẽ tu hành Bồ Tát hạnh: 
They practice the deeds of Enlightening 


9) 


1437 


Beings zealously in order to fulfill their 
vow fo enliehten sentient beings. 

Như thiệt trụ thứ chín —The ninth Jewel- 
like state: 


(A) Chư Đại Bồ Tát biết thiện xảo thuyết 


(B) 


(C) 


(@D) 


10) 


pháp, thị hiện niết bàn. Vì độ chúng sanh 
nên bao nhiêu phương tiện đã có, tất cả 
đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải 
điên đảo, cũng chẳng hư dối: Great 
Enlightenng Beings know that tactful 
1nstructions, manifesfation of nirvana, and 
all means of liberating sentient beings are 
construed by mind and thought, and are 
not aberrant or false. 

Bồ Tát biết rõ các pháp tam thế bình 
đẳng, như như bất động vô trụ: 
Enliphtening Beings realize that all things 
are equal in all times, they do not move 
from Thusness, yet do not abide 
ultimate truth. 

Chư Bồ Tát chẳng thấy có một chúng sanh 
đã được hóa độ, sẽ được hóa độ hay nay 
được hóa độ: Enlightening Beings do not 
see there are any sentient being who ever 
have received, will receive or do receIve 
teaching. 

Chư Bồ Tát biết rõ—Enlightening Beings 
know: 

Không chỗ tu hành nơi chính họ: 
Themselves have nothing to practice. 
Không có chút pháp gì hoặc sanh hoặc 
diệt mà có thể được: There being nothing 
at all born or persihing that can be 
grasped. 

Như vẫn nương nơi tất cả pháp khiến sở 
nguyện chẳng luống không: They still 
cause theIr vows not to be 1n vain by 
means of all thinøs. 

Như thiệt trụ thứ mười —The tenth Jewel- 
like state: 


in 


(A) Chư Đại Bổ Tát nơi bất khả tư nghì vô 


lượng chư Phật, ở chỗ mỗi Đức Phật nghe 
vô lượng thọ ký danh hiệu đều khác, kiếp 
số chẳng đồng: Great Enlightening Beings 


(B 


` 


hear from countless Buddhas predictions 
of future Buddhas, each with different 
names, living in different ages. 

Từ một kiếp nhẫn đến vô lượng kiếp, chư 
Bồ Tát thường nghe như vậy, nghe rồi tu 
hành chẳng kinh chẳng sợ, chẳng mê 
chẳng hoặc vì —They listen to this for 
unfold eons and, having heard, cultivate 
practice, not sfartled or frightened, not losf 
or confused because: 

Biết Phật trí bất khả tư nghì: Enlightening 
Beings know the knowledge of Buddhas 1s 
1nconce1vable. 

Như Lai thọ ký không hai lời The 
predicions of the Buddhas have no 
ambigurty In their words. 

Tự thân hạnh nguyện sức thù thắng: The 
extraordinary power of their own active 
commitmeIt. 

Tùy nghi thọ hóa khiến vô thượng Bồ Đề 
thành mãn tất cả nguyện đồng pháp giới: 
Foster perfect enliphtenment In all who 
are capable of being taupht, fulfilling all 
theIr vows, equal in extent to the cosmos. 


Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của 
Chư Phật: Mười thứ niệm niệm xuất sanh trí 
của chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)— 
Ten kinds of instantly creative knowledge of 
the Buddhas (The Flower Adornment Sutra— 
Chpater 33). 


]) 


2) 


3) 


Trong một niệm, tất cả chư Phật hay thị 
hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng 
xuống: All Buddhas ca, in a single instant, 
appear to descend from heaven 1n infinite 
worlds. 

Trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay 
thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ 
sanh: All Buddhas can, in a single Instant, 
manifest birth as Enliphtening Beings in 
infinite worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới, gia học Manifest 
renunciation of the mundane and study of 
the way to liberation In infinite worlds. 


xuất đạo: 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


=óo 


1438 


Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới, dưới cội Bồ Đề thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác: ManIfest attainment of true 
enliphtenment under enlightenment trees 
1n infinite worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới chuyển diệu pháp luân: Manifest 
turnng the wheel of the Teaching in 
infinite worlds. 

Tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng 
thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường 
chư Phật: 
beings and service of the enlightened in 
infinite worlds. 

Tất cả chư Phật trong một niệm, đều hay 
thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết 
nhiều loại thân Phật: All Buddhas, in a 
single Instant, manifest untold varlety of 
Buddha-bodies In infinite worlds. 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, thị hiện 
vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm, 
vô số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại 
của Như Lai: All Buddhas can, in a single 
1nstant, manifest all kinds of adornments In 
Infinite worlds, innumerable adornments, 
the freedom of the enlightened, and the 
freasury of omniscience. 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, đều thị 
hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số 
chúng sanh thanh tịnh: All Buddhas can, in 
a single Instant, manifest countless of pure 
beinss In infinite worlds. 

Trong một niệm, tất cả chư Phật —AIll 
Buddhas can, In a single Instant: 

Đều hay thị hiện vô lượng tam thế chư 
Phật Manifest the Buddhas of past, 
present and future in infinite worlds. 
Nhiều 
faculties and characters. 

Nhiều cách tinh tấn: Various energies. 
Nhiều thứ hạnh giải: Various practical 
understandinøs. 


Manifest education of sentient 


loại căn tánh: With various 


e. 


Ở trong tam thế thành Chánh Đẳng Chánh 
Giác: Attaining true enlightenment in the 
pasf, present and future. 


Mười Niệm Vãng Sanh: Khi lâm chung mà 
còn tự tại niệm được mười niệm thành tựu, tức 
là được vãng sanh—At the time of death, one 
wIll achieve rebirrth In the Pure Land with only 
ten perfect ufferances. 

Mười Pháp Ân (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
27): Ten kinds of truth seal (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 27). 


l) 


2) 


3) 


8) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Đồng thiện căn bình đẳng với tam thế chư 
Phật: Having the same roots of goodness 
equal in all Buddhas of past, present and 
futire. 

Đồng được trí huệ pháp thân vô biên tế 
với chư Phật: Attaininng the reality body 
with boundless knowledge, same as all 
Buddhas. 

Đông chư Như Lai trụ pháp bất nhị: 
Abiding In nondualfty, same as the 
Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai quán sát tam thế vô 
lượng cảnh giới thảy đều bình đẳng: 
Seeing the infinite objects of all times as 
all equal, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai liễu đạt pháp giới vô 
ngại cảnh giới: Gaining comprehension of 
the unobstructed realm of the cosmos of 
reality, same as that of the Buddhas. 

Đồng chư Như Lai thành tựu thập lực thực 
hành vô ngại: Achieving the ten powers, 
same as the Buddhas, being unhindered in 
function. 

Đồng chư Như Lai tuyệt hẳn hai hạnh, trụ 
pháp vô tránh: Having forever cut off 
opInons and passions, dwelling In the 
state of freedom from conflict, same as the 
Buddhas. 

Đồng chư Như Lai giáo hóa chúng sanh 
hằng chẳng thôi nghỉ: Ceaselessly 
teaching sentient beings, same as the 
Buddhas do. 


1439 


9) Đồng chư Như Lai ở trong trí thiện xảo, 
nghĩa thiện xảo hay khéo quán sát: 
Having ability to observe adaptive skill in 
knowledge and meaning, same as the 

Buddhas. 

10) Đồng chư Như Lai cùng với tất cả Phật 
bình đẳng không hai: Being equal to all 
Buddhas, same as all Enlightened Ones. 

Mười Pháp Biến Hóa Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp biến hóa của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đầy đủ 

tất cả các pháp biến hóa vô thượng— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten kinds of magical 

displays of Great Enliphtenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 


acqure all means of supreme magical 
displays. 
I) Tất cả chúng sanh biến hóa: Magical 


display of all sentient beinss. 


2) Tất cả thân biến hóa: Magical display of 
all bodies. 

3)_ Khắp các cõi biến hóa: Magical display of 
all lands. 

4) Tất cả cúng dường biến hóa: Magical 
display of gIfts. 

5) Tất cả âm thanh biến hóa: Magical 
display of all voices. 

6) Tất cả hạnh nguyện biến hóa: Magical 
display of all practical undertakings. 

7) Tất cả giáo hóa và điều phục chúng sanh 
biến hóa: Magical display of education 
and civilization of sentient beings. 

8) Tất cả thành chánh giác biến hóa: 
Magical display of all attainment of true 
enlightenmernt. 

9) Tất cả thuyết chân pháp biến hóa: 


Magical display of explanation of all truth. 
10) Tất cả gia trì biến hóa: Magical display of 
all empowerments. 
Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ 
Tát: Mười pháp biết tam thế của chư Bồ Tát 
được Phật giảng trong Kinh Hoa Nghiêm 


(Phẩm 38—Ly Thế Gian)—Enlightening 
beings know all things ¡n all times—Chư Bồ 
Tát biết tất cả những pháp trong tam thế——Ten 
ways of knowing the worlds of past, present 
and futire of all Enlightenng Beings 
mentioned by the Buddha in The Flower 

Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment 

from The World): 

I) Biết những an lập: They know their 

definitlons. 

Biết những ngôn ngữ: They know 

speech. 

Biết những luận nghị: They know 

deliberatlons. 

Biết những quy tắc: They know 

rules. 

Biết những xưng tán: They know 

appellations. 

Biết những chế lịnh: They know 

Orders. 

Biết những giả danh: They know 

provisional names. 

Biết kia 

endlessness. 

Biết kia tịch diệt: 

quiIescence. 

10) : Biết tất cả là “không.”—They know their 
total emptIness. 

Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại 

Của Chư Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— 

Phẩm 38—Ly Thế Gian): Ten kinds of 

profound greaft that 

enliphtenng beings do not abandon (The 

Flower Adornment Sutra—Chapter 38— 

Detachment from the World)—Chư Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy thời chẳng bỏ tất cả Phật 

pháp—Enlightening Beings who abide by 
these wIll be able not to abandon all principles 
of Buddhahood. 

I1) Chẳng bỏ tâm thâm-đại thành tựu viên 
mãn tất cả Phật Bồ Để: They do not 
abandon the profound great determination 
to fulfil the enliphtenment that all 
Buddhas realize. 


2) theIr 


3) their 


4) their 


5) theTr 


6) 


their 


7) their 


8) vô tận: They know therr 


9) They know their 


determinations 


1440 


2) Chẳng bỏ tâm thâm-đại giáo hóa điều 
phục tất cả chúng sanh: To edify and 
civilize all sentient beings. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại chẳng dứt chủng 
tánh của Phật: To perpetuate the lineage 
of Buddhas. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại gần gủi tất cả 
thiện tri thức: To assoclate with all good 
spiritual friends. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại cúng dường tất cả 
chư Phật: 
Buddhas. 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại chuyên cầu tất cả 
pháp công đức đại thừa To 
wholeheartedly seek all the virtuous 
qualities of the Great Vehicle of universal 
salvation. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại ở chỗ chư Phật tu 
phạm hạnh, hộ trì tịnh giới: To cultivate 
religIous practice In the company of all 
Buddhas and maintain pure conduct. 
Chẳng bỏ tâm thâm-đại thân cận tất cả Bồ 
Tát: To assoclate with all enlightening 
beings. 

Chẳng bỏ tâm thâm đại câu tất cả Phật 
pháp phương tiện hộ trì: To seek the 
means of applying and preserving all 
Buddha teachinss. 

Chẳng bỏ tâm thâm-đại thành nguyện tất 
cả Bồ Tát hạnh nguyện, chứa nhóm tất cả 
Phật pháp: To fulfil all practices and 
vows of Enliphtening Beings and develop 
all qualities of Buddhahood. 

Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt Được 
Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội: 
Mười pháp mà chư Bồ Tát đạt được khi trụ 
vào Vô Ngại luân Tam muội. Đại Bồ Tát trụ 
trong tam muội nầy thời được mười pháp đồng 
thế chư PhậcTen thngs that 
Enliphtening Beings attainn when they abide In 
the UDnimpeded wheel concentraion (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 27). Great 
enlightening beings in this concenfration attain 


3) 


4) 


5) 


To honor and service all 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


tam 


ten things that are the same as in all Buddhas, 
past, present and future. 

I1) Được tướng hảo trang nghiêm đồng với 
chư Phật: They acqure the 
Vvarlegated  arrays of marks 
refinements as all Buddhas. 

Phóng đại quang minh thanh tịnh đồng với 
chư Phật: They are able to emanate 


same 
and 


2) 


networks of pure lipht, the same as all 
Buddhas. 
3) Thần thông biến hóa điều phục chúng 
sanh đồng với chư Phật: They perform 
miracles and displays of spiritual power to 
afttine and pacify sentient beings, the 
samw as all Buddhas. 
Sắc thân vô biên, thanh âm thanh tịnh 
đồng với chư Phật: Their boundless 
physical bodies and universal volces are 
the same as those of all Buddhas. 
Tùy chúng sanh nghiệp mà hiện tịnh cõi 
Phật đồng với chư Phật: They manifest 
pure Buddha-lands according to the action 
the 


4) 


5) 


of sentient beings, same as all 
Buddhas. 

6)_ Bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả chúng sanh 
đều có thể nhiếp trì chẳng quên chẳng 
mất đồng với chư Phật: They are able to 
remember the speech of all sentient 
beings. 

Biện tài vô tận tùy tâm chúng sanh mà 
chuyển pháp luân cho họ sanh trí huệ 
đồng với chư Phật: With ¡inexhaustible 


Iintellectual powers they teach In accord 


7) 


with the mentaliles of sentlent beings, 
developing wisdom ¡In them, the same as 
all Buddhas. 
8) Đại sư tử hống không khiếp sợ, dùng vô 
lượng pháp khai ngộ chúng sanh đồng với 
chư Phật: Their lion”s roar 1s fearless as 
thẹey  cnliphten living beings by 
innumerable teachings, the same as all 
Buddhas. 
Trong khoảng một niệm dùng đại thần 
thông vào khắp tam thế đồng với chư 


9) 


1441 


Phật: By great spiritual power they enter 
past, present and future In a sinsle Instant, 
the same as all Buddhas. 

10) Khắp khai thị cho tất cả chúng sanh chư 
Phật trang nghiêm, chư Phật oai lực, chư 
Phật cảnh giới, đồng với chư Phật: They 
are able to show all sentient beings the 
adornment of all Buddhas, the powers of 
all Buddhas, and the states of all Buddhas, 
the same as all Buddhas. 

Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten 

kinds of laws of Great Enlightening Beings. 

(A) Mười pháp (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
36). Chư Đại Bồ Tát muốn mau đây đủ 
hạnh Bồ Tát phải siêng tu mười pháp 
nầy - Ten prineiples (The Elower 
Adornment Sutra—Chpater 36). Great 
Enlightening Beings who want to quickly 
fulfill the pactices of enlightening beings 
shold diligently pracice these ten 
principles. 

I1) Tâm chẳng xa bỏ tất cả chúng sanh: In 
ther mind they should not abandon 
sentient beIngs. 

2) Đối với chư Bồ Tát phải xem như Phật: 
They should think of Enliphtening Beings 
as Buddhas. 

3) Trọn chẳng hủy báng Phật pháp: They 
should never slander any teachings of the 
Buddhas. 

4) Biết các quốc độ không cùng tận: They 
should know that there 1s no end to 
different lands. 

5) Rất có lòng tin mến nơi Bồ Tát hạnh: 
They should be profoundly devoted to 
enliphtening practices. 

6) Chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp 
giới Bồ Đề: They should not give up the 
cosmic, spacelike, Impartial mind of 
enliphtenment. 

7) Quán sát Bổ Để nhập Như Lai: They 
should contemplate enlightenment and 
enter the power of Buddhas. 


8) 


9) 


10 


(B 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


`=< 


` 


Siêng năng tu tập vô ngại biện tài: They 
should cultivate unobstructed Intellectual 
and ©XpOSIfOry DOW€TS. 

Giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi: 
They should teach unenliphtened beings 
tirelessly. 

Trụ nơi tất cả thế giới mà tâm không 
nhiễm trước: They should live in all 
worlds without attachment In their minds. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười pháp nầy thời được 
pháp quảng đại vô thượng của Đức Như 
LaI—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
law of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these 
ten laws can attain the supremely great 
law of Buddhas. 

Chơn thiệt pháp, vì như thuyết tu hành: 
The law of truth, practicing what they 
teach. 

Pháp thứ hai, ly thủ pháp The second 
law of detachment from clinging: 

Lầa năng thủ: Detaching from the clinger. 
Lầa sở thủ: Detaching from that which is 
clung to. 

Vô tránh pháp, vì không mê lầm gây gỗ: 
The law of noncontention, being free from 
all confusing conflicts. 

Tịch diệt pháp, vì trừ diệt tất cả nhiệt não: 
The law of silent extinction, extinguishing 
all Irritations. 

Ly dục pháp, vì tất cả tham dục đều dứt 
từ The law of dispassion, all 
covetousness being ended. 

Vô phân biệt pháp, vì dứt hẳn phan duyên 
phân biệt: The law of freedom from false 
notons, all arbitrary conceptualization 
clinging to obJecfs permanently ceasing. 
Vô sanh pháp, vì dường như hư không bất 
động: The law of birthlessness, being 
1mmovable as space. 


8) 


9) 


10 


=< 


( 


~< 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1442 


Vô vi pháp, vì la những tướng sanh trụ 
diệt: The law of uncreated, being 
detached from appearances of origin, 
subsistence, and anihilation. 

Bổn tánh pháp, vì tự tánh vô nhiễm thanh 
tịnh: The law of basic essence, being 
inherently pure. 

Xã bỏ tất cả Niết bàn hữu dư, vì hay sanh 
tất cả Bồ Tát hạnh tu tập chẳng dứt: The 
law of abandoning all nirvana In which 
there Is still suffering, to be able to 
generate all practices of Enliphtening 
Beings and carry them uninterruptedly. 
Đại Bồ Tát nói mười pháp (Kinh Hoa 
nghiêm—Phẩm 38). Chư Đại Bồ Tát an 
trụ trong những pháp nầy thời được pháp 
xảo thuyết vô thượng của Như Lai —Ten 
kinds of teaching expounded by Great 
Enliphenng Beimgs (The Flower 
Adornment Sutra— Chapter 38). 
Enlightening Beings who abide by these 
can accomplish the supremely skillful 
preaching of the Buddhas. 

Nói pháp thậm thâm: The teaching of 
profundity. 

Nói pháp quảng đại: The teaching of 
enormIty. 

Nói các loại pháp: The teaching of 
Variegation. 

Nói pháp nhứt thiết trí: The teaching of 
OmNIScience. 

Nói pháp tùy thuận Ba La Mật: The 
teachng of following the ways Of 
transcendence. 

Nói pháp xuất sanh Như Lai lực: The 
teaching of generating the powers of the 
enlightened. 

Nói pháp tam thế tương ưng: The teaching 
of the interrelatlon of past, present and 
future. 

Nói pháp làm cho Bồ Tát chẳng thối 
chuyển: The teachng of causing 
enlightening beinøss not to be regress. 


9) Nói pháp tấn thán công đức Phật: The 
teachng of praisineg the virtues of 
Buddhas. 

10) Nói pháp tất cả Bồ Tát học tất cả những 
khoa học của chư Bồ Tát: The teaching of 
the sciences of all Enliphtening Beings. 

Mười Pháp Đại Hoan Hỷ Và An Ủi Của 

Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 

Phẩm 38, có mười pháp đại hoan hỷ và an ủi 

của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nầy thời được trí huệ đại hoan hỷ và an 
ủi vô thượng chánh đẳng chánh giác— 

According to the Flower Adornment Sutữra, 

Chapter 38, there are ten kinds of great Joy and 

of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

affain unexcelled great Joy and solace of the 

knowledge and wisdom of true enliphtenment. 

1) Tột đời vị lai có bao nhiêu chư Phật xuất 
thế đều được theo gần hầu hạ làm cho chư 
Phật hoan hỷ; suy nghĩ như vậy tâm rất 
hân ủy: Determined to follow, serve, and 
please all Buddhas that emerge In the 
world throughout the futue; thinking of 
this, they become very happy. 

2) Đem đồ cúng dường vô thượng mà cung 

kính dâng lên chư Phật: Determined to 

honor those Buddhas with the best 
offerings. 

Ở chỗ chư Phật, lúc cúng dường chư Như 

Lai đó tất dạy chánh pháp cho tôi, tôi đều 

dùng thâm tâm cung kính nghe nhận, tu 

hành đúng theo lời Phật dạy, nơi bực Bồ 

Tát tất được đã sanh, nay sanh, sẽ sanh. 

Suy nghĩ như vậy tâm rất hân ủy: 

Determined to make offerings to those 

Buddhas, they will surely teach me, and I 

will faithfully listen with respect and 

practice according to the teaching, and wIll 
surely always be born In the state of 

Enliphtenng Beinss, and thinking this, 

they become very happy. 

Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 

thực hành Bồ Tát hạnh, thường cùng tất 


solace 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


1443 


cả chư Phật Bồ Tát ở chung: Determined 
to carry out the practices of Enlightening 
Beings for untold eons and always be with 
the enlightening beings and Buddhas. 
Thuở chưa phát tâm Bồ Đề, có những nỗi 
lo sợ, sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, 
sợ đọa vào ác đạo, sợ oai đức của đại 
chúng, vân vân. Từ khi một phen phát tâm 
thời đều xa la chẳng còn kinh sợ. Tất cả 
chúng ma và các ngoại đạo không phá 
hoại được: The fears I had In the past 
before I my heart Supreme 
enliphtenment, fear of not being able to 
live, fear of bad reputation, fear of death, 
fear of falling Into miserable conditions, 
fear of the authority of the crowd, and so 
on, have all gone since Ï set my mind on 
enliphtenment, so that I no longer fear, am 
not afraid, cannot be ¡intimidated, and 
cannot be hurt by any demons or cultIsfs. 
Lầm cho Tất cả chúng sanh thành vô 
thượng Bồ Đề. Thành Bồ Đề rồi, tôi sẽ từ 
nơi đức Phật đó tu hạnh Bồ Tát, trọn đời 
dùng lòng tin lớn sắm sửa những đồ đáng 
cúng dường chư Phật để dâng cúng. Sau 
khi chư Phật nhập diệt, tôi đều dựng vô 
lượng tháp để cúng dường xá lợi và thọ trì 
thủ hộ pháp của Phật để lại: Determined 
to enable all sentient beings to attain 
supreme enliphtenment; after they atfain 
enliphtenment, I  shall the 
practices of Enliphtening Beings ¡in the 
company with those Buddhas for as long 
as they live, faithfully provide them with 
offerings appropriate to Buddhas, and 
after they pass away, set up Innumerable 
monuments to each of them, honor their 
relics, and preserve the teachings they 
leave. 

Dùng đồ vô thượng trang nghiêm để trang 
nghiêm mười phương thế giới, làm cho 
đầy đủ các thứ kỳ diệu bình đẳng thanh 
tịnh. Lại dùng những sức đại thần thông 
trụ trì chấn động quang minh chói sáng 


set on 


cultivate 


8) 


9) 


cùng khắp tất cả: I shall array all words 
with the finest adornments, filling them 
with all kinds of marvels, equally pure. I 
also cause all kinds of spiritual powers, 
sustaining forces, tremors, and shining 
lighfs to pervade them all. 

Tôi phải dứt nghi hoặc cho tất cả chúng 
sanh, làm sạch tất cả dục lạc của chúng 
sanh, mở tâm ý, và diệt phiền não cho tất 
cả chúng sanh, đóng cửa ác đạo và mở 
cửa thiện đạo cho tất cả chúng sanh, phá 
hắc ám và ban quang minh cho tất cả 
chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh 
rời ma nghiệp mà đi đến chỗ an ổn: I shall 
put an end to all doubts and confusions of 
all sentient beings, purify all sentient 
beinngs” desires, open up all sentient 
beings” minds, annihilate all sentient 
beings”` afflictions, close the doors of the 
sfates of misery for all sentient beings, 
open the doors of the states of felicity for 
all sentient beings, break throught the 
drakness of all sentlent beings, øIve lights 
to all sentlent beinss, cause all sentient 
beings to get free from the action of 
demons, and cause all sentient beings to 
reach the abode of peace. 

Chư Phật như hoa ưu đàm hiếm và khó 
øặp, trong vô lượng kiếp chẳng được thấy 
một lần, tôi phải ở đời vị lai muốn thấy 
Như Lai thời bèn được thấy. Chư Như Lai 
thường chẳng bỏ tôi, mà hằng ở chỗ cho 
tôi được thấy, thuyết pháp cho tôi không 
dứt mất, đã nghe pháp rồi tâm ý tôi thanh 
tịnh, xa rời xiểm khúc, chất trực không hư 
ngụy, trong mỗi niệm thường thấy chư 
Phật: 
difficult to meet as the udumbara flower, 
which one can hardly get to see once In 
countless ages. In the future, when Ï want 
to see a Buddha, I will Iimmediately be 
able to do so; the Buddha will never 
abandon me, but will always be with me, 
allow me to see them, and constantly 


The Buddhas are as rare and 


1444 


expound the teaching to me. After I have 
heard the teaching, my mind will be 
purified, free from deviousness, 
straiphtforward, and free from falsehood, 
and I wIll always see the Buddhas In each 
moment of thought. 
Tôi thuở vị lai sẽ được thành Phật, do thần 
lực của Phật nơi tất cả thế giới vì tất cả 
chúng sanh đều riêng thị hiện thành chánh 
đẳng chánh giác, thanh tịnh vô úy, đại sư 
tử hống, do bổn đại nguyện cùng khắp 
pháp giới, đánh đại pháp cổ, mưa đại pháp 
vũ, làm đại pháp thí. Trong vô lượng kiếp 
thường diễn chánh pháp, đại bi nhiếp trì, 
thân ngữ ý ba nghiệp không nhàm mỏi: I 
shall attain Buddhahood and by the 
spiritual power of the enlightened will 
show the attainment of enlightenment 
individually to all sentient beings In all 
worlds, pure and fearless, roaring the great 
lions roar, pervading the cosmos with my 
original universal undertaking, beating the 
drum of truth, showering the rain of truth, 
performing the giving of true teaching, 
perpetually expounding the truth with 
physical, action, 
susfained by øgreaf compassion, unfiring. 
Mười Pháp Đại Phát Khởi Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp đại phát khởi của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời rốt ráo 
Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí vô thượng của Như 
Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, (en great 
underfakings of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
be ¡Imbued with the supremely great 
knowledge of Buddhas. 
I) Cung kính cúng dường tất cả chư Phật: 
Should serve and honor all Buddhas. 
2) Trưởng dưỡng tất cả thiện căn của chư Bồ 
Tát: Should nourish all roots of goodness 
of enlipghtening beIngs. 


10 


=< 


verbal and mental 


there are 


3) 


4) 


5) 


6) 


Sau khi chư Như Lai nhập Niết Bàn, chư 
Bồ Tát sẽ—After the final extinction of all 
Buddhas, they should: 
Trang nghiêm Phật 
monuments of the Buddhas. 
Dùng tất cả các thứ cúng dường như— 
Offer all kinds of offerings such as: 

Các thứ hoa: Flowers. 

Tràng hoa: Garlands. 

Hương: Incenses. 

Hương thoa: Perfumes. 

Hương bột: Aromatic powders. 

Y: Clothes. 

Lọng: Parasols. 

Tràng: Pennants. 

Phan: Banners. 

Thọ trì và thủ hộ chánh pháp của Phật: 
Take up and preserve the true teachings of 
the Buddhas. 

Sẽ giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh 
khiến họ được vô thượng Bồ Đề: Should 
teach and tame all sentient beings so that 
the may realze supreme perfect 
enlightenmernt. 

Dùng Phật độ vô lượng trang nghiêm để 
trang nghiêm tất cả thế giới: Should adorn 
all worlds with the supreme adornments of 
the Buddha-lands. 

Đại phát khởi thứ sáu —The sixth great 
undertaking: 

Chư Đại Bồ Tát—Enlightening beings: 
Nên phát tâm đại bị: Should develop great 
compassion. 

Vì chúng sanh mà mãi mãi thực hành 
hạnh Bồ Tát không mỏi mệt: Tirelessly 
carry out the acts of Enlightening Beings 
forever 1n all worlds 
senfient beings. 

Chư Bồ tát nên làm những điều nây cho 
đến khi pháp giới chúng sanh đều được vô 
thượng Bồ Đề: Enlightening Beings should 
do all of the above until all sentient beings 
affain the unsurpassed enlightenment. 


pháp: Adorn 


for the sake of 


7) 


8) 


1445 


Chư Phật vô lượng vô biên, chư Bồ Tát 
nên: The Buddhas 
enlipghtening beings should: 
Nơi từng vị Như Lai trải qua bất tư nghì 
kiếp, cung kính cúng dường: Spend 
inconceivable eons with each and every 
Buddha, honoring and making offerings to 
them. 

Nơi các Đức Như Lai cũng cung kính cúng 
dường như vậy: Spend Iinconceivale eons 
with all Buddhas, honoring and making 
offerings to them. 

Sau khi chư Như Lai diệt độ, chư Bồ Tát 
nên—After the passing away of the 
Buddhas, Enlightening Beings should: 

Mỗi đức Như Lai có bao nhiêu xá lợi, đều 
xây bảo tháp cao rộng bằng bất khả 
thuyết thế giới Set up a precious 
monument for the relics of each one, those 
monumenfts to be as high as untold worlds. 
Tạo tượng Phật lại cũng như vậy: Make 
effigies of Buddhas In the same way. 
Trong vô lượng kiếp cúng dường không 
nhàm mỏi—Present all kinds of precious 
things for offerings for inconceivable eons 
without a thought of weariness: 

Tràng phan: Banners and pennan1s. 

Lọng: CanopIes. 

Hương: Fragrances. 

Hoa: Flowers. 

Y: Robes. 

Tại sao?—Why? 

Để thành tựu lời Phật dạy In order to 
fulfill the teachings of Buddhas. 

Để cúng dường chư Phật: In order to honor 
the Buddhas. 

Để giáo hóa chúng sanh: In order to edify 
sentient beIngs. 

Để hộ trì chánh pháp: In order to preserve 
the true teaching. 

Để khai thị và diễn thuyết: In order to 
reveal and expound the teaching. 


are  Infinite, 


9) Bổ Tát sẽ dùng những thiện căn nây để: 
By these roots of goodness, Enlightening 
Beings should: 

a. Thành tựu vô thượng Bồ Để: Accomplish 
unexcelled enlightenmernt. 

b. Được nhập Phật địa: Gain entry Into the 
state of all Buddhas. 

c. Cùng với tất cả Như Lai thể tánh bình 

đẳng: Be equal in essence to all Buddhas. 

Chư Đại Bồ Tát lại nghĩ như vây khi họ đã 

thành chánh giác: Great Enlightening 

Beings also think once they have attained 

true awakening: 

(A) Nơi tất cả thế giới trong vô lượng kiếp, 
diễn thuyết chánh pháp: Should expound 
the truth in all worlds for untold eons. 

(B) Thị hiện bất tư nghì thần thông tự tại: 

Show Inconceivable autonomous spiritual 

DOW€TS. 

Làm những điểu nầy không nhàm mỏi 

cũng như không xa rời chánh pháp: Doing 

all these without weariness and deviating 
from the truth: 

a. Không nhàm mỏi: Without weariness. 


10) 


(C) 


se Không nhàm mỏi nơi thân: Without 
weariness of body. 
e Không nhàm mỏi nơi khẩu: Without 


Wweariness of speech. 


® Không nhàm mỏi nơi ý: Without 
W€ariness of mind. 
e© Không xa rời chánh pháp: Without 


deviating from the truth. 

Mười Pháp Được Trí Huệ Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp được trí huệ của chư Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được hiện 
chứng trí vô thượng của tất cả chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of attainment 
of wisdom of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
affain supreme realizational knowledge of all 
Buddhas. 

1) Xả thí tự tại: Giving freely. 


1446 


2) Hiểu sâu tất cả Phật pháp: Deeply 
understanding all Buddha teachings. 

Nhập Như Lai trí: Entering the boundless 
knowledge of all Buddhas. 

Hay đoạn nghi trong tất cả vấn đáp: Being 
able to cut off doubfs in all dialogues. 
Nhập nơi nghĩa của trí giả: Penetrating the 
doctrines of the wIse. 

Hay hiểu sâu ngôn âm thiện xảo trong tất 
cả Phật pháp của tất cả chư Phật: Deeply 
undersfanding the skillful use of words by 
the Buddhas ¡n all their tachings. 

Hiểu sâu chỗ chư Phật gieo ít căn lành tất 
có thể đây đủ tất cả pháp bạch tịnh, được 
lượng của Như Lai: Deeply 
undersfanding how planting a few roofs Of 
øoodness in the company of Buddhas wIll 
enable one to fulfill all pure qualities and 
atfain the Infinite knowledge of Buddhas. 
Thành tựu Bồ Tát bất tư nghì trụ: 
Accomplishing the Iinconceivable states of 
Enlightening Beings. 

Ở trong một niệm đều có thể qua đến bất 
khả thuyết cõi Phật: Being able to visit 
unfold Buddha-lands in one moment of 
thought. 

Giác ngộ chư Phật Bồ Đề, nhập tất cả 
pháp giới, văn trì tất cả pháp của Phật nói, 
vào sâu những ngôn âm trang nghiêm của 
tất cả Như Lai: Awakening the 
enliphtenment of all Buddhas, entering all 
realms of reality, hearing and holding the 
teachings expounded by all Buddhas. 
Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp giải thoát của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp giải thoát nầy thời có 
thể ra làm Phật sự vô thượng, giáo hóa thành 
thục tất cả chúng sanh—According to the 
Flower Adornemnt Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of liberation of Great Enlightening 
Beings. Enliphtenng Beings who abide by 
these can perform the supreme deeds of 


3) 
„) 
5) 


6) 


7) 


trí VÔ 


8) 


3) 


10) 


{O 


Buddhas and teach and develop and sentient 


beings. 

I) Phiển não giải thoát: Liberation from 
afflictions. 

2) Tà kiến giải thoát: Liberation from false 
VICWS. 

3) Giải thoát những chấp thủ: Liberation 


from all grasping. 


4) Uẩn, xứ, giới giải thoát: Liberation from 
mental and physical elements. 

5) Siêu nhị thừa giải thoát: Liberation from 
transcending the two lesser vehicles of 
1ndividual emancipation. 

6)_ Vô sanh pháp nhẫn giải thoát: Liberation 


by accepting the nonorigination of things. 
Nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng 
sanh, tất cả pháp, lìa chấp trước giải thoát: 
Liberation by freedom from attachment to 
all worlds, all lands, all beings, and all 
things. 
Vô biên trụ giải thoát: Liberation ¡in 
infinite abodes. 
Phát khởi tất cả hạnh Bồ Tát nhập Phật vô 
phân biệt giải thoát: Liberation rising from 
the practices of Enlightening Beings into 
the stage of nondiscrimination of Buddhas. 
10) Ở trong một niệm đều có thể rõ biết tất cả 
tam thế giải thoát: Liberaton able to 
know all pasts, presents, and future In a 
sinple moment. 
Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của 
Chư Bồ Tát: Mười pháp mà Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—These are ten ways 
by which Enlightening Beings explain all pasts, 
presents and futures—Chư Bồ Tát dùng mười 
pháp nầy nói khắp tam thế. 


7) 


8) 


9) 


I1) Quá khứ thế nói quá khứ thế: They speak 
of the past of the past. 

2) Quá khứ thế nói vị lai thế: They speak of 
the future of the past. 

3) Quá khứ thế nói hiện tại thế: They speak 


of the present of the past. 
VỊ lai thế nói quá khứ thế: They speak of 
the past of the future. 


4) 


1447 


5)_ Vị lai thế nói hiện tại thế: They speak of 
the present of the future. 

6) Vị lai thế nói vô tận (vị lai thế): They 
speak of the endless of the future (the 
future of the future). 

7) Hiện tại thế nói quá khứ thế: They speak 
of the past of the present. 

8) Hiện tại thế nói vị lai thế: They speak of 
the future of the present. 

9) Hiện tại thế nói bình đẳng: They speak of 
the equality of the present. 

10) Hiện tại thế nói tam thế tức một niệm: 


They speak of past, present and future 
being the one Instant of the present. 

Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô 

Biên Pháp Giới Của Chư Phật (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm 33)—Ten things that pervade 

the ¡nfinite cosmos of the Buddhas (The 

Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

1) Tất cả chư Phật có vô biên tế thân sắc 
tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà 
không nhiễm trước: AIl Buddhas have 
unbounded bodles, with pure forms, 
entering Into all states of being without 
defilement or attachment. 

2) Tất cả chư Phật có vô biên tế nhãn vô 

ngại, đều hay thấy rõ tất cả pháp: AII 

Buddhas have unbounded, unobstructed 

eyes that can clearly see all things. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ vô ngại, 

đều hay hiễu rõ tất cả âm thanh: AII 

Buddhas have unbounded, unobstructed 

ears that can understand all sounds and 


3) 


ufterances. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế tỷ, hay đến 
bỉ ngạn tự tại tất cả Phật: All Buddhas 
have unbounded, unobstructed noses that 
can reach the other shore of freedom of 
the Buddhas. 

Tất cả chư Phật có quảng trường thiệt, 
phát ra âm thanh vi diệu cùng khắp pháp 
giới: All Buddhas have universal tongues 
that utter sublime sounds pervading the 
COsmOs. 


4) 


5) 


6) Tất cả chư Phật có vô biên tế thân, ứng 
theo tâm của chúng sanh, cho họ đều được 
thấy: AII Buddhas have unbounded bodies 
that appear to sentient beings In accord 
with their minds. 

7)_ Tất cả chư Phật có vô biên tế ý, trụ nơi vô 

ngại bình đẳng pháp thân: All Buddhas 

have unbounded minds that dwell on the 
unobstructed impartial body of reality. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế giải thoát vô 

ngại thị hiện sức đại thần thông vô tận: 

AI Buddhas unbounded, 

unobsfructed manifesting 

1nexhaustible øreat spIritual powers. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thế giới 

thanh tịnh, theo sở thích của chúng sanh 

hiện những Phật độ, đầy đủ vô lượng 
những thứ trang nghiêm, mà ở trong đó 
chẳng sanh nhiễm trước: All Buddhas 
have unbounded pure worlds, manifesting 

Buddha-lands according to the pleasures 

of sentient beinss, replete with Infinite 

adornment, yet without giving rise to any 
obsesion or attachment to them. 

Tất cả chư Phật đều có—All Buddhas 

have: 

a Vô biên tế Bồ Tát 
Unbounded practical 
enlightening beinss. 

b. Được trí viên mãn: Having complete 
knowledge. 

c. _ Du hí tự tại: Spiritual freedom. 

d. Thông đạt tất cả Phật pháp: Ability to 
master all elements of Buddhahood. 

Mười Pháp Khiến Cho Những Thực 

Hành Của Chư Đại Bồ Tát Trở Nên 

Thanh Tịnh: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

18, có mười pháp khiến cho những thực hành 

của chư Bồ Tát trở nên thanh tịnh. Khi chư Bồ 

Tát đã được hạnh thanh tịnh thì cũng lại được 

mười pháp to lớn hơn (See Ten Even Greater 

Things)—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 18, there are ten things which 

cause the practices of Enlightening Beings to 


8) 


have 
liberation 


9) 


10 


`=< 


hạnh nguyện: 
undertakings of 


1448 


be pure. Once Enlipghtening Beings have 

afained purity In practice, they also ten even 

øreater thinøs. 

I1) Xả bỏ hết của cải để làm vừa ý chúng 
sanh: Giving up all possessions to satIsfy 
the wishes of sentient beings. 


2) Tr giới thanh tịnh, không hủy phạm: 
Adheing to purte moralty, not 
transgressing. 

3) Nhu hòa nhẫn nhục không cùng tận: Being 
inexhausfibly gentle and tolerant. 

4) Siêng tu các hạnh, chẳng thối chuyển: 
Cultivating practices diligently without 
T€ØT€ssing. 

3) Do chánh niệm lực tâm không mê loạn: 
Being free from confusion and mental 
disturbance, through the power of correct 
mindfulness. 

6) Phân biệt rõ biết vô lượng pháp: 
Analyzng and comprehending the 
inumerable teachings. 

7) Tu tất cả hạnh mà không sở trước: 
Cultivating all” pracices  without 
aftachment. 

8) Tâm bất động dường như núi Tu Di: Being 
mentally Iimperturbable, like a great 
mOounfain. 

9) Rộng độ chúng sanh dường như cầu đò: 
Extensively liberating living beinss, like a 
bridge. 

10) Biết tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng 


một thể tánh: Knowing that all living 
beIngs are In essence the same as the 
Buddhas. 
Mười Pháp Làm Cho Chư Đại Bồ Tát 
Chóng Nhập Địa: Mười pháp chóng làm cho 
chư Bồ Tát nhập địa (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 18 Phẩm Minh Pháp)—Ten things which 
cause Enlightening Beings to quickly enter the 
sages (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter I8—Clarifying Methods). 
l) Khéo viên mãn hai hạnh phước trí: 
Skillfully fulfiling the twin practices of 
virfue and knowledge. 


2) Có thể trang nghiêm đạo Ba La Mật: 
Abilty to greatly adorn the path of 
transcendert practices. 
Trí huệ sáng suốt, chẳng tùy tha ngữ: 
Knowledge clearly comprehendins, not 
follow others” words. 


3) 


4) Phục vụ thiện tri thức, quyết không bỏ ha: 
Serving good friends, never abandoning 


them. 

Thường hành tinh tấn, không giải đãi: 

Always practicing perseverance, without 

laziness. 

Khéo an trụ Như Lai thần lực: Skillful 

ability to abide in the psychic powers of 

Buddhas. 

Tu các căn lành chẳng sanh mỏi nhọc: 

Cultivating roots of goodness without 

8roWwing wearied. 

Thâm tâm lợi trí dùng pháp đại thừa để tự 

trang nghiêm: With a deep mind and 

Iincisive knowledge, adorning oneself with 

teaching of the Great Vehicle. 

Tâm không trụ nơi pháp môn của các địa: 

The mind not dwelling on the teaching of 

each stage. 

10) Đồng một thể tánh với thiện căn phương 
tiện của tam thế chư Phật: Being of the 
same essenfial nature as all Buddhas of all 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


times In virtue and liberative means. 
Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan 
Hỷ: Chư Bồ Tát có mười pháp làm cho chư 
Phật hoan hỷ (Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 18)— 
Ten things which Enliphtening Beings cause 


the Buddhas to reJolce (The Flower 

Adornment—Chapter 18). 

(A) 

I) Tinh tấn bất thối: Persevering without 
T€ØTr€ssion. 

2) Chẳng tiếc thân mạng: Not begrudging 
their physical life. 

3) Không mong cầu lợi dưỡng: Not seeking 


proflt or support. 
Biết tất cả các pháp đều như hư không: 
Knowing all things are like spaces. 


4) 


1449 


5) Khéo quán sát vào khắp pháp giới: Be 
skilful at contemplation, entering ¡nto all 
realms of reality. 

6) Biết các pháp ấn: Knowing the definitive 
marks of all things. 

7) Luôn phát đại nguyện: Always Invoking 
ØTeaf VOWS. 

8) Thành tựu nhãn trí Developing the light 
of pure tolerant knowledge. 

9) Examining ones own virtues without 


©xaggeration or underestimation. 

10) Quán sát pháp lành của mình mà lòng 
không tăng giảm: Y nương vào vô tác môn 
mà tu tịnh hạnh: Cultivating pure practices 
1n accord with the way of nonstriving. 


(B) 

1l) An trụ bất phóng dật: Abiding securely in 
nonindulgence. 

2) An trụ vô sanh nhẫn: Abiding securely in 
accepfance of nonorigination. 

3) An trụ đại từ: Abiding securely In great 
kindness. 

4) An trụ đại bị: Abiding securely in great 
compassion. 

5) An trụ đầy đủ các môn Ba La Mật: 
Abiding securely ¡n the fulfillment of the 
transcendent ways. 

6) An trụ đại hạnh: Abiding securely ¡n the 
enliphtening practices. 

7) An trụ đại nguyện: Abiding securely In 
ØTeaf VOWS. 

8) An trụ phương tiện thiện xảo: Abiding 
securely in skillful means. 

9) An trụ dũng mãnh: Abiding securely In 
dauntless power. 

10) An trụ trí huệ, quán sát chư pháp vô trụ, 


như hư không: Abiding securely in 
knowledge and wisdom, observing all 
things have no abode, like empty space. 
Mười Pháp Minh Liễu Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds 
of understanding of truth of great enliphtening 
beings (The Flower Adornment Sura—Chapter 
38)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 


được đại trí minh liễu pháp vô thượng của Đức 

Như Lai—Enlightening Beings who abide by 

these can attain understanding of truth of the 

supreme great knowledge of Buddhas. 

I1) Tùy thuận thế tục sanh trưởng thiện căn, 

là phàm phu minh liễu pháp: Generating 

and developing roots of gøoodness 1n 

accord with the conventional world 1s a 

way of understaanding of truth of 

unenlightened ordinary people. 

Tùy tín hành nhơn minh liễu pháp—The 

way of understanding truth of people 

acting according to faith: 

a. Đạt được bất hoại tín vô ngại: Attaining 
undestructible faith. 

b. Tỏ ngộ tự tánh của các pháp: Aware of 

the essence of thinøs. 

Tùy pháp hành nhơn minh liễu—The way 

of understanding of truth of people 

practicing In according with truth: 

a. Siêng tu tập chánh pháp: Diligently 
practicing the truth. 

b. An trụ trong chánh pháp: Always abide in 

the truth. 

Dự Lưu nhơn minh liễu pháp—The way 

people aiming for Sfream-entering 

undersfand truth: 

a. Xa lìa tà đạo: Leaving behind erronrous 
Ways. 

b. Hướng về Bát Chánh Đạo: Turning to the 

eiphtfold ripht path. 

Tu Đà Hoàn nhơn minh liễu: The stream- 

enterer”s understanding of truth: 

a. Diệt trừ những kiết sử: Getting rid of 
bonds. 

b. Dứt lậu sanh tử: Putting an end to the 
contaminations of birth and death. 

c. Thấy chơn thiệt đế: Seeing the reality. 

6) Tư Đà Hàm nhơn minh liễu pháp: The 
Once-returner”s understanding of truth: 

a. Quán sát ham muốn là họa hoạn: Seeing 
tasting as affliction. 

b. Biết không qua lại: Knowing no coming or 
8OInE. 


2) 


3) 


4) 


7) 


8) 


9) 


=óo 


10) 


1450 


A Na Hàm nhơn minh liễu pháp—The 
ÑNonreturner”s understanding of truth: 
Chẳng luyến tam giới: Not taking pleasure 
1n the world. 
Cầu hết hữu 
contamination. 
Đối với pháp thọ sanh chẳng sanh một 
niệm ái trước: Not having so much as a 
single thought of attachment to life. 

A La Hán nhơn minh liễu pháp—The 
SaIn£'s understanding of truth: 

Chứng lục thần thông: Attaining the six 
Spiritual pow€rs. 

Được bát giải thoát: Attainng eipht 
liberations. 

Đạt cửu định: 
concenfrafion sfaftes. 
Thành tựu tứ biện tài: Four special 
knowledges are fully developed. 

Bích Chi Phật nhơn minh liễu pháp —The 
individual illuminate”s understanding of 
truth: 

Tánh thích quán sát nhứt vị duyên khởi: 
Naturally being Inclined to contemplate 
uniform interdependent origination. 

Tâm thường tịch tịnh: The mind 1s always 
tranquil and content. 

Trị túc: Having few concerns. 

Thấu rõ nhơn duyên: Understanding 
causality. 

Tỉnh thức việc do mình mà thành, chớ 
chẳng do người: Awakening on one°s own 
without depending on another. 

Thành tựu các môn thần thông trí huệ: 
Accomplishing various kinds of spiritual 
knowledge. 

Bồ Tát nhơn minh liễu pháp—The 
enliphtenng beings understanding of 
truth: 

Trí huệ rộng lớn: Having vast knowledge. 
Các căn sáng lẹ: All faculties clear and 
sharp. 


lậu: Seeking to end 


đến Reaching nine 


Thường thích độ thoát tất cả chúng sanh: 
AlIways ¡inclined to liberate all sentient 
beings. 

Siêng tu phước trí các pháp trợ đạo: 
Diigenly — cultivating 
knowledge to foster enlightenment. 

Phát triển Phật thập lực, vô úy và các 
công đức khác của Như Lai: Fully 
developng Buddhas” pOW€FS, 
fearlessnesses and other attributes. 


Virfue and 


ten 


Mười Pháp Môn Vô Tận Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27— 
Thập Định, có mười pháp môn vô tận của chư 
Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
inexhaustible qualities of Enlightening Beinøs. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Chư Phật xuất hiện trí vô tận: 
Inexhaustible knowledge of the Buddhas" 
emergence In the worlds. 

Chúng 
Inexhaustible 


sanh biến hóa trí vô 
knowledge 
metamorphoses of beinøs. 

Thế giới như ảnh trí vô tận: Inexhaustible 
knowledge of the world's being like a 


reflection. 


tận: 
of 


Thâm nhập pháp giới trí vô tận: 
Inexhaustble knowledge penetrating 
deeply into the realm of reality. 

Thiện nhiếp Bồ Tát trí vô tận: 


Inexhaustible knowledge skillfully dealing 
with Enlightening Beings 

Bồ Tát bất thối trí vô tận: Inexhaustible 
knowledge of the nonregression of 
Enlightening Beings. 

Quán nhứt thiết pháp nghĩa trí vô tận: 
Inexhaustible knowledge observing the 
meaninzs of all principles. 

Thiện trì tâm lực trí vô tận: Inexhaustible 
knowledge of skilful maintenance of 
mental power. 

Quảng đại Bồ Để tâm trí vô tận: 
Inexhaustible knowledge abiding 1n the 
vast spirit of enlightenment. 


1451 


10) Trụ nhứt thiết Phật pháp nhứt thiết trí 


nguyện lực vô tận trí: Inexhaustible 
knowledge abiding by all enliphtened 
teachngss and the wIll power of 
OmnIScIence. 


Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư Phật 
(Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 33)—Ten kinds of 
speed of great enliphtening beings (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Nếu có người thấy Phật thời được nhanh 
chóng xa la tất cả ác đạo: Those who see 
any Buddha are speedily able to avoid bad 
disposition. 

Nếu có người thấy Phật thời được nhanh 
chóng viên mãn công đức thù thắng: 
Those who see any Buddha are speedily 
able to fulfill superior virtues. 

Nếu có người thấy Phật thời mau được 
thành tựu thiện căn quảng đại: Those who 
see any Buddha are speedily able to 
develop extensive bases of goodness. 

Nếu có người thấy Phật thời mau được 
sanh lên trời tịnh diệu: Those who see any 
Buddha speedily attain rebith in an 
1mmaculate heaven. 

Nếu có người thấy Phật thời mau trừ dứt 
được tất cả mê lâm: Those who see any 
Buddha can speedily get rid of all doubts 
and confusion. 

Pháp nhanh chóng thứ sáu The sixth 
kind of speed: 

Nếu có người đã phát Bồ Đề tâm mà được 
thấy Phật thời mau được thành tựu tín giải 
quảng đại vĩnh viễn không thối chuyển 
Those who have already aroused the 
asprration for enlightenment who see any 
Buddha can soon develop Immense 
resolve, never to turn back. 

Có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa 
chúng sanh Can be able to teach people 
according to their needs. 

Nếu người chưa phát tâm Bồ Đề mà được 
thấy Phật thời mau phát tâm vô thượng 
chánh đẳng chánh giác: If they have not 


yet  aroused the aspiraton for 
enlightenment, they will quickly be able to 
arouse the determination for unexcelled, 
complete perfect enliphtenmeit. 

7) Nếu người chưa nhập chánh vị mà được 
thấy Phật thời được mau nhập chánh vị: 
Those who see any Buddha before having 
entered the absolute sfate will speedily 
enter absolute sfate. 

§) Nếu có người được thấy Phật thời mau 
được thanh tịnh tất cả các căn thế gian và 
xuất thế gian: Those who see any Buddha 
will speedily able to purify all roots of 
øoodness, mundane and supramundane. 

9) Nếu có ai được thấy Phật thời mau diệt trừ 

được tất cả chướng ngại: Those who see 

any Buddha will speediy manage to 
destroy all obstruction. 

Nếu có ai được thấy Phật thời mau được 

vô úy biện tài: Those who see any Buddha 

will speedily be able to acquire fearless 
1ntellectual powers. 

Mười Pháp Nhập Bồ Tát: According to the 

Buddha in The Flower Adornment Sutra 

(Chapter 38—Deatchment From The World), 

Great Enlightening Beings have ten ways of 

entry Into the state of Enliphtening Beings. 

I) Nhập bổn nguyện: Entering ¡no 
fundamenftal vows. 

2) Nhập hạnh: Entering Into practices. 

3) Nhập giới: Entering In(o precepts. 

4) Nhập Ba La Mật: Entering Into ways of 
transcendence. 

53) Nhập thành tựu: Entering Into attainment. 

6) Nhập sai biệt nguyện: Entering Into 
different undertakings. 

7) Nhập các thứ tri giải: Entering into various 
undersfanding. 

8) Nhập trang nghiêm Phật quốc: Entering 
1nto adornment of Buddha-lands. 

9) Nhập thần lực tự tại: Entering into the 

command oŸ spiritual powers. 

Nhập thị hiện thọ sanh: Entering Into 

manifesfatlon of Incarnation. 


10 


`=< 


10 


`=< 


1452 


Mười Pháp Nhập Chúng Sanh Của Chư 
Đại Bồ Tát: Mười pháp nhập chúng sanh 
của chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm—Ten 
kinds of penetratlons of actions of sentient 
beings (utilzed by a great enliphtening being) 
1n the Flower Adornment Sutra. 

I1) Nhập tất cả chúng sanh quá khứ hạnh: 
They penetrate all sentient beings” past 
aCtIOnS. 

Nhập tất cả chúng sanh vị lai hạnh: They 
penetrate all beings" 
aCtIOnS. 

Nhập tất cả chúng sanh hiện tại hạnh: 
They penetrate all sentient beings” present 
aCtIOnS. 

Nhập tất cả chúng sanh thiện hạnh: They 
penetrate all sentient beings” good actions. 
Nhập tất cả chúng sanh bất thiện hạnh: 
They penetrate all sentient beings` bad 
aCtIOnS. 

Nhập tất cả chúng sanh tâm hạnh: They 
penetrate all sentient beings” 
aCtIOnS. 

Nhập tất cả chúng sanh căn hạnh: They 
penetrate all sentient beings” actlons of 
SenSeS. 

Nhập tất cả chúng sanh giải hạnh: They 
penetrate all sentien beings” actlons of 
undersfanding. 

Nhập tất cả chúng sanh phiền não tập khí 
hạnh: They penetrate all sentient beings' 
actions of afflictions and habit energIes. 
Nhập tất cả chúng sanh giáo hóa điều 
phục thời và phi thời hạnh: They penetrate 
all sentient beings” timely and untimely 
actions of teaching and training. 

Mười Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ 
Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian), thì có mười 
cách nhập Như Lai cho chư Bồ Tát— 
According to the Buddha in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment 
From The World), Great Enlightening Beings 
have ten ways of entering enlightenmeit. 


2) 


sentient future 


3) 


4) 


3) 


6) 


merntal 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


lI) Nhập vô biên thành chánh giác: They 
enter the boundless realization of true 
aWareness. 

Nhập vô biên chuyển pháp luân: They 
enter the boundless turning of the wheel 
Of teaching. 

Nhập vô biên pháp phương tiện: They 
enter the boundless means of liberation. 
Nhập vô biên âm thanh sai biệt: They 
enter the boundless different explanations. 
Nhập vô biên điều phục chúng sanh: 
They center the boundless taming of 
senfient beings. 

Nhập vô biên thần lực tự tại: They enter 
the boundless spiritual 


2) 


3) 
Á) 


5) 


6) 
command of 
DOW€TS. 
Nhập vô biên những thân sai biệt: They 
enter the boundless different 
embodiments. 
Nhập vô biên tam muội: They enter the 
boundless concenfrations. 
Nhập vô biên lực vô úy: They enter the 
boundless powers and fearlessnesses. 
10) Nhập vô biên thị hiện Niết Bàn: They 
enter the boundless revelation of nirvana. 
Mười Pháp Nhập Tam Muội Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 
38, chư đại Bồ Tát có mười pháp nhập Tam 
Muội. Chư Bồ Tát an trụ trong đây thời được 
pháp tam muội thiện xảo vô thượng của tất cả 
chư Phật —According The 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of entry Into concentratlon of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these will attain the Buddhas' 
supremely skIlIful methods of concenfration. 


7) 


8) 


9) 


{O Flower 


1) Nơi tất cả thế giới nhập tam muội: Entry 
1nto concentration In all worlds. 

2) Nơi thân tất cả chúng sanh nhập tam 
muội: Entry Into concenfraton in the 
bodies of all sentient beings. 

3) Nơi tất cả pháp nhập tam muội: Entry into 


concentration In all phenomena. 


1453 


4)_ Nơi tất cả Phật nhập tam muội: Entry into 
concentration seeing all Buddhas. 

Trụ tất cả các kiếp nhập tam muội: Entry 
Info concentration and remaining for all 
ages. 

Từ tam muội khởi hiện bất tư nghì thân 
nhập tam muội: Entry Into concenftration 
and manifesting Inconceivable bodies on 
emerging. 

Nơi thân tất cả Phật nhập tam muội: Entry 
1nto concentration in all Buddha bodles. 
Giác ngộ tất cả chúng sanh bình đẳng 
nhập tam muội: Entry Into concenftration 
realizing the equalfty of all sentient 
beings. 

Trong một niệm nhập trí tam muội của tất 
cả Bồ Tát, nhập tam muội: Entry into 
concenfration Instantly comprehending all 
Enlightenng Beings” knowledge of 
concenfrafion. 

Trong một niệm dùng vô ngại trí thành tựu 
tất cả Bồ Tát hạnh nguyện chẳng thôi 
nghỉ, nhập Entry 
concenfration accomplishing all the deeds 
and vows of Enliphtening Beings in one 
1nstantand never ceasing. 

Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Cửa Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 
38, chư đại Bồ Tát có mười pháp phát tâm vô 
úy. Chư Bồ Tát an trụ pháp nầy thời được tâm 
vô sở úy đại trí vô thượng của Như Lai— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of development 
of fearlessness of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
atain the supreme fearlessness of great 
knowledge of Buddhas. 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


10 


`=< 


tam muội: 1nfo 


I1) Diệt tất cả chướng ngại phát tâm vô úy: 
They develop fearlessness annihilating all 
obstructing actions. 

2) Sau khi Phật diệt độ hộ trì chánh pháp, 


phát tâm vô úy: Preserving the true 
teaching after the extinction of Buddhas. 


3) Hàng phục tất cả ma quân, phát tâm vô 
úy: Conquering all demons. 

Chẳng tiếc thân mạng, phát tâm vô úy: 
Not begrudging therr bodies and lives. 

Xô đẹp tất cả ngoại đạo tà luận, phát tâm 
vô úy: Smashing all the false arguments of 
heretics. 

Khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, phát 
tâm vô úy: Gladdening all sentient beings. 
Khiến tất cả chúng hội đều hoan hỷ, phát 
tâm vô úy: Causing all congregations to 
T€jOIce. 

Điều phục tất cả thiên long bát bộ, phát 
tâm vô úy: Taming all spirits, goblins, 
tifans, sprites, and serpens. 

Rời bực nhị thừa nhập pháp thậm thâm, 
phát tâm vô úy: Leaving the states of the 
two lesser vehicles of individual salvatlon 
and entering the most profound teaching. 
Trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 
thực hành hạnh Bồ Tát, tâm không mỏi 
nhàm, phát tâm vô úy: Carrying out 
enlightening practices tirelessly for untold 
€Ons. 

Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên 
Quảng Đại Tâm: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp phát vô lượng vô biên 
quảng đại tâm của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ mười tâm quảng đại nây thời được biển trí 
huệ quảng đại vô lượng vô biên tất cả Phật 
pháp —According to the Flower Adornment 
Sufra, Chater 38, there are ten kinds of 
development of boundlessly vast mind of 
Great Enlightening Beinsgs. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
boundlessly vast ocean of knowledge of all 
Buddha teachinss. 

l)_ Ở chỗ của tất cả chư Phật, phát vô lượng 
vô biên quảng đại tâm: Developmernt in 
the company of all Buddhas. 

Quán sát tất cả chúng sanh giới, phát vô 
lượng vô biên quảng đại tâm: Observing 
the realms of all sentient beings. 


sỏi 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


2) 


1454 


3)_ Quán sát tất cả cõi, tất cả thế giới, tất cả 

pháp giới, pháp vô lượng vô biên quảng 

đại tâm: Observing all lands, all worlds, 
all phenomena. 

Quán sát tất cả pháp đều như hư không: 

Observing all things as being like space. 

Quán sát hạnh quảng đại của Bồ Tát: 

Observing the extensive øreat practices of 

all Enlightening Beings. 

Chánh niệm tam thế tất cả chư Phật: 

Correctly remembering all Buddhas of 

past, present and future. 

Quán sát những nghiệp báo bất tư nghì: 

Observing the results of Iinnmerable 

aCtIOnS. 

Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật: Purifying all 

Buddha-lands. 

Vào khắp đại hội của tất cả chư Phật: 

Entering the great congregation of all 

Buddhas. 

10) Quán sát diệu âm của tất cả Như Lai: 
Investigating the subtle pronouncements 
of all Buddhas. 

Mười Pháp Phổ Nhập Của Chư Phật: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười 

thứ Phổ nhập pháp của chư Phật —According 

to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, 

there are ten kinds of ways of entry into 

universality of all Buddhas. 

I1) Tất cả chư Phật đều có thân tịnh diệu vào 

khắp thế: AI Buddhas 

Iimmaculate bodiles that penetrate past, 

present and future. 

Tất cả chư Phật đều đủ đầy ba thứ tự tại 

mà các Ngài dùng để giáo hóa khắp 

chúng sanh —AIll Buddhas are endowed 
with three kinds of mastery by which they 
edify beings everywhere: 

Chẩn định: Diagnosis. 

b. Trị liệu: Prescription. 

c... Huyền lực: Occult powers. 

3) Tất cả chư Phật đều đầy đủ những thứ Đà 
La Ni, hay khắp thọ trì tất cả Phật pháp: 
AlI Buddhas are endowed with mnemonIc 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


tam have 


2) 


® 


powers able to receive and hold Buddha 
teachinøs. 


4) Tất cả chư Phật đều có đầy đủ bốn trí đặc 
biệt —All Buddhas are endowed with four 
special knowledge: 

a. Lý: Prinnciples. 

b._ Nghĩa: Meaning. 

c._ Sự diễn đạt: Expressions. 

d. Cách diễn thuyết trước đại chúng: 


Elocution. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ bình đẳng đại 
bi, hằng chẳng bỏ lìa tất cả chúng sanh: 
AI Buddhas have Impartial great 
compassion and abandon all 
sentient beIngs. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ thậm thâm 
thiển định, hằng khắp quán sát tất cả 
chúng sanh: All Buddhas have profound 
medifation always 
observe all sentient beinøs everywhere. 
Tất cả chư Phật đều đầy đủ thiện căn lợi 
tha, điều phục chúng sanh không thôi dứt: 
AI Buddhas have roots of goodness 
beneficial to others, and civilize sentient 


n€VeT 


6) 


concentraton and 


7) 


beings unceasinply. 

Tất cả chư Phật đều đây đủ tâm vô ngại, 
hay an trụ trong khắp pháp giới: AII 
Buddhas have unobstructed minds, able to 
abide calmly in all universes. 

Tất cả chư Phật đều đây đủ thần lực vô 
ngại, một niệm hiện khắp tam thế chư 
Phật AII Buddhas have unimpeded 
spiritual powers and are able to manifest 


8) 


9) 


the Buddhas of past, present and future in 
one Instant. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ vô 
ngại, một niệm lập khắp tam thế kiếp: All 
Buddhas have unobstructed ¡intellect, in a 
single Instant defining sets of age©s Of past, 
present and future. 

Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập 
Định, có mười pháp quán đảnh bất tư nghì mà 
chư Bồ Tát nhận được từ nơi Đức Như Lai. 


10 


`=< 


1455 


Một khi chư Đại Bồ Tát vào được tam muội 
Quá Khứ Thanh Tịnh Tạng, thời nhận được 
mười pháp quán đảnh bất tư nghì của Đức Như 
Lai, cũng được, cũng thanh tịnh, thành tựu, 
nhập, chứng, viên mãn, trì giữ, và bình đẳng 
biết rõ tam giới thanh tịnh—According to the 
Flower Sutra, Chapter 27, there are ten kinds 
of which 
Enliphtenng Beings the 
Enlightened. Once Enlightening Beings enter 
the concentration called the pure treasury of 


Inconceivable anointment 


received_ from 


the past they receive ten kinds of 
1nconcervable anointment from the 
Enlghtened; they also attan, purnfy, 


consummate, enter, realize, fulfil and hold 

them, comprehend them equally, the three 

spheres pure. 

1) Biện thuyết chẳng trái nghĩa: Explanation 
without violating meaning. 

2) Thuyết pháp vô tận: Inexhaustibilty of 
teaching. 

3) Huấn từ không lỗi: Impeccable expression 


4) Nhạo thuyết chẳng dứt Endless 
eloquence. 

5) Tâm không khủng bố: Freedom from 
hesitation. 

6) Lời nói thành thực: Truthfullness of 
speech. 

7) Chúng sanh y tựa: The trust of the 
CommunIty. 


8) Cứu thoát ba cõi: Liberating those In the 
triple world. 

9) Thiện căn tối thắng: Supreme excellence 
Of roofs of goodness. 

10) Điều ngự Diệu Pháp: Command of the 
Wondrous Teaching. 

Mười Pháp Quảng Đại Khó Tin Của 

Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, 

có mười pháp quảng đại khó tin của chư 

Phật—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 33, there are ten great qualities 

that are hard to belleve of all Buddhas. 

I1) Chư Phật hay diệt trừ tất cả chúng ma: All 
Buddhas can destroy all demons. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Tất cả chư Phật đều hay hàng phục tất cả 
ngoại đạo: All Buddhas can overcome all 
false teachers. 

Tất cả chư Phật đều hay điều phục và làm 
chúng sanh hạnh phúc: AII Buddhas can 
tame all sentient beings and make them 
happy. 

Tất cả chư Phật đều hay qua đến tất cả 
thế giới, hóa đạo mọi loài: All Buddhas 
can go to all worlds and guide the myriad 
types of beinøs there. 

Tất cả chư Phật đều hay trí chứng pháp 
giới thâm: AlI Buddhas can 
knowingly experience the most profound 
realm of realIty. 

Tất cả chư Phật đều hay dùng thân vô nhị, 
hiện những thân tràn đầy thế giới: All 
Buddhas, by means of nondual body, 
manIfest various bodIies, filling the world. 
Tất cả chư Phật đều hay dùng âm thanh 
thanh tịnh khởi bốn biện tài, thuyết chơn 
pháp không dứt, phàm có tín thọ thời 
chẳng luống công: All Buddhas can, with 
pute voices, produce the 
knowledges of  principle, 
expression, and elocution, and expound 
truths endlessly, to the unfailing benefit of 
those who accept. 

Tất cả chư đều hay ở trong một lỗ lông 
xuất hiện chư Phật đồng với thế giới vi 
trần, không lúc nào đoạn tuyệt: All 
Buddhas Buddhas  as 
numerous as atoms ïn all worlds 1n a single 
pOore, without end. 

Pháp quảng đại thứ chín —The ninth great 
qualIity: 

Tất cả chư Phật đều hay ở trong một vi 
trần thị hiện các cõi đồng với số tất cả thế 
giới vi trần: AII Buddhas can manifest in a 
sinple atom as many lands as atoms 1n all 
worlds. 

Đây đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu: 
Replete with all kinds of fine adornments. 


thậm 


special 
meaning, 


can manIfest 


1456 


c._ Hằng ở trong đó chuyển diệu pháp luân 
mà vi trần chẳng lớn thế giới chẳng nhỏ: 
Continuously turn the whel of the sublime 
Teaching therein for the edification of 
sentent beings, yet the aftom is not 
enlarged and the worlds are not small. 

d. Thường dùng chứng trí an trụ pháp giới: 

They always abide in the realm of reality 

by realizational knowledge. 

Pháp quảng đại thứ mười The tenth 

øreat qualIty: 

a. Tất cả chư Phật đều liễu đạt thế giới 
thanh tịnh: AlI Buddhas arrive at the pure 
realm of reality. 

b. Dùng trí quang minh phá si ám của thế 
gian: Shatter the darkness of Ignorance of 
the world by means of the lipht of 
knowledge. 

c. Làm cho tất cả đều được khai hiểu nơi 
Phật pháp: Cause all to gain understanding 
of the Buddha teachings. 

d. Theo dõi chư Như Lai an trụ trong thập 
lực: Follow the enliphtened, and dwell in 
the ten powers. 

Mười Pháp Quyết Định Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp quyết định của chư Đại Bồ Tát. Sau 

khi đã thành tựu mười pháp xuất ly, chư Bồ 

Tát sẽ đạt được mười pháp quyết định (see 

Ten paths of emancipation)—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten qualities of cerfainty of Great Enlightening 

Beings. After practicing the ten paths of 

emancipation, Enlightening Beings attain these 

ten qualities of certaInty. 

I1) Quyết định sanh trong chủng tộc của Đức 

Như Lai: They are certainly born ¡n the 

family of Buddhas. 

Quyết định an trụ trong cảnh giới của chư 

Phật: They certainly live In the realm of 

Buddhas. 

Quyết định biết rõ việc làm của chư Bồ 

Tát: They certainly know the tasks of 

enlightening beinss. 


10 


`=< 


2) 


3) 


4) Quyết định an trụ trong các môn Ba La 
Mật: They certainly persist the 
transcendent ways. 

Quyết định tham dự trong chúng hội của 

Như Lai: They certainly get to Join the 

assemblies of Buddhas. 

Quyết định có thể hiển bày chủng tánh 

của Như Lai: They certainly can reveal 

the nature of Buddhahood. 

Quyết định an trụ trong trí lực của Như 

Lai: They certainly abide In the powers of 

the enlightened. 

Quyết định thâm nhập Bồ Đề của chư 

Phật They certainly the 

enlightenment of Buddhas. 

Quyết định đồng một thân với tất cả chư 

Phật: They certainly are one and the same 

body as all Buddhas. 

10) Quyết định đồng một chỗ ở với tất cả chư 
Phật: Their abode 1s certainly none other 
than that of all Buddhas. 

Mười Pháp Tạng Lớn Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có 

mười Pháp Tạng lớn của chư Đại Bồ Tát— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 27, there are ten great metaphysical 


in 


5) 


6) 


7) 


8) 
enter 


9) 


treasuries of Great Enlightening Beings. 

1) Pháp Tạng thứ nhất—The first treasury: 

a. Trụ ghi nhớ tất cả Phật: Remembering all 
Buddhas. 

b. Trụ ghi nhớ tất Phật 

Remembering all Buddha teachings. 

Trụ đại bi điều phục tất cả chúng sanh: 


cả pháp: 
2) 
Great compassion to pacIfy all beings. 

Trụ trí thị hiện bất tư nghì cõi nước thanh 
tình: Knowledge to reveal inconceivable 
pure lands. 

Trụ trí quyết định thâm nhập cảnh giới 
của chư Phật: Certain understanding 
entering deeply ¡mo the realm of 
Buddhahood. 

Trụ Bồ Đề tướng bình đẳng của tam thế 
chư Phật: Enlipghtenment cqual im all 


3) 


4) 


5) 


1457 


features of all Buddhas, past, present and 
futire. 

6) Trụ biên tế vô trước vô ngại: Non- 

1mpediment and nonattachment. 

Trụ tất cả pháp không tướng tánh: The 

sipgnlessness of all things. 

Trụ thiện căn bình đẳng của tam thế chư 

Phật: The equal roots of goodness of all 

Buddhas, past, present and future. 

Trụ trí tiên đạo thân ngữ ý pháp giới vô 

sai biệt của tam thế chư Phật: The guiding 

knowledge of the 

nondiscriminatory physical, verbal and 

mental action of all Buddhas of past, 

present and future. 

Trụ quán sát tam thế chư Phật từ lúc thọ 

sanh đến lúc nhập Niết bàn chỉ trong một 

sát na tế—Contemplation of all Buddhas 

of all times since the time being born till 

the time of passing away all 1s in the space 

Of an Instant: 

a. _ Thọ sanh: Being born. 

b.. Xuất gia: Leaving home. 

c. Đến đạo tràng: Going to the site of 
enliphtenment. 

d. Thành chánh giác: 
awakening. 

e. Chuyển pháp luân: Turning the wheel of 
Teaching. 

f. Nhập Niết bàn: Passing utterly away. 

g. _ Đều vào sát na tế: All in the space of an 
1nstant. 

Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp Tăng Thắng của chư Bổ Tát— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten even greater things 

attained by Enliphtenng Beings once they 

have atfained purity in practice. 

l) Chư Phật phương khác đều hộ niệm: The 
Buddhas of other realms always protect 
them. 


7) 


8) 


9) 


COSmIC, 


10 


=< 


Atfaining  true 


2) Thiện căn tăng thắng siêu việt: Their roots 
Of øoodness Increase, going beyond any 
comparison. 

3) Khéo lãnh thọ được sức gia trì của chư 


Phật They are able to receive the 
boosting power of the Buddhas. 
Thường được thiện nhơn làm chỗ nương 
tựa: They always find good people and are 
relied on by them. 
An trụ tinh tấn, hằng chẳng phóng dật: 
They remain diligent 
heedless. 
Biết tất cả các pháp bình đẳng không 
khác: They know all things are equal and 
not different. 
Lồng luôn an trụ đại bi vô thượng: Therr 
minds always abide in unexcelled great 
compassion. 
Quán sát các pháp thật đúng (như thực) 
xuất sanh diệu huệ: They observe things 
as they really are, producing sublime 
wisdom. 
Khéo có thể tu hành phương tiện thiện 
xảo: They are able to practice skillful 
techniques of liberation. 
Có thể biết sức phương tiện của Như Lai: 
They are able to know the Enlightened 
Ones” power of skill in liberating means. 
** For more Information, please see Ten 
Things whiích cause the practices of 
enlightening beinss to be pure. 
Mười Pháp Thần Thông Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp thần thông của chư Bồ tát. Chư Bồ 
Tát trụ trong pháp nầy thời được thần thông 
đại thiện xảo vô thượng của Như Lai, vì tất cả 


Ấ) 


5) 


and are never 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


chúng sanh mà thị hiện nhiều sự việc khiến họ 
tu học—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
SpIritual powers of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
aftain supreme skilful spiritual power of 
Buddhas, displaying them variously to all 
senfient beings to make them learn. 


] 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


1458 


Phương tiện trí thông ghi nhớ những đời 
quá khứ (túc mạng): The power of 
knowledge of means of remembering pasf 
lives. 

Phương tiện trí thông thiên nhĩ vô ngại: 
The power of knowledge of means of 
unhindered clairaudience. 

Phương tiện trí thông biết bất tư nghì tâm 
hành của chúng sanh: The power of 
knowledge of means of knowing the 
inconceivably many mental actions of 
sentient beIngs. 

Phương tiện trí thông thiên nhãn quán sát 
vô ngại: The power of knowledge of 
means of unobsfructed clairvoyant vision. 
Phương tiện trí thông tùy theo tâm chúng 
sanh hiện bất tư nghì đại thần thông lực: 
The power of knowledge of means of 
manifestng ¡Inconceivable great mystic 
poWers according to the minds of sentienf 
beings. 

Phương tiện trí thông một thân hiện khắp 
lượng thế giới: The power of 
knowledge of means of appearing in 
infinite worlds with one body. 

Phương tiện trí thông một niệm vào khắp 
bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới: 
The power of knowledge of means of 
entering Iinnumerable worlds in a moment 
of thoughts. 

Phương tiện trí thông xuất sanh vô lượng 
đồ trang nghiêm để trang nghiêm bất tư 
nghì thế giới: The power of knowledge of 
means of producing infinite adornments 
and adorning Inconceivable worlds. 
Phương tiện trí thông thị hiện bất khả 
thuyết thân biến hóa: The power of 
knowledge of_ displaying 
1nnumerable emanated bodies. 

Phương tiện trí thông tùy theo bất tư nghì 
tâm chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới 
thị hiện thành vô thượng chánh giác: The 
power of knowledge of 
manifesting unexcelled complete perfect 


vô 


of means 


of means 


enlightenment in untold worlds, in accord 

with the minds of innumerable sentlent 

beings. 
Mười Pháp Thọ Ký: See Thập Pháp Thọ 
Ký. 
Mười Pháp Thuyết Giảng Của Chư Đại 
Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp mà chư Đại Bồ Tát thường hay 
thuyết giảng. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời có thể thiện xảo nói tất cả pháp— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
there are ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can skillfully 
explain all thinøs. 


1) Nói tất cả pháp đều từ duyên khởi: They 
say all things arise from conditions. 

2) Nói tất cả các pháp thảy đều như huyễn: 
AlI things are like magical illusions. 

3) Nói tất cả pháp không chống trái: All 
things are free from contradiction. 

4)_ Nói tất cả pháp không biên tế: All things 
are boundless. 

5)_ Nói tất cả pháp không y chỉ: All things are 


baseless. 
Nói tất cả pháp dường như Kim Cang: All 
things are 1ndestructible. 


6) 


7) Nói tất cả pháp đều NHƯ NHƯ: All things 
are THUS. 
8) Nói tất cả pháp thảy đều tịch tịnh: All 


things are quiescent. 

Nói tất cả pháp đều xuất ly: All things are 

emancIpation. 

Nói tất cả pháp đều trụ một nghĩa bổn 

tánh thành tựu: All things are one, 

1nherently complete. 

Mười Pháp Tối Thắng Của Chư Phật: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười 

pháp tối thắng của chư Phật —According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 

ten kinds of supreme qualities of all Buddhas. 

I) Pháp tối thắng thứ nhứt—-The first 
supreme qualIty: 


9) 


10) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


1459 


Tất cả đại nguyện của chư Phật kiên cố 
và không gì ngăn trở phá hoại được: All 
Buddhas' great vows are firm and 
s(eadfast and cannot be broken. 

Một khi các Ngài nói ra tất thực hành, lời 
nói không có hai: They do what they say 
without fail, and there ¡1s no duplicifty in 
their words. 

Chư Phật vì muốn viên mãn tất cả công 
đức nên tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát 
chẳng mỏi lười: All Buddhas tirelessly 
practice the deeds of Enlightening Beings 
throuphout all future ages, In order to 
perfect and fulfill all virtues. 

Chư Phật vì muốn điều phục một chúng 
sanh, cũng như tất cả chúng sanh, nên 
trong vô lượng thế giới điều phục chúng 
sanh không lúc nào đoạn tuyệt: All 
Buddhas will go to untold worlds in order 
to guide a single sentient being, and do the 
same for all sentient beings, endlessly. 
Đối với hai hạng chúng sanh kính tín và 
hủy báng, tâm đại bi của chư Phật vẫn 
bình đẳng không khác: AII Buddhas 
universally regard both faihful and 
scornful beings with great compassion, 
1mpartially, without any discrimination. 
Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc 
thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ 
Để: All Buddhas from theimr ¡inial 
asprration ther atfainment of 
Buddhahood, never lose the determination 
for perfect enliphtenmernt. 

Chư Phật đem tất cả vô lượng công đức 
lành đã chứa nhóm hồi hướng tánh nhứt 
thiết trí với các thế gian trọn không nhiễm 
trước: All Buddhas 
1immeasurable virtues and dedicate them 
all to omniscIlence, without any attachment 
to the world 0Ý 1ts creatures. 

Pháp tối thắng thứ mười — The seventh 
supreme quality: 


{O 


accumulate 


8) 


9) 


10 


`=< 


Chư Phật tu học thân ngữ ý nơi chư Phật: 
AlII Buddhas learn physical, verbal and 
mental practices from Buddhas. 

Chư Phật chỉ thực hành hạnh Bồ Tát 
chẳng phải hạnh nhị thừa: Only carrying 
out Buddha-practice, not the practice of 
the vehicles of individual liberation. 

Hồi hướng tánh nhứt thiết trí: All to be 
dedicated to omniscience. 

Thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề: 
Attain excelled true enlightenmernt. 

Pháp tối thắng thứ tám— The eighth 
supreme qualIty: 

Chư Phật phóng đại quang minh bình đẳng 
chiếu khắp tất cả chỗ và Phật pháp: All 
Buddhas emanate great light which 1s 
impartlally Illuminating all places and 
1lluminating all the Buddha teachinss. 
Làm cho chư Bồ Tát tâm được thanh tịnh 
thiết Enabling 
Enliphtenng Beings” minds to become 
purrified and to fulfiII universal knowledse. 
Chư Phật rời bổ sự vui thế gian chẳng 
tham nhiễm, mà nguyện khắp thế gian ha 
khổ được vui không có hý luận: AII 
Buddhas give up worldly pleasures, 
without craving or attachment, and wish 
that all worldlings would be free from 
suffering and attain bliss, and have no 
false Ideas. 

Pháp tối thắng thứ mười The tenth 
supreme quality: Vì chúng sanh mà chư 
Phật—AII Buddhas, out of compassion for 
senfient beings: 

Chịu những sự khổ: Undergo all kinds of 
hardship. 

Giữ gìn Phật chủng: Preserving the seed 
of Buddhahood. 

Đi nơi cảnh giới Phật: Course ¡in the 
sphere of Buddhahood. 

Xuất ly sanh tử và đạt đến bực thập lực: 
Leave birth and death, and arrive at the 
stage of the ten pOWeTs. 


viên mãn nhứt trí: 


1460 


Mười Pháp Trí Hải Vô Tận Của Chư 
Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười thứ pháp trí hải vô tận của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 33, there are ten kinds of virfues of 
inexhaustble oceans of knowledge of the 
Buddhas. 

1) Tất cả chư Phật vô biên pháp thân pháp trí 
hải vô tận: The virtue of the inexhaustible 
ocean of knowledge of the boundless body 
of reality of all Buddhas. 

Vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô tận: Of 
the Infinite Buddha-works of all Buddhas. 
Chư Phật cảnh giới Phật nhãn, pháp trí hải 
vô tận: Of the sphere of the enlightened 
eye of all Buddhas. 

Chư Phật vô lượng vô số nan tư thiện căn, 
pháp trí hải vô tận: Of the infinite, 
inconcervable roots of goodness of all 
Buddhas. 

Chư Phật mưa khắp tất cả cam lổ diệu 
pháp, pháp trí hải vô tận: Of all Buddhas 
showering all liberating teachings 
everywhere. 

Chư Phật tán thán Phật công đức, pháp trí 
hải vô tận: Of all Buddhas extolling the 
qualities of enlightenment. 

Chư Phật ngày trước đã tu những nguyện 
hạnh: Of the various undertakings and 
practices carried out by all Buddhas In the 
past. 

Chư Phật làm Phật sự vô cùng tận, pháp 
trí hải vô tận: Of the eternal performance 
of Buddha-work by all Buddhas. 

Chư Phật biết rõ tâm hành của tất cả 
chúng sanh, pháp trí hải vô tận: Of 
Buddha comprehending the 
patterns of all sentient beinss. 
Chư Phật phước trí trang nghiêm không ai 
hơn, pháp trí hải vô tận: Of the 
unsurpassed adornments of virtue and 
knowledge of all Buddhas. 

Mười Pháp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
mental 


10 


=< 


pháp trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ nơi pháp nầy thời được năng lực trụ trì đại 
trí vô thượng của Như Lai —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten things which Great Enlightening Beings 
preserve. Enlightening Beings who abide by 
these can atfain the power of preservation of 
supreme knowledge of Buddhas. 

I1) Tn tất cả phước đức thiện căn đã chứa 
nhóm: They preserve all the virtues they 
have accumulated. 

Trì pháp của tất cả Như Lai diễn thuyết: 
They preserve all the teachings spoken by 
all Buddhas. 

Trì tất cả ví dụ: They preserve all similes. 
Trì môn lý thú của tất cả pháp: They 
preserve all means of access fo true 
principles. 

Trì tất cả môn xuất sanh Đà La Ni: They 
preserve all means of generating mental 
command. 

Trì tất cả trừ nghi hoặc: They preserve all 
means ofremoving doubt and confusion. 
Trì pháp thành tựu tất cả Bổ Tát: They 
pfeserve means of perfectng all 
Enlightening Beings. 

Trì môn bình đẳng tam muội của tất cả 
Như Lai nói: They preserve the cequal 
doors of concentration explained by all 
Buddhas. 

Trì môn chiếu minh của tất cả pháp: They 
preserve the ways of Ingress Into the 
1llumination oŸ all truths. 

Trì năng lực thần thông du hí của tất cả 
chư Phật: They preserve the free exercIse 
Of spiritual powers of all Buddhas. 

Mười Pháp Tu Hành Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười pháp tu hành của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp tu 
hành vô thượng của Như Lai—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten norms of practice of Great Enlightening 
BeIngs. Enliphtenng Beings who abide by 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


14ó1 


these can attain the Buddhas" supreme method 


Of practice. 

l) Cung kính tôn trọng chư thiện tri thức: 
Honoring the wise. 

2) Thường được chư Thiên cảnh giác: 
AIways being alerted by the celestial 
SDITItS. 

3) Trước chư Phật thường biết tàm quí: 
AlIways having shame and conscience 
before the Buddhas. 

4) Pháp tu hành thứ tư—The fourth norm of 
practice: 

a. Thương xót chúng sanh: Having pity for 
senfient beings. 

b. Chẳng bỏ sanh tử: Not abandoning birth 
and death. 

5) Thực hành công việc đến rốt ráo mà tâm 
không biến động: Carrying tasks through 
consummation without change of mind. 

6) Pháp tu hành thứ sáu —The sixth norm of 
practice: 

a. Chuyên niệm theo dõi chúng Bồ Tát: 
Single-mindedly following the 
enlightening beinss. 

b. Phát tâm đại thừa: Aspiring to universal 
enlightenmernt. 

c._ Tĩnh cần tu học: Diligently learning. 

7) Pháp tu hành thứ bảy——The seventh norm 
Of practice: 

a. _ Xa la tà kiến: Getting rid of wrong views. 

b. Siêng cầu chánh đạo: Earnestly seeking 
the ripht Path. 

8) Dẹp phá chúng ma và nghiệp phiển não: 
Destroying demons and the actlons of 
afflictions. 

9) Pháp tu hành thứ chín—The ninth norm of 
practice: 

a. Biết căn tánh của chúng sanh: Knowing 
the different faculties and temperaments 
Of sentient beIngs. 

b. Vì họ mà thuyết pháp cho họ được an trụ 


nơi Phật địa: Teaching them and enable 
them to live in the state of Buddhahood. 


10) Pháp tu hành thứ mười —The tenth norm 


Of practice: 

An trụ trong pháp giới quảng đại vô biên: 
Abiding In the mmfinitely vast cosmos of 
reality. 

Diệt trừ phiền não và thanh tịnh nơi thân: 
Removing the afflictions and purifying the 
body. 


Mười Pháp Tự Tại Của Chư Phật: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp tự 
tại của chư Phật —According to the Flower 


Adornment Sutra, 


there are ten kinds of 


mastery of all Buddhas. 


l) 


2) 


3) 


Pháp tự tại thứ nhứt—The first kind of 
maSfeT: 

Chư Phật nơi tất cả các pháp đều được tự 
tại: All Buddhas have command of all the 
teachings. 

Thấu rõ tất cả sự diễn tả của thân: Clearly 
comprehend all kimds of bodles of 
©xpression and nuance. 

Diễn thuyết các pháp biện tài vô ngại: 


Explan all things with unhindered 
1ntellect. 
Pháp tự tại thứ nhì —The second kind of 
mastery: 


Chư Phật giáo hóa chúng sanh chưa từng 
lỗi thời: All Buddhas teach sentient beings 
wihout ever missine the approprlaf€ 
timing. 

Tùy theo sở thích mong cầu của họ mà nói 
chánh pháp: Endlessly explaining the right 
teaching to them In accord with their stafe 
of mind. 

Đều làm cho họ điểu phục không đoạn 
tuyệt: Causing them all 
receptfive fo truth. 

Pháp tự tại thứ ba—The thírd kind of 
mastery: Chư Phật có thể làm cho tận hư 
không giớ—AII Buddhas are able to 
cause all worlds throughout space: 

Vô lượng vô số các thứ trang nghiêm: 
Arrayed in countless different ways. 


(O become 





4) 


5) 


1462 


Tất cả thế giới chấn động sáu cách: To 
quake In six Ways. 

Lầm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ 
xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, 
hoặc tan: Causing those worlds tO rise Or 
fall, To expand or contract, to combine or 
dissolve. 

Chưa từng não hại một chúng sanh: 
Without ever harming a single living 
being. 

Chúng sanh trong thế giới đó chẳng hay 
chẳng biết, không nghi, không cho là lạ: 
The creatures ¡in those worlds being 
unaware, not cognizant of this happening, 
not even suspecting It. 

Pháp tự tại thứ tư—The fourth kind of 
maSf€Ty: 

Chư Phật dùng thần lực đều hay nghiêm 
tịnh tất cả thế giới: All Buddhas are able 
to beautIfy and purrfy all worlds by means 
Of spiritual powers. 

Trong khoảng một niệm hiện khắp tất cả 
thế giới trang nghiêm: In the space of an 
1nstant manifesting the adornmenfs of all 
worlds. 

Những trang nghiêm nầy trải qua vô số 
kiếp nói chẳng thể hết: These adornments 
beyond recountfing even in countless eons, 
all free from defilement, incomparably 
pure. 

Những nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, 
đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi: 
All the adornmenfs and puriies of all 
Buddha-fields they cause to equally enter 
one field. 

Pháp tự tại thứ năm—The fifth kind of 
masSt€ry: 

Chư Phật khi thấy một chúng sanh có thể 
giáo hóa được ——AIll Buddhas, seeing a 
single sentient being capable of being 
taught: 

Vì họ mà trụ thọ mạng trải qua vô lượng 
kiếp: Extend their lives indefinitely for 
that being. 


6) 


1) 


Nhẫn đến vị lai thế ngồi kiết già mà thân 
tâm không mỏi: Sitting without fatigue of 
bodyor  mind. 

Chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên: 
Concentraing single-mindedly on that 
being, without ever becoming heedless or 
forgetful. 

Phương tiện điều phục chẳng lỗi thời: 
Gulding that being by approprlate 
means, with appropriate timing. 

Như vì một chúng sanh, chư Phật vì tất cả 
chúng sanh đều cũng như vậy: Also do the 
same for all living beings as they do for 
one. 

Pháp tự tại thứ sáu The sixth kind of 
masft€ry: 

Chư Phật đều hay qua khấp tất cả thế giới, 
nơi sở hành của tất cả Như Lai, mà chẳng 
tạm bỏ tất cả pháp giới: All Buddhas can 
go to all worlds, to the realms of action of 
all enlightening ones, without ever leaving 
behind any phenomenal realms. 

Mười phương đều riêng khác, mỗi mỗi 
phương có vô lượng thế giới hải, mỗi thế 
giới hải có vô lượng thế giới chủng; thế 
mà trong khoảng một niệm, chư Phật dùng 
thân lực khắp chuyển pháp luân thanh tịnh 
vô ngại: The ten directions each different, 
there being In each direction Incalculable 
oceans of worlds, there being in each 
ocean of worlds 
systems; by spiriual powers Buddhas 
reach all of them ¡in a single Insfant, and 
turn the wheel of the unobsftructed pure 
Teaching. 

Pháp tự tại thứ bảy —The seventh kind of 
masft€ry: 

Chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng 
sanh, trong mỗi niệm thành vô thượng 
chánh đẳng chánh giác: All Buddhas, in 
order to civilize all sentient beings, to 
aftain complete perfect 
enlightenment 1n each mental Instant. 


incalculable world 


unexcelled 


8) 


9) 


1463 


Nơi tất cả Phật pháp chẳng phải đã giác, 
hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng 
chẳng trụ nơi bậc hữu học, mà thấy biết tự 
tại không ngăn ngại: Yet ¡in regard to all 
elements of Buddhahood, yet they have 
not already cognized them, do not cogn1ze 
them, and are not yet to cognize them, and 
also do not dwell in the state of learning, 
yet they know them all, see them all, 
masfering them without hindrance. 

Với vô lượng trí huệ, và vô lượng tự tại, 
chư Phật giáo hóa điều phục vô lượng 
chúng With 
knowledge and freedom, they teach and 
tame all sentilent beinøss. 

Pháp tự tại thứ tám —The eighth kind of 
mastery: Tất cả chư Phật có thể làm——AII 
Buddhas can do: 

Hay dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự: 
The Buddha-work of the ears with their 
©yes. 

Hay dùng nhĩ xứ làm tỷ xứ Phật sự: Can 
do the Buddha-work of the nose with their 
©aTS. 

Hay dùng tỷ xứ làm thiệt xứ Phật sự: Can 
do the Buddha-work of the tongue with 
theïr nose. 

Hay dùng thiệt xứ làm thân xứ Phật sự: 
Can do the Buddha-work of the body with 
their tongue. 

Hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự: Can 
do the Buddha-work of the mind with the 
body. 

Hay dùng ý xứ trong tất cả thế giới trụ thế 
xuất thế các thứ cảnh giới, trong mỗi mỗi 
cảnh giới hay làm vô lượng Phật sự quảng 
đại: With the mind can sojourn in all kinds 
of realms, mundane and transcendenfal in 
all worlds, able to perform Immeasurable 
great Buddha-works In each realm. 

Pháp tự tại thứ chín—The n¡inth kind of 
mast€ry: 

Trong mỗi lỗ lông hay dung chứa tất cả 
chúng sanh: All Buddhas can contain 


sanh: Iimmeasurable 


10 


`=< 


senflent beings In each pore of theIr 
bodies. 

Mỗi thân chúng sanh đồng với bất khả 
thuyết cõi Phật, mà không chật hẹp: Each 
senfient being's body cequal to untold 
Buddha-lands, yet there 1s no crowding. 
Mỗi chúng sanh có thể trải qua vô lượng 
kiếp trong từng bước đi của các Ngài: 
Each sentient being can pass countless 
worlds with every step and go on for 
countless eons. 

Đều thấy chư Phật xuất thế giáo hóa: 
Seeing all the Buddhas emerging In the 
world and edifying beIngs. 

Chuyển tịnh pháp luân: Turning the wheel 
of pure Teaching. 

Khai thị bất khả thuyết tam thế chánh 
pháp: Showing untold phenomena of past, 
future, and present. 

Trong khắp hư không giới thọ thân các 
loài chúng sanh mà qua lại, và những đồ 
sở thích mà các Ngài thọ hưởng đều đây 
đủ cả, nhưng các Ngài luôn không bị 
chướng ngại: The embodiments of sentient 
beings In varilous realms of existence 
throughout ther comings 
goings and deportment, their needs all 
fully supplied, yet without any obsruction 
therein. 

Pháp tự tại thứ mười — The tenth kind of 
masf€ry: 

Chư Phật trong khoảng một niệm hiện tất 
cả thế giới vi trần số Phật: All Buddhas, in 
the space of an Instant, manIfest as many 
Buddhas as atoms In all worlds. 

Mỗi mỗi Đức Phật ở nơi tất cả pháp giới, 
ngự trên chúng diệu liên hoa quảng đại 
trang nghiêm thế giới sư tử tòa mà thành 
chánh đẳng chánh giác, và thị hiện thần 
lực tự tại Each Buddhas attaining 
enlightenmernt In alÏ universes, siffing on a 
lotus lion throne in a world of vasf arrays 
of exquisite lotus blossoms showing the 
miraculous powers of Buddhas. 


Space, and 


1464 


c. _ Như ở nơi chúng diệu liên hoa quảng đại 
trang nghiêm—As In the world of vast 
arrays of exquisite lotus blossoms, so In 
unfold worlds In: 

e Trong khắp pháp giới lại cũng như vậy: 
All universes. 

e Các thứ trang nghiêm: Variously arrayed 
adornmens. 

e Các thứ hình tướng: With various realms 
of obJects, various shapes and forms. 

e - Các thứ thị hiện: Various manifestations. 

e _ Các thứ kiếp số: Various numbers of ages. 
Ở trong một khoảng niệm như vậy, ở trong 
tất cả niệm của vô lượng vô biên a tăng 
kỳ, một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô 
lượng, mà chưa từng dùng chút sức phương 
tiện nào: As in one ¡instant so in each 

of ¡Iimmeasurable, boundless, 
incalculable eons, all appearing In one 
Instant, with infinite abodes in one Instant, 
yet without using the sliphtest power of 
expedient means. 

Mười Pháp (Thập Pháp) Vô Học: Asekha 

(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kính, có mười Pháp Vô Học—According to 

the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha, there are ten qualities of the non- 

learner: 

l) Vô Học Chánh Tri 
learner”s rIipht view. 


1nstant 


Kiến: The non- 


2) Vô Học Chánh Tư Duy: The non-learnerˆs 
right thought. 

3) Vô Học Chánh Ngữ: The non-learner”s 
right speech. 

4) Vô Học Chánh Nghiệp: The non-learner”s 
right action. 

53) Vô Học Chánh Mạng: The non-learner”s 
right livelihood. 

6) Vô Học Chánh Tinh Tấn: The on-learnerˆs 
right effort. 

7) Vô Học Chánh Niệm: The non-learner”s 
right mindfulness. 

8) Vô Học Chánh Định: The non-learner”s 


righft concenfrafion. 


9) Vô Học Chánh Trí: Samma-nanam (p)— 
The non-learner”s right knowledge. 

10) Vô Học Chánh Giải Thoát: Samavimutti 
(p)—The non-learnerˆs right liberation. 
Mười Pháp Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 
function relating to phenomena and princIples 

(The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 
I1) Biết tất cả các pháp vào một pháp, một 
pháp vào tất cả các pháp, mà chẳng trái 
tâm giải của chúng sanh: Know that all 
phenomena are In one phenomenon and 
one phenomenon 1s In all phenomena, yet 
they do not contravene the understanding 
Of sentient beIngs. 

Từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tất cả 
pháp. vì người khác giải nói đều làm cho 
khai ngộ: Elicit all transcendent wisdom, 
explain them to others, and enlighten them 
all. 

Biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng 
sanh được ngộ nhập: Know all things are 
beyond words, yet they enable all sentient 
beings to understand them. 

Biết tất cả pháp nhập một tướng mà hay 
diễn thuyết vô lượng pháp tướng: Know 
all things are of one characteristic, yet 
they can expound Infinite characferIstics 
of thinøs. 

Biết tất cả pháp la ngôn thuyết mà có thể 
vì người nói vô biên pháp môn: Know all 
truths are beyond explanation, yet they 
explain boundless ways oŸ access fo truth. 
Nơi tất cả pháp khéo chuyển Phổ Môn tự 
luân: Can skillfully operate a pregnant 
symbol representing all truths. 

Đem tất cả pháp vào một pháp mà chẳng 
trái nhau, trong bất khả thuyết kiếp nói 
chẳng cùng tận: Accommodate all things 
in one primciple without contradiction, 
expounding 1t for untold eons without 
exhausting 1t. 

Đem tất cả pháp vào Phật pháp, khiến các 
chúng sanh đều được tỏ ngộ: Include all 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1465 


things in the teaching of enlightenment, 
they enable all sentient beings to gain 
undersfanding. 


9) Biết tất cả pháp không có biên tế: Know 
all things have no bounarIes. 
10) Biết tất cả pháp không ngần mé chướng 


ngại, dường như lưới huyễn vô lượng sai 
biệt, trong vô lượng kiếp vì chúng sanh 
mà nói chẳng thể cùng tận: Know the 
ultimate nonobstruction of all thinøs, like a 
of i1llusions, with 
differentiations, explaining 
beings for Infinite eons without exhausting 
IẲ. 
Mười Pháp Vượt Trội: Mười pháp vượt trội 
hơn tất cả chư thiên trong Ba Mươi Ba Cõi 
Trời khi vua trời nhận được bửu châu Ma Ni 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 27—Thập Định)— 
Ten things surpassing all the gods of the 
Thirty- Three-Fold Heaven attained by the god- 
king when he obtained the Mani Jewel (The 
Folwer Adornment Sutra—Chapter 27). 


network Infinite 


(O  sentient 


I) Sắc tướng: Color. 

2) Hình thể: Physical form. 

3) Thị hiện: Manifestation. 

4)_ Quyến thuộc: Retinue. 

5)_ Đồ dùng: Appurtenances. 

6)_ Âm thanh: Voïce. 

7)_ Thần thông: Magical powers. 

8) Control: Tự tại. 

9 Trí tuệ hiểu biết  Intellectual 
understanding. 


10) Trí dụng: Cognitive function. 
Mười Pháp Xuất Sanh Trí Huệ Của Chư 
Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời nơi tất 
cả các pháp đều hiểu thấu tất cả: Ten ways of 
generating knowledge of Great Enlightening 
Bemgs (The Flower Sutra— 
Chapter 38). Enlightening Beings who abide 
by these can comprehend all things. 
I1) Biết tất cả chúng sanh tri giải chúng sanh 
trí huệ: They generate knowledge by 


Adornment 


knowing the understandings of all sentient 
beings. 

Biết tất cả cõi Phật nhiều thứ sai biệt xuất 
sanh trí huệ: They generate knowledge by 
knowing the varlous distinctions of all 
Buddha-lands. 

Biết chừng ngần mười phương xuất sanh 
trí huệ: They generate knowledge by 
knowing domains of the network of the ten 
directions. 


2) 


3) 


4) Biết tất cả thế giới úp ngửa vân vân xuất 
sanh trí huệ: They generate knowledge by 


knowing all worlds, Inverted, upripht, and 
SO On. 


5) Biết tất cả pháp một tánh, nhiều tánh, trụ 
rộng lớn xuất sanh trí huệ: They generate 
knowledge by knowing the unity, varIety, 
and universality of all thinøs. 

6) Biết tất cả nhiều loại thân xuất sanh trí 
huệ: They generate knowledge by 
knowing the various physical forms. 

7) Biết tất cả thế gian điên đảo mộng tưởng 
đều vô sở trước xuất sanh trí huệ: They 
generate knowledge by knowing the 
misconceptions and delusions of all 
worldlinsgs without clinging to them. 

8) Biết tất cả pháp đều do một đạo xuất ly 
xuất sanh trí huệ: They generate 
knowledge by knowing that all truths 
ultimately lead to emancipatlon by one 
path. 

9) Biết Như Lai thần lực hay nhập tất cả 


pháp giới xuất sanh trí huệ: They generate 
knowledge by knowing the spiritual power 
of the enlightened can enter all universes. 
Biết tam thế tất cả chúng sanh Phật chủng 
không dứt, xuất sanh trí huệ: They 
gøenerate knowledge by knowing that the 
seed of enlightenment ¡in all sentient 
beinøs, past, present, and future, does not 
die out. 

Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập 
Định, có mười Pháp xưng tán chỗ ngợi khen 


10 


=< 


1466 


ngợi. Khi nhập vào nhứt thiết trí chúng sanh 

sai biệt thân đại tam muội, chư Bổ Tát sẽ trụ 

được mười pháp xưng tán chỗ ngợi khen— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 27, there are ten praise-worthy 

qualities. the of the 

differentiated bodies of all sentient beings, 

Enliphtening Beings are lauded for ten pralse- 

worthy qualities. 

l) Nhập vào chơn như nên gọi là Như Lai: 

Enter Into True Thusness, and so are 

called Tathagata, those who have arrived 

at Thusness. 

Vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật: 

Are aware of all truths, and so called 

Buddha, Enlightened. 

Vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi 

là Pháp Sư: Are praised by all worlds, and 

so are called teachers of truth. 

Vì biết tất cả pháp nên gọi là nhứt thiết 

trí Know all things, and so are called 

OmnIscIeII. 

Vì được tất cả thế gian quy-y nên gọi là 

chỗ sở y: Are resorted by all worlds, and 

so are called refuge. 

Vì rõ thấu tất cả pháp phương tiện nên gọi 

là đạo sư: Have mastered all teaching 

methods, and so are called the guides. 

Vì dẫn tất cả chúng sanh vào đạo nhứt 

thiết trí nên gọi là đại đạo sư: Lead all 

beings Into universal knowledge, and so 

are called great leaders. 

Vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là 

quang minh: Are lamps for all worlds, and 

so are called lipht. 

Pháp xưng tán chỗ ngợi khen thứ chín— 

The ninth praise-worthy quality: 

a. Tâm chí viên mãn: Their aspirations are 
fulflled. 

b. Thành tựu độ: 
accomplished salvation. 

c._ Nhiệm vụ đều xong: They have done their 
tasks. 


In Concenftration 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


cứu They have 


d Trụ trí vô ngại: They abide 1n 
unobstructed knowledge. 

e. Phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi 
là thập lực tự tại: Individually know all 


things, so they are called adepts of the ten 


DOW€TS. 
10) Vì thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là 
bực nhứt thiết kiến: Thoroughly 


comprehend all cycles of the Teaching, so 

they are called all-seers. 
Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ phát tâm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời được tâm đại phát 
khởi năng sự vô thượng của Như Lai— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten determinations of 
Great Enlightening Beinsgs. Enlightening 
Beings who abide by these can attain Buddhas; 
mind of sreat determination and competence. 
1) Độ thoát tất cả chúng sanh: To liberate all 
beings. 
Khiến cho tất cả chúng sanh dứt trừ phiền 
não: To cause all beings to get rid of their 
afflictlons. 
Khiến cho tất cả chúng sanh tiêu diệt tập 
khí: To cause all sentient beings to 
extinguish their habit energIes. 
Dứt trừ tất cả tâm nghi hoặc: To eliminate 
all doubts. 


2) 


3) 


4) 


5) Diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sanh: To 
remove all sentient beings” miseries. 
6) Diệt trừ tất cả khổ nạn trong các đường 


dữ: To extirpate the difficulties of the 
Sfates Of woe. 


7)_ Kính thuận tất cả Như Lai: To respectfully 
follow all Buddhas. 

8) Khéo học tất cả sở học của Bồ Tát: To 
study what all Enliphtening Beings should 
learn. 

9) Ở chỗ mỗi đầu lông trong tất cả thế gian 


thị hiện tất cả thành chánh giác của chư 
Phật: To show the enlightenment of all 
Buddhas at each poïnt in all worlds. 


1467 


10) Ở nơi tất cả thế giới đánh đại pháp-cổ làm 
cho các chúng sanh tùy theo căn dục của 
họ đều được ngộ hiểu: To beat the drum 
of the highest teaching In all worlds, to 
cause all beinøs gan 
undersfanding accord with therr 
faculties and inclinations. 

Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát: Ten 

qualiles of Bodhisattvas—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Bồ tát có mười phẩm hạnh— 

According the Suftra, 

Bodhisattvas have ten qualities: 

1) Những hành vi công đức của họ mang tính 

cách phổ biến và tỏa sáng (Phổ môn thejn 

căn quang minh): Their meritoriousdeeds 
are of universal character and 
1lluminating. 

Sự thành đạt tam muội của họ đầy đủ ánh 

sáng của trí tuệ xuất phát từ bước đi trên 

con đường chân chánh (Chân thật đạo tam 
muội trí quang): Their attainment of the 

Samadhi 1s full of the light of knowledge 

which 1s derived from walking the path of 

righteousness. 

Họ có thể làm phát sinh một đại dương 

công đức ((Phước hải quảng đại thiện 

căn): They are able to produce the great 

Ocean of merit. 

Họ tích tập tất cả các pháp thanh tịnh 

không hể mệt mỏi: They are never tired 

of amassing all kinds of puritIes. 

Họ luôn luôn gần gũi và thờ kính những 

người bạn tốt: They ever ready 

assoclate with good friends and attend 
upon them with reverence. 

Họ không phải là những người cất chứa tài 

sản và không hể ngần ngại thí xả thân 

mạng của mình cho chánh pháp: They are 
not accumulators of wealth and never 
hesitate to gIive up their lives for a good 

Cause. 

Họ không còn cống cao ngã mạn, và 

giống như đất, họ đối xử bình đẳng với tất 

cả: They are free from the spirit of 


senfient tO 


in 


tO Avatamsaka 


2) 


3) 


4) 


5) 
to 


6) 


7) 


arrogance and like the great earth treat 
others Impartlally. 

Tim của họ đầy cả tình thương yêu và lân 
mẫn, lúc nào họ cũng nghĩ đến sự lợi ích 
cho kẻ khác: Their hearts being filled with 
love and compassion; they are always 
thinking of the welfare of others. 

Họ luôn luôn đối xử thân thiện với tất cả 
chúng sanh trong các nẻo luân hồi: They 
are always friendly disposed towards all 
beinøs In various paths of existence. 

Họ luôn luôn ước mong được tham dự 
chúng hội của chư Phật: They are ever 
desrous of being admied Into the 
commumity of Buddhas. 

Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: 
kmds of Buddha-acion of great 
enliphtening beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười Phật nghiệp của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được nghiệp quảng đại vô thượng vô sư chẳng 
do người dạy —According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of 
Buddha-acton of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Biengs who abide by these can 
acheve supreme teacherless gøreat 
without relying on the Insfruction of another. 

1l) Phật nghiệp thứ nhất—The first Budha- 


8) 


9) 


10 


`=< 


Ten 


action 


aCtIOn: 

a. Tùy thời khai đạo: Guiding at approprlat© 
times. 

b. Làm cho chúng sanh tu hành chánh pháp: 
Foster sentient beings with correct 


cultivation of practice. 

Trong chiêm bao khiến thấy làm cho giác 
ngộ thiện căn thuở xưa: Causing dream 
vision because it awakens awareness of 
past roots oŸ goodness. 

Vì người mà diễn thuyết kinh chưa được 
nghe, vì làm cho họ sanh trí và dứt nghĩ: 
Expounding to others scriptures they have 
not yet heard because 1t causes growth of 
knowledge and resolution of doubts. 


2) 


3) 


S1 mo e 


`< 


1468 


Vì người ăn năn bị kiết sử triển phược mà 
nói pháp xuất ly, là Phật nghiệp, vì làm 
cho tâm họ lìa nghi: Teaching the way to 
emancipation to those bound up In regrefs 
because 1t frees them from a doubting 
mind. 

Phật nghiệp thứ năm—The fifth Buddha- 
action: Hiện thân tướng hảo trang nghiêm 
của Như Lai làm tăng trưởng quá khứ 
thiện căn nơi những chúng sanh khởi 
những tâm sau đây —Manifesting the 
gloriied body of Buddha which nurtures 
past roofs of goodness for the sake of 
sentient beings with the following minds: 
Tâm xan lẫn: Stingy minds. 

Tâm mê mờ: Ignorant minds. 

Tâm nhị thừa: Minds ¡nterested ¡in 
personal salvation. 

Tâm tổn hại: Malevolent minds. 

Tâm nghi hoặc: Doubting minds. 

Tâm kiêu mạn: Conceited minds. 

Tâm tán động: Scattered minds. 

Phật lực thứ sáu The sixth Buddha- 
actIOn: 

Lúc khó gặp chánh pháp, vì chúng sanh 
mà rộng thuyết pháp: Widely expounding 
the true Teaching In times when true 
Teaching 1s difficult to come across. 

Làm cho những ai nghe xong liền được trí 
Đà La Ni và trí thần thông: Causing those 
who hear to affain 
knowledge of spiritual powers. 

Có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng 
sanh: To be able to benefit innumerable 
sentient beings. 

Thắng giải của những điều trên đây đều 
thanh tịnh: The resolution of all of the 
above Is pure. 

Nếu có ma sự khởi lên, có thể dùng 
phương tiện hiện tiếng khắp hư không giới 
thuyết pháp chẳng tổn não người khác, 
dùng đây để đối trị làm cho họ được khai 
ngộ. Chúng ma nghe xong, oai quang tắt 
mất. Đây là Phật nghiệp, vì chỉ thích oai 


concenfrated 


=< 


đức lớn thù thắng: If anything demonic 
occurs, being able to manifest voice equal 
to space explaining the principle of not 
harming others, in order to quelÏ 1t, causing 
the awakening of understanding and 
causing the majesty of demons who hear 
to vanish, because the will 1s extraordinary 
and the power great. 

Phật nghiệp thứ tám, vì bổn nguyện mà 
làm—-The ceiphth Buddha-action, the 
performance of original vow: 

: Tâm Bồ Tát không xen hở: The mind 
having no lapse. 

Thường tự giữ gìn: Being constantly alert. 
Chẳng cho chứng nhập chánh vị nhị thừa: 
NÑot permitting experiential entry Into the 
absolute state of individual liberation. 

Nếu có chúng sanh căn tánh chưa thành 
thục thời trọn chẳng vì họ mà nói cảnh 
giới giải thoát: Never speaking of the 
realm of liberation to those who facultles 
and characferIstics are not yet mature. 
Phật nghiệp thứ chín—The ninth Buddha- 
action: 

Xa lìa sanh tử kiết lậu: Shedding all the 
bonds and contaminatons of birth and 
death. 

Tu hạnh Bổ Tát tiếp nối chẳng dứt: 
Cultuivating the practices of enlightening 
beings continuously. 

Dùng tâm đại bi nhiếp thủ chúng sanh, 
làm cho họ khởi hạnh rốt ráo giải thoát: 
Taking care of sentient beings with great 
compassion, causing them to undertake 
such practice and eventually be liberated. 
Chẳng dứt tu hành hạnh Bồ Tát: Not 
sídoppIing the practices of the deeds of 
enlightening beinss. 

Phật nghiệp thứ mười —The tenth Buddha- 
action: 

Đại Bồ Tát thấu rõ tự thân cùng chúng 
sanh bổn lai tịch diệt, thế nhưng chẳng 
sanh lòng kinh sợ, mà còn siêng tu phước 
trí không nhàm đủ: Realize that their own 


1469 


bodiles as well as sentient beings are 
fundamenfally quiescient and null, yet, not 
being surprised or afraid, they still 
tirelessly cultivate virtue and knowledge. 
Dầu biết tất cả pháp không tạo tác, mà 
cũng chẳng bỏ tự tướng của các pháp: 
Thoupgh they know all things have no 
creation, yet they do not ignore the 
individual characteristics of things. 

Dầu nơi cảnh giới ha hẳn tham dục, mà 
thường thích chiêm ngưỡng phụng thờ sắc 
thân của chư Phật: Though they are 
forever allof of craving for obJects, yet 
they always gladly behold the form bodies 
of Buddhas. 

Dầu biết ngộ nhập các pháp chẳng do nơi 
người, mà vẫn dùng nhiều phương tiện 
cầu nhứt thiết trí: Though they know one 
1s enliehtened Into the truth without 
depending on another, yet they seek 
omnisclence throuph many kinds of 
methods. 

Dầu biết các quốc độ đều như hư không, 
mà thường trang nghiêm tất cả cõi Phật: 
Thouph they know all lands are like space; 
they always enjoy adorning all Buddha- 
lands. 

Dầu hằng quán sát vô nhơn vô ngã, mà 
vẫn giáo hóa chúng sanh không nhàm 
mỏi: Thouph they always observe that 
there is no real person or self, yet they 
tirelessly teach and enlighten sentienf 
beings. 

Dầu nơi pháp giới bổn lai bất động, mà 
dùng thần thông trí lực hiện những biến 
hóa: Though fundamentally unmoving in 
the cosmos of reality, yet they manifest a 
multtude of transformatlons by spiritual 
DOWTS. 

Dầu đã thành tựu nhứt thiết trí, mà vẫn 
không ngớt tu hạnh Bồ Tát: Though they 
have already accomplished omnisclence, 
yet they practice the acts of Enliphtening 
Beings without ceasing. 


=- 


—. 


Dầu biết chư pháp bất khả ngôn thuyết, 
mà vẫn chuyển tịnh pháp luân làm cho đại 
chúng hoan hỷ: Though they know all 
things are Inexplicable, yet they turn the 
wheel of pure Teaching and gladden the 
hearts of all beings. 

Dầu có thể thị hiện chư Phật thần lực, mà 
chẳắng nhàm bỏ thân Bồ Tát: Though they 
are able to manifest the spiritual powers of 
Buddhas, yet they do not reject 
embodiment as enlightening beinss. 

Dầu hiện nhập đại Niết bàn, mà thị hiện 
thọ sanh tất cả xứ, có thể thực hành các 
pháp huyễn thiệt: Though they appear to 
enter extinction, they 
manifest birth in all places, being able to 
perform these practices, simultaneously 
carrying out the provisional and the true. 


ulimate  final 


Mười Phật Pháp Thiện Xảo Trí: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 36, có mười thứ Phật 
pháp thiện xảo trí. Đại Bồ Tát an trụ trong 
mười tâm thắng diệu nây rồi thời được mười 
thứ Phật pháp thiện xảo trí —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of technical knowledge of the 
Buddha teachings. Once Great Enlightening 
Beings abide In the ten kinds of sublime mind, 
they acqurre ten kinds of technical knowledge 
of the Buddha teachings. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Trí liễu đạt Phật pháp thậm thâm: 
Technical knowledge of Comprehending 
the most profound Buddha teaching. 

Trí thiện xảo xuất sanh Phật pháp quảng 


đại: Technical knowledge of the 
producion of  farreachng Buddha- 
teachings. 


Trí thiện xảo tuyên thuyết các thứ Phật 
pháp: Technical knowledge of exposition 
of all kinds of Buddha teachinss. 

Trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình 
đẳng: Technical knowledge of realizing 
the Buddha teaching of equality. 

Trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai 


biệt: Technical knowledge of 


1470 


understanding the Buddha teaching of 
differentiation. 

Trí thiện xảo thâm nhập trang nghiêm 
Phật pháp: Technical knowledge of 
penetraton of the Buddha teaching of 
adornment. 

Trí thiện xảo một phương tiện vào Phật 
pháp: Technical knowledge of penetrating 
the Buddha teachings by one means. 

Trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào 
Phật pháp: Technical knowledge of 
penetrating the Buddha teachings by 
1nnumerable means. 

Trí thiện xảo vô biên Phật pháp vô sai 
biệt: Technical knowledge of nodifference 
of the boundless Buddha teachings. 

Trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực không 
thối chuyển nơi tất cả Phật pháp: 
Technical knowledge of nonregression 1n 
the Buddha teachings by oneˆs own mind 
and one” own pOW€T. 

** For more information, please see Ten kinds 


6) 


s) 


8) 


9) 


10 


`=< 


of sublime mind. 
Mười Phật Sự Vì Chúng Sanh Của Chư 
Phật: Chư Phật có mười điều vì chúng sanh 
làm Phật sự (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)— 
Ten kinds of performance of Buddha-work for 
sentlent beings of all Buddhas (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 33). 
I) Chư Phật vì chúng sanh mà thị hiện sắc 
thân để làm Phật sự: AI Buddhas 
manifest physical forms to do Buddha- 
work for sentient beings. 
Chư Phật vì chúng sanh mà phát diệu âm 
thanh để làm Phật sự: All Buddhas make 
subtle utterances to do Buddha-work for 
senfient beings. 
Chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “có chỗ 
thọ” để làm Phật sự: All Buddhas accept 
thngs to do Buddha-work for sentient 
beings. 
Chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “không 
có chỗ thọ” để làm Phật sự: All Buddhas 


2) 


3) 


Ẫ) 


accept nothing to do Buddha-work for 
senfient beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng đất, 
nước, lửa, gió để làm Phật sự: All 
Buddhas do Buddha-work for sentient 
beings by means of earth, water, fire and 
a1. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng thần lực 
tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên để 
làm Phật sự: AII Buddhas magically show 
all realms of objects to do Buddha-work 
for sentient beinøs. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng nhiều 
thứ danh hiệu để làm Phật sự: AII 
Buddhas do Buddha-work for sentilent 
beings by various names and epithets. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng cảnh giới 
cõi Phật để làm Phật sự: All Buddhas do 
Buddha-work for sentilent beings by means 
of the realms of objects of Buddha-lands. 
Chư Phật vì chúng sanh mà dùng cõi Phật 
nghiêm tịnh để làm Phật sự: All Buddhas 
adorn and purfy Buddha-lands to do 
Buddha-work for sentient beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng sự vắng 
lặng không lời để làm Phật sự: AII 
Buddhas do Buddha-work for sentient 
beinøs silently, without words. 

Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư Nghì: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười 
Phật Tam muội vô lượng bất tư nghì— 
According to the Flower Adornment Sutra, 


5) 


6) 


) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Chapter 28, there are ten kinds of 
1mmeasurable 1nconceivable Buddha- 
Concenfrations. 

I1) Tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp 
chúng sanh mà nói rộng diệu pháp: All 
Buddhas whie©e always in  correct 
concentfration, 1nstantly reach all places to 
expound the sublime Teaching for sentienf 
beings everywhere. 

2) Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 


trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1471 


chúng sanh mà nói vô ngã tế: Instantly 
reach all places to teach all sentient 
beings ulimate selflessness. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt 
tam thế: Instantly enter the past, present 
and future in all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp 
mười phương Phật độ quảng đại: Instantly 
enter the Immense Buddha-lands in the 
ten directions, pervading all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp 
vô lượng Phật thân: Instantly manifest 
innumerable various Buddha-bodies in all 
places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những 
tâm giải của các chúng sanh mà hiện thân, 
ngữ, ý: Instantly ¡In all places manifest 
body, speech and mind in accord with the 
various understandings of sentient beinøs. 
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn 
tế ly dục của tất cả pháp: Instantly ¡n all 
places, explain the ultimate reality of all 
things, beyond desire. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn 
thuyết tất cả duyên khởi tự tánh: Instantly 
in all places, expound the inherent nature 
of indepdent orIgination of everything. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khắp tất cả chỗ thị hiện vô 
lượng sự trang nghiêm quảng đại của thế 
gian và xuất thế gian, khiến các chúng 
sanh thường được thấy Phật: Instantly ¡n 
all places manifest Immeasurable worldly 
and transcendental great adornments, 
causing sentient beIngs always to get to 
see Buddha. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở 
trong một niệm khấp tất cả chỗ khiến các 


chúng sanh đều thông đạt tất cả Phật 
pháp, được vô lượng giải thoát, rốt ráo 
đến bỉ ngạn vô thượng: Instantly in all 
places, enable sentilent beings to masfter 
all enliphtened teachings, attain Infinite 
liberation, ultimately 
unsurpassed transcendence. 


and reach 


Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp: Mười Phổ 
Hiền Hạnh Pháp mà chư Bồ Tát đều có (Kinh 
Hoa nghiêm—Phẩm 38)—Ten principles of 
Universally Good which Enlightening Beings 
have (The Flower Adornment Sutra—Chapter 


38). 


l) 


2) 


6) 


3) 
8) 
9) 


10 


`=< 


Nguyện trụ tất cả kiếp vị lai: Vowing to 
live through all future ages. 

Nguyện cung kính cúng dường tất cả Phật 
vị lai Vowing to serve and honor all 
Budhas of the future. 

Nguyện an trụ tất cả chúng sanh nơi hạnh 
của Phổ Hiền Bồ tát: Vowing to settle all 
beings the pracice of 
Universally Good Enlightening Beings. 
Nguyện chứa nhóm tất cả thiện căn: 
Vowing all of 
øoodness. 

Nguyện nhập tất cả Ba La Mật: Vowing to 
enter all ways of transcendence. 

Nguyện đây đủ tất cả Bồ tát hạnh: 
Vowing fullfiÕ all practices of 
Enlightening Beings. 

Nguyện tất cả trang nghiêm tất cả thế 
giới: Vowing to adorn all worlds. 

Nguyện sanh tất cả cõi Phật: Vowing to 
be born In all Buddha-lands. 

Nguyện khéo quán sát tất cả các pháp: 
'Vowing to carefully examine all thinøs. 
Nguyện nơi tất cả Phật quốc độ thành vô 
thượng Bồ Đề: Vowing to attain supreme 
enlightenment ¡in all Buddha-lands. 


sentient 1n 


fO  accumulate TOOfS 


{O 


* * hd 
***% Eor more Information, please see Phổ 


Hiền Hạnh Nguyện. 


Mười Phổ Quán Sát Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười môn phổ quán sát của chư Đại Bồ Tát. 


1472 


Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đại trí huệ phổ quán sát vô thượng của Đức 
Như Lal—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
universal observaton of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can atfain universal observation of 
supreme wisdom of Buddhas. 

1) Phổ quán sát tất cả những kẻ đến cầu xin, 
vì dùng tâm không trái nghịch để làm 
thỏa mãn ý của họ: Observe all who come 
seeking of them, satisfying them without 
aV€TSIOn. 

Phổ quán sát tất cả những chúng sanh 
phạm giới, vì an trí họ trong giới thanh 
tịnh của các Đức Như Lai: Observe all 
Iimmoral sentient beings and establish 
them In the pure precepts of Buddhas. 

Phổ quán sát tất cả chúng sanh có tâm tổn 
hại, vì an trí họ trong nhẫn lực của các 
Đức Như Lai: Observe all malicious 
sentient beings and settle them ¡In the 
power of enliphtened tolerance. 

Phổ quán sát tất cả những chúng sanh giải 
đãi, vì khuyên họ tinh cần, chẳng bỏ gánh 
lấy gánh Đại thừa: Observe all lazy 
sentent beinss and urge them to be 
diligent and not give up hearing the 
burden of Great Vehicle. 

Phổ quán sát tất cả những chúng sanh loạn 
tâm, vì làm cho họ an trụ nhứt thiết trí địa 
không tán động của các Đức Như Lai: 
Observe all confused sentient beings and 
get them to abide in the state of universal 
knowledge of Buddhas, where there Is no 
distraction. 

Phổ quán sát tất cả những chúng sanh ác 
huệ, vì làm cho họ trừ nghi hoặc, phá kiến 
chấp hữu lậu: Observe all deluded 
sentent beings and clear away thelr 
doubts and break down reification. 

Phổ quán sát tất cả những thiện hữu bình 
đẳng, vì thuận giáo mạng của thiện hữu 
mà an trụ trong Phật pháp: Observe all 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Iimpartial good friends and follow therr 


Instucions to live by the Buddha 
teachings. 

Phổ quán sát tất cả pháp đã được nghe, vì 
mau được chứng thấy nghĩa tối thượng: 
Observe all principles they hear and 
quickly attain realizational Insight Into the 


Supreme meaning. 


8) 


9) Phổ quán sát chúng sanh vô biên, vì 
thường chẳng bỏ rời sức đại bi: Observe 
the Infnie sentlent beings, never 
abandonng the power of great 
compassion. 

10) Phổ quán sát tất cả Phật pháp, vì mau 


được thành tựu nhứt thiết trí: Observe the 
teachings of all Buddhas and quickly 
manage accomplish 
knowledge. 
Mười Phục Tạng Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
phục tạng (kho tàng ẩn kín) của chư đại Bồ 
Tát. Chư đại Bồ Tát ẩn trong những kho tàng 
ẩn kín nầy có thể đạt được trí huệ vô thượng 
của chư Phật và đồng thời có khả năng thuần 
hóa chúng sanh —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kimnds of hidden treasury of. Enlightening 
Beings. Enliphtenng Beings who abide by 
these can attain the treasury of truth of 
supreme knowledge of Buddhas, and can tame 
all sentient beIngs. 
I1) Biết tất cả pháp là tạng khởi hạnh công 
đức: Know all things are a treasury 
producing virtuous practices. 
Biết tất cả pháp là tạng chánh tư duy: 
Know all things are a treasury of ripht 
thought. 
Biết tất cả pháp là tạng đà la ni chiếu 
sáng: Know all things are a treasury of 
1llumination of mental control. 
Biết tất cả pháp là tạng biện tài khai diễn: 
Know all thmngs are a treasury of 
1ntellectual powers and exposition. 


tO unIversal 


2) 


3) 


Sởi 


14/3 


5) Biết tất cả pháp là tạng bất khả thuyết 
thiện giác chơn thật: Know all things are a 
treasuy of Imnexpressible accurate 
awareness of truth. 

Biết tất cả Phật tự tại thần thông là tạng 
quán sát thị hiện: Know all Buddhas' 
autonomous spiritual powers are a 
treasury of observation of revelations. 

Biết tất cả pháp là tạng thiện xảo xuất 
sanh bình đẳng: Know all things are a 
treasuy of skilfuly  developing 
1mpartiality. 

Biết tất cả pháp là tạng thường thấy tất cả 
chư Phật: Know all things are a treasury of 
constant vision of all Buddhas. 

Biết tất cả bất tư nghì kiếp là tạng biết rõ 
như huyễn all 
inconceivable  eons mine of 


6) 


7) 


8) 


3) 
đều trụ: Know 

are a 

realization that all exist like 1llusions. 

Biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạng phát 

sanh hoan hỷ tịnh tín: Know all Buddhas 

and Enlightening Beings are treasurles 

producing Joy and pure faith. 

Mười Phương: Ten directions—Trong Phật 

giáo mười phương chỉ vũ trụ vô cùng trong mọi 

hướng——In Buddhism, ten directions denofte the 

endless universe 1n all directions. 

Mười Phương Chư Phật: Buddhas of the 


ten directions. 

Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghi 
Tình: Ten methods of maturing doubts— 
Trong Bác Sơn Tham Thiền Cảnh Ngữ, được 
Vô Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 17, 
trong đó phái Thiền Bác Sơn khẳng định trong 
công phu chứng Thiền, điều cần thiết là nuôi 
dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn hủy diệt 
cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát 
vọng này được khơi dậy, hành giả nghe ra 
tuông như mình đang bị một ngọn lửa hừng 
hực vây phủ. Y muốn trốn chạy nó lại không 
thể được, đứng im ra đấy không thể được, suy 
nghĩ vớ vẩn không thể được, mong chờ tha lực 
cũng không thể được. Để khỏi mất thì giờ, y 
phải vận hết sức bình sinh mà nhẩy xổ ra, 


10) 





không e dè gì đến hậu quả. Một khi khát vọng 
ấy được nuôi dưỡng, bước kế tiếp có tính cách 
thủ thuật hơn, theo đó, phải khơi dậy nghi tình 
và giữ vững nó trong lòng, cho đến phút chót 
khi đi tới một giải đáp. Mối nghi tình nầy 
nhắm từ chỗ sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, 
và luôn luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng 
muốn vượt lên trên sống chết. Cái đó khó lắm, 
trừ phi nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ 
thành một trạng thái chứng ngộ. Trong bộ sách 
nây, phái Thiển Bác Sơn đã nói đến mười 
phương pháp thuần thục nghi tình như sau—In 
Po-Shan”s Admonitions Regarding the Study of 
Zen, during the Ming Dynasty, written by Wu- 
I-Yuan-Lai in the beginning of the seventeenth 
century, Po-Shan Zen School confirmed that in 
sfriving to master Zen, the thing needed 1s to 
cherish a strong desire to destroy a mind 
subJect to birth and death. When this desire 1s 
awakened, the Zen practitioner feels as If he 
were enveloped 1n a blazing fire. He wants to 
escape 1t. He cannot Just be walking about, he 
cannot sfay quietly 1m it, he cannot harbour any 
I1dle thoughts, he cannot expect others to help 
him out. Since no moment is to be lost, all he 
has to do 1s to rush out of 1t to the best of his 
strength and without being disturbed by the 
thought of the consequence. Once the desire 1s 
cherished, the next step Is more technical In 
the sense that an ¡inqurring spIrit 1s to be 
awakened and kept alive, until the final 
moment of solution arrives. The Inquiry 1s 
concerned with the whence of birth and the 
whither of death, to be constantly 
nourished by the desire to rise above them. 
This 1s Iimpossible unless the spirIt Of Inqu1ry 1s 
matured and breaks Itself out to a state Of 
enlightenment. In this book, Po-Shan Zen 
School of 
maturing doubts: 

I1) Không bận lòng đến những pháp thế tục: 

NÑot caring for worldly things. 


and 


also mentioned ten methods 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1474 


Không đắm mình trong trạng thái tịnh 
mặc: Not getting attached to a state of 
quietfude. 

Không dao động bởi vạn vật: Not being 
disturbed by pluralities of obJects. 

Luôn luôn tự cảnh tỉnh, như mèo rình 
chuột: Being constantly watchful over 
oneself, behaving like a cat who 1s after a 
mOuUS€. 

Tập trung lực công 
Concentratng one”s spiritual energy on 
the koan. 

Không cố gắng giải quyết công án bằng 
trí năng trong khi chẳng có trình tự luận lý 
nào trong đó: Not attempting to solve 1f 
Iintellectually where there are no such 
Cues 1n It. 

Không cố mổ xẻ nó: Not trying to be 
merely clever about 1t. 

Không coi nó là một trạng thái vô hành: 
Not taking It for a state of doing-nothing- 
n€SsS. 

Không coi trạng thái sáng tỏ tạm thời là 
cứu cánh: Not taking a temporary state of 
transparency for finality. 

Không đọc công án y như tuồng niệm Phật 
hay tụng chú: Not reciting the koan as I If 
were the Nembutsu practice or a form of 
DharanI. 


tâm vào án: 


Mười Phương Tam Thế Phật: Buddhas of 
the ten directions In the three Generations. 
Mười Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư 
Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười phương tiện thiện xảo của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữa, 
Chapter 33, there are ten kinds of skill In 
means of all Buddhas. 


l) 


2) 


Chư Phật biết tất cả pháp đều rời nhàn 
đàm hý luận, mà vẫn hay khai thị thiện 
căn của chư Phật: All Buddhas know all 
things are beyond idle philosophizing, yet 
can demonsfrate the roofs of goodness. 
Phương tiện thiện xảo thứ nhì The 
second kind of skill in means: 


(A) Chư Phật biết tất cả pháp —AlI Buddhas 


® 


(B 


` 


3) 


know all things: 
Đều không chỗ thấy: Have no vision. 

Đều chẳng biết nhau: Are unknown to 
each other. 

Không trói không mở: Have no bondage 
or release. 

Không thọ không nhóm: No reception or 
assembly. 

Không thành tựu tự tại rốt ráo đến bờ bên 
kia: No consummation, and independently 
ultimately reach the other shore. 

Tuy vậy các Ngài cũng đều biết— 
Meanwhile they know: 

Nơi các pháp chẳng riêng chẳng khác mà 
được tự tại: The true realify of all things 1s 
unvarying, not different, and they attain 
freedom. 

Không không thọ, chẳng hoại thực tế, đã 
được đến nơi bậc đại tự tại: Selflessly, 
without grasping, not destroying ultimate 
truth, having reached the state of preat 
freedom. 

Các Ngài thường hay quán sát tất cả pháp 
giới: They always observe all realms of 
reality. 

Phương tiện thiện xảo thứ ba—The third 
kind of skill in means: 

Chư Phật lìa bỏ các tướng: All Buddhas 
are forever aloof from all appearances. 
Tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng 
loạn lầm: Their minds do not dwell on 
anything, yet they know all appearances 
without confusion OT ©TTOT. 

Dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, 
mà đúng như thể tánh của nó vẫn hay 
khéo Whie they know all 
appearances have no Infrinsic nafture of 
their own, yet they are able to perceIve 
them all in accord with their essence. 
Cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả 
Phật độ thanh tịnh: Also manifest the 
appearances of the 


vào: 


Infinite Various 


4) 


5) 


1475 


adornments of innumerable 
bodies and pure Buddha-lands. 
Nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của 
chúng sanh: Gather lamps of knowledge 
and wisdom, and destroy the delusions of 
sentient beings. 

Phương tiện thiện xảo thứ tư—The fourth 
kind of skill in means: 

Chư Phật trụ nơi pháp giới , chẳng trụ quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, vì trong tánh như 
như không có tướng tam thế: All Buddhas 
abide In the realm of reality; they do not 
dwell in the past, futtire or present, 
because in Thusness as such there are no 
marks of the three time frames of past, 
future or present. 

Dầu vậy chư Phật vẫn hay diễn thuyết tam 
thế vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian, 
làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới 
của tất cả chư Phật: Yet they can speak 
about the emergence 1n the world of 
innumerable Buddhas of past, future and 
present, causing those who hear to see the 
realms of all the Buddhas. 

Phương tiện thiện xảo thứ năm—The fifth 
kind of skill in means: 

Thân ngữ ý của chư Phật không chỗ tạo 
tác, không lai không khứ, không trụ; rời 
những số pháp ấy đến nơi tất cả pháp bỉ 
ngạn: All Buddhas, in ther physical, 
verbal, and mental actions, do not create 
anything, have no coming or going, and no 
abiding; beyond all categories, they reach 
the other shore of all thinøs. 

Dầu vậy các Ngài vẫn lấy thân khẩu ý 
làm tạng tàng trử các pháp, đủ vô lượng 
trí, rõ suốt những pháp thế gian xuất thế, 
trí huệ vô ngại, mà thị hiện vô lượng thần 
lực tự tại để điều phục tất cả pháp giới 
chúng sanh: Yet they are treasuries of all 
truths, with 
knowledge, comprehending all kinds of 
mundane and transmundane things, their 
knowledge and wisdom unhindered, 


physical 


Iumbued Immeasurable 


6) 


7) 


manifesting Immeasurable autonomous 
spiritual powers, cedifying the sentient 
beings of all realms. 

Phương tiện thiện xảo thứ sáu —The sixth 
kind of skill in means: 

Chư Phật biết tất cả các pháp chẳng thấy 
được, chẳng phải một, cũng chẳng phải 
khác, chẳng phải lượng chẳng phải vô 
lượng, chẳng lai chẳng khứ, tất cả đều 
không có tự tánh, nhưng cũng chẳng trái 
với các pháp thế gian: All Buddhas know 
that all things cannot be seen, are neither 
one nor different, are neither finite nor 
Infinite, are not coming or going, all being 
without Inherent nature of their own, yet 
they do not contravene the phenomena of 
the world. 

Tất cả những người trí ở trong không tự 
tánh, mà thấy tất cả cũng như tự tại với 
các pháp, nói rộng các pháp mà thường an 
trụ nơi chơn như thật tánh: The all- 
knowers see all things In the midst of 
nonexistence of own-being or inherenf 
nature; being independent of things, they 
extensively explain things while always 
abiding steadily In the real nature of True 
Thusness. 

Phương tiện thiện xảo thứ bảy —The 
seventh kind of skill in means: 

Chư Phật ở trong một thời gian mà biết tất 
cả thời gian: All Buddhas know all times 
1n one time. 

Đủ thiện căn thanh tịnh: Endowed with 
pUure virtues. 

Nhập chánh vị mà không sở trước: They 
enter the absolute state, yet without any 
attachment to 1t. 

Nơi tất cả thời gian từ ngày, tháng, năm, 
kiếp, đến thành hoại, chẳng trụ cũng 
chẳng bỏ: In regard to time frames such as 
day, month, year, eon, becoming, and 
decomposifion, they neither remain within 
them nor abandon them. 


8) 


14/6 


Các Ngài luôn thị hiện hoặc ngày, hoặc 
đêm, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một 
tháng, một năm, trăm năm, một kiếp, 
nhiều kiếp, bất khả tư nghì kiếp, vô lượng 
bất khả thuyết kiếp, nhẫn đến tận vị lai 
kiếp, vẫn hằng vì chúng sanh chuyển diệu 
pháp luân, chẳng đoạn chẳng thối không 
thôi dứt: Yet they are able to show day or 
nipht, beginning, middle, and end, one 
day, one week, a fortnipht, a month, a 
V€aT, a4 C€n(UYY, 
1nconceivable eons, inexpressible eons, as 
far as all the eons throughout the future 
always turning the wheel of the sublime 
Teaching for the sake of sentient beings, 
without interruption, without refreating, 
without pause. 

Phương tiện thiện xảo thứ tám—The 
eiphth kind of skill in means: 

Chư Phật luôn trụ nơi pháp giới thành tựu 
vô lượng Phật vô úy và những biện tài sau 
đây—AlI Buddhas always remain ¡n the 
realm of realiy, develop the Infinite 
fearlessness of the Buddhas as well as 
therr following intellectual powers: 

Bất khả sổ biện tài: Countless. 

Bất khả lượng biện tài: Measureless. 

Vô tận biện tài: Inexhaustible. 
Vô đoạn biện tài: Ceaseless. 
Vô biên biện tài: Boundless. 
Bất cộng biện tài: Unique. 

Vô cùng biện tài: Endless. 
Chơn thật biện tài: True 
pOW€TS. 

Dầu vậy các Ngài vẫn phương tiện khai 
th —Yet they appropriately demonstrate 
and explain: 

Tất cả cú biện: All expressions. 

Tất cả pháp biện: Explanaton of all 
principles. 

Tùy theo căn tánh và cùng dục giải, dùng 
các thứ pháp môn nói bất khả thuyết khế 
kinh, sơ trung hậu thấy đều rốt ráo: 
Delivering untold millions of discourses 


an CƠN, TIAnVY CÓNS, 


1ntellectual 


9) 


Varlous docfrines 
and nature, 
understandings, all ultimately good in the 
beginning, the middle, and the end. 
Phương tiện thiện xảo thứ chín—The ninth 
kind of skill in means: 

Chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả các 
pháp —AlII Buddhas, abiding ¡in the pure 
realm of realifty, know all things: 
Originally have no names: Vốn không 
danh tự. 

Không tên quá khứ, không tên hiện tại 
hay vị lai: There being no name of past, 
presentf, or future. 

Không tên chúng sanh, không tên phi 
chúng sanh: No name of sentient beIngs, 
no name of Inanimate beinøs. 

Không tên quốc độ, không tên phi quốc 
độ: No name of country or land, no name 
Of noncountry. 

Không tên pháp không tên phi pháp: No 
name of law or nonlaw. 

Không tên công đức, không tên phi công 
đức: NÑo name of virtue or nonvirtue. 


using 
faculties 


adapted to 


Inclinations and 


Không tên Bồ Tát No name of 
enlightening being. 


Không tên Phật: No name of Buddha. 
Không tên số, không tên phi số: Ño name 
Of sets, no name of nonsets. 

Không tên sanh, không tên diệt: No name 
of birth, no name of exfinction. 

Không tên có, không tên không: No name 
Of existence, no name of nonexistence. 
Không tên một, không tên nhiều: No 
name OÝ unity, no name oøŸ varIety. 

Thể tánh các pháp bất khả thuyết: The 
essenfial things 1S 
1nexpressible. 

Tất cả các pháp không phương xứ, chẳng 
thể hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể 
nhiều nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ 
đều dứt: All things are without location or 
poSition, be explaned  as 
assembling or dispersing, as one or as 


nature of 


cannof 


`=< 


1477 


many, no verbalization can reach them, all 
words fail. 

Các Ngài dầu nương theo thế tục trong 
các thứ ngôn thuyết, mà không chỗ phan 
duyên, không chỗ tạo tác, xa la tất cả mọi 
tưởng chấp hư vọng để rốt ráo đến bến bờ 
bên kia: Though the Buddhas speak ¡in 
Varilous Ways according to conventional 
usagøe, they do not cling to anything as 
mental obJjects, do not make anything up, 
and  avoid all false  conceptual 
attachments; In this way they ultimately 
reach the other shore. 

Phương tiện thiện xảo thứ mười —The 
tenth kind of skill in means: 

Chư Phật biết tất cả các pháp bổn tánh 
tch tịnh: AI Buddhas know the 
fundamenftal nature of all things 1s null: 
Chẳng sanh cũng chẳng thị hiện: Because 
1t has no birth nor manifesfatIon: 

Chẳng sắc chẳng thọ: It ¡s not form nor 
SensaftIon. 

Chẳng danh chẳng số: It has no name nor 
Categories.” 

Chẳng phải tưởng: It is not conception. 
Chẳng tạo tác: It has no action. 

Chẳng phải phan duyên: It ¡is not 


conditioning. 

Chẳng phải chấp thủ, chẳng phải thức: It 
has no 8raspIng; IE 1S not 
CONSCIOuSness. 


Không nhập xứ nên chẳng phải xứ: It has 
ñO aCC€SS; If 1S nof sense mediums. 

Vô sở đắc nên chẳng phải giới: It 
apprehends nothing: It is not sense 
elements. 

Nhưng cũng chẳng hoại tất cả các pháp, 
bổn tánh các pháp vô khởi vì như hư 
không. Tất cả các pháp thấy đều không 
tịch Yet it does not destroy things because 
the oripinal nature has no origination, 1s 
like space. All phenomena are empty and 
quiIescent. 


There Is no acton nor effect: Không 
nghiệp quả. 

NÑo cultivation: Không tu tập. 

Không thành tựu: No accomplishment. 

No production: Không xuất sanh. 

Chẳng số chẳng không số: They are not in 
S€fS, yet not Out Of order. 

Chẳng hữu chẳng vô: Not existent or 
nonexIstent. 


Chẳng sanh chẳng diệt: Not born or 


annihilated. 

Chẳng cấu chẳng tịnh: Not defiled nor 
puFe€: 

Chẳng lai chẳng khứ: Not entering or 
exIfing: 


Chẳng trụ chẳng không trụ: Not abiding, 
nof franSItOry. 

Chẳng điều phục, chẳng không điều phục: 
NÑot edifying, not unedifying. 

Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải 
không chúng sanh: Not beings, not not 
beings. 

Chẳng thọ mạng, chẳng không thọ 
mạng: Not living, not lifeless. 

Chẳng nhơn duyên chẳng không nhơn 
duyên: Not cause, not causeless:. 

Chư Phật đều biết rõ những thứ nầy, các 
Ngài cũng biết rõ những chúng sanh 
chánh định, tà định, bất định, nên vì họ 
mà thuyết pháp cho họ được đến bỉ ngạn, 
thành tựu thập lực, tứ vô úy, hay sư tử 
hống, đủ nhứt thiết trí và trụ nơi cảnh giới 
của chư Phật: While knowing this, the 
Buddhas know all sentient beings, whether 
they are riphly stabilized, wrongly 
stabilized, or not stabilized, and teach 
them the subtle truth to enable them to 
reach the other shore, attain the ten 
powers and the four fearlessnesses, be 
able to roar the lion”s roar, be imbued with 
universal knowledge, and abide In the 
realm of Buddhahood. 


1478 


Mười Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: 
Ten kinds of observation of great enliphtening 
beingss. 

(A) Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, có 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


mười thứ quán sát của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được trí đại quán sát vô thượng của Như 
Lai —According tO the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
teen kinds of observaton of Great 
Enliphtening Beings. Enliphtening Beings 
who abide by these can attan the 
supreme great observational knowledge 
of Buddhas. 
Biết các nghiệp quán sát, vì đều thấy mọi 
vi tế: Observation knowing all acts, seeing 
all details. 
Biết các loài quán sát, vì chẳng chấp 
chúng sanh: Observation knowing varIous 
tendencies, not ørasping sentient beIngs. 
Biết các căn quán sát, vì thấu rõ các căn: 


Observation knowing faculties, 
comprehending the nonexistence of 
faculties. 

Biết các pháp quán sát, vì chẳng hoại 
pháp giới: Observaton  knowing 
phenomena, not violating the realm of 
reality. 


Thấy Phật pháp quán sát, vì siêng tu Phật 
nhãn: Observation seeing the veritles of 
Buddhahood, cultivating the enliphtened 
cyec. 

Được trí huệ quán sát, vì thuyết pháp 
đúng lý: Observatlon atfainng wisdom, 
explaining things as they really are. 

Vô sanh nhẫn quán sát, vì quyết rõ Phật 
pháp: Observaton acceptng the 
nonoriginaion of  things, definitely 
comprehending the teaching of Buddha. 
Bất thối địa quán sát, vì diệt phiền não 
vượt khỏi tam giới nhị thừa địa: 
Observation In the sfate of nonregression, 
destroying all afflictions and transcending 


9) 


10 


`=< 


(B) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


the three worlds and the stages of the 
lesser vehicles. 
Quán đảnh địa quán sát, nơi tất cả Phật 
pháp được tự tại bất động: Observation in 
the staøe of coronation, by virue of 
unshakable mastery of all Buddha 
teachinøs. 
Thiện giác trí tam muội quán sát, vì ra 
làm Phật sự khấp mười phương: 
Observaion in concentraton with 
hyperconscious knowledge, practicing 
charity everywhere as Buddhist service. 
Mười pháp quán sát chúng sanh mà Bồ 
Tát dùng để khởi đại bi tâm (Kinh Hoa 
Nghiêm_— Phẩm 3§)—Ten kinds of 
observatlons of sentient beings which 
help Enlightening Beings to arouse therr 
great compassion (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 38): 
Quán sát chúng sanh không nơi nương dựa 
mà khởi đại bi: They see sentient beings 
have nothing to rely on for support. 
Thấy chúng sanh tánh chẳng đều thuận 
mà khởi đại bi: They see sentient beings 
are unruly. 
Thấy chúng sanh thiếu đạo đức mà khởi 
đại bị: They see sentent beings lack 
Virfues. 
Thấy chúng sanh mê ngủ trong si mê mà 
khởi đại bi: They see sentient beings are 
asleep In Ignorance. 
Thấy chúng sanh làm pháp bất thiện mà 
khởi đại bi: They see sentient beings do 
bad things. 
Thấy chúng sanh bị trói buộc bởi duc vọng 
mà khởi đại bi: They see sentient beings 
are bound by desires. 
Thấy chúng sanh đắm chìm trong biển 
sanh tử mà khởi đại bi: They see sentient 
beings are sunk In the sea of bĩrth and 
death. 
Thấy chúng sanh mãi mang bịnh khổ mà 
khởi đại bi: They see sentient beings 
chronically suffer from 1llness. 


1479 


9) Thấy chúng sanh không muốn pháp lành 
mà khởi đại bi: They see sentient beings 
have no desires for goodness. 

10) Thấy chúng sanh mất nẻo Bồ Đề mà khởi 
đại bi: They see sentient beings have lost 
the way to enliphtenment. 

Mười Quang Minh Chói Sáng Của Chư 

Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

27, có mười thứ quang minh chói sáng của chư 

đại Bổ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong Nhứt 

thiết chúng sanh sai biệt Đại Tam muội cũng 
sẽ được mười thứ quang minh chói sáng— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 27, there are ten kinds of 1llumination. 

Great Enlightening Beings who abide In the 

concenfration of the differentiated bodies of all 

senfient beings will also acquire ten kinds of 
1llumination. 

I1) Được quang minh của tất cả chư Phật, vì 

cùng Phật bình đẳng: They acquire the 

light of all Buddhas because they are 
equal to them. 

Được tất cả thế giới quang minh, vì có thể 

khắp nghiêm tịnh: They acdquire the light 

of all worlds because they can beautify 
them all. 

Được tất cả chúng sanh quang minh, vì 

đều đến điều phục: They acquire the light 

of all beings because they go fo paclfy 
them all. 

Được vô lượng vô úy quang minh vì pháp 

giới làm trường thuyết pháp: They acquire 

the ligh( of Iimmeasurable expertise 
because they preach on the stage of the 
cosmos O realitles. 

Được vô sai biệt quang minh, vì biết tất cả 

pháp không các thứ tánh: They acquire 

undifferentiated light because they know 
that phenomena have no differentiation In 
©ssence. 

Được phương tiện quang minh, vì nơi ly 

dục tế của các pháp mà chứng nhập: They 

acqurre the liph( of expedient means 


2) 


3) 


Hộ) 


5) 


6) 


because they have realized freedom 
desire for anything. 
Được chơn thiệt quang minh, vì nơi ly dục 
tế của các pháp tâm bình đẳng: They 
acquire the lipght of truth because their 
minds are equanimous in the realm of 
desirelessness. 
Được thần biến quang minh khắp tất cả 
thế gian, vì được Phật gia hộ hằng chẳng 
dứt: They acqurre the lipht of mystic 
transfiguratons pervading all 
because they are ceaselessly empowered 
by the Buddha. 
Được thiện tư du quang minh, vì đến bờ tự 
tại của tất cả Phật: They acquire the light 
of proper meditation because they reach 
the other shore of freedom of all Buddhas. 
10) Được nhứt thiết pháp chơn như quang 
minh, vì nơi trong một lỗ chưn lông khéo 
nói tất cả: They acquire the light of True 
Thusness of all things because they can 
explain everything in a single poInt. 
Mười Quốc Độ Đích Thực Của Bồ Tát: 
See Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ 
Tát. 
Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư 
Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): 
Ten kinds of unimpeded function relating to 
lands of Great Enlightenng Beings (The 
Flower Adornment Sutra). 


8) 


worlds 


9) 


I1) Tất cả cõi làm một cõi: Making all lands 
one land. 
2) Tất cả cõi vào một lỗ lông: Fiting all 


lands In a pore. 
3) Biết tất cả cõi vô tận: Knowing that the 
totality of lands 1s inexhaustible. 


4) Một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả 
cõi: Filling all lands with one body sitting 
1n cross-legged. 

5) Trong một thân hiện tất cả cõi: Showing 
all lands in one body. 

6) Chấn động tất cả cõi mà chẳng khiến 


chúng sanh kinh sợ: Shaking all lands 
without frightening the beings there. 


7) 


8) 


9) 


1480 


Dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang 
nghiêm một cõi: Arraying one land with 
the adornment of all lands. 

Dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang 
nghiêm tất cả cõi: Arraying all lands with 
the adornmernt of one land. 

Đem một Như Lai một chúng hội khắp tất 
cả Phật độ thị hiện cho chúng sanh: 


Pervading all lands with one Buddha and 
one  congregation, showing sentienf 
beings. 


10) Đem tất cả các cõi thị hiện cho tất cả 


=8 nho pBo 


chúng sanh —Showing all sentient beings 
the Infinite differentiations of the network 
of lands filling the ten directions: 

Tất cả cõi nhỏ: All small lands. 

Cõi vừa: Middle-size lands. 

Cõi lớn: Large lands. 

Cõi rộng: Broad lands. 

Cõi sâu: Deep lands. 

Cõi ngữa: Upright lands. 

Cõi úp: Inverted lands. 

Cõi nghiêng: Sideways lands. 

Cõi ngay: Straight lands. 

Khắp các phương vô lượng sai biệt: 
Infinie differentiations of the network of 
lands filling the ten directions. 


Mười Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ quyết định giải (hiểu chắc chắn) của 
chư Đại Bồ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 


kinds 


of certain understanding of Great 


Enliphtening Beinss. 
(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời đạt 


5 


được cái hiểu biết chắc chắn của Như 
Lai—Enlighteninng beings who abide by 


thesềể can atan supreme  certain 
understanding of Buddhas: 
Quyết định giải tối thượng, vì gieo trồng 


tôn trọng thiện căn: Certain understanding 
of the supreme, planfting roots of øoodness 
Of respect. 


2) 


3) 


A) 


5) 


6) 


lộ, 


8) 


9) 


10) 


(B 


` 


Quyết định giải trang nghiêm, vì xuất sanh 
những thứ trang nghiêm: Certain 
understanding of adornment, producing 
Various adornments. 

Quyết định giải quảng đại, vì tâm chưa 
từng hèn kém: Certain understanding of 
breadth and magnanimrity, for their minds 
7€ n€V€r narroW or mean. 

Quyết định giải tịch diệt, vì hay nhập pháp 
tánh thậm thâm: Certain understanding of 
quiescence, able to penetrate the most 
profound essence of thinøs. 

Quyết định giải phổ biến, vì phát tâm 
không chỗ nào chẳng đến: Certain 
understanding of  universality, their 
determination for enlightenment 
extending everywhere. 

Quyết định giải kham nhiệm, vì hay thọ 
Phật lực gia trì: Certain understanding of 
capacity, able to receive the support of the 
power of Buddha. 

Quyết định giải kiên cố, vì dẹp phá tất cả 
nghiệp ma: Certain understanding of 
strength, able to crush all demon acfIvities. 
Quyết định giải minh đoán, vì biết rõ tất 
cả nghiệp báo: Certain understanding of 
clear decision, knowing the consequences 
of all actions. 

Quyết định giải hiện tiền, vì tùy ý hay 
hiện thần thông: Certain understanding of 
presence, able to manifest spiritual powers 
at WIll. 

Quyết định giải thành tựu tự tại, vì ở chỗ 
tất cả chư Phật được thọ ký và tùy ý tùy 
thời thành Phật: Certain understanding of 
succession and freedom, receiving the 
predicion of Buddhahod from all 
Buddhas, and attainng Buddhahood at will 
af any time. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được quyết định giải Phật độ quảng đại vô 
thượng của Như Lai—Enlightening Beings 
who abide by these can attain Buddhas” 


1481 


supreme great understanding of Buddha- 
lands: 

Biết tất cả thế giới vào một thế giới: 
Know all worlds penetrate one world. 

Biết một thế giới vào tất cả thế giới: 
Know one world penetrate all worlds. 

Biết một thân Như Lai, một tòa Liên Hoa 
thảy đều cùng khắp tất cả thế giới: Know 
the body and lotus throne of one Buddha 
pervades all worlds. 


l) 
2) 


3) 


4) Biết tất cả thế giới đều như hư không: 
Know all worlds are like space. 

5) Biết tất cả thế giới đủ Phật trang nghiêm: 
Know all worlds are endowed with the 
adornments of Buddhas. 

6) Biết Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới: 
Know all worlds are filed with 
Enliphtening Beinss. 

7)_ Biết tất cả thế giới vào một lỗ lông: Know 
all worlds enter one pore. 

8) Biết tất cả thế giới vào một thân chúng 
sanh: Know all worlds enter the body of a 
sinple sentient beIng. 

9) Biết tất cả thế giới, một cây Phật Bồ Đề, 
một Phật đạo tràng thảy đều cùng khắp: 
Know the enlightenment tree and site of 
enlightenment of one Buddha pervade all 
worlds. 

10) Biết tất cả thế giới, một âm thanh cùng 


khắp làm cho các chúng sanh đều riêng 
hiểu biết lòng sanh hoan hỷ: Know all 
worlds are pervaded by one message that 
alows sentent beings to hear 1t 
differently, to their delipht. 
Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát: Mười trí 
được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 
38—Ly Thế Gian). Bồ Tát nào an trụ nơi pháp 
nầy sẽ được trí sai biệt quảng đại vô thượng 
của Như Lai—Ten kinds of knowledge of 
difereniaion of Enliphtenng Beings 
mentioned by the Buddha ¡in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment 
from The World) Enlightening Beings who rest 
on these principles will attan the Buddha”s 


unexcelled, of 
differentiation. 
1) Trí sai biệt biết chúng sanh: Knowledge of 


differenftiations of sentient beinøs. 


farreachng knowledge 


2) Trí sai biệt biết các căn: Knowledge of 
differenfiations of faculties. 

3) Trí sai biệt biết các hành động: 
Knowledge of diferentiations of 
Consequences of acfions. 

4) Trí sai biệt biết thọ sanh: Knowledge of 
differentiations of forms of birth. 

5) Trí sai biệt biết thế giới Knowledge of 
differentiations of worlds. 

6)_ Trí sai biệt biết pháp giới: Knowledge of 
differenftiations of spheres of reality. 

7) Trí sai biệt biết chư Phật: Knowledge of 
differentiations of Buddhas. 

8) Trí sai biệt biết các pháp: Knowledge of 


differenftiations of phenomena. 

Trí sai biệt biết tam thế: Knowledge of 
differentiations of time. 

Trí sai biệt biết tất cả đạo ngữ ngôn: 
Knowledge of differentiations of all ways 
of speaking. 

Mười Sáu Cách Quán Tưởng Hay Hình 
Dung Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Mà Phật Đã Dạy Bà Hoàng Hậu Vi Đề 
Hi Được Vãng Sanh Cửu Phẩm: In 
Amitayurdhyana-Sutra, the Buddha taught 
Queen Vaidehi the sixteen visualizations 
which help to atfain one of the nine stages of 
rebirth in the Pure Land: 


9) 


10 


`=< 


l) Quán mặt trời lặn: Contemplation of the 
Seffing sun. 

2) Quán nước: Contemplation of water. 

3) Ngắm đất: Contemplation of the ground. 

4) Quán những cây đẹp tuyệt vời: 
Contemplation of wondrous trees. 

5) Quán nước cứu khổ vĩnh hằng: 
Contemplation of healing water. 

6)_ Quán thế giới Cực Lạc của những cây đẹp 


tuyệt vời: Contemplation of the blissful 
world of wondrous trees. 


1482 


7) Quán đất và nước: Contemplation on the 
øround and water. 

8) Quán những đài sen: Contemplatlon on 
the lotus thrones. 

9) Quán những hình thức nhìn thấy được của 


ba vị Thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí: 
Contemplation of the forms of the three 
sacred ones (Amitabha, Avalokitesvara, 
and Mahasthamaprapta). 

10) Quán những sự luân hổi nhìn thấy được 
của Phật A Di Đà: Contemplation of the 
corporeal form of the Buddha Amitabha. 

11) Quán Bồ Tát Đại Thế Chí: Contemplation 
of the Bodhisattva Mahasthamprapta. 


12 Quán BỒ Tát Quán Thế Âm: 
Contemplaion of the Bodhisattva 
Avalokitesvara. 


13) Quán Phật Di Đà trong cảnh giới Cực Lạc: 
Contemplation of Amitabha In the blissful 
realm. 

14) Quán những chúng sanh thượng căn vãng 
sanh Cực Lạc: Contemplation of the High 
class beings rebirth 1n the Pure Land. 

15) Quán chúng sanh trung căn vãng sanh Cực 
Lạc: Contemplation of middle class beings 
rebirth in the Pure Land. 

16) Quán chúng sanh hạ căn vãng sanh Cực 
Lạc: Contemplation of low class beings 
rebirth in the Pure Land. 

Mười Sáu Căn Đế: Sixteen roots—Trong 

Thanh Tịnh Đạo, sự bất động của tâm cần 

được hiểu theo l6 kiểu gọi là 16 căn đế— 

According to the Path of Purification, the 

mind”s unpertubedness should be understood 

1n sixteen modes which are called the sixteen 

TOOfS. 

l1) Tâm không chán chường thì không bị lay 

động bởi giải đãi biếng nhác nên nó bất 

động: Ủndejected consciousness IS not 
perttrbed by ¡indolence, thus 1t 
unperturbed. 

Tâm không mừng rỡ thì không lay động 

bởi trạo cử, vậy nó bất động: Unelated 


1S 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


`~ 


CONSCIOUSness IS not perturbed by 
agitation, thus It 1s unperturbed. 

Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động 
bởi tham dục, do vậy nó bất động: 
Unattracted consciousness 1s not perturbed 
by greed, thus 1f is unperturbed. 

Tâm không chán ghét thì không bị lay 
động bởi ác ý, do vậy nó bất động: 
Unrepelled consciousness 1s not perturbed 
by ill-will, thus 1t is unperturbed. 

Tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà 
kiến, do vậy nó bất động: Independent 
consciousness 1s not perturbed by false 
views, thus It 1s unperturbed. 

Tâm không vướng mắc thì không bị lay 
động bởi tham dục, do vậy nó bất động: 
Untrammelled 
perturbed by greed accompanied by zeal, 
thus If is unperturbed. 

Tâm giải thoát thì không lay động vì ngũ 
dục, do vậy nó bất động: Liberated 
COnSCIousness Is not perturbed by greed 
desires, thus 1t 


CONSCIOUSIGSS 1S Of 


for five 1S 
unperturbed. 

Tâm không liên hệ đến cấu uế thì không 
lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động: 
Unassociated 
pertirbed by defilement, 
unperturbed. 

Tâm không còn rào ngăn thì không bị lay 
động bởi rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất 
động: Consciousness rid of barriers 1s not 
perturbed by the barrier of defilement, 
thus If 1s unperturbed. 

Tâm chuyên nhất thì không bị lay động 
bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất 
động: Uniied 
perturbed by the defilement of variety, 
thus If 1s unperturbed. 

Tâm tăng cường với tín thì không bị lay 
động bởi bất tín, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by faith 1s not 
perturbed by faithlessness. 


Sense 


1S Of 


thus 1t 


CONnSCIOusness 
1S 


CONSCIOUSI©SS IS not 


1483 


12) Tâm tăng cường bởi tấn thì không bị lay 
động vì giải đãi, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by energy 1s not 
pertirbed by ¡ndolence, 
unperturbed. 

Tâm tăng cường bởi niệm thì không bị lay 
động bởi thất niệm hay lơ đễnh, do vậy nó 
bất động: Consciousness reinforced by 
perturbed by 
negligence, thus If is unperturbed. 

Tâm tăng cường với định thì không bị lay 
động bởi trạo cử, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by concentrafion 
1S not perturbed by agifation, thus 1t 1S 
unperturbed. 

Tâm tăng cường bởi tuệ thì không bị lay 
động bởi ngu si, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by 
understanding 1s pertirbed by 
1penorance, thus 1t 1s unperturbed. 

Tâm được chiếu sáng thì không bị lay 
động bởi bóng tối vô minh, do vậy nó bất 
động: Illuminated consciousness Is not 
perturbed by the darkness of Ignorance, 
thus It is unperturbed. 

Mười Siêng Năng Tinh Tấn Của Chư Bồ 
Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian), chư Đại Bồ 
tất có mười sự siêng năng tinh tấn giúp họ có 
được đầy đủ tinh tấn Ba-La-Mật vô thượng 
của chư Như Lai—According to the Buddha ¡in 
The Flower Adornment Sutra (Chapter 38— 
Detachment From The World), Great 
Enliphtening Beings have ten kinds of exertion 
of energy which help them fully achieve the 
unexcelled transcendent energy of the 
Buddhas. 

1) Siêng năng tính tấn giáo hóa tất cả chúng 
sanh: Exertion of energy to educate all 
senfient beings. 

Siêng năng tinh tấn thâm nhập tất cả các 
pháp: Exertion of energy to enter deeply 
1nto all Buddha teachings. 


thus 1t 1s 


13 


` 


mindfllnes 1s not 


14 


` 


15 


` 


nOf 


16 


` 


2) 


3) Siêng năng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế 
giới Exertion of energy to purify all 
worlds. 

Siêng năng tinh tấn tu hành tất cả sở học 
của chư Bồ Tát: Exertion of energy to 
practice all of Enlightening 
Beings. 

Siêng năng tính tấn diệt trừ tất cả ác 
nghiệp của chúng sanh: Exertion of 
energy to eliminate all evils of sentient 
beings. 

Siêng năng tinh tấn ngăn dứt tất cả khổ 
đau ác đạo: Exertion of energy to stop the 
miserIes of all vicious cycles. 


2 
Sclences 


5) 


6) 


7) Siêng năng tinh tấn phá dẹp tất cả ma 
quân: Exertion of energy to destroy all 
demons. 

8) Siêng năng tính tấn nguyện vì tất cả 


chúng sanh làm cho mắt họ được thanh 
tịnh: Exertion of energy to become pưre, 
clear eyes for all sentient beings. 

Siêng năng tinh tấn cúng dường tất cả chư 
Phật: Exertion of energy to honor (service 
or to make offerings to) all Buddhas. 

Siêng năng tinh tấn khiến tất cả chư Như 
Lai hoan hỷ: Exertion of energy to please 
all Buddhas. 

Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ 


Tát: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập II, chư Bồ Tát có mười sinh địa đích 
thực—According to Zen Master D.T. Suzuki in 
Essays In Zen Buddhism, Bodhisattvas have 
ten real native counfrIes: 

1) Nơi nào có tâm Bồ Đề được phát khởi, nơi 
đó là quốc độ của Bồ Tát, vì tâm Bồ Đề 
là quyến thuộc của Bổ Tát: Wherever 
thee is awakening of the Bodhicitta there 
1s the Bodhisattva”s native land, because 1t 
belongs to the Bodhisattva-family (see Bồ 
Đề Tâm). 

Nơi nào có thâm tâm, nơi đó là quốc độ 
của Bồ tát, vì đó là nơi xuất sinh các thiện 
tri thức: deep- 
heartedness, there ¡is the Bodhisattva”s 


9) 


10 


`=< 


2) 


Wherever there 1s 


3) 


4) 


5) 


6) 


7?) 


8) 


1484 


native land, because it is where the family 
of good friends rises (see Thiện Tri Thức). 
Nơi nào có chứng nhập các trụ địa, nơi đó 
là quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi sinh 
trưởng hết thấy các Ba La Mật: Wherever 
there is the experlence of the Bhumis, 
there ¡1s the Bodhisattvas native land, 
because It is where all the Paramifas ørow 
(see Lục Độ Ba La Mật). 

Nơi nào có phát đại nguyện, nơi đó là 
quốc độ của Bồ Tát, vì đó là nơi thi hành 
công hạnh: Wherever the great vows are 
made, there 1s the Bodhisattva `s native 
land, because It 
devotion are carried on (see Đại Nguyện). 
Nơi nào có đại từ, nơi đó là quốc độ của 
Bồ Tát, vì đó là nơi phát triển Tứ Nhiếp 
Pháp: Wherever there 1s a great all- 
embracing love, there 1s the Bodhisattva”s 
native land, because it is where the four 


IsÃ where deeds of 


ways of accepftance developed (see Tứ 
Nhiếp Pháp, and Tứ Vô Lượng Tâm (1)). 
Nơi nào có chánh kiến, nơi đó là quốc độ 
của Bồ Tát, vì là nơi trí tuệ siêu việt tri 
dậy: Wherever there 1s the ripht way of 
viewing things, there 1s the Bodhisattva”s 
land, 
transcendental knowledge takes 1s rIse 
(see Bát Chánh Đạo, and Trí Huệ Ba La 
Mậ0). 

Nơi nào Đại Thừa quảng bá, nơi đó là 
quốc độ của Bồ Tát, vì là nơi hết thẩy các 
phương tiện thiện xảo được vận dụng: 
Wherever the Mahayana thrives well, 
there ¡is the Bodhisattvas natve land, 
because 1t is where all the skilful means 
unfold (see Đại Thừa, and Phương Tiện 
Thiện Xảo). 

Nơi nào có giáo hóa chúng sanh, nơi đó là 
quốc độ của Bồ tát, vì là nơi hết thảy chư 
Phật giáng sinh: Wherever there 1s the 
traning of all beings, the 
Bodhisattva°s native land, because It 1s 
where the Buddhas are born. 


nafive because ¡1t ¡is where 


there 1s 


9) Nơi nào có phương tiện trí, nơi đó là quốc 
độ của Bồ Tát, vì là nơi nhận biết rằng hết 
thảy các pháp đều không sinh: Wherever 
there are means born of transcendental 
knowledge, the Bodhisatva”s 
natve land, because It 1s where the 
recognition obtains that all things are 
unborn (see Bất Sinh, and Bất Diệt). 

Nơi nào có tu tập hết thầy các giáo thuyết 

của Phật, nơi đó là quốc độ của Bồ Tát, vì 

là nơi mà hết thảy chư Phật trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai giáng sanh: Wherever 
there 1s the practicing of all the Buddha- 
teachings, there is the Bodhisattva”s native 
land, because ¡t is where all the Buddhas 

Of past, present, and future are born. 

Mười Sư Tử Hống Của Chư Đại Bồ Tát: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có muời sư 

tử hống của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 

trong mười pháp nầy thời được đại sư tử hống 
của Như Lai—According to 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 

kinds of lion”s roar of Enliphtening Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

attain the supremely great lion's roar of 

Buddhas. 

1) Đại Bồ Đề sư tử hống. Chư Bồ Tát quyết 
định sẽ thành chánh đẳng chánh giác: 
Great lion”s roar of the determination for 
enlightenment. They declare to be surely 
fO attain true enliphtenment. 

2) Đại bi sư tử hống—The great lion”s roar of 
ØT€af compassIon: 

a. Người chưa được độ thời được độ: Enable 
those who have not yet transcended the 
world to transcend. 

b. Người chưa được giải thoát thời được giải 
thoát: Liberate those who are not yet 
liberated. 

c. Người chưa an được an: PacIfy those who 
are not yet at peace. 

d. Người chưa Niết bàn được chứng Niết 
bàn: Enable those who have not yet 
affained nirvana to attaIn If. 


there 1s 


10) 


the Flower 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1485 


Đáp ơn Như Lai đại sư tử hống. Chư Bồ 
Tát sẽ làm cho chủng tánh của Tam bảo 
Phật, Pháp và hòa hợp Tăng không đoạn 
tuyệt: The great lion”s roar of requiting 
the benevolence of the Buddha. They will 
perpetuate the seeds of the Buddha, the 
Teaching, and the harmonious 
Community. 

Thệ nguyện rốt ráo đại sư tử hống. Chư 
Bồ tát sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật: The 
great lions roar of ulimately firm 
commitment. They will purify all Buddha 
lands. 

Tự trì tịnh giới đại sư tử hống. Chư Bồ Tát 
sẽ trừ diệt tất cả ác đạo và các nạn xứ: 
The lion”s roar of personally mainfaining 
pure conduct. They will get rid of all evil 
ways and difficult situations. 

Cầu phước không nhàm đại sư tử hống. 
Chư Bồ Tát sẽ có đầy đủ thân ngữ ý tướng 
hảo trang nghiêm của chư Phật: The great 
lion's roar of tirelessly seeking virfue. 
They will fully attain adorning features of 
body, speech, and mind of all Buddhas. 
Cầu trí không nhàm đại sư tử hống. Chư 
Bồ Tát sẽ thành tựu viên mãn những trí 
huệ của tất cả chư Phật: The great lion”s 
roar of tirelessly seeking knowledge. They 
will fully accomplish the knowledge of all 
Buddhas. 

Tu chánh hạnh dứt trừ phiển não đại sư tử 
hống. Chư Bồ Tát sẽ diệt tất cả chúng ma 
cũng như những ma nghiệp: The great 
lionˆs roar of cultivating ripht practice to 
sdop affictions. They wIll annihiate all 
demons and all the works of demons. 

Vô sanh pháp nhẫn đại sư tử hống. Chư 
Bồ Tát biết rõ các pháp không ngã, không 
chúng sanh, không thọ mạng, không có 
bản tánh riêng, trống không, vô tướng, vô 
nguyện và thanh tịnh như hư không:The 
great lion”s roar of the acceptance of the 
non-origination of all things. They realize 
that all things are selfless, without being, 


without life, without personality, empty, 
sienless, wishless, and pure as space. 
Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả 
Phật độ đều làm cho trang nghiêm thanh 
tịnh. Bấy giờ tất cả Đế Thích, Phạm 
vương, Tứ Thiên vương đều đến tán thán 
khuyến thỉnh: “Ngưỡng mong Bồ Tát dùng 
pháp vô sanh mà thị hiện thọ sanh.` Bồ 
Tát dùng huệ nhãn vô ngại quán sát khắp 
thế gian tất cả chúng sanh không ai bằng 
ta, nên liền thị hiện đẳn sanh nơi vương 
cung, tự đi bẩy bước đại sư tử hống: Ta là 
tối thắng đệ nhứt ở thế gian, ta sẽ hết hẳn 
biên tế sanh tử: The great lion's roar of 
doing what one says. Enlightening beings 
in their last le shake all Buddha-lands 
and make them all pure. Thereupon, all 
Indras, Brahmas, and guardian detties 
come, praise and entreat them, “Please 
Enliphtenng Beinss, with the truth of 
birthlessness, appear to be born.`” The 
Enlightenng Beings then observe all 
sentent beings ¡in the world by the 
unobsfructed eye of wisdom and see that 
there are none who compare to 
themselves, so they appear to be born in 
royal palaces, walk seven steps by 
themselves, and declare In a great lion”s 
roar, 'Ï am supreme ¡in the world. I will 
forever end the realm of birth and death.' 
Mười Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo 
Tràng: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
chư Đại Bồ Tát đi đến đạo tràng có mười sự. 
Chư Đại Bồ Tát dùng mười sự đến đạo tràng 
nầy để giáo hóa và ảnh hưởng chúng sanh— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten things occur when 
Great Enlightening Beings go to the site of 
enliphtenmenmt. Enliphtenng Beings utilize 
these ten to teach and ¡influence sentlent 
beings. 
I) Chiếu sáng tất cả mười phương thế giới: 
They illuminate all worlds. 


10 


=< 


1486 


2) Chấn động tất cả thế giới mười phương: 
They cause all worlds to quake. 

Hiện thân khắp mười phương thế giới: 
They manifest bodies in all worlds. 

Giác ngộ tất cả Bổ Tát và tất cả chúng 
sanh đồng hành ở đời trước: They awaken 
all Enliphtenng Beings and therr 
colleagues In the past. 

Thị hiện tất cả sự trang nghiêm nơi đạo 
tràng: They manifest all the adornments of 
the site of enlightenment. 

Tùy sở thích của các chúng sanh mà vì họ 
hiện những oai nghi nơi thân và tất cả sự 
trang nghiêm nơi cây Bồ Để: They 
manifest various kinds of deportment and 
all the of the 
enliphtenment, showing them according to 
the inclinations of the minds of sentlent 
beings. 

Thị hiện thấy tất cả Như Lai mười phương: 
They see all the Buddhas of the ten 
directions. 


3) 


4) 


5) 


6) 


adornments tree Of 


7) 


§) Mỗi bước đi đều nhập tam muội, niệm 
niệm thành Phật không gián đoạn: They 
confinually enter concenfration with every 
sđeép and become Buddhas moment to 
moment, without Interruption. 

Tất cả chúng sanh đều sắm dâng những 
đồ cúng dường thượng diệu lên chư đại Bồ 
Tát mà chẳng biết nhau: The leaders of all 
creafures, unaware of each other, produce 
all kinds of wonderful offerinss. 

Dùng trí vô ngại quán sát khắp tất cả chư 
Như Lai, nơi tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát 
mà thành Chánh Đẳng Chánh Giác: With 
unobstructive knowledge they observe all 
the Buddhas carrying out the deeds of 
Enlightening Beings ¡in all worlds and 
fulfilling true enlightenment. 

Mười Sự Chư Như Lai Dùng Để Gieo 
Pháp Bạch Tịnh: Mười sự mà chư Như Lai 
dùng để gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng 
sanh không hề luống công khi quý Ngài 
chuyển đại pháp luân—Ten things which 


9) 


10 


=< 


Buddhas plant pure elements in the minds of 
sentient beings which are not In vain when 
they (Truly Awakened Buddhas) turn the 
wheel of teaching). 

lI) Vì quá khứ nguyện lực: Because of the 
powWer of the1r past vows. 

Vì đại bi nhiếp tr: Because of being 
sustained by øgreat compassion. 

Vì chẳng bỏ chúng sanh: Because of not 


2) 


3) 
abandoning sentient beings. 

Vì trí huệ tự tại tùy sở thích của chúng 
sanh mà giải thích: Because of ffeedom of 


4) 


knowledge able to teach according to the 
the Inclinations of sentient beings. 

Vì đúng thời đúng tiết: Because of the 
unerring timing. 

Vì tùy sở thích sở nghi không vọng thuyết: 
Because of according with suifability and 
not preaching arbitrarily. 

Vì khéo biết rõ tam thế: Because of 
knowledge of past, present and future. 

Vì thân Phật tối thắng không ai sánh kịp: 
Because Buddhas are mos(t excellent, 


5) 


6) 


7) 
8) 


without peer. 

Vì ngôn từ tự tại, không ai có thể lường 
được: Because theIr sayIngs are free and 
unfathomable. 

Vì trí huệ tự tại, tùy chỗ phát ngôn thẩy 
đều được khai ngộ: their 
knowledge ¡is free and whatever they say 


9) 


10) 
Because 


1s enlightening. 

Mười Sự Điều Ngự (Tự Tại): Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự tự tại— 
According to the Avatansaka Sutra, Chapter 
38, there are ten kinds of masterles of self- 
control: 

1) Mệnh Tự Tại: Ayurvasita (skt)—Sự điều 
ngự về thời gian của đời sống—Mastery 
over the duration of life. 

Tâm Tự Tại: Citavasita (skU)—Sự điều 
ngự cái tâm có thể đi vào mọi hình thức 
có thể được của sự tu tập định—Mastery 
over the mind which can enfer Into every 


2) 


possible form of self-concenfration. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


1487 


Tài Tự Tại: Parishkara (skt)—Năng lực về 
vô số trang nghiêm nhờ đó vị Bồ Tát làm 
phong phú các thế giới —Power over an 
infinite varlety of embellishment whereby 
the Bodhisattva enriches the worlds. 
Nghiệp Tự Tại: Karmavasita (skÐ—Chịu 
sự hành tác của nghiệp theo trường hợp 
đòi hỏi—Submiting himself the 
working of karma as the case requires. 
Thọ Sanh Tự Tại: Upapatti (skt)—Điềểu 
ngự sự tái sanh để Ngài có thể sinh ra 
trong bất cứ thế giới nào —Mastery over 
births so that He can be born In any world. 
Giác Tự Tại: Adhimukti (skt)—Năng lực 
nhìn thấy chư Phật đây khắp vũ trụ—The 
power of seeing the Buddhas filling up the 
enfire unIverse. 

Nguyện Tự Tại: Pranidhana-vasita (skÙ—— 
Năng lực đạt chứng ngộ bất cứ lúc nào và 
bất cứ ở đâu như Ngài muốn—The power 
Of attaining enlightenment at any momentf 
and in any place as He wIlls. 

Thần Lực Tự Tại: Riddhivasita (skt— 
Năng lực thi triển mọi loại thần thông— 
The power of exhibiing all kinds of 
miraculous works. 

Pháp Tự Tại: Dharmavasita (skt——Khả 
năng giảng dạy Phật pháp trong tất cả mọi 
khía cạnh có thể có của giáo lý nhà 
Phật ——The ability of teaching Buddhism in 
all 1ts possible aspects. 

Trí Tự Tại: Jnanavasita (skt)—Năng lực 
hiểu biết mà nhờ đó Ngài phát hiện trong 
mỗi ý tưởng của Ngài một năng lực kỳ 
diệu và sự an tịnh toàn hảo của Đức Như 
Lai để đưa đến sự thể chứng Bồ Đề—The 
power of understanding whereby He 
every thought of  His 
Tathagata` wonderful powers and perfect 
serenity leading to the realization of the 
Bodhi. 


{O 


reveals in 


Mười Sự Kỳ Diệu Chưa Từng Thấy khi 
Chư Đại Bồ Tát Ngồi Vào Đạo Tràng: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự 


kỳ diệu chưa từng thấy khi chư Đại Bồ Tát 
ngồi vào đạo tràng—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 


extraordinary, 


unprecedented events occur 


when Great Enlightening Beings sit on the site 
of enlightenment. 


h, 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Sự kỳ lạ chưa từng thấy thứ nhứt: The first 
extraordinary unprecedented event: 

Tất cả các Đức Như Lai trong mười 
phương thế giới đều hiện ra trước: All the 
Buddhas of the worlds of ten directions 
appear before them. 

Đồng giơ tay phải lên mà khen ngợi rằng: 
Lành thay! Lành thay! Đấng Vô Thượng 
Đạo Sư! —Ralse ther right hands and 
praise them as unexcelled guides! 

Tất cả các Đức Như Lai thảy đều hộ niệm 
và ban cho oai đức: All Buddhas watch 
over them and give them the power. 
Chúng Bồ Tát đồng hành đời trước đều 
đến vây quanh cung kính cúng dường 
những vật trang nghiêm: The Enlightening 
BeIngs who were their colleagues In the 
past 
respectfully present varIous adornmen(s. 
Cây cỏ cùng những loài vô tình trong tất 
cả thế giới, đều cong thân nghiêng bóng 
hướng về phía đạo tràng: The plants and 
trees and all Iinsentient things bend toward 
the site of enlightenmernt. 

Sự kỳ dị chưa từng có thứ năm: The fifth 
extraordinary unprecedented event: 

Chư đại Bồ Tát nhập tam muội tên “quán 
sát pháp giới —Great Enlightening 
Beings called 
observing the cosmos 

Sức của tam muội nầy có thể làm cho tất 
cả công hạnh của Bồ Tát đều được viên 
mãn: The power of such concenfrafion can 
cause all enliphtening practices to be 
fulfñilled. 

Sự kỳ dị chưa từng có thứ sáu —The sixth 
exftraordinary unprecedented event: 


come and surround them and 


enter a concenfration 


1488 


a. Được Đà La Ni tên là tối thượng ly cấu 
diệu quang hải tạng: They attain a spell 
called oceanic treasury of supreme pure 
light. 

b. Có thể lãnh thọ đại vân pháp vũ của tất cả 

chư Phật Như Lai: They are able to 

receive the rain from the great clouds of 
teaching of all Buddhas. 

Dùng sức oai đức hiện đổ cúng dường 

thượng diệu đến khắp tất cả thế giới để 

cúng dường chư Phật: By spiritual powers 
they produce superb offerings throughout 
all worlds which they present to the 

Buddhas. 

An trụ trí tối thắng, đều hiện biết rõ những 

căn và ý hành của tất cả chúng sanh: 

They rest in hiphest knowledge and 

actually know the faculties and mental 

patterns of all sentient beings. 

Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ chín—The 

ninth extraordinary unprecedented event: 

a. _ Nhập tam muội tên là “thiện giác.—They 
enter a concentration called “well aware” 

b. Sức của tam muội nầy có thể làm cho 

thân Bồ Tát đầy khắp tất cả thế giới trong 

thập phương tam thế: The power of which 
concenfration enables their bodies to fill 
all worlds in all spaces and n all times. 

Điều kỳ dị chưa từng thấy thứ mười—The 

tenth extraordinary unprecedented event: 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


a)_ Đạt được ly cấu quang minh vô ngại đại 
trí: They attain pure I1lluminaton and 
unobsfructed great knowledge. 

b)_ Làm cho thân nghiệp của chư Bồ Tát vào 


khắp tam thế: Such knowledge enables 

therr physical actions to penetrate past, 

present, and future. 
Mười Sự Xây Ra Khi Chư Đại Bồ Tát 
Ngôi Ở Đạo Tràng: Khi Đại Bồ Tát ngồi ở 
đạo tràng có mười sự xảy ra (Kinh Hoa 
Nghiêm— Chapter 38) —Ten things occur 
when Great Enlightening Beings sit on the site 
of enliehtenment (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). 


Lầm chấn động mười phương thế giới: 
They cause all worlds shake In varlous 
Ways. 

Bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới: 
They equally illuminate all worlds. 

Diệt trừ tất cả khổ đau trong các ác đạo: 
They all the sufferings of 
miserable states. 

Làm cho tất cả thế giới kim cang hiệp 
thành: They cause all worlds to be 
adamantine. 


2) 


3) 
T€ITmOV€ 


4) 


Hiện khắp tất cả các tòa sư tử của chư 
Phật: They gaze on the lion thrones of all 
Buddhas. 

Tâm vô phân biệt như hư không: Their 
minds like 
conceptualization. 
Tùy theo sở nghi mà hiện oai nghi nơi 
thân: They manifest comportment as 
AppPTOprIate. 

Tùy thuận an trụ kim cang tam muội: 
They rest in adamantine concentration. 
Thọ diệu xứ thanh tịnh của tất cả Như Lai 
thần lực gia trì: They receive the pure, 
sublime place susfained by the sprritual 
power of all Buddhas. 

Sức thiện căn của chư Đại Bồ Tát có gia 
bị tất cả chúng sanh: They can strengthen 
all sentient beings with the power of their 
OwWn roofs OŸ øoodness. 

Mười Tà Kiến hay mười loại tà kiến (Đức 
Phật và Phật Pháp)—Ten kinds of wrong 
views (The Buddha and His Teachinss). 

I1) Không tin nơi công đức bố thí: There is no 
such virtue as generosity (There 1s no 
good effect in øgIving alms). 

Không tin nơi công đức cúng dường: 
There 1s no such virftue as offering. 

Không tin nơi công đức của hành động bố 
thí cúng dường: There 1s no effect or 
virfue In charitable actlons or offering øIfts 
f{O øu©sSfS. 

Không tin nhân quả: There ¡is neither fruit 
nor result of good or evil deeds. 


5) 


6) 


are space,  without 


7) 


8) 


10 


`=< 


2) 


1489 


5) Không tin có thế gian nầy: There is no 
suụch belief as this world. 

6)_ Không tin nơi “thế gian tới.”—There is no 
such world beyond. 

7) Tin rằng những hành động bất hiếu với 
mẹ đều không bị ảnh hưởng gì: There is 
no effect to anything done to mother. 

8) Tin rằng những hành động bất hiếu với 
cha đều không có ảnh hưởng gì: There is 
no effect to anything done to father. 

9) Không tin nơi sự tái sanh: There are no 
beinss that die and are reborn. 

10) Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh 


chốn phồn hoa, tìm nơi vắng vẻ để hành 
thiển, và những bậc thiện trí đức độ cao cả 
và đạo hạnh trang nghiêm, đã chứng đạt 
đạo quả: There are no riphteous and well 
disciplined recluses and brahmins who 
havinng realized by ther own super- 
1ntellect. 
Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 
có mười tai. Chư Bồ Tát thành tựu pháp nầy 
thời được đại trí huệ nhĩ vô thượng của các 
Đức Như Lai—-According to The Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of ear of Great Enlightening Beings. 
Enlipghtenng beings accomplish these wIll 
afftain the supreme ear of great wisdom of 
Buddhas. 
I1) Nghe tiếng khen ngợi thời dứt trừ tâm 
tham ái: Hearing the voice of praise, they 
eliminate craving. 
Nghe tiếng hủy báng thời dứt trừ tâm hờn 
giận:Hearing the voice of criticism, they 
eliminate anger. 
Nghe nói nhị thừa thời chẳng ham chẳng 
cầu: Hearing explanation of the two lesser 
vehicles of individual salvation, they do 
not cling to or seek them. 
Nghe đạo Bồ Tát thời vui mừng hớn hở: 
Hearing the path of Enlightening Beings, 
they reJoice greatly. 


2) 


3) 


#) 


5) Nghe những nơi đau khổ phiền toái như 
địa ngục, súc sanh, ngạ, quỷ thời phát tâm 
đại bi lập thệ nguyện cứu độ rộng lớn: 
Hearing of places of pain and trouble, such 
as the hells, animals and hungry ghosts, 
they arouse øreat compassion and make 
VOWS Of universal salvation. 

Nghe sự thắng diệu của nhơn thiên thời 
biết đó đều là những pháp vô thường: 
Hearing tell of wonderful things of the 
human and celestial worlds, they know 
these are impermanent phenomena. 

Nghe tán thán công đức của chư Phật, thời 
siêng tu tỉnh tấn cho mau được viên mãn: 
Hearing praise of the virtues of Buddhas, 
they work diligently to quickly fulfil 
them. 

Nghe nói đến lục độ Ba La Mật và Tứ 
nhiếp pháp thời phát tâm tu hành nguyện 
đến bỉ ngạn: Hearing tell of practices as 
the six ways of transcendence and four 
means of intepration, they determine to 
practice them and reach therr ultimate 
end. 

Nghe tất cả âm thanh trong thập phương 
thế giới, đều biết chỉ là những âm vang, 
nên nhập bất khả thuyết diệu nghĩa thậm 
thâm: Hearing all sounds of the world, 
they know these are all like echoes and 
penetrating untold profound meanings. 

Từ sơ phát tâm nhẫn đến đạo tràng, 
thường nghe chánh pháp chưa từng tạm 
nghỉ, mà hằng chẳng bỏ việc giáo hóa 
chúng sanh: From the time of their first 
determination until they reach the site of 
enlightenment, always hear the true 
Teaching, yet do not give up the work of 
transforming sentient beinøs. 

Mười Tám Giới: Eighteen realms—See 
Thập Bát Giới. 

Mười Tám Hình Thức Của Không: 
Eighteen forms of emptiness—Theo Thiền Sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, trong 
bản dịch Kinh Bát Nhã của Ngài Huyễn 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


Trang, 


1490 


có I8 hình thức của “Không — 


According to Zen Master D.T. Suzuki in 
Essays in Zen Buddhism, Book III, in Hsuan- 
Chuang”s version of the Mahaprajnaparamita, 
eiphteen forms of emptfiness are enumerated: 


5 


2) 


Nội Không: Adhyatma-sunyata (sktÙ— 
Không của các pháp nội tạ —Emptiness 
of the inner things—Chữ “Nội” chỉ cho 
sáu thức. Khi chúng được gọi là “Không,” 
nghĩa là tất cả mọi hoạt động của chúng 
không có thần ngã hay linh hồn nằm ở 
sau, như chúng ta tưởng. Đây là một lối 
giải thích khác của thuyết “Vô Ngã.”— 
“[he ¡inner thngs” mean the six 
conscIousnesses (vijnana). When they are 
sad to be empty, our psychological 
acfivities have no ego-soul behind them, 
as 1S commonly Iimagined by us. This 1s 
another way of upholding the doctrine of 
Anatman or Anatta. 

Ngoại Không: Bahirdha-sunyata (skÙ— 
Không của các pháp ngoại tạ —Emptiness 
of the outer things— “Ngoại” là các đối 
tượng của sáu thức, cái “Không” của 
chúng có nghĩa là không có những bản trụ 
hay bản thể của cái ngã chủ tế nằm ở sau. 
Cũng như không có Tự Ngã (atman) nơi 
hậu trường của các hiện tượng tâm lý; 
cũng vậy, không có Tự Ngã (ataman) nơi 
hậu trường của ngoại giới. Thuật ngữ đó 
gọi là “Pháp Vô Ngã.” Phật giáo Nguyên 
Thủy dạy cho chúng ta thuyết “Vô Ngã” 
(Anatman), nhưng người ta nói chính các 
nhà Đại Thừa mới luôn luôn áp dụng 
thuyết đó cho các đối tượng ngoại giới— 
“[he outer things” are objects of the six 
COnSCIOUSnesses, ther emptiness 
means that there are no self-governing 
substances behind them. As there 1s no 
Atman at the back of the psychological 
phenomena, so there ¡is no Atman at the 
back of the external world. This 1s 
technically known as the “egolessness of 
things.” Primiive Buddhism taupht the 


and 


3) 


Bì) 


theory Anatman In us, but it was by the 
Mahayanisfs, It 1s said, that the theory was 
applied to external objects also. 

Nội Ngoại Không: Adhyatma-bahirdha- 
sunyata (skt)—Không của các pháp nội 
ngoại tạ —Emptiness of the Inner-and- 
outer things—Thông thường chúng ta phân 
biệt ngoại với nội, nhưng vì không có thực 
tại cho sự phân biệt nầy nên ở đây nó bị 
phủ nhận; sự phân biệt chỉ là một hình 
thái của vọng tâm, mối quan hệ có thể bị 
đảo lộn bất cứ lúc nào, ở đây không có 
thường trụ bất biến. Thử thay đổi vị trí, cái 
nội thành ra ngoại và cái ngoại thành ra 
nội. Quan hệ nây gọi là không—We 
generally distinguish between the Inner 
and the outer, but since there 1s no reality 
in this distinction it ¡is here negated; the 
distinction 1s no more than a form of 
thought construction, the relation can be 
reversed at any moment, there 1s no 
permanent sftability here. Change the 
position, and what 1s Inner 1s outer, and 
what IS outer 1s Iinner. This relativity IS 
called here “emptiness.” 

Không Không: Sunyata-sunyata (skÙ— 
Không Không—Emptines of 
emptinesse—Khi các pháp ngoại và nội 
được tuyên bố tất cả là không, chúng ta 
tất nghĩ rằng “Không” vẫn là một ý tưởng 
có thực, hay chỉ có cái đó mới là cái khả 
đắc khách quan. Không của Không cốt 
hủy diệt chấp trước ấy. Còn giữ một ý 
tưởng Không tức là còn lưu lại một hạt bụi 
khi đã quét đi tất cả—When things outside 
and inside are all declared empty, we are 
led to think that the idea of emptiness 
Temains that thís alone 1s 
somethimng objectively attainable. The 
emptiness of emptiness Is designed to 
destroy this attachment. To maintain the 
Idea of emptiness means to leave a speck 
of dust when all has been swept clean. 


2 
cua 


real or 


5) 


6) 


1491 


Đại Không: Maha-sunyata (skt)—Cái 
không lớn—Great emptiness—“Không 
Lớn” chỉ cho tính bất thực của không gian. 
Thời trước coi không gian là cái có thực 
một cách khách quan, nhưng đến các nhà 
Đại Thừa thì nó là Không. Các vật trong 
không gian lệ thuộc các định luật của sinh 
tử, tức bị điều động bởi luật nhân quả; tất 
cả Phật tử đều thừa nhận điều đó, nhưng 
họ lại nghĩ không gian trong tự thể là 
thường trụ. Các nhà Đại Thừa dạy rằng 
khoảng cách chân không bao la nầy cũng 
không có thực tại khách quan nên ý tưởng 
về không gian hay trương độ (độ kéo dài 
vô tận) chỉ là ảo tưởng The “great 
emptiness” means the unreality of space. 
Space was conceived 1n old days to be 
something objectively real, but this 1s 
regarded by the Mahayana as empty. 
Things In space are subJect to the laws of 
bíth and death, that 1s, governed by 
causation, as this all Buddhists recognize; 
but space 1fself is thought by them to be 
eternally there. The Mahayanists teach 
that this vast vacuity also has no objectIve 
reality that the Idea of space or extension 
1S mere fiction. 

Đệ Nhất Nghĩa Không: Paramartha- 
sunyata (skt—Không của chân lý cứu 
cánh—Emptiness of the ultimate truth— 
“Chân lý cứu cánh” chỉ có chân thể của 
vạn hữu, trạng thái tổn tại chân thực của 
chúng, ngoài tất cả hình thái của chủ quan 
tính. Đây là cái Không bị hủy diệt, không 
bị gán cho là thế nầy hay thế kia, cũng 
không thứ gì có thể gán vào đó. Vì vậy 
chân lý cứu cánh hay đệ nhất nghĩa là 
Không. Nếu là có thực, nó là một trong 
những đối tượng bị chi phối và ràng buộc 
vào định luật nhân quả. Niết Bàn chỉ là 
một danh tự nói khác. Khi Niết Bàn có 
chỗ để bám được, nó sẽ không là Niết 
Bàn nữa. Không dùng ở đây khác với 
“Không lớn,” khi những đối tượng nội hay 


7) 


8) 


ngoại được tuyên bố là Không — The 
“ulũmate truth” means the true being of 
all things, the state in which they truly are, 
apart from all forms of subJectivity. This 1s 
something not subJect to destruction, not to 
be held up as this or that, to which nothing 
can be affixed. Therefore, this ultimate 
truth 1s empty. If real, 1t 1s one of those 
obJects that are conditioned and chained to 
the law of causaton. Nirvana 1s but 
another When  Nirvana 
something attachable to 1t, 1t wIll no more 
be be that 
“emptiness” 1s here used ¡in somewhat 
different sense from the “øgreat emptiness,” 
when objecfs Iinner or outer are declared 
“empty.” 

Hữu Vi Không: Samskrita-sunyata (skÙ—— 
Không của các pháp hữu vi—Emptiness of 
things created—Hữu vi (Samskrita) chỉ 
cho những pháp xuất hiện do các điều 
kiện của tác thành. Nói hữu vi Không là 
một cách nói khác chỉ cho thế giới ngoại 
tại cũng như thế giới nội tại đều không— 
Samskrifa means things that have come fo 
©xIstence owing to condifIlons of causation. 
In this sense they are created. To say that 
the Samskrifa are empty 1s another way of 
saying that the world external as well as 
1nternal is empty—See Vô VI Không. 

Vô Vi Không: Asamskrita-sunyata (skt—— 
Không của các pháp vô vi—Emptiness of 
things uncreated—Vô. vi (Asamskrita) là 
những pháp không lệ thuộc tác thành, như 
không gian chẳng hạn. Hiện hữu đôi khi 
được chia thành hữu vi và vô vị, đôi khi 
được chia thành nội và ngoại, đôi khi 
được chia thành năm uẩn, vân vân, theo 
các quan điểm cần thiết cho quá trình suy 
luận. Tuy nhiên, tất cả những phân biệt 
nầy chỉ là tương đối và không có khách 
thể tính tương đương, và do đó là Không. 
Vô vi hiện hữu đối lại với hữu vi. Nếu hữu 
vi không thực có thì vô vi cũng không 


name. has 


Nirvana. It will seen 


9) 


1492 


luôn. Cả hai đều là giả danh, là Không— 
Asamskrta are things not subJect tO 
causation, such as space. Existence 1s 
ino Samskrita and 
Somefimes 


sometimes divided 
Asamskrita, 
Ooufer, sometimnes Iinto the five skandhas, 
efC., according tfo  points 
necessifated by course of reasoning. All 
these disctinctions are, however, only 
relaive and have no 


InO Iinner and 


Of View 


corresponding 
objectivity, and are, therefore, all empty. 
The Asamskrita exist because of their 
being contrasted to the Samskrita. When 
the latter have no reality, the former are 
also no more. They both are mere names, 
and empty. 

Tất Cánh Không: Atyanta-sunyata (skUÙ— 
Không tối hậu —Ultimate emptiness—Tất 
cánh không nhấn mạnh tất cả các pháp 
đều không một cách tuyệt đối. “Cứu 
Cánh” tức tuyệt đối. Phủ nhận thực tại 
tính khách quan nơi chư pháp ở đây được 
chủ trương một cách đương nhiên, không 
điều kiện thắc mắc. “Không của Không,” 
trên thực tế, cũng chỉ cho một cái như 
nhau. Phòng được quét sạch là nhờ chối, 
nhưng nếu còn chổi thì không phải là 
Không tuyệt đối. Thực vậy, phẩi gạt sang 
một bên cái chổi, cùng với người quét, 
mới mong đạt tới ý niệm về “Tất Cánh 
Không.” Còn giữ lại dù chỉ một pháp, một 
vật hay một người, là còn có điểm chấp 
để từ đó sản xuất một thế giới của những 
sai biệt, rồi kéo theo những ước muốn và 
đau khổ. Tánh Không vượt ngoài mọi 
quyết định tính có thể có, vượt ngoài 
chuỗi quan hệ bất tận; đó là Niết Bàn— 
Atyanfa-sunyata emphasIlzes the Idea of 
all “things” being absolutely  empty. 
“Ulimate” means “absolute.” The denial of 
objective realiy to all things 1s here 
unconditionally upheld. The “emptiness” 
means practically the same thing. The 
room 1s swept clean by the aid of a broom; 


10) 


but when the broom 1s refained 1t 1s not 
absolute emptiness. Neither the broom, 
nor the sweeper should be retained ¡in 
order to reach the idea of Atyanta- 
sunyata. As long as there 1s even on 
dharma left, a thing or a person or a 
thoupht, there Is a point of attachment 
from which a world of pluralities, and, 
therefore, of woes and sorrows, can be 
fabricated. Emptiness beyond every 
possible qualification, beyond an infinite 
chain of dependence, this is Nirvana. 

Vô Tế Không: Anavaragra-sunyata 
(sk)—Không không biên tế—Emptiness 
of limitlessness—Vô tế không có nghĩa là 
khi nói hiện hữu là vô thủy, người ta nghĩ 
rằng có một cái như là vô thủy, và bám 
vào ý niệm nây. Để loại bỏ chấp trước 
kiểu nầy, mới nêu lên tánh không của nó. 
Tri kiến của con người lắc lư giữa hai đối 
cực. Khi ý niệm về hữu thủy bị dẹp bỏ thì 
ý niệm về vô thủy lại đến thay, mà sự 
thực chúng chỉ là tương đối. Chân lý của 
Không phải ở trên tất cả những đối nghịch 
nầy, nhưng không phải ở ngoài chúng. Vì 
vậy kinh Bát Nhã dốc sức khai thông con 
đường “trung đạo” dù vậy vẫn không đứng 
y ở đó; vì nếu thế, hết còn là con đường 
giữa. Thuyết Tánh Không như vậy phải 
được minh giải từ quan điểm rất thận 
trọng—Anavaragra-sunyata means when 
existence 1s said to be beginninpless, 
people think that there 1s such a thing as 
beginninglessness, and cling to the idea. In 
order to do away with this attachment, Its 
emptiness Is pronounced. The human 
Intellect between opposIfes. 
When the idea of a beginning 1s exploded, 
the idea of beginninglessness replaces 1t, 
while In truth these are merely relative. 
The great truth of Sunyata must be above 
those opposites, and yet not outfside of 
them. Therefore, the PraJnaparamita takes 
paIns to strike the “middle way” and yet 


oscillates 


11) 


12) 


1493 


not fo stand by 1t; for when this 1s done 1f 
ceases to be the middle way. The theory 
of Emptiness 1s thus to be elucidated from 
every possible poInf of view. 

Tán Không: Anavakara-sunyata (skÙ—— 
Không của sự phân tán—-Emptiness of 
dispersion—Tlán Không (Anavakara- 
sunyata) có nghĩa là không có thứ gì hoàn 
toàn đơn nhất trong thế gian nây. Mọi vật 
bị cưỡng bức phải phân tán kỳ cùng. Nó 
hiện hữu coi chừng như một đơn tố, 
nguyên dạng, nguyên thể, nhưng ở đây 
không thứ gì lại không thể phân chiết 
thành những bộ phận thành tố. Chắc chắn 
nó bị phân tán. Các thứ nằm trong thế giới 
của tư tưởng hình như có thể không bị 
tiêu giải. Nhưng ở đây sự biến đổi hiện ra 
dưới một hình thức khác. Công trình của 
thời gian, thường trụ không thường mãi. 
Bốn uẩn: Thọ, Tưởng, Hành và Thức, 
cũng chỉ cho sự phân tán và hoại diệt tận 
cùng. Nói gì đi nữa thì chúng cũng là 
Không —Anavakara-sunyata means there 
1s nothing perfectly simple In this world. 
Everything ¡sĩ  doomed to  fimnal 
decomposiftion. Ït seems fo exIst as a unIf, 
tO refain Its form, to be Itself, but there 1s 
nothing here that cannot be reduced to 1fs 
component parts. Ít is sure to be dispersed. 
Things belonging to the world of thought 
may seem not to be subject to dissolution. 
But here change takes place in another 
form. Time works, no permanency 
prevails The four skandhas, Vedana, 
Samjna, Samskara, and Vijnana, are also 
meant for ulimate dispersion and 
annihilation. They are in any way empty. 
Bản Tánh Không: Prakriti-sunyata (skt— 
Không của bản tánh-Emptiness of 
primary nature—Bản tánh là cái làm cho 
lửa nóng và nước lạnh, nó là bản chất 
nguyên sơ của mỗi vật thể cá biệt. Khi nói 
rằng nó Không, có nghĩa là không có Tự 
Ngã (Atman) bên trong nó để tạo ra bản 


13) 


chất nguyên sơ của nó, và ý niệm đích 
thực về bản chất nguyên sơ là một ý niệm 
Không. Chúng ta đã ghi nhận rằng không 
có tự ngã cá biệt nơi hậu cứ 
chúng ta coi như vật thể cá biệt, bởi vì vạn 
hữu là những sản phẩm của vô số nhân và 
duyên, và chẳng có gì đáng gọi là một 
bản chất nguyên sơ độc lập, đơn độc, tự 
hữu. Tất cả là Không triệt để, và nếu có 
thứ bản chất nguyên sơ nào đó, thì có cách 
nào cũng vẫn là Không—Prakriti is what 
makes fire hot and water cold, 1t is the 
pïimary nature of each individual obJject. 
When it is declared to be empty, it means 
that there It, which 
COnSfifutes 1fs primary nature, and that the 
very Idea Of primary nature Is an empty 
one. That there 1s no 1individual selfhood at 
the back of what we consider a particular 
obJect has already been noted, because all 
things are productfs of varlous causes and 
conditions, and there 1s nothing that can be 
independent, solifary, self- 
Originating primary AI 1s 
ultimately empty, and If there 1s such a 
thng as primary nature, It cannot be 
otherwise than empty. 

Tự Tướng Không: Svalakshana-sunyata 
(sk)—Không của tự tướng—Emptiness of 
selfhood—Trong Tự Tướng Không, tướng 
là phương diện khả tri của mỗi vật thể cá 
biệt. Trong vài trường hợp, tướng không 
khác với bản chất nguyên sơ, chúng liên 
hệ bất phân. Bản chất của lửa có thể biết 
qua cái nóng của nó, và bản chất của nước 
qua cái lạnh của nó. Một nhà sư thì hiện 
bản chất cố hữu của ông ta qua việc tu trì 
các giới cấm, còn cái đầu cạo và chiếc áo 
bá nạp là tướng dạng riêng của ông ta. 
Kinh Bát Nhã nói với chúng ta rằng, 
những khía cạnh ngoại hiện, khả tri, của 
hết thảy mọi vật là không vì chúng là 
những giả tướng, kết quả do nhiều tập hợp 
của các nhân và duyên; vì tương đối nên 


của cái 


IS no Atman In 


called an 
nature. 


14) 


1494 


chúng không có thực. Do đó, tự tướng 
không, có nghĩa rằng mỗi vật thể riêng 
biệt không có những bản sắc thường hằng 
và bất hoại nào đáng gọi là của riêng— 
Lakshana 1s the intelligible aspect of each 
individual object. In some cases Lakshana 
1s not distinguishable from primary nature, 
they are 1nseparably related. The nature of 
fire 1s Intelligible through 1s heat, that of 
water through Its coolness. The Buddhist 
monk finds his primary nature 
observance of the rules of morality, while 
the shaven head and patched robe are his 
characterIstIc appearance. The 
Prajnaparamifa tells us that these outside, 
perceptible aspects of things are empty, 
because they appearances 
resulting from varlous combinatlons of 
causes and conditions; being relative they 
have no reality. By the empftiness of self- 
aspect or self-character (Svalakshana), 
therefore, 1s meant that each particular 
object has no permanent and irreducible 
characteristics to be known as 1tS Own. 

Nhứt Thiết Pháp Không: Sarvadharma- 
sunyata (sk—Không của vạn hữu— 
Emptiness of things—Thừa nhận tất cả 
các pháp là Không, cái đó hết sức hàm 
ngụ, vì chữ Dharma không chỉ riêng cho 
một đối tượng của quan năng mà còn chỉ 
cho cả đối tượng của tư tưởng. Khi tuyên 
bố tất cả những thứ đó là Không, khỏi cần 
bàn luận chi tiết nữa. Nhưng Kinh Bát 
Nhã hiển nhiên cố ý không để nguyên 
trạng tảng đá để đè nặng những người học 
Bát Nhã một cách triệt để bằng học 
thuyết Tánh Không. Theo Long Thọ, tất 
cả các pháp đều mang các đặc sắc nầy: 
hữu tướng, tri tướng, thức tướng, duyên 
tướng, tăng thượng tướng, nhân tướng, quả 
tướng, tổng tướng, biệt tướng, y tướng, . 
Nhưng hết thấy những tướng đó không có 
thường trụ bất biến; tất cả đều là đối đãi 
và giả hữu. Phàm phu không thể soi tổ 


in his 


Aar©  IICFC 


15) 


vào bản chất chân thực của các pháp, do 
đó trở nên chấp thủ ý niệm về một thực 
tại thường, lạc, ngã, và tịnh. Khôn ngoan 
chỉ có nghĩa là thoát khỏi những quan 
điểm tà vạy đó, vì chẳng có gì trong 
chúng hết, nên phải coi là Không—The 
assertion that all things (sarvadharma) are 
empty 1s the most comprehensive one, for 
the term “dharma” denotes not only an 
obJect of sense, but also an object of 
thought. When all these are declared 
empty, no further detailed commenfarIes 
are needed. But the Prajnaparamita 
evidently designs to leave no sfone 
unfurned ¡in order to Impress Ifs studenfs In 
a most thoroughgoing manner with the 
doctrine of Emptiness. According 
Nagarjuna, all dharmas are endowed with 
these exIstentiality, 
Iintelligibilty, perceptibility, obJectivity, 
efficiency, causality, dependence, 
mutuality, duality, multiplicity, generality, 
1ndividuality, But all 
character1zations have no permanence, no 
sabilty; they are all relative and 
phenomenal. The ignorant fail to see 1nto 
the true nature of things, and become 
attached thereby to the Idea of a reality 
which 1s eternal, blissful, self-governing, 
and devoid of defilements. To be wise 
sinply means to be free from these false 
views, for there Is nothing In them to be 
taken hold of as not empty. 

Bất Khả Đắc Không: Anupalambha- 
sunyata (sk—Không của cái bất khả 
đắc-Emptiness of. unattainability——Đây 
là loại Không bất khả đắc (anupalambha). 
Không phải vì tâm không bắt được cái ở 
ngoài tầm tay, nhưng đích thực chẳng có 
gì đáng gọi là sở tri. Không gợi ý không 
có, nhưng khi được khoác cho đặc tính bất 
khả đắc, nó không còn là phủ định suông. 
Bất khả đắc, chính bởi không thể làm đối 
tượng cho tư niệm đối đãi qua tác dụng 


{O 


characters: 


efc. these 


1495 


của Thức (Vijnana). Cho tới lúc Thức 
được nâng cao lên bình diện Trí Bát Nhã, 
bấy giờ mới nhận ra “không bất khả đắc.” 
Kinh Bát Nhã e rằng người nghe phải kinh 
hãi khi nghe kinh đưa ra khẳng quyết táo 
bạo rằng tất cả đều không, do đó mới nói 
thêm rằng sự vắng mặt của tất cả những ý 
tưởng sinh ra từ chỗ đối đãi không chỉ cho 
cái ngoan không, cái không trống trơn; 
nhưng đơn giản, đó là cái Không không 
thể bắt nắm được. Với người trí, Không 
nầy là một thực tại. Lúc sư tử cất tiếng 
rống, những thú vật khác hoảng sợ, tưởng 
tiếng rống ấy là cái rất phi phàm, gần như 
một thứ mà chúa tể sơn lâm “đạt được' rất 
hy hữu. Nhưng đối với sư tử, tiếng rống đó 
chẳng lạ gì, chẳng có gì hy hữu đạt được 
hay thêm vào. Với kẻ trí cũng vậy, không 
có “cái Không” trong họ đáng coi như 
riêng họ bắt được làm đối tượng cho tư 
tưởng. Chỗ sở đắc của họ là vô sở đắc— 
This kind of emptiness Is known as 
unattainable (anupamabha). It 1s not that 
the mind 1s incapable of laying 1ts hand on 
1t, but that there 1s really nothing to be 
objectively comprehensible. Emptiness 
suøeests nothingness, but when 1t Is 
qualified as unattainable, It ceases to be 
merely negative. Ït Is unattainable jJust 
because 1t cannot be an object of relative 
thought cherished by the Vijnana. When 
the latter 1s elevated to the hipher plans of 
the PraJna, the “emptiness unattainable” 1s 
undersfood. The PraJnaparamifa Is afraid 
of friphtening away 1s followers when 1t 
makes Ifs bold assertion that all 1s empty, 
and therefore 1t proceeds to add that the 
Ideas born of 
relativity does not mean bald emptiness, 


absence of all these 
but simply an emptiness unattainable. 
With the wise this emptiness 1s a reality. 
When the lion roars, the other animals are 
terriied, imagining this roaring to be 
somethng altogether extraordinary, 


16 


` 


17) 


18) 


something ¡in a most specific sense 
“attained” by the king of beasts. But to the 
lon the roaring Is nothing, nothing 


specifically acquired by or added to them. 
So with the wise, there 1s no “emptiness” 
in them which Is to be regarded as 
specifically atfained as an object of 
thoupht. Their attainment 1s really no- 
affainment. 

Vô Tánh Không: Abhava-sunyata (skÙ—— 
Không của vô thể —Emptiness of non- 
beins—Vô Tánh là phủ định của hữu, 
cùng một nghĩa với Không——Abhava 1s the 
negation of being, which 1s one sense of 
emptiness. 

Tự Tánh Không: Svabhava-sunyata 
(sk)—Không của tự tánh—Emptiness of 
self-nature—Tự Tánh có nghĩa là “nó là 
nó,` nhưng không có cái nó nào như thể. 
Cho nên Không. Vậy thì đối nghịch của 
hữu và vô là thực ? Không, nó cũng không 
luôn, vì mỗi phần tử trong đối lập vốn là 
Không—Svabhava means “to be by 1tself,” 
but there 1s no such being 1t is also empty. 
Is then opposition of being and non-beIng 
real? No, It Is also empty, because each 
term of the opposifion 1s empty. 

Vô Tánh Tự Tánh Không: Abhava- 
svabhava-sunyata (sk) Không của vô 
thể của tự tánh—Emptiness of the non- 
beng of self-natire—See Vô Tánh 
Không, and Tự Tánh Không. 


Mười Tám Loại Tâm Vô Nhân: Theo A 


Tỳ 


According to 


Đạt Ma, có 18 loại tâm vô nhân— 
the Abhidharma, there are 


eiphteen kinds of rootÏess conscIousness: 


A. 


5 


2) 


Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân— 
Unwholesome resultant conscIousnesses: 
Nhãn thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: 
Cakkhuvinnana (p)—Eye-consclousness 
accompanied by equanimity. 

Nhĩ thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: 
Sotavinnanam (p)—Ear-consciousness 
accompanied by equanimity. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


` 


12 


`~ 


13 


` 


1496 


Tỷ thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: 
Ghanavinnanam (p)—Nose-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

Thiệt thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: 


Jivhavinnanam (p)—Tongue- 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 


Thân thức, đồng phát sanh cùng thọ khổ: 
Kayavinnanam_ (p)—Body-consciousness 
accompanied by pain. 

Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: 


Sampaticchanacittam (p)—Receiving 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 


Suy đạt tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: 


Santiranacittan (p)—lInvestigating- 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 


Tâm Quả Thiện Vô Nhân—Wholesome 
resultanft rootÏess conscIousnesses: 
Nhãn thức quả thiện, đồng phát sanh cùng 


thọ xả: Cakkhuvinnanam (p)—Eye- 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 

Nhĩ thức quả thiện, đồng phát sanh cùng 
thọ xả: Sotavinnanam (p)—Ear- 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 

Tỷ thức quả thiện, đồng phát sanh cùng 
thọ xả: Ghanavinnanam (p)—Nose- 
COnSCIOuSness accompanied by 
equanimIty. 

Thiệt thức quả thiện, đồng phát sanh cùng 
thọ xả: Jivhavinnanam (p)—Tongue- 
COnSCIOusness accompanied by 
equanimIty. 

Thân thức quả thiện, đồng phát sanh cùng 
thọ lạc: Kayavinnanan (p)—Body- 


ConscIousness accompanied by pleasure. 
Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: 
Receiving consciousness accompanied by 
equanimIty. 


14) 


15 


` 


16) 


17) 


18 


`=< 


Suy đạt tâm, đồng phát sanh cùng thọ hý: 
Sampaticchana-cttam (p)—Investigating 
COnSCIousness accompanied by Joy. 


Suy đạt tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: 
Santirana-cittam (p)—lInvestigating 
COPnSCIOUSness accompanied by 
equanimity. 


Tâm Hành Vô Nhân——Rootless Functional 
Consciousnesses: 

Ngũ môn hướng tâm, đồng phát sanh từ 
thọ xả: Pancadvaravajjana-citam (p)— 
Five-sense door adverting conscIousness 
accompanied by equanimity. 

Ý môn hướng tâm, đồng phát sanh cùng 
thọ xả: Manodvaravajjana-cittam (p)— 
Mind-door adverting 
accompanied by equanimity. 
Tiếu sanh tâm, đồng phát sanh cùng thọ 
hỷ: Hasituppada-cittan (p)—SmIle- 
producing consciousness accompanied by 
JOY. 


CONnSCIOusness 


Mười Tạng Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tạng của chư 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được thiện căn vô thượng, tạng đại trí huệ bất 
hoại của Như Lai —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of internal organs of Great Enlightening 
Beings. Enliphtenng Beings who abide by 
these can attan the ¡ndestructible Internal 
organs of great knowledge with supreme 
virtues of Buddhas. 


l) 


2) 


Chẳng dứt Phật chủng là Bồ Tát tạng, vì 
khai thị Phật pháp vô lượng oai đức: 
Perpetuating the seed of Buddhas 1s an 
organ of Enlightening Beings, manifesting 
the immeasurable spiritual power of the 
Buddha teaching. 

Tăng trưởng pháp chủng là Bồ Tát tạng, vì 
xuất sanh trí huệ quang minh quảng đại: 
Causing the seed of the Teaching to ørow 
1sẳ an organ of Enlightening Beings, 
generating the lph(t of 
knowledge. 


Immense 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1497 


Trụ trì Tăng chủng là Bồ Tát tạng, vì làm 


cho họ được pháp luân bất thối: 
Preservng the seed of the sprritual 


commumty 1s an organ of Enliphtening 
Beings, enabling them to gain access to 
the Irreversible wheel of teaching. 

Giác ngộ chánh định chúng sanh là Bồ Tát 
tạng, vì khéo theo thời nghi không sai một 
niệm: Awakening those who are riphtly 
stabilized 1s an organ of Enlightening 
Beings, instantly adapting to the time. 

Rốt ráo thành thục bất định chúng sanh là 
Bồ Tát tạng, vì làm cho nhơn tương tục 
không gián đoạn: Fully developing 
unstable sentient beings 1s an organ of 
Enlightening Beings, producing continuity 
Of causal bass. 

Vì tà định chúng sanh phát sanh lòng đại 
bi là Bồ Tát tạng, vì làm cho nhơn vị lai 
được thành tựu: Conceiving 
compassion for wronply stabilized sentient 
beings 1s an organ of Enlightening Beinss, 
causing thorough development of causal 
basIs for the future. 

Viên mãn nhơn bất hoại nơi Phật thập lực 
là Bồ Tát Tạng, vì đầy đủ vô đối thiện 
căn hàng phục ma quân: Fulfilling the 
indestructible bases of the ten powers of 
Budhas ¡1s an organ of Enliphtening 
Beimngs, with unopposable of 
gøoodness and that conquer the armies of 
demons. 

Tối thắng vô úy đại sư tử hống là Bồ Tát 
tạng, vì làm cho tất cả chúng sanh đều 
hoan hỷ: The supremely fearless lion's 
roar 1s an organ of Enlipghtening Beinss, 
gladdening all sentient beinss. 

Được mười tám pháp bất cộng của Phật là 
Bồ Tát tạng, vì trí huệ vào khắp tất cả xứ: 
Atfaining the eighteen unique qualitles of 
Buddhas ¡is an organ of Enliphtening 
Bemgs, with knowledge penetrating 
everywhere. 


đều 


TOOfS 


10) Biết rõ khắp tất cả chúng sanh, tất cả cõi, 


tất cả pháp, tất cả Phật là Bồ Tát tạng, vì 
ở trong một niệm đều thấy rõ: Knowing 
all sentient beinøss, all lands, all things and 
all Buddhas, 1s an organ of Enliphtening 
Beings, clearly seeing all in a single 
1nstant. 


Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tay của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được tay vô thượng của Như Lai, che 
khắp tất cả thế giới mười phương——According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 


there are 


ten kinds of hand of Great 


Enlightening Beings. Enlipghtening Beings who 
abide by these can acquire the supreme hands 
of Buddhas covering all worlds in the ten 
directions. 


1) 


3) 


5) 


6) 


Tay thâm tín, vì nơi lời nói của Phật đều 
tin sâu và rốt ráo thọ trì: Hands of deep 


fath, wholeheartedly accepting and 
ulimately takinng up the teaching of 
Buddhas. 


Tay bố thí, có người đến cầu, tùy chỗ họ 
muốn đều làm cho được đầy đủ: Hands of 
giving, safisfying all those who seek, 
according to their desires. 

Tay hỏi thăm trước, vì giơ tay mặt để 
nghinh tiếp nhau: Hands of initiating 
øreetings, extending their ripht palm to 
welcome and lead. 

Tay cúng dường chư Phật, vì chứa nhóm 
những phước đức không mỏi nhàm: Hands 
of honoring Buddhas, tirelessly øathering 
blessings and virtues. 

Tay đa văn thiện xảo, vì đều dứt trừ tất cả 
những nghi hoặc của chúng sanh: Hands of 
learninng and skillfulness, cutting off the 
doubts of all sentient beings. 

Tay khiến siêu tam giới, vì chư Bồ Tát 
trao tay ấy cho chúng sanh để vớt họ ra 
khỏi bùn ái dục: Hands of fostering 


transcendence of the triple world, 


1498 


extending them to sentilent beings and 
extricating them from the mire of craving. 
Tay đặt nơi bỉ ngạn, vì cứu chúng sanh 
đang đắm trong bốn dòng nước cuộn: 
Hands of settlement on the Other Shore, 
saving drowning sentient beings from the 
four torrenfs. 

Tay chẳng tiếc chánh pháp, vì có bao 
nhiêu diệu pháp đều đem khai thị: Hands 
of generosty with riph( teaching, 
revealing all sublime principles. 

Tay khéo dùng những luận nghị, vì dùng 
thuốc trí huệ trừ bịnh nơi thân tâm: Hands 
of skillful use of philosophies, quelling 
diseases of body and mind with the 
medicine of knowledge and wisdom. 

Tay hằng chấp trì trí bửu, vì khai pháp 
quang minh phá tối phiển não: Hands 
always holding Jewels of knowledge, 
unfolding the light of truth to obliterate the 
darkness of afflictions. 

Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38—Ly 
Thế Gian): Ten kinds of unshakable mind 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 38—— 
Detachment from the World)—Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nây thời được tâm bất động 
nhứt thiết trí vô thượng—Enlightening Beings 
who abide by these can aftain the supreme 
unshakable mind of omnIsclience. 

1) Nơi tất cả sở hữu thảy đều xả được: To be 
able to give up all possessions. 

Tư duy quán sát tất cả Phật pháp: 
Pondering and examining all teachinss. 
Ghi nhớ cúng dường tất cả chư Phật: 
Recollecting and honoring all Buddhas. 
Nơi tất cả chúng sanh thệ không não hại: 
Pledging not to harm living beings. 

Khắp nhiếp chúng sanh chẳng lựa oán thù: 
Caring for all sentient beings without 
choosing between enemies and friends. 
Cầu tất cả Phật pháp không thôi nghỉ: 
Ceaselessly seeking all attributes of 
Buddhahood. 


„) 


8) 


9) 


10 


`=< 


2) 
3) 
4) 


3) 


6) 


7) Số kiếp bằng số chúng sanh thật hành 
hạnh Bồ Tát chẳng mỏi nhàm, cũng không 
thối chuyển: Carrying out the practice of 
Enliphtenng Beings ages 
without wearyIng or reøressing. 

Thành tựu hữu căn tín, vô trược tín, thanh 
tịnh tín, cực thanh tịnh tín, ly cấu tín, minh 
triệt tín, cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật tín, bất thối chuyển tín, bất khả tận 
tín, vô năng hoại tín, đại hoan hỷ tín: 
Perfectng well-rooted faith, clear faith, 
unpolluted faith, pure faith, extremely 
pure faith, undefiled faith, faith respecting 
and honoring all Buddhas, unregressing 
faith, Iinexhaustible faith, ¡indestructible 
faith, ecstatic faith. 

Thành tựu đạo phương tiện xuất sanh nhứt 
thiết trí: Perfecting means of renunciation 
and supreme wisdom. 

Nghe tất cả Bồ Tát hạnh thời tin thọ 
chẳng hủy báng: Believing, accepting and 
not repudiating the methods of practice of 
Enlightening Beings. 

Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
đại Bồ Tát có mười tâm bình đẳng. Chư Bồ 
Tát trụ những trong pháp nầy thời được tâm 
đại bình đẳng và vô thượng của Như Lai— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of equanimity 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
beings rest In these will attain the supreme 
øreat equanimity of Buddhas. 

I1) Tâm bình đẳng chứa nhóm tất cả công 
đức: Equanimty 1n accumulatng all 
Virfues. 

Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai 
biệt: Equanmiy 1n undertakng all 
different vows. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh: 
Equanimrty in regard to all living beings. 
Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo của tất cả 
chúng sanh: Equanimity In regard to the 


for untold 


8) 


9) 


10 


`=< 


2) 


1499 


consequences of actions of all living 
beings. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các pháp: 
Equanimrity In regard to all phenomena. 
Tâm bình đẳng nơi tất cả các quốc độ tịnh 
uế: Equanimity ¡in regard to all pure and 
defiled lands. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả tri giải của 
chúng sanh: Equanimity In regard to 
undersfandinss of all sentient beIngs. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các hạnh không 
phân biệt: Equanimity ¡in regard 
nonconceptualization of all practices. 
Tâm bình đẳng nơi tất cả lực khác nhau 
của chư Phật: Equanimity in regard to the 
nondifference of all Buddhas” powers. 
Tâm bình đẳng nơi trí huệ của tất cả Như 
Lai: Equanimity in regard the wisdom of 
all Buddhas. 

Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười tâm chẳng hạ liệt của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được tất 
cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt— 
According to the Flower Adornement Sutữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of indomitable 
atitude of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening beings who abide by these can 
affain the supreme quality of indomitability of 
Buddhas. 

I1) Hàng phục tất cả các thiên ma và quyến 
thuộc của chúng: Conquer all celestial 
demons and their cohorts. 

Phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ: 
Destroy all false teachings. 

Ở nơi tất cả chúng sanh, dùng lời khéo 
lành để khai thị dạy bảo cho họ đều hoan 
hỷ: Open sentient beings` minds and edify 
them with good words, making them 
happy. : 

Thành mãn tất cả các hạnh Ba La Mật 
khắp pháp giới: Fulfil all transcendent 
practices throughout the cosmos. 


5) 


6) 


7) 


8) 


{O 


9) 


10 


`=< 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


lộ, 


8) 


9) 


10 


`=< 


 m@ no ơP 


Tích tập tất cả phước đức: Amass all 
VIrfUes. 

Vô thượng Bồ Đề quảng đại khó thành, sẽ 
cố gắng tu hành đến viên mãn: Though 
supreme enlipghtenment 1s vast and hard to 
accomplish, they try to cultivate practice 
to bring 1t to complete consummation. 
Dùng sự giáo hóa vô thượng, sự điều phục 
vô thượng để giáo hóa điều phục tất cả 
chúng sanh: Teach and tame sentient 
beings with the supreme teaching and the 
Supreme training. 

Dầu tất cả thế giới chẳng đồng, chư Bồ 
Tát vẫn dùng vô lượng thân thành chánh 
đẳng chánh giác: Though all worlds are 
varously different, they still 
enlightenment there In Infinite bodies. 

Lúc tu Bồ Tát hạnh, nếu có chúng sanh 
đến xin những tay, chân, tai, mũi, máu, 
thịt, xương, tủy, vợ, con, voi, ngựa, nhẫn 
đến ngôi vua. Tất cả như vậy thảy đều có 
thể bỏ, chẳng sanh một niệm tâm lo lắng 
ăn năn, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh 
chẳng cầu quả báo, lấy đại bi làm đầu và 
đại từ làm cứu cánh: While cultivating the 
conduct of Enlightening Beings, !f sentient 
beings should come and ask for hands, 
feet, ears, nose, blood, flesh, bones, 
marrow, spouse, children, elephant, horse 
or royal sfatus, they give up without a 
sinele thought of sorrow or regret, doing 
so only to benefit all sentient beings, not 
seeking resulting rewards, beginning with 
Øreat compassion and ending with great 
kindness. 

Trong tam thế có——AIl in past, present and 
future: 

Tất cả chư Phật: AIl Buddhas. 

Tất cả Phật pháp: All Buddha teachings. 
Tất cả chúng sanh: All sentient beings. 
Tất cả quốc độ: All lands. 

Tất cả thế giới: All worlds. 

Tất cả tam thế: All times. 

Tất cả hư không giới: All realms of space. 


atfain 


1500 


Tất cả pháp giới: AI realms of 
phenomena. 


Tất cả ngôn ngữ thi thiết giới: All realms 
of verbal usage. 

Tất cả tịch diệt niết bàn: All realms of 
tranquil nirvana. 

Tất cả pháp như vậy, chư vị phải dùng 
một niệm tương ưng huệ: By all means of 
1nstantaneous discernment, they wIÏl try. 
Đều biết: To know. 

Đều hay: To be aware of. 

Đều thấy: To see. 

Đều chứng: To realize. 

Đều tu: To cultivate. 

Đều đoạn: To detach from. 

Vô phân biệt: To have no conceptions of 
them. 

Lìa phân biệt: 
conceptions. 
Không các thứ sai biệt: Not having various 
nOfIOnS. 

Không công đức: Having no attributes. 
Không cảnh giới: No objects. 

Chẳng có chẳng không: They are neither 
©xIs(ent nor nonexiIstent. 

Not one, not dual 

Do trí bất nhị để thông hiểu tất cả những 
gì thuộc về nhị nguyên: They should know 
all dualityby  knowledge of nonduality. 
Do trí vô tướng biết tất cả tướng: Know all 
forms by formless knowledge. 

Do trí vô phân biệt biết tất cả phân biệt: 
Know all discriminations by 
nondiscriminatory knowledge. 

Do trí vô dị biết tất cả dị: Know all 


Being detached from 


differences by knowledge of 
nondIfference. 

Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: 
Know all distinctions by 


nondIifferentiating knowledge. 

Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: 
Know all by nonworldly 
knowledge: 


worlds 


: 


Do trí không thế biết tất cả thế: Know all 
time by timeless knowledge. 

Do trí không chúng sanh biết tất cả chúng 
all beinngs by 
knowledge of nonexistence of senfienf 
beings. 

Do trí không chấp trước biết tất cả chấp 
trước: Know all attachments by unattached 


sanh: Know senfient 


knowledge. 
Do trí vô trụ biết tất cả trụ xứ: Know all 
abodes by nonabidng  knowledge. 


Do tri không tạp nhiễm biết tất cả tạp 
nhiễm: Know all defilements by undefiled 
knowledge. 

Do trí vô tận biết tất cả tận: Know all ends 
by endless knowledge. 

Do trí cứu cánh pháp giới biết tất cả thế 
giới thị hiện thân: Appear physically in all 
worlds by ultimate knowledge of the 
realm of reality. 

Do trí ha ngôn âm thị hiện bất khả thuyết 
ngôn âm: Make untold statements by 
speechless knowledge. 

Do trí một tự tánh nhập nơi không tự tánh: 
Enter absence of Intrinsic nature by 
knowledge of Intrinsic nature. 

Do trí một cảnh giới hiện các thứ cảnh 
giới  Manifest by 
knowledge of one realm. 

Biết tất cả các pháp bất khả thuyết mà 
hiện đại tự tại ngôn thuyết: Know all 
things are inexplicable yet manifest free 
speech. 

Chứng bậc nhứt thiết trí: Realize the state 
Of omnIsclence. 

Giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh nên 
ở nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần 
thông biến hóa: Manifest great spiritual 
powers and displays In all worlds in order 
to teach and tame all sentient beings. 


varilous realms 


Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ 
Tát: Ten kinds of comprehensive mind of 
Great Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười 


1501 


tâm cùng khắp. Chư Bồ tát an trụ trong pháp 
nầy thời được vô lượng Phật pháp vô thượng 
cùng khắp trang nghiêm—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of comprehensive mind of Great 
Enlightening Beings. Enliphtening Beings who 
abide by these can attain the comprehensive 
adornments of supreme Buddhahood. 

I1) Tâm cùng khắp tất cả hư không, vì phát ý 
rộng lớn: A mind comprehending all 
spaces, the1r Intentions far-reaching. 

Tâm cùng khắp pháp giới, vì thâm nhập 
vô biên: A mind comprehending all realms 
of reality, deeply penetrating Infinity. 

Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một 
niệm đều biết rõ: A mind comprehending 
all past, present, and future, knowing them 
all in a single thought. 

Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì 
đều biết rõ nơi nhập thai, giáng sanh, xuất 
gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập 
Niết bàn: A mind comprehending the 
manfestaion of all Buddhas, clearly 
understand their entry Into the womb, 
bíth, leavinng home, atfainment of 
enlipghtenment, teaching acftiviy, and 
ulimate nirvana. 

Tâm cùng khắp tất cả chúng sanh, vì biết 
rõ căn dục tập khí: A mind comprehending 
all sentient beings, knowing their faculties, 
1nclinations, and habit energIes. 

Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận 
biết rõ pháp giới: A mind comprehending 
all knowledge, knowing the realms of 
reality everywhere. 

Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết 
những huyễn võng sai biệt A mind 
comprehending all infinities, knowing the 
of the of 


2) 


3) 


8) 


5) 


6) 


7) 


differenftiations networks 
1llusions. 

Tâm cùng khắp tất cả vô sanh, vì các 
pháp tự tánh bất khả đắc: A mind 
comprehending all non-origination, not 


8) 


apprehending any Intrinsic nature 1m 

anything. 

Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì chẳng 

tụ tự tâm, tha A mind 

comprehending all nonobstruction, 
dwelling on the mind of self or the mind of 
other. 

Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì một niệm 

khắp hiện thành Phật: A mind 

comprehending all freedoms, manifesting 
realization of Buddhahood everywhere in 

a sinple Instant. 

Mười Tâm Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm của chư Đại 

Bồ Tát —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of heart 

of Great Enlightening Beings. 

(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được tâm vô thượng đại trí quang minh 
tạng của Như Lai—Enlightening beings 
who abide by these can atfain the supreme 


9) 
tâm: 
not 


10 


`=< 


heart of treasuryy of liph( of great 
knowledge of Buddhas: 

I) Tâm tỉnh cần, vì tất cả việc làm đều rốt 
ráo: A heart of dilipence, fulfiling all 
tasks. 

2) Tâm chẳng lười, vì chứa nhóm hạnh tướng 
hảo phước đức: A heart of perseverance, 
accumulating embellishing  virtuous 
practices. 


3) Tâm dũng kiện vĩ đại, vì dẹp phá tất cả 
ma quân: A heart of great couraøe and 
strength, crushing all armies of demons. 
Tâm thực hành đúng lý, vì trừ diệt tất cả 
phiền não: A heart acting according to 
truth, extinguishing all afflictions. 

Tâm chẳng thối chuyển, vì nhẫn đến quả 
Bồ Đề trọn chẳng thôi dứt: A heart of 
nñ€V€r ce€asing 


4) 


5) 
nonregression, until 

enliphtenmernt 1s reached. 

Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động 

vô trước: A heart of Inherent purIty, 

knowimng the mind is immovable, not 

having any attachments. 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


(B 


Ù 


2) 


3) 


=< 


` 


1502 


Tâm biết chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu 
biết và sở thích của họ mà làm cho họ 
xuất ly: A heart of knowledge of sentient 
beinsgs, adapting to their understanding 
and inclinations to emancipate them. 

Tâm đại phạm trụ (từ, bi, hỷ, xả) khiến 
nhập Phật pháp, vì biết những chỗ hiểu 
biết và sở thích của chúng sanh, mà chẳng 
dùng thừa khác để cứu độ: A heart of 
great kindness, and 
equanimify, leading Into the way of 
enliphtenment, knowing the 
undersfandinss and Inclinations of senfienf 
beinss, and saving them without using 
Separate paths. 

Tâm không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, 
vì thấy tướng trong tam giới mà không 
chấp trước: A heart of emptiness, signless, 
wishlessness, and nonfabrication, seeing 
the characteristics of the triple world 
without grasping them. 

Tâm trang nghiêm thù thắng tạng, vì dấu 
chúng ma đông thế mấy cũng không động 
được đến một sợi lông của Bồ Tát: A 
heart 
supreme treasury of marks of felicity, 
thoroughly invulnerable to all demons. 
Chư Bồ Tát an trụ trong mười tâm nầy 
thời được tâm đại thanh tịnh vô thượng 
của Như Lai—Enlightening Beings who 
abide by these can attain the supreme pure 
mind of Buddhas. 

Tâm như như đại địa, vì có thể gìn giữ và 
làm lớn những thiện căn của tất cả chúng 
sanh: A mind like the earth, able to hold 
all roots of øoodness of all sentient beings 
and make them grow. 

Tâm như đại hải, vì tất cả chư Phật vô 
lượng vô biên đại trí pháp thủy đều chẩy 
vào: A mind like the ocean, with the water 
of truth of infinite great knowledge of all 
Buddhas all flowing Imto 1t. 

Tâm như Tu Di Sơn vương, vì đặt tất cả 
chúng sanh nơi chỗ thiện căn xuất thế gian 


compassion,  Joy, 


Various 


adorned with an ¡ndestructible 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


(C) 


l) 


2) 


3) 


vô thượng: A mind like the polar 
mounfain, placing all sentient beings on 
the supreme transmundane foundations of 
øØoodness. 

Tâm như Ma Ni Bửu vương, vì lạc dục 
thanh tịnh không tạp nhiễm: A mind like 
the finest Jewel, their desires being pure 
and unpolluted. 

Tâm như Kim Cang, vì quyết định thâm 
nhập tất cả pháp: A mind like diamond, 
deeply penetrating all truths with 
Cerfainty. 

Tâm như Kim Cang VI sơn, vì chư ma 
ngoại đạo chẳng có thể động: A mind like 
the adamantine world-surrounding 
mountains being Invulnerable 
disturbance by any demons or false 
teachers. 


{O 


A mind like a lotus blossom, which 
worldly things cannot affect: Tâm như liên 
hoa, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm được. 
Tâm như hoa ưu-đàm-bát, vì trong tất cả 
kiếp khó gặp gỡ: A mind like an 
udumbara flower, difficult to encounter 
through all time. 

Tâm như tịnh nhựt, vì có thể phá trừ 
chướng tối tăm: A mind like the clear sun, 
destroying the darkness. 

Tâm như hư không, vì chẳng lường được: 
A mind like space, being immeasurable. 
Chư Bồ Tát an trụ trong những ý nầy thời 
được ý vô thượng của tất cả chư Phật— 
Enliphtening beings who abide by these 
can attain the supreme mind of all 
Buddhas. 

Ý thượng thủ vì phát khởi tất cả thiện căn: 
A mind of leadership, generating all roots 
Of goodness. 

Ý an trụ vì tin sâu kiên cố bất động: A 
stable mind with profound faith steadfast 
and unwavering. 

Ý thâm nhập, vì tùy thuận Phật pháp mà 
hiểu: A mind of profound penetration, 


1503 


undersfanding In accord with the teachings 
of Buddhas. 
Ý rõ biết bên trong, vì biết rõ tâm sở thích 
của chúng sanh: A mind of ¡insight, 
knowing the mentaliies of all sentient 
beings. 
Ý vô loạn, vì tất cả phiền não chẳng tạp: 
An undisturbed mind, not adulterated with 
any afflictions. 
Ý minh tịnh, vì các trần chẳng nhiễm 
trước được: A clear, clean mind, which 
externals cannot staIn or adhere to. 
Ý khéo quán sát chúng sanh vì không có 
một niệm lỗi thời A mind observing 
sentient beings well, not wishing proper 
timing In dealing with them. 
Ý khéo lựa chỗ làm, vì chưa từng có một 
chỗ lỗi lầm: A mind choosing well what to 
do, never making a mistake anywhere. 
Ý giữ gìn các căn, vì điều phục chẳng cho 
buông lung tán loạn: A mind closely 
guarding the senses, taming them and not 
letting them run wild. 
Ý khéo nhập tam muội, vì thâm nhập Phật 
tam muội, không ngã, không ngã sở: A 
mind skilled in entering concentration, 
entering deeply Into the concenfration of 
Buddhas, without egoism or selfishness. 
Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm 
Chán Của Chư Bồ Tát: Mười tâm được 
Phật dạy trong Kinh Hoa nghiêm. Những Bồ 
Tát nào có được mười tâm không nhàm mỏi sẽ 
được đại trí vô thượng không mỏi nhàm của 
Như Lai—Enlightening Beings who possess 
ten tireless minds will attainn the tireless 
supreme knowledge of Buddhas. 
l) Tôn xưng và cúng dường chư Phật tâm 
không mỏi nhàm: Honoring and serving all 
Buddhas tirelessly. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


2) Gần gủi tất cả thiện tri thức tâm không 
mỏi nhàm: Attending all spiritual teachers 
tirelessly. 

3) Cầu tất cả các pháp tâm không mỏi mệt: 


Seeking all truth tirelessly. 


4) Nghe chánh pháp tâm không mỏi mệt 
nhàm chán: Listening to true teaching 
tirelessly. 
Tuyên nói chánh pháp tâm không mỏi 
nhàm: Expounding true teaching tirelessly. 
Giáo hóa điều phục chúng sanh tâm 
không mỏi nhàm: Educating and civilizing 
all sentient beings tirelessÌy. 
Đặt tất cả chúng sanh vào tâm Bồ Đề của 
chư Phật không mỏi nhàm: Placing all 
senfient beings 1n the enlightenment of all 
Buddhas tirelessly. 
Nơi mỗi mỗi thế giới trải qua bất khả 
thuyết, bất khả thuyết kiếp thật hành Bồ 
tát hạnh tâm không mỏi nhàm: Spending 
unfold eons In each and every world 
CarryIng enliphtenng practices 
tirelessly. 
Du hành tát cả thế giới tâm không mỏi 
nhàm: Traveling ¡n all worlds tirelessly. 
10) Quán sát tư duy tất cả Phật pháp tâm 
không mỏi nhàm: Examing and pondering 
all Buddha teachings tirelessly. 
Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
Đại Bồ Tát phát mười tâm không nghi— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten ways of developing a 
mind free from doubt by Great Enlightening 
Beings. 
I1) Chư Bồ Tát sẽ dùng bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ, từ, bị, 
hỷ, xả mà nhiếp phục chúng sanh. Lúc 
phát tâm nầy quyết định không nghỉ: They 
shall take care of all sentient beings by 
øIving, keeping precepfs, tolerance, vIgor, 
mediftation, wisdom, benevolence, 
compassion, joy, and equanimity. When 
making this determination, they are free 
from doubt (no doubt can arise In their 
mind§). 
Vị lai chư Phật xuất thế, tôi sẽ thừa sự 
cúng dường tất cả: When the future 


5) 


6) 


7) 


8) 


out 


9) 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1504 


Buddhas appear in the world, they shall 
serve and honor them 1n all ways. 

Dùng các thứ lưới quang minh kỳ diệu 
cùng khắp trang nghiêm tất cả thế giới: 
They shall adorn all worlds with various 
marvelous webs of lipht. 

Tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát trong vô 
lượng vô biên kiếp sẽ dùng pháp giáo hóa 
điều phục vô lượng chúng sanh trong hư 
không pháp giới cho đặng thành thục: 
They shall culivate the practices of 
Enlightening Beings throughout all future 
ages and fully develop countless sentient 
beings throughout the entire cosmos by 
means of the supreme methods of teaching 
and taming. 

Tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại nguyện, đủ 
nhứt thiết trí and trụ trong đó: They shall 
cultivate the practices of enliphtening 
beinss, fulfill the great vows, acqulre 
omniscience, and abide therein. 

Vì chúng sanh khắp tất cả thế gian mà 
thực hành hạnh Bồ Tát, làm quang minh 
thanh tịnh của tất cả các pháp, chiếu sáng 
tất cả Phật pháp: They carry out the 
practices of Enlightening Beings for the 
sake of all beings In the world, become a 
pure lipht of all truths, and illuminate all 
the teachings of Buddhas. 

Biết rằng tất cả các pháp đều là Phật 
pháp, tùy tâm chúng sanh mà vì họ diễn 
thuyết đều khiến khai ngộ: They should 
know all things are Buddha teachings and 
explain them to sentient beings according 
to their mentalities to enliphten them all. 
Ở nơi tất cả pháp được môn vô chướng 
ngại vì biết tất cả chướng ngại đều vô sở 
đắc. Tâm như vậy không có nghi hoặc, trụ 
tánh chơn thật nhẫn đến thành vô thượng 
Bồ Để: They will attain the way to 
nonobsrucfion In the midst of all things, by 
knowmg that all 
graspable. Thus their minds are free from 
doubt and they abide In the essence of 


obstructions are 


truth, finally to attain supreme complete 

perfect enliphtenment. 
9) Biết tất cả các pháp đều là pháp xuất thế 
gian, xa la tất cả vọng tưởng điên đảo. 
Dùng một trang nghiêm để tự trang 
nghiêm. Nơi đây tự tổ biết không do 
người: They should know that all things 
are transmundane thinss, get rid of all 
false notions and delusions, and adorn 
myself with the adornment of unity, thelr 
beng nothing to they 
understand by themselves and not through 
another. 
Sẽ ở nơi tất cả pháp thành Tối thượng 
Chánh Giác, vì la tất cả vọng tưởng điên 
đảo, vì được nhứt niệm tương ưng trí, vì 
bất khả đắc hoặc một hoặc khác, vì rời tất 
cả số, vì rốt ráo vô vi, vì rời tất cả ngôn 
thuyết, vì trụ bất khả thuyết cảnh giới tế: 
They should Supreme 
enlightenment in regard to all things, by 
geting rid of all false notons and 
delusions, by atfaining 
knowledge, because unify and difference 
cannot be grasped, by transcending all 
categorles, by ultimate nonfabrication of 
false descriptions, by detachment from all 
words, and by dwelling in the realm of 
ineffability. 
Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ 
Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 
có mười phát khởi khi phát tâm vô thượng Bồ 
Đề để được nhập nhứt thiết chủng trí, và lúc 
thân cận cúng dường thiện tri thức. Khi những 
đại Bồ Tát khởi tâm như vậy thời được đủ thứ 
thanh tịnh—According to the Flower 
Adornment  Sutra Chapter 38, Great 
Enlightening Beings have ten kinds of spIrit. 
When they develop the will for supreme 
enlightenment and attend and serve teachers In 
order to awaken to omniscilent knowledge 
arouse such spiris will attain all kinds of 


pUTIty. 


adorn. Here 


10) 


realize 


1nstantaneous 


1505 


1) Khởi tâm cung cấp hầu hạ: A spirit of 
S€TVIce. 

2)_ Khởi tâm hoan hỷ: A spirit of joy. 

3) Khởi tâm không trái: A spirt of 
noncontention. 

4) Khởi tâm tùy thuận: A spirit of docility. 

5) Khởi tâm không cầu lạ: A spirit of not 
seeking anything else. 

6)_ Khởi tâm nhứt hướng thiện tâm: A spirit of 
wholehearted devotion. 

7) Khởi tâm đồng công đức: A spirt of 


having the same virtues. 


8) Khởi tâm đồng nguyện: A spirit of having 
the same vows. 
9) Khởi tâm Như Lai: A spirit of being ¡n the 


presence of enliphtenment. 
10) Khởi tâm đồng viên mãn hạnh: A spirit of 
COOperafion in perfection of action. 
Mười Tâm Phổ Hiển: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm Phổ Hiển. 
Những Bồ Tát an trụ trong những tâm nầy sẽ 
mau thành tựu trí thiện xảo của Bồ Tát Phổ 
Hiển —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
Uninersally Good Mind developed by 
Enliphtenng Beings. Enliphtenng Beings 
establish these minds, they wIll soon be able to 
the skilful knowledge of the 
Enlightening Being Universally Good. 
]) 


achieve 


Phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng 
sanh: They develop a mind of great 
benevolence, to save all beings. 

Phát tâm đại bi, vì chịu khổ thay cho tất 
cả chúng sanh: They develop a mind of 
Øreat compassion, to bear suffering In 
place of all beings. 

Phát tâm thí tất cả, vì đều xả bỏ tất cả sở 
hữu: They develop a mind of total ø1ving, 
relinquishing all they have. 

Phát tâm nhớ nhứt thiết trí làm trước nhất, 
vì thích cầu tất cả Phật pháp: They 
develop a mind that thinks of omnisclence 
above all, gladly seeking all Buddha 
teachings. 


2) 


3) 


4) 


53) Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học 
tất cả hạnh Bồ Tát: They develop a mind 
adorned with virtues, learning all practices 
of Enlightening Beinøs. 

Phát tâm kim cang, vì tất cả chỗ thọ sanh 
không quên mất: They develop an 
adamantine mind, so as not to become 
heedless wherever they may live. 

Phát tâm như biển vì tất cả các pháp thanh 
tịnh đều chảy vào: They develop an 
Oceanic mind, as all pure qualities flow 1n. 


6) 


7) 


8) Phát tâm như núi Tu Di, vì tất cả ác ngôn 
đều nhẫn thọ: They develop a mind like a 
mounftain, enduring all harsh words. 

9) Phát tâm an Ổn, vì ban sự vô úy cho tất cả 


chúng sanh: They develop a peaceful 
mind, giving to all sentlent beings without 
f{ear. 

Phát tâm Bát Nhã Ba La Mật cứu cánh, vì 
khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi: 
They develop a mind with ultimate 
transcendent wisdom, skillfully observing 
that all things have no exIstence. 

Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của 
Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Chapter 38, có mười tâm tăng thượng như núi 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
đây thời được tâm tăng thượng như sơn vương 
đại trí vô thượng của Như Lai—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are (en kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
aftain the mountain-like outstanding mind of 
supremely great knowledge of Buddhas. 


10 


`=< 


l) Thường tác ý siêng năng tu tập pháp nhứt 
thiết trí: Attentively cultivate the means of 
OmNIScience. 

2) Hằng quán sát tất cả pháp bổn tánh trống 
không vô sở đắc: Always observe that 
fundamental nature of all things 1s empty 
and ungraspable. 

3) Nguyện—Vow: 


4) 


5) 


1506 


Trong vô lượng kiếp thực hành hạnh Bồ 
Tát: To carry out the acts of Enlightening 
Beings over measureless eons. 

Tu tất cả bạch tịnh: To culdvate all pure 
qualities. 

Do trụ nơi tất cả pháp bạch tịnh nên thấy 
biết Như Lai vô thượng trí huệ: By living 
according to all good and pure principles, 
see and know the boundless wisdom of the 
Buddhas. 

Vì cầu mọi phương diện của Phật quả 
nên—-In quest of all aspects of 
Buddhahood: 

Bình đẳng kính thờ chư thiện tri thức: 
Serve all wise teachers Impartially. 

Không cầu gì khác: Without seeking 
anything else. 

Không trộm pháp: With no ambition to 
steal the teaching. 

Chỉ tôn trọng cung kính: With nothing but 
T€Sp€CL. 

Tất cả sở hữu thấy đều bỏ được: Be able 
fo øIve up everything they have. 

Nếu có chúng sanh mắng nhục hủy báng, 
đánh đập cắt chém làm thân Bồ Tát khổ 
đau nhẫn đến chết chóc—lf anyone 
reviles and slanders them, beats or wounds 
them, or even kills them: 

Bồ Tát đều nhẫn chịu được, trọn không 
sanh lòng loạn động hay sân hận: They 
can accept 1t all and do not become 
disturbed or hostile. 

Chẳng thối bổ hoằng thệ đại bi: Do not 
give up their universal vow of great 
compassion. 

Càng thêm tăng trưởng hoằng thệ đại bi 
vì Continually make 1t grow even more 
because: 

Bồ Tát nơi tất cả pháp như thật xuất ly: 
They are truly emancipated from all 
things. 

Thành tựu hạnh xả: They have perfected 
relinquishment. 


se Chứng được tất cả Phật pháp: They 
realize the truth of all Buddhas. 

e Nhẫn nhục nhu hòa đã tự tại: They have 
mastered forbearance and gentility. 

6) Tâm tăng thượng thứ sáu The sixth 
oufstanding mind: 

(A) Đại Bồ Tát thành tựu đại công đức tăng 
thượng—Creat Enlightenng Beings 
develop overmasfering øreat virtues: 

a. Thiên tăng thượng công đức: Virtue 
overmastering celestials. 

b. Nhơn tăng thượng công đức: Virtue 
Overmastering humans. 

c Sắc tăng thượng công đức: Virtue 
Overmasfering form. 

d_ Lực tăng thượng công đức: Virtue 
OVermasftering pOWer. 

e._ Quyến thuộc tăng thượng công đức: Virtue 
overmasfering dependents. 

f Dục tăng thượng công đức: Virtue 
overmastering desire. 

ø. Vương vị tăng thượng công đức: Virtue 
overmastering kingshIp. 

h. Tự tại tăng thượng công đức: Virtue 
OVermasfering sovereIgnty. 

I... Phước đức tăng thượng công đức: Virtue 
overmastering felicIty. 


J Trí huệ tăng thượng công đức: Virtue 


overmastering Intelligence. 

Dầu thành tựu những công đức như vậy, 

nhưng chẳng sanh lòng nhiễm trước nơi 

những công đức đó—Thouph they perfect 

suụch virtues, they are never at(ached to 

them, that Is they do no cling to: 

a. Chẳng nhiễm trước dục lạc: They do not 
cling to enJoyment. 

b. Chẳng nhiễm dục vọng:Do not cling to 
desire. 

c... Chẳng nhiễm trước tài sẳẩn: Do not cling to 
wealth. 

d. Chẳng nhiễm trước quyến thuộc đệ tử: Do 

not cling to dependents and followers. 

Chỉ rất mến thích nơi pháp: They only 

profoundly delight in truth. 


(B 


` 


(C 


~< 


mm m 


(@D) 


7) 


(A) 


1507 


Đi theo pháp: Go according to truth. 

Sống theo pháp: Live according to truth. 
Xu hướng theo pháp: Start out according 
to truth. 

Rốt ráo theo pháp: End up according to 
truth. 

Dùng pháp làm y chỉ: Take truth as their 
reliance. 

Dùng pháp làm cứu hộ: Take truth for 
their salvation. 

Dùng pháp làm quy y: Take truth for their 
refuge. 

Dùng pháp làm nhà: Take truth for therr 
home. 

Gìn giữ pháp: Guard the truth. 

Mến ưa pháp: Love the truth. 

Trông cầu pháp: Seek the truth. 

Suy gẫm pháp: Ponder the truth. 

Dù thọ đủ những pháp lạc mà thường xa 
ha cảnh giới của chúng ma—Though 
enliphtening beings experience all kinds 
of deliphts of truth, they always avoid all 
manias—Vì từ quá khứ Bồ Tát đã phát 
tâm như vầy: “Tôi sẽ làm cho tất cả chúng 
sanh thấy đều xa lìa cảnh giới của chúng 
ma mà an trụ nơi cảnh giới Phật— 
Because In the past they determined to 
enable all sentient beings to get rid of all 
manias forever and abide in the realm of 
Buddhas. 

Tâm tăng thượng thứ bảy—The seventh 
oufstanding mind: 

Đại Bồ Tát vì đã cầu vô thượng Bồ Đề, 
trong vô lượng vô số kiếp thực hành Bồ 
Tát đạo, Bồ Tát siêng năng tinh tấn, mà 
còn cho là tôi nay mới phát tâm vô thượng 
Bồ Đề thực hành hạnh Bồ Tát cũng chẳng 
kinh sợ: Great Enlightening Beings have 
already practiced the way of Enlightening 
Beings diligently for Iimmeasurable eons 
in quest of excelled, complete perfect 
enliphtenment, yet they still thnk of 
themselves as Just having set thelr hearts 
on enliphtenment and carry out the acts Of 


(B 


` 


8) 


Enlightenng Beinsgs, without fripht or 
fear. 

Dầu có thể trong khoảng một niệm liền 
thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
nhưng vì chúng sanh nên trong vô lượng 
kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không thôi 
nghỉ: Though they are able to attain 
unexcelled complete perfect 
enlightenment In an Instant, yet for the 
sake of sentient beings they carry out 
enliphtenng practices ceaselessly for 
measureless ©Ons. 

Tâm tăng thượng thứ tám —The eighth 
oufstanding mind: 


(A) Chư Đại Bồ Tát biế—Great Enlightening 


(B) 


9) 


Beings know: 
Tất cả chúng sanh tánh chẳng hòa chẳng 
lành: All sentient beings are by nature 
neither harmonious nor øood. 

Tất cả chúng sanh đều rất khó hòa hợp: 
AI bemngs are difficult 
harmon1ze. 

Rất khó độ: Difficult to liberate. 
Chẳng biết ơn và chẳng báo ơn: Heedless 
and ungrateful. 

Bồ Tát vì chúng sanh mà phát đại thệ 
nguyện—Enliphtening beings make great 
vows for the sake of all sentient beIngs: 
Muốn cho họ đều được tâm ý tự tại: 
Wishing to enable them to attain mental 
and intellectual freedom and autonomy. 
Chỗ làm vô ngại: To be unhindered ¡in 
their actions. 

Chẳng sanh phiền não đối với người khác: 
Lầa bỏ ác niệm: To give up evil thoughts. 
Ñot to afflict others. 

Tâm tăng thượng thứ chín—The nĩnth 
outstandine mind: Chư Đại Bồ Tát cũng 
ngh—Great Enlightenng Beings 
think: 

Chẳng phải ai khác khiến tôi phát tâm Bồ 
Đề, cũng chẳng chờ người khác giúp tôi tu 
hành: Nobody makes apSIre 


senfient tO 


also 


me {O 


=< 


1508 


enliphtenment, and I do not watt for others 
to help me cultivate practices. 

Tôi tự phát tâm Bồ Đề, tích tập Phật pháp, 
thể hẹn tự cố gắng tột kiếp vị lai thực 
hành Bồ Tát đạo để thành vô thượng Bồ 
Đề: I aspire to enlightenment of my own 
accord, accumulae the qualiles of 
enliphtenment, and am determined to 
Wwork on my own. 

Thế nên nay tôi tu hành hạnh Bồ Tát— 
For this reason now I cultivate the practice 
of Enliphtening Beings: 

Tôi phát tâm thanh tịnh tự tâm cũng như 
thanh tịnh tha tâm: I should pur1fy my own 
mind and also purIfy others” minds. 

Biết cảnh giới của mình cũng như cảnh 
giới của người: I should know my own 
sphere and also know the spheres of 
others. 

Phải đều bình đẳng với cảnh của tam thế 
chư Phật: I should be equal in perspectIve 
to the Buddhas of all times. 

Tâm tăng thượng thứ mười —The tenth 
outstanding mind: Chư Đại Bổ Tát quán 
sát như vầy —Great Enlightening Beings 
perform this contemplation: 

Không có một pháp tu hạnh Bồ Tát:There 
1S not a sinple thíing that cultivate the 
practice of Enlightening Beinøs. 

Không có một pháp viên mãn hạnh Bồ 
Tát: Not a single thing that fulfñlls the 
practice of Enlightening Beinøs. 

Không một pháp giáo hóa điều phục 
chúng sanh: Not a single thing that teaches 
and tames all sentient beings. 

Không một pháp cung kính cúng dường 
chư Phật: Not a single thing that honors all 
Buddhas. 

Không một pháp ở nơi vô thượng Bồ Đề 
đã thành, hiện thành, sẽ thành: Not a 
single thing that has been or will be or 1s 
ever attained in complete enlightenmernt. 
Không có một pháp đã nói, hiện nói, hay 
sẽ nói: Not a single thing that has been or 


will be or is ever explained in complete 
enlightenmernt. 

g._ Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng 
cũng chẳng bỏ nguyện vô thượng Bồ Đề, 
vì Bồ Tát cầu tất cả pháp đều vô sở đắc 
mà xuất sanh vô thượng Bồ Để: The 
teacher and the teaching are both 
ungraspable, yet they do not abandon 
unexcelled, complete perfect 
enlightenment  because enlightening 
beings search out all things and find they 
cannot be grasped. This 1s how they 
develop supreme perfect enlightenment. 

h. Dâu nơi pháp vô sở đắc mà siêng tu tập 
pháp đối trị thiện nghiệp thanh tịnh, trí 
huệ viên mãn, niệm niệm tăng trưởng đầy 
đủ: Althouph they do not obtain anything, 
yet they diligently cultivate dominant 
good actlons and pure curative measures, 
so that ther knowledge and wisdom 
develop fully, growing moment by 
momernt fo tofal repletion. 

Nơi đây Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng nghĩ 

rằng: “Nếu tất cả pháp đều tịch diệt, thời 

có nghĩa gì mà cầu đạo vô thượng Bồ 

Đề?: Enlightening Beings are not 

frightened by emptiness and do not think, 

“Jf all things are null, what 1s the sense of 

seekng the path of supreme 

enlightenment?” 

Mười Tâm Thắng Diệu (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm 36): Ten kinds of sublime 

mind (The Flower Adornment Sutra—Chapter 

36). 

I)_ An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới ngữ 
ngôn phi ngữ ngôn: The sublime mind of 
both worlds of speech nor nonspeech. 

2) An trụ tâm thắng diệu tất cả chúng sanh 
tưởng niệm không chỗ y chỉ: The sublime 
mind in which none of the perceptions and 
thoughts of sentient bengs can abide. 

3) An trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không 
giới: The sublime mind of ultimate realm 
Of space. 


=- 


1509 


4 An trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới: 


The sublime mind of the boundless 


cosmos. 

5) An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật pháp 
thâm mật: The sublinme mind of all the 
profound ©SOf€TIC principles of 
Buddhahood. 

6) An trụ tâm thắng diệu trạng thái thậm 
thâm vô sai biệt: The sublime mind of the 
extremely profound State of 
nondIifferentiation. 

7)_ An trụ tam thắng diệu trừ diệt tất cả nghi 
lầm: The sublime mind amnihilating all 
doubt and cnfusion. 

§)_ An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới bình 
đẳng vô sai biệt: The sublime mind of the 


nondifferentiated equality of all worlds. 

9) An trụ tâm thắng diệu tam thế chư Phật 

bình đẳng: The sublime mind of th 

equality of all Buddhas of past, present, 
and future. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật lực vô 

lượng: The sublime mind of the infinity of 

the power of all Buddhas. 

Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như 

Kim Cang: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, có mười thứ tâm thệ nguyện Đại thừa như 

Kim Cang. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 

thời được trí đại thần thông vô thượng kim 

cang tánh của Như Lai—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten kinds of adamantine mind of commitment 

enliphtenment. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the 

indestructible supreme spiritual knowledge of 

Buddhas. 

l) Tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang 
thứ nhứt: The first adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment: 

a. Bồ Tát nghĩ rằng tất cả pháp chẳng có 
biên tế, chẳng cùng tận: They think all 
truths are boundless and inexhaustible. 

b.. Dùng tận trí tam thế đều giác liễu khắp cả 
không sót thừa: They should realize these 


10) 


(O  universal 


2) 


3) 


4) 


5) 


truths thoroughly by means of knowledge 
comprehending past, present and future. 
Tâm kim cang thứ nhì The second 
adamantine mind: 

Nơi đầu lông có vô lượng vô biên chúng 
sanh, huống là tất cả pháp giới: There are 
Infinite sentient beings even on a point the 
size of a hairtip, to say nothing of in all 
unIV€TSe. 

Dầu chúng sanh đông bao nhiêu đi nữa, 
chư Bổ Tát đều dùng vô thượng niết bàn 
mà diệt độ họ: No matter how many 
sentient beinsgs, they should calm them 
and liberate them by means of unexcelled 
nirvana. 

Tâm kim cang thứ ba—The thíưrd 
adamantine mind: Mười phương thế giới 
vô lượng vô biên không có ngần mé, 
không thể cùng tận; chư Bổ Tát sẽ dùng 
Phật độ tối thượng trang nghiêm, để trang 
nghiêm tất cả thế giới như vậy, bao nhiêu 
sự trang nghiêm thảy đều chơn thiệt—The 
worlds of the 
measureless, limitless, inexhaustible; they 
shall adorn them all with the finest 
adornments of the Buddha-lands, with all 
the adornments being truly real. 

Tất cả chúng sanh vô lượng vô biên không 
có chừng ngằn, không thể cùng tận; chư 
Bồ Tát sẽ đem tất cả thiện căn hổi hướng 
cho họ, dùng trí quang vô thượng chiếu 
diệu họ: Sentent beings 
measureless, boundless, limitless, 
inexhaustible; Enliphtening Beings should 
dedicate all roots of øoodness to them and 
1llumine them with the light of unexcelled 
knowledge. 

Chư Phật vô lượng vô biên không có 
chừng ngần, không thể cùng tận—The 
Buddhas are Iinfinite, boundless, unlimited, 
1nexhaustible: 

Chư Bồ Tát sẽ dùng thiện căn đã gieo hồi 
hướng cúng dường: Enlightening beIngs 


ten directions are 


nơi are 


6) 


1510 


should dedicate the roots of goodness, 
they plant to offer to them. 

Khiến cùng khắp không chỗ kém thiếu: 
They cause those roots of øgoodness to 
reach everywhere, with no lack. 

Rồi sau đó mới thành vô thượng Bồ Đề: 
After that they will attain unexcelled 
complete perfect enlightenment. 

Tâm kim cang thứ 
adamantine mind: 


sáu - The sixth 


(A) Đại Bồ Tát thấy chư Phật và nghe thuyết 


7) 


pháp—Seeing all Buddhas and hearing 
their teachings: 

Lòng rất hoan hỷ: They become very 
Joyful. 


Chẳng chấp tự thân, cũng chẳng chấp Phật e 
thân: Not attach to their own bodies or to *® 


the bodies of Buddhas. 

Hiểu thân Như Lai—They understand the 
body of a Buddha: 

Chẳng thiệt chẳng hư: Neither real nor 
unreal. 

Chẳng có chẳng không: Neither existent 
nOT nonexIsfent. 

Chẳng tánh chẳng không tánh: Not of a 
particular nature, not without nature. 
Chẳng vật chất chẳng không vật chất: Not 
material, not Immaterial. 

Chẳng sắc chẳng không sắc: Not form, not 
formless. 

Chẳng sanh chẳng diệt: Not born, not 
extinct. 

Chẳng thực vô sở hữu, cũng chẳng hoại sở 
hữu: Really without existence yet not 
destroying exIstence. 

Chẳng thể dùng tánh tướng để chấp lấy: 
Cannot be grasped through any nature or 
characteristic at all. 

Tâm kim cang thứ bảy The seven 
adamantine mind: 

Nếu ai đó—Tf any one should: 

Trách mắng đánh đập Bồ Tát: Revile or 
beat Enlightening Beings. 


8) 


Hoặc chặt tay chặt chân: Cut off therr 
hands or feet. 

Hoặc móc mắt: Gouge out their eyes. 
Hoặc cắt đầu: Or even cut off their heads. 
Chư Bồ Tát đều thọ nhẫn tất cả sự khổ 
nhục, trọn không sanh lòng sân hại: 
Enliphtening Beings are able to bear 1t all 
and never become angry Or VICiIOUS aS a 
result of this. 

Tu hạnh Bồ tát trong vô lượng kiếp: They 
cultivate the practices of Enlightening 
Beings for countless eons. 

Nhiếp thọ chúng sanh hằng không phế bỏ: 
Taking care of sentien(t beings, never 
abandoning them. 

Tại sao?—Why? 

Vì chư Đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất 
cả các pháp không có hai tướng: 
Enliphtenng Beings already 
observed all things to be nondual. 

Tâm chẳng loạn động: Their minds are 
undisturbed. 

Có thể bỏ thân mình mà nhẫn sự khổ đó: 
They can give up their own bodies and 
endure those paIns. 

Tâm kim cang thứ tám—The eipht 
adamantine mind: Vị lai thế kiếp vô lượng 
vô biên không có chừng ngằn, chẳng thể 
cùng tận—The ages of the future are 
Infinite, boundless, Inexhaustible, 


have 


limitless: 

Sẽ tột số kiếp đó ở một thế giới tu hạnh 
Bồ Tát: They should travel the path of 
Enliphtening Beings throughout those ages 
1n one world. 

Giáo hóa chúng sanh: Teaching sentilent 
beings. 

Như một thế giới, tận pháp giới hư không 
tất cả thế giới cũng đều như vậy mà lòng 
không kinh sợ: Do the same 1n all worlds 
1n the space of the cosmos, without fright 
Or Í©aT. 

Đạo Bồ Tát lẽ phải như vậy, vì tất cả 
chúng sanh mà tu hành vậy: This 1s the 


9) 


1511 


way the path of Enlightening Beings 
should be In principle, cultivated for the 
sake of all sentient beinøs. 

Tâm kim cang thứ chín—-The nĩnth 
adamantine mind: 

Vô thượng Bồ Để do tâm làm gốc: 
Unexcelled complete perfect 
enliphtenment Is based on the mind. 

Nếu tâm thanh tịnh thời có thể viênmãn 
tất cả thiện căn, đạt được vô thượng Bồ 
Đề: If the mind is pure and clear, one can 
fulfill all roots of goodness and wIll surely 
attain freedom In enlightenment. 

Nếu chư Bồ Tát muốn thành vô thượng Bồ 
Đề tùy ý liền thành: If they wish to attain 
Ssupreme consummate enlightenment, they 
can do so at wIll. 

Nếu muốn dứt trừ tất cả thủ duyên tùy ý 
liền trừ: If they wish to annihilate all 
grasping of objects, they can do that at 
will. 

Nhưng họ chẳng dứt vì muốn rốt ráo Phật 
Bồ Đề: Yet they do not annihilate because 
they want to reach the ultimate end of 
enliphtenment of the Buddhas. 

Chư Bồ Tát cũng chẳng liền chứng vô 
thượng Bồ Đề, vì để thành bổn nguyện: 
tận tất cả thế giới hành đạo Bồ Tát giáo 
hóa chúng sanh: They also do not 
1mmediately realize Supreme 
enliphtenment, 1n order to fulñll therr 
Oripinal vow to carry out the practice of 
enliphtening beings throuph all worlds and 
enliphten sentient beings. 


10) Tâm kim cang thứ mười The tenth 


adamantine mind: 


(A) Chư Bồ Tát biết —Enlightening Beings 


know: 

Phật bất khả đắc: Buddha is ungraspable. 
Bồ Để bất khả đắc: Enlightenment ¡is 
ungraspable. 

Bồ Tát bất khả đắc: Enlightening Beings 
are unsgraspable. 


(B 


pm nh P08 pho 6o 
`— 


Ồ 


C 


c 


Tất cả pháp bất khả đắc: All things are 
ungraspable. 

Chúng sanh bất khả đắc: Sentient beings 
are ungraspable. 


Tâm bất khả đắc The mind ¡s 
ungraspable. 


Hạnh bất khả đắc: Action ¡is ungraspable. 
Quá khứ bất khả đắc: The past is 
ungraspable. 

Vị lai bất khả đắc: 
ungraspable. 

Hiện tại bất khả đắc: The present is 
ungraspable. 

Tất cả thế gian bất khả đắc: All worlds 
are ungraspable. 

Hữu vi vô vi bất khả đắc: The created and 
uncreated are ungraspable. 

Biết vậy, chư Bổ Tát sẽ—Knowing this, 
Enliphtening Beinss: 

Trụ tịch tịnh: Dwell in quiescence. 

Trụ thậm thâm: Dwell in profundity. 

Trụ tích diệt: Dwell in silent extinction. 


The future 1s 


Trụ vô tránh: Dwell in noncontention. 

Trụ vô ngôn: Dwell in speechlessness. 

Trụ vô nhị Dwell in nonduality. 

Trụ vô đẳng: Dwell in ineomparability. 
Trụ tự tánh: Dwell in essence. 

Trụ như lý: Dwell in truth. 

Trụ giải thoát: Dwell in liberation. 

Trụ niết bàn: Dwell in nirvana. 

Trụ thực tế: Dwell in absolute reality. 

Mà chẳng bỏ—Yet they do not give up: 
Chẳng bỏ tất cả đại nguyện: Do not give 
up any of their øgreat vows. 

Chẳng bỏ tâm nhứt thiết trí: Do not give 
up the will for omniscIence. 

Chẳng bỏ hạnh Bồ Tát: Do not give up the 
deeds of Enlightening Beinss. 

Chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh: Do not 
øIve up teaching sentient beinøs. 

Chẳng bỏ các Ba-La-Mật: Do not give up 
the transcendent ways. 

Chẳng bỏ điều phục chúng sanh: Do not 
øIve up taming sentient beings. 


1512 


Chẳng thừa sự chư Phật: Do not give up 
serving Buddhas. 

Chẳng bỏ diễn thuyết các pháp: Do not 
give up explaining truth. 

Chẳng bỏ trang nghiêm thế giới: Do not 
give up adorning the world. 


(D) Tại sao?—Why? 


(Œ) 


Vì chư đại Bồ Tát đã phát đại nguyện: 
Because Great Enlightening Beings have 
made the1r øreat vows. 

Dù biết rõ cả pháp tướng mà tâm đại từ 
đại bi càng tăng trưởng: Though they 
comprehend the characteristics of all 
thngs, ther preat 
Compassion Increase. 
Vô lượng công đức đều tu hành đủ: They 
cultivate measureless virtues. 

Với các chúng sanh lòng không rời bỏ, vì 
tất cả pháp đều vô sở hữu, phàm phu ngu 
mê chẳng hay chẳng biết: Their minds do 
not abandon sentient beings, because 
while things have no absolute existence, 
ordinary or Ignorant beings do not realize 
this. 

Chư Bổ Tát sẽ khiến chúng sanh được 
khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân 
minh: Enlightening Beings are committed 
to enliphtening them so that they clearly 
comprehend the nature of thinøs. 

Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt mà dùng 
tâm đại bi nơi các thế gian thuyết pháp 
giáo hóa chưa từng thôi nghỉ: AII Buddhas 
rest peacefully in quiescience, yet by 
Øreat compassion they teach in the world 
ceaselessly. 

Suy gẫm như vậy chư Bồ Tát sẽ— 
Reflectng on this, Enliphtening Beings 
will: 

Sẽ không rời bỏ chúng sanh: Not abandon 
sentient bengs. 

Chẳng bỏ đại bi vì: Not abandon great 
CompassIon: 

Chư Bồ Tát đã thệ nguyện quảng đại, 
phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng 


kimdness and 


Mười Tâm Thương Xót: 


sanh: They have already develop great 
commitment and have vowed to certainly 
benefit all sentient beinøs. 

Phát tâm chứa nhóm tất cả thiện căn: 
Accumulate all roots of øoodness. 

Phát tâm trụ thiện xảo hồi hướng: Persist 
1n appropriate dedication. 

Phát tâm xuất sanh trí huệ thậm thâm: 
Develop profound wisdom. 

Phát tâm hàm thọ tất cả chúng sanh: 
Accommodate all sentient beings. 

Phát tâm bình đẳng với tất cả chúng 
sanh—Be Impartial toward all sentient 
beings. 

Nói lời chơn thiệt chẳng hư dối: They 
speak truthfully, without falsehood. 
Nguyện ban cho tất cả chúng sanh đại 
pháp vô thượng: Vow to give all sentient 
beings the supremely great teaching. 
Nguyện chẳng dứt chủng tánh tất cả chư 
Phật: Vow to perpetuate the lineage of all 
Buddhas. 

Chừng nào mà tất cả chúng sanh chưa 
được giải thoát, chưa thành chánh giác, 
chưa đủ Phật pháp, đại nguyện Bồ Tát 
chưa viên mãn và Bồ Tát sẽ không rời bỏ 
đại bi: As long as all sentilent beings are 
not yet liberated, are not yet enlightened, 
and have not yet realized Buddhahood, the 
Enliphtening Beings” great undertaking 1s 
not completed and they will not gIve up 
8reaf compassion. 

Mười tâm xót 


thương—Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pity). Bodhisattvas bring forth a 
mind of sympathy and pity because He 


5 


2) 


Thấy chúng sanh cô độc không chỗ nương 
tựa mà sanh lòng thương xót: Sees that all 
living beings are alone and forlorn with 
nothing to rely on. 

Thấy chúng sanh nghèo cùng túng thiếu 
mà sanh lòng thương xót: Sees that all 
living beinss are poor and destitude. 


1513 


3) Thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy 
mà sanh lòng thương xót: Sees all living 
beings scorched by the fire of the three 
DOISONS. 

Thấy chúng sanh bị tù trong lục đạo mà 
sanh lòng thương xót: Sees all living 
beings are Imprisoned (shut up) In the 
prison of the existence. 

Thấy chúng sanh bị rừng rậm phiền não 
luôn che chướng mà sanh lòng thương xót: 
Sees all living beings are constantly 
covered and hemmed in by the dense 
forest of afflictions. 

Thấy chúng sanh không khéo quán chiếu 
mà đem lòng thương xót: Sees all living 
beings are not øood at contemplating. 
Thấy chúng sanh không thích muốn pháp 
lành mà đem lòng thương xót: Sees all 
living beings do not desire wholesome 
Dharmas. 

Thấy chúng sanh bỏ mất Phật pháp mà 
đem lòng thương xót: Sees all living 
beings lose all Buddhadharmas. 

Thấy chúng sanh lăn trôi trong vòng sanh 
tử mà đem lòng thương xót: Sees all living 
beings follow along with the cycle of birth 
and death. 

Thấy chúng sanh đánh mất phương tiện 
giải thoát mà sanh lòng thương xót: Sees 
all living beings lose expedients for 
liberation. 

Mười Tâm Vô Biên Của Chư Đại Bồ 
Tất: Ten kinds of boundless will of Great 
Enlightenng Beings—See Thập Vô Biên 
Tâm. 

Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ tập khí của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời lìa hẳn tất cả tập khí 
phiền não, đạt được trí đại trí tập khí phi tập 
khí của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of habit energy of Great Enlightening 
Beings. Enliphtenng Beings who abide by 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


these can forever get rid of all afflictive habit 

energies and attain Buddhasˆ habit energIes of 

great knowledge, the knowledge that Is not 

energized by habit. 

1) Tập khí của Bồ Đề tâm: The habit energy 
of determination for enlightenment. 


2) Tập khí của thiện căn: The habit energy of 
roofs Of goodness. 

3) Tập khí giáo hóa chúng sanh: The habit 
energy of edifying sentient beIngs. 

4) Tập khí thấy Phật: The habit energy of 
seeing Buddha. 

5) Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh: 
The habit energy of undertaking birth in 
pure worlds. 

6) Tập khí công hạnh: The habit energy of 
enliphtening practice. 

7) Tập khí của thệ nguyện: The habit energy 
Of VOWS. 

8) Tập khí của Ba La Mật: The habit energy 
Of transcendence. 

9) Tập khí tư duy pháp bình đẳng: The habit 
energy of meditation on equalIty. 

10) Tập khí của những cảnh giới sai biệt: The 


habit energy of various differentiatlons of 
sfate. 


Mười Thanh Tịnh: Mười loại thanh tịnh của 
chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of pure wisdom of 
Great Enlightening Beings. 

IL Chư Bồ Tát an trụ trong bất phóng dật thời 
đạt được mười điều thanh tịnh (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 18)—Ten kinds of purity 
Enlightenng Beings attain when they 
persist in nonindulgence (the FElower 
Adornment Sutra— Chapter 18): 

l) Thực hành đúng như lời nói: Acting in 

accord with what they say. 

Niệm trí được thành tựu: Consummation 

Of affention and discernmeI. 

Trụ nơi thâm định, chẳng trầm chẳng 

Abidng ¡in deep concentration 

without torpor or agitation. 


2) 


3) 
điệu: 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1514 


Thích cầu Phật pháp không lười bỏ: 
Gladly seeking Buddha-teachings without 
flagging. 

Quán sát đúng lý những pháp được nghe, 
sanh diệu trí huệ: Contemplating the 
teaching heard according to reason, fully 
developing skillfully flexible knowledge. 
Nhập thâm thiển định và được thần thông 
của chư Phật: Entering deep meditation 
and attaining psychic powers of Buddhas. 
Tâm bình đẳng, không cao hạ: Their 
minds are equanimous, without sense of 
high or low stafus. 

Không tâm chướng ngại đối với chúng 
sanh loại thượng trung hạ, bình đẳng lợi 
ích như đại địa: In regard to Superlor, 
middling, and ¡inferior types of beings, 
their minds are unobstructed and like the 
earth, they benefit all equally. 

Nếu thấy chúng sanh dầu chỉ một phen 
phát tâm Bồ Đề, thời tôn trọng kính thờ 
xem như những bậc thầy: If they see any 
beings who have even once made the 
determinaton for enliphtenment, they 
honor and serve them as teachers. 


10) Đối với Hòa Thượng và A Xà Lê thọ giới, 


IL 


]) 


2) 


3) 


chư Bồ Tát, các thiện tri thức, các Pháp Sư 
luôn tôn trọng kính thờ: They always 
TeSp€ct, and support  their 
preceptors and tutors, and all Enliphtening 
Beings, wise friends and teachers. 

Ten kímds of purty (The Elower 
Adornment Sutra—Chapter 36): Mười thứ 
thanh tnh—When Great Enlightening 
Beings are living by ten principles, they 
are able to embody ten kinds of purIty. 
Thông đạt thâm tâm pháp thanh tịnh: 
Purity of comprehension of the most 
profound truth. 

Thân cận thiện tri thức thanh tịnh: Purity 
Of association with øood assocIafes. 

Hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh: Purity of 
preserving the Buddha teachings. 


SerV, 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


IH. 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Liễu đạt hư không giới thanh tịnh: Purity 
of comprehension of the realm of space. 
Thâm nhập pháp giới thanh tịnh: Purifty of 
profound penetraton of the realm of 
reality. 

Quán sát vô biên tâm thanh tịnh: Purity of 
observatlon of infinite minds. 

Cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh: 
Punty of having the 
gøoodness as all Enlightening Beings. 

Quán sát tam thế thanh tịnh: Purity of 
observafion of past, present and future. 
Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh: 
Purity of nonattachment to the various 
aø©s. 

Tu hành tất cả Phật pháp thanh tịnh: 
Purity of practice of all Buddha Dharmas 
of all Enlightening Beings. 

Ten kinds of purity (Chapter 38)——Mười 
loại thanh tịnh (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 38)— Mười thanh tịnh đạt bởi chư 
Đại Bồ Tát khi họ phát khởi mười Tâm 
(see ten kinds of sprri)—Ten kinds of 
purfy attained by great Enliphtening 
Beings who arouse ten kinds of spIri. 
Thâm tâm thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo 
không mất hư: Purity of profound 
determination, reaching the ultimate end 
without corruption. 

Sắc thân thanh tịnh, vì tùy sở nghi để thị 
hiện: Purty of physical embodiment, 
appearing according to need. 

Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ 
ngôn: Purifty of voice, comprehending all 
speech. 

Biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên 
Phật pháp: Purity of intellectual powers, 
skillfully explainng boundless Buddha 
teachings. 

Trí huệ thanh tịnh vì đoạn trừ tất cả tối ám 
ngu sI: Purity of wisdom, getfing rid of the 
darkness of all delusion. 

Thọ sanh thanh tịnh vì đây đủ sức tự tại 
của Bồ Tát: Puriy of taking on bírth, 


same roots of 





1515 


being imbued with the power of freedom 
of Enliphtening Beings. 

Quyến thuộc thanh tịnh vì thành tựu những 
thiện căn cho các chúng sanh đồng hạnh 
thuở quá khứ: Purity of company, having 
fully developed the roots of øgoodness of 
sentient beings they worked with the past. 

Quả báo thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những 
nghiệp chướng: Purity of rewards, having 
removed all obstructions caused by past 
aCtIOnS. 

Đại nguyện thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát 
tánh không hai: Purlty of gpreat vows, 
being one In essence with all Enliphtening 
Beings. 

Công hạnh thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ 
Hiền mà xuất ly: Purity of practices, riding 
the vehicle of Universadl Good to 
emancipation. 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


(B) 
1) Thâm 
determination. 

Đoạn nghi thanh tịnh: Purity of cutting 

through doubts. 

Ly kiến thanh tịnh: Purity of detachment 

from views. 

Cảnh giới 

D€rspective. 

Cầu nhứt thiết trí thanh tịnh Purity of the 

quest for omniscience. 

Biện tài thanh tịnh: Purity of intellectual 

pDOW€TS. 

Vô úy thanh tịnh: Purity of fearlessness. 

Trụ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh: Purity of 

lvng by the knowledge of all 

Enlightening Beings. 

Thọ tất cả Bồ Tát trí thanh tịnh: Purity of 

accepting all the guidelines of behavior of 

Enlightening Beings. 

10) Đây đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, ba 
mươi hai tướng và trăm phước, pháp bạch 
tịnh tất cả thiện căn thanh tịnh: Purity of 
full development of the 
characteristics, pure qualities, 


tâm thanh tịnh: Purfty of 


2) 
3) 
4) thanh tịnh: Purty of 
5) 
6) 
7?) 
8) 


9) 


felicitous 
and all 


fundamental  virtues of unexcelled 
enlightenmernt. 
Mười Thanh Tịnh Bi Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh bi 
quảng đại vô thượng của Như Lai—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of pure compassion of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings abide by attain the 
supremely great compassion of Buddhas. 
l1) Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình 
phát tâm đó: Pure compassion without 
they therr 
determination indepedently. 
Thanh tịnh bi không mỏi nhàm, vì thay thế 
tất cả chúng sanh thọ khổ chẳng cho là 
khó nhọc: Tireless pure compassion, not 


who these 


COmpanion,  as make 


2) 


considering 1t troublesome to endure pain 
on behalf of all sentient beings. 

Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, với mục 
đích cứu độ chúng sanh bị nạn: Pure 
compassion taking on bìírth in difficult 
situatlons, for the purpose of liberating 
sentient beings. 

Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị 
hiện vô thường: Pure compassion taking 


3) 


4) 


on birth on pleasant conditions, to show 
1mpermanence. 

Thanh tịnh bị vì những chúng sanh tà định, 
mà nhiều kiếp chẳng bỏ hoằng thệ: Pure 
compassion for the sake of wrongly 
fixated sentient beinss, never gIve up their 


5) 


vow of universal liberation. 
Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui 
của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung 


6) 


sướng: Pure compasslon not clinging to 
personal pleasure, giving happiness to all 
sentient beIngs. 
7)_ Thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm 
trong sạch: Pure compassion not seeking 
reward, purifying the1r mind:. 


8) 


9) 


10 


`=< 


C) 


1516 


Thanh tịnh bi có thể trừ điên đảo, vì nói 
pháp như thiệt: Pure compassion able to 
remove delusion by explaining the truth. 
Thanh tịnh bị thứ chín —The nĩnth pure 
CompassIon: 

Khởi đại bi nơi chúng sanh —Conceive 
8reaf compassion for sentient beIngs: 

Biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh không 
nhiễm trước, không nhiệt não: Know all 
things are In essence pure and have no 
clinging or 1rriftation. 

Vì do khách trần phiển não nên thọ những 
điểu khổ: Suffering experienced 
because of afflicions of adventiious 


1S 


defilements. 

Tâm đại bi nầy được gọi là bổn tánh thanh 
tịnh vì chúng sanh mà diễn thuyết pháp vô 
cấu thanh tịnh: This ¡is called essential 
purty , as they explan to them the 
principle of undefiled pure lipht. 

Thanh tịnh đại bi thứ mười —The tenth 
DpUr€ COmpasSIOn: 

Biết chư pháp như dấu chim bay giữa 
không gian: Know that all phenomena are 
like the tracks of birds In the sky. 

Chúng sanh si lòa chẳng thể quán sát biết 
rõ các pháp: Sentlent beings” eyes are 
clouded by delusion and they cannot 
clearly realize this. 

Thấy vậy, chư Bồ Tát phát khởi tâm đại bi 
chơn thiệt trí, khai thị cho chúng sanh 


pháp Niết bàn: Observing this, 
Enlightenng Beings conceive great 


compassion, called true knowledge, which 
teaches senfient beings nirvana. 


Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh giới của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh giới vô thượng không lỗi lầm của chư Như 
Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 


discipline of Great 


Enliphtening Beings. 


Enlightening Beings who abide by these can 


aftain the supreme flawless pure discipline of 
Buddhas. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


Thân thanh tịnh giới, vì giữ gìn ba điều ác 
nơi thân: Pure discipline of the body, 
guarding themselves from evil deeds. 

Ngữ thanh tịnh giới, vì xa ha các lỗi nơi 
lời nói: Pure discipline of speech, getting 
rid of faults of speech. 

Tâm thanh tịnh giới, vì mãi mãi xa ha 
tham, sân, tà kiến: Pure discipline of mind, 
forever getting rid of greed, hatred, and 
false views. 

Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, 
vì làm tôn chủ trong tất cả nhơn thiên: The 
pure discipline of not destroying any 
subJects of study, being honorable leaders 
among people. 

Thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bồ Đề, vì 
chẳng ham thích tiểu thừa tự độ: The pure 
discipline of preserving the aspiration for 
enlightenment, lkimng the 
vehicles of individual salvation. 
Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế qui luật 
của Đức Phật, vì nhẫn đến tội vi tế cũng 
sanh lòng e sợ: The pure discipline of 
preserving the regulations of the Buddha, 
øreatly fearing even minor offenses. 
Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu 
chúng sanh phạm giới: The pure discipline 
Of secret protection, skillfully drawing out 
undisciplined sentient beings. 

Thanh tịnh giới chẳng làm các điều ác, vì 
thệ tu tất cả các pháp lành: The pure 
discipline of not doïng any evil, vowing to 
practice all virtuous principles. 

Thanh tịnh giới xa ha tất cả kiến chấp hữu 
lậu, vì không chấp nơi giới: The pure 
discipine of detachment all views of 
existence, having 
precepts. 

Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sanh, 
vì phát khởi đại bi: The pure discipline of 
protecting all sentient beinss, activating 
8reaf compassion. 


not lesser 


no aftachment to 


1517 


Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong mười trí nầy thời được đại 
trí huệ vô ngại của chư Như Lai—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure wisdom of great 
enlightening beings. Enliphtening beings who 
abide by these can attan the unobstructed 
øreat wisdom of Buddhas. 

1) Thanh tịnh huệ biết tất cả nhơn, vì chẳng 
chối từ quả báo: Pure wisdom knowing all 
causes, not denying consequences. 

Thanh tịnh huệ biết tất cả các duyên vì 
chẳng lơ là sự hòa hiệp: Pure wisdom 
knowimg all conditlons, 1pnoring 
combination. 

Thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn chẳng 
thường, vì thấu rõ thực chất của duyên 
khởi: knowing 
nonannihilation nonpermanence, 
comprehending interdependent origInation 
truly. 

Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp, vì 
không thủ xả nơi tướng chúng sanh: Pure 
wisdom extracting all views, 
ørasping nor rejecting characteristics of 
sentient beings. 

Thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất cả 
chúng sanh, vì biết rõ như huyễn: Pure 
wisdom observing the mental activitles of 
all sentient beings, knowing they are 
1llusory. 

Thanh tịnh huệ biện tài quảng đại, vì phân 
biệt các pháp vấn đáp vô ngại: Pure 
wisdom with vast ¡ntellectual power, 
disinguishing all truths and being 
unhindered in dialogue. 

Thanh tịnh huệ tất cả ma, ngoại đạo, 
thanh văn, duyên giác chẳng biết được, vì 
thâm nhập Như Lai trí: 
unknowable to demons, false teachers, or 
followers of the vehicles of individual 


2) 
nOf 
3) 


Pure wisdom 


and 


4) 


neither 


5) 


6) 


7) 


Pure wisdom 


salvaton, deeply penetratng the 

knowledge of all Buddha. 

Thanh tịnh huệ thứ tám —The eighth pure 

wisdom: 

a. Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật: 
Seeing the subtle realty body of all 
Buddhas. 

b.. Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng 
sanh: Seeing the essential purity of all 
senfient beings. 

c Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt: 
Seeing that all phenomena are quiescenI. 

d. Thấy tất cả cõi đồng như hư không: 
Seeing that all lands are the same as 
space. 

e. Biết tất cả tướng đều vô ngại: Knowing 

all characfteristics without Iimpedimeit. 

Thanh tịnh huệ thứ chín —The ninth Pure 

wisdom: 

a. Tất cả tổng trì, biện tài, phương tiện đều 
là đường đi đến bỉ ngạn: All powers of 


8) 


9) 


mentadl command, analytic abilities, 
lberaive means are ways of 
transcendence. 


b. Tất cả đều làm cho được nhứt thiết trí tối 
thắng: Fostering the attainment of all 
supreme knowledge. 


10) Thanh tịnh huệ thứ mười —The tenth Pure 
wisdom: 

a. Nhứt niệm tương ưng Kim Cang trí: 
Instanly uniting with  adamantine 
knowledge. 


b. Biết rõ tất cả các pháp đều bình đẳng: 
Comprehending the equality of all things. 
c.. Được nhứt thiết pháp tối tôn trí: Attaining 
the most honorable knowledge of all 
things. 
Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure Joy of 


1518 


Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supremely great pure Joy of Buddhas. 

I1) Thanh tịnh hỷ phát Bồ Để tâm: The pure 
Joy of aspiring to enliphtenmeii. 

Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu: The 
pure joy of relinquishing all possessions. 
Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh 
phá giới, mà giáo hóa cho họ được thành 
tựu: The pure joy of not rejecting 
undisciplined sentient beings but teaching 
them and maturing them. 

Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn chúng sanh 
tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ: The pure 
Joy of being able to tolerate evil-doing 
sentient beings and vowing to save and 
liberate them. 

Thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng 
sanh lòng hối tiếc: The pure joy of giving 
one”s life in search of truth, without regret. 
Thanh tịnh hỷ từ bỏ dục lạc, thường thích 
pháp lạc: The pure joy of giving up 
sensual pleasures and always taking 
pleasure ¡in truth. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh 
bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp lạc: 
The pure joy of including sentlent beings 
to øive up mafterial pleasures and always 
take pleasure In truth. 

Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung 
kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ 
nơi pháp giới bình đẳng: The pure joy of 
cosmic equanimity tirelessly honoring and 
serving all Buddhas they see. 

Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh 
ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, 
tự tại du hý nhập xuất: The pure joy of 
teachng all sentlent beings to enJoy 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


meditations, liberations and 
concenfrations, and freely enter and 
emerge from them. 


10) Thanh tịnh hỷ thứ mười —The tenth pure 
JOY: 


a. Lòng ưa thích đầy đủ công hạnh, thuận tất 
cả khổ hạnh của Bồ Tát đạo: Gladly 
carrying out all austere practices that 
accord with the way of Enlightening 
Beings. 

b. Chứng được tịnh huệ tịch tịnh bất động 
của các bậc Hiển Thánh: Realizing the 
tranquil, imperturbable supreme calmness 
and wisdom of the sages. 

Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại 

Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thanh tịnh nhẫn của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp 

nhẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả 

chư Phật —According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 

tolerance of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can 

aftain all Buddhas” supreme tolerance of truth, 

understanding without depending on another. 

I1) Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì 
thủ hộ các chúng sanh: Pure tolerance 
calmly enduring slander and vilification, to 
protect sentient beings. 


2) Thanh tịnh nhẫn an thọ dao gậy, vì khéo 
hộ trì mình và người: Pure tolerance 
calmly enduring weapons, to protect self 
and others. 

3) Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại, vì 


nơi tâm chẳng động: Pure tolerance not 
arousing anger and vicIousness, the mind 
being unshakable. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty 
tiện, vì người trên hay rộng lượng: Pure 
tolerance not attacking the low, being 
magnanimous when above. 

Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu 
độ, vì xả bỏ thân mạng mình: Pure 
tolerance saving all who come for refuge, 
giving up oneˆ”s own life. 

Thanh tịnh nhẫn xa lìa ngã mạn, vì chẳng 
khinh kẻ chưa học: Pure tolerance free 
COnC€If, sliphing the 
unculfivated. 


4) 


5) 


6) 


from not 


1519 


7) Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng 
sân hận, vì quán sát như huyễn: Pure 
tolerance not becoming angered at Injury, 
because of observation of 1llusoriness. 
Thanh tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì 
chẳng thấy mình và người: Pure tolerance 
not revenging offenses, because of not 
seeing self and other. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiền não, vì 
xa lầa tất cả cảnh giới: Pure tolerance not 
following afflictions, being detached from 
all obJects. 

Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí 
của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh, 
vì chẳng do người dạy mà được nhập cảnh 
giới nhứt thiết trí: Pure tolerance knowing 
all things have no origin, in accord with 
the true knowledge of Enliphtening 
Beings, entering the realm of universal 
knowledge without depending on the 
1nstruction of another. 

Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư 
Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 33, there are ten kinds of ultimate 
purrty of all Buddhas. 

1) Đại nguyện của chư Phật thuở xưa rốt ráo 
thanh tịnh: All Buddhas” past great vows 
are ultimately pure. 

Chư Phật giữ gìn phẩm hạnh rốt ráo thanh 
tịnh: The religIous conduct mainfained by 
all Buddhas 1s ultimately pure. 

Chư Phật xa rời những mê lầm thế gian 
rốt ráo thanh tịnh: AII Buddhas” separation 
from the confusion of worldly beings 1s 
ultimately pure. 

Chư Phật trang nghiêm cõi nước rốt ráo 
thanh tịnh: AlI Buddhas” adorned lands are 
ultimately pure. 

Chư Phật có những quyến thuộc rốt ráo 
thanh tịnh: All Buddhas' followings are 
ultimately pure. 


8) 


3) 


10) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) Chư Phật chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh 
tĩnh: AII Buddhas' families are ultimately 
pure. 

Chư Phật sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh 

tình: All Buddhas physical characferistics 

and refinemenfs are ultimately pure. 

Chư Phật pháp thân vô nhiễm rốt ráo 

thanh tịnh: The nondefilement of the 

reality-body of all Buddhas 1s ulimately 
pure. 

Chư Phật nhứt thiết chủng trí không có 

chướng ngại rốt ráo thanh tịnh: AII 

Buddhas° omnisclent knowledge, without 

obstruction, is ultimately pure. 

Chư Phật giải thoát tự tại chỗ đã làm xong 

đến bỉ ngạn rốt ráo thanh tịnh: AII 

Buddhas' liberation, freedom, 

accomplishment of their tasks, and arrival 

at completion are ultimately pure. 

Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười pháp thanh tịnh thí của chư Đại Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố 

thí quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như 

Lai—According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 

giving of Great Enliphtenng Beings. 

Enliphtenng Beings who abide by these ten 

pñnciples can accomplish the supreme, pure, 

magnanimous giving of Buddhas. 

1) Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sanh: 
Impartial giving, not discriminating among 
senfient beings. 

2)_ Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu: 

Giving according to wishes, satisfying 

others. 

Chẳng loạn bố thí, vì làm cho được lợi ích: 

Unconfused giving, causing benefit to be 

gained. 

4)_ Tùy nghi bố thí, vì biết thượng, trung, hạ: 
Giving appropriately, knowing superIor, 
mediocre, and Inferior. 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


3) 


5) 


6) 


5) 


8) 


9) 


10 


=< 


1520 


Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả báo: 


Givng without dwelling, not seeking 
reward. 

Mở rộng xả bố thí, vì tâm chẳng luyến 
tiếc Open giving, without clinging 
attachmernt. 


Tất cả bố thí, vì rốt ráo thanh tịnh: Total 
giving, being ultimately pure. 

Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi 
vô vi: Giving dedicated to enlightenment, 
transcended the created and the 
uncreated. 

Giáo hóa chúng sanh bố thí, vì nhẫn đến 
đạo tràng chẳng bỏ: Giving teach to 
sentilent beings, never abandoning them, 
even to the site of enlightenmert. 

Tam luân thanh tịnh bố thí, vì chánh niệm 
quán sát người thí, kẻ thọ, và vật thí như 
hư không: Giving with 1fs three spheres 
pure, observing the gIver, receiver, and 
giít with riph( awareness, as being like 


Space. 


Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38, có mười thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được đại thanh tịnh thiển vô thượng của chư 
Như Lai—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of pure 
mediaton of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 


attain 


the supreme pure meditaion of 


Buddhas. 


Ù 


2) 


3) 


Thanh tịnh thiển thường thích xuất gia, vì 
rời bổ tất cả sở hữu: Pure meditation 
always gladly leaving home, giving up all 
DOSS€SSIons. 

Thanh tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì 
chỉ dạy chánh đạo: 
finding genuine good companions, to teach 
the right way. 

Thanh tịnh thiển an trụ trong rừng thẳm, 
an nhẫn những gió mưa, vì la ngã và ngã 
sở: Pure meditation living ¡in the forest 


Pure meditation 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


c 


10 


=< 


c. 


enduring wind and rain and so on, being 
detached from self and possessions. 

Thanh tịnh thiền la chúng sanh ôn náo, vì 
thường thích tịch tịnh: Pure meditation 
leaving clamorous sentient beinøs, always 
enJoying tranquil silence. 

Thanh tịnh thiền tâm nghiệp điều nhu, vì 
thủ hộ các căn: Pure meditation with 
harmonious mental activity, guarding the 
S€nS€S. 

Thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệt, vì tất cả 
âm thanh những chướng thiển định chẳng 
thể làm loạn: Pure meditation with wind 
and cognition silent, impervious to all 
sounds and netles of meditational 
Concentration. 

Thanh tịnh thiển thứ bảy —The seventh 
pure meditation: 

Giác đạo phương tiện: Aware of the 
methods of the Path of enliphtenment. 
Quán sát và hiện chứng tất cả những 
phương tiện nầy: Contemplating them all 
and actually realizing them. 

Thanh tịnh thiền thứ tám—The eighth 
pure meditation: 

Rời bỏ 
detached from clinging fo 1s eXperlences. 
Chẳng tham chẳng bỏ cõi dục: Neither 
8rasping nor reJecting the realm of desire. 
Thanh tịnh thiển thứ chín—The ninth pure 
medifation: 

Phát khởi thông minh: Awakening psychic 
knowledge. 

Biết rõ tất cả căn tánh của chúng sanh: 
Knowing the faculties and natures of all 
senfient beings. 

Thanh tịnh thiển thứ mười —The tenth 
Pure meditation: 

Tự tại du hý: Freedom of action. 

Nhập Phật tam muội: Entering into the 
concentration of Buddhas. 

Biết vô ngã: Knowing there is no self. 


tham đắm: Pure meditation 


Mười Thanh Tịnh Tinh Tấn Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 


1521 


38, có mười pháp tinh tấn thanh tịnh của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của 
chư Như Lai—-According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. Enliphtenng Beings who abide by 
these can attain the supreme great energy of 
Buddhas. 

I1) Thân thanh tịnh tính tấn—The physical 
©nergy: 

a. Thừa sự cúng dường chư Phật, Bồ Tát, và 
các sư trưởng Attend Buddhas, 
enliphtening beings, teachers, and elders. 

b. Tôn trọng phước điển: Honoring fields of 


blessings. 

c Chẳng bao giờ thối chuyển: Never 
reftreating. 

2) Ngữ thanh tịnh tính tấn—Pure verbal 
©nergy: 


a. Tùy pháp đã nghe rộng vì người mà diễn 
thuyết không mỏi mệt: Extensively 
explaining to others whatever teachings 
they learn without wearyIng. 

b. Tán thán công đức của chư Phật không 
mỏi mệt: Praising the virties of 
Buddhahood without wearying. 

3) Ý thanh tịnh tỉnh tấn, vì khéo nhập xuất 

những hạnh sau đây không ngừng nghỉ— 

Pure mental energy, able to enter and exIf 

the following without cease: 

Từ: Kindness. 

Bi: Compassion. 

Hỷ: Joy. 

Xả: Equanimity. 

Thiền định: Meditations. 

Giải thoát: Liberations. 

Concenftrations: Tam muội. 

Tâm chánh trực thanh tịnh tinh tấn—Pure 

energy of honesty: 

a. Không dối trá, xu nịnh, tà vạy và hư giả: 
BeiIng free from deceptiveness, flattery, 
deviousness, and dishonesty. 


b9 mo Bo ơP 


` 


b. 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 
a. 


b. 


Siêng tu không thối chuyển: Not 
Tepressing In any efforts. 

Tâm tăng thắng thanh tịnh tỉnh tấn—Pure 
enerey of determination on Increasing 
DrOBT€SS: 

Thường cầu thượng thượng trí huệ: 
Always Intent on seeking hipher and 
higher knowledge. 

Nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh: Aspiring 
to embody all good and pure qualities. 
Thanh tịnh tinh tấn chẳng luống bỏ— 
Unwasteful pure energy: 

Nhiếp lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa 
văn và bất phóng dật: Embodying charity, 
moralty, tolerance, learninp, and 
dilipence. 

Tiếp tục tu hành những pháp nầy nhẫn 
đến Bồ Đề mà không ngừng nghỉ giữa 
chừng: (Continuing to pracice these 
unceasingly until enlightenment. 

Hàng phục ma quân thanh tịnh tỉnh tấn, vì 
đều có thể trừ diệt tham, sân, si, tà kiến, 
triển cái và phiển não: Pure energy 
conquering all demons, 

able to exterpate greed, hatred, delusion, 
false views, and all other bonds and veils 
Of afflictions. 

Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh 
thanh tịnh tính tấn—Pure energy of fully 
developing the light of knowledge: 

Khéo quán sát mọi việc làm: Being 
carefully observant In all actions. 

Khiến tất cả mọi việc đều rốt ráo: 
Consummating them all. 

Chẳng để phải ăn năn về sau: Preventing 
later regret. 

Đạt được Phật bất cộng pháp: Attaining all 
the uniques qualities of Buddhahood. 

Vô lai vô khứ thanh tịnh tỉnh tấn: Pure 
energy without coming or øoIng: 

Được trí như thật Attaning true 
knowledge. 

Nhập môn pháp giới, thân khẩu ý đều 
bình đẳng: Entering the door of the realm 


1522 


of reality, body, speech and mind all 
1mpartial. 
c Hiểu rõ tướng tức vô tướng: 


Understanding forms are formless. 

d. Không chấp trước: Having no attachments. 

Thành tựu pháp quang thanh tịnh tính 

tấn—Pure energy developing the light of 

Teaching: 

a. _ Vượt quá các địa: Transcending all stages. 

b. Được Phật quán đảnh: Attaining the 
coronation of Buddhas. 

c. Dùng thân vô lậu mà thị hiện tử sanh: 
With uncontaminated body manifesting 
the appearances of death and birth. 

d. Xuất gia thành đạo: Leaving home and 
attaining enlightenment. 

e. Thuyết pháp diệt độ: Teaching and 
p4ssing away. 

f£ Đầy đủ sự Phổ Hiển như vậy: Fulfilling 
sụch tasks of Universal Good. 

Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 

tịnh từ quảng đại vô thượng của Như Lai— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

there are ten kinds of pure benevolence of 

great enliphtening beings. Enlightening beings 
who abide by these can atain the supreme, 
vast, pure benevolence of Buddhas. 

1) Thanh tịnh từ tâm bình đẳng, vì nhiếp (lo 
lắng) khắp chúng sanh không lựa chọn: 
Impartial pure benevolence, caring for all 
senfient beings without discrimination. 


2) Thanh tịnh từ lợi ích, vì mang lại lợi ích 
cho chúng sanh bất cứ thứ gì làm được: 
Helpfull pure benevolence, bringing 
happiness by whatever they do. 

3) Thanh tịnh từ nhiếp người đồng như mình, 


vì rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử: 
Pure benevolence taking care of people In 
the same way as oneself, ultimately 
bringing about emancipation from bírth 
and death. 


4) Thanh tịnh từ chẳng bỏ thế gian, vì tâm 
thường duyên niệm chứa nhóm thiện căn: 
Pure benevolence not abandoning the 
world, the mind always 
accumulating roofs of øoodness. 
Thanh tịnh từ có thể đến giải thoát, vì 
khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả 
phiền não: Pure benevolence able to bring 
liberation, causing all sentient beings to 
annihilate all afflictions. 
Thanh tịnh từ xuất sanh Bổ Đề, vì khiến 
khắp chúng sanh phát tâm cầu nhứt thiết 
trí: benevolence  generating 
enlipghtenment,  Inspiring senftienf 
beings to seek omniscience. 
Thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì phóng 
đại quang minh bình đẳng chiếu khấp: 
Pure benevolence unobstructed by the 
world, radiating great light 1lluminating 
everywhere equally. 
Thanh tịnh từ đầy khắp hư không, vì cứu 
hộ chúng sanh không xứ nào chẳng đến: 
Pure benevlence filling space, reaching 
everywhere to save sentient beIngs. 
Thanh tịnh từ pháp duyên, chúng pháp như 
như chơn thiệt: Pure benevolence focused 
on truth, realizing the truth of Thusness. 
Thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly 
sanh tánh: Pure benevolence without 
obJect, entering enliphtening beings”s 
detachment from lIfe. 
Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh xả quảng đại vô thượng của Như Lai— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure 
equanimity of enlightening beings. 
Enliphtening beings who abide by these can 
aftain the supremely pure equanimity of 
Buddhas. 
1) Chẳng sanh lòng ái trước với tất cả những 
chúng sanh cung kính cúng dường: Not 


focused on 


5) 


6) 


Pure 
all 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


2) 


3) 


Ấ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


1523 


becoming emotionally attached to sentienf 
beings who honor and support them. 
Chẳng sanh lòng oán giận với những 
chúng sanh khinh mạn hủy báng mình: Not 
being angered at sentlent beings who 
slight and revile them. 

Thường đi trong thế gian, mà chẳng bị các 
pháp thế gian (tham, sân, si, mạn, nghị, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng) làm nhiễm: 
Always being in the world, but not being 
affected by the vicissitudes (greed, hatred, 
anger, pride, wrong views, kiling, 
stealing, adultery, etc) of worldly things. 
Hóa độ chúng sanh hợp thời hợp lúc; đối 
với chúng sanh khó hóa độ cũng không 
đem lòng ghét bỏ: Instructing sentient 
beings who are fit for the Teaching at the 
appropriate times, while not conceiving 
aversion for sentient beings who are not fit 
for the Teaching. 

Chẳng cầu pháp học và vô học của Nhị 
thừa: Not seeking the states of learning or 
nonlearning of the two lesser vehicles. 
Tâm thường xa la tất cả dục lạc đưa đến 
phiền não: Always being aloof from all 
desires that are conducive to afflictions. 
Chẳng khen hàng nhị thừa nhàm lìa sanh 
tử: Not praising the two lesser Vehicles' 
aversion to birth and death. 

Xa la tất cả lời thế gian—Avoiding 
worldly talks: 

Lời phi Niết bàn: Talk that is not nirvana. 
Lời phí ly dục: Talk that 1s not 
dispassionate. 

Lời chẳng thuận lý: Talk that ¡is not 
according to truth. 

Lời não loạn người khác: Talk that 
disturbs others. 

Lời Thanh Văn Duyên Giác Talk of 
1ndividual salvation. 

Những lời làm chướng Bồ Tát đạo: Talks 


that obstruct the Path of enlightening b 


beingss. 


9) Thanh tịnh hỷ thứ chín—The ninth pure 
JOY: 

a. Chờ đúng thời hóa độ những chúng sanh 
đã thành thục phát sanh niệm huệ, nhưng 
chưa biết được pháp tối thượng: Waiting 
for the appropriate times to teach sentient 
beings whose facultles are mature and 
have developed mindfulness and precIse 
awareness, but do not yet know the 
supreme truth. 

b. Đúng thời giáo hóa chúng sanh đã được 
Bồ Tát giáo hóa thuở trước, nhưng phải 
đợi đến khi Bồ Tát thành Phật quả mới độ 
được: Waiting for the appropriate times to 
teach sentent beins whom the 
enlightening being has already Instructed 
1n the past, but who cannot be tamed until 


the enliphtening being reaches 
Buddhahood. 

10) Thanh tịnh hỷ thứ mười —The tenth pure 
JOY: 


a. Không quan niệm cao hạ với chúng sanh: 
NÑot considering people as higher or lower. 

b. Xa rời thủ xả: Being free from grasping 
and reJection. 

c. Xa ha tất cả những phân biệt: Being aloof 
from all kinds of discriminatory nofIons. 

d._ Hằng trụ chánh định: Always being rightly 
concentrated: 

e. Nhập pháp như thật: Penetrating truth. 

f£ Tâm được kham nhẫn: Attainng 
tolerance. 

Mười Thánh Cư: Ariya-vasa (p)—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

mười Thánh Cư—According to the SangItl 

Sutta (Sutra) In the Long Discourses of the 

Buddha, there are ten Ariyan dispositions. 

l) VỊ Tỳ Kheo đã đoạn trừ năm chi—A 
monk who has got rid of five facfors: 

a. Đã đoạn trừ tham dục: Got rid of 

sensuality. 

Đã đoạn trừ sân hận: Got rid of 1lI-wIll. 

c._ Đã đoạn trừ hôn trầm thụy miên: Got rid 
of sloth and torpor. 


2) 


3) 


1524 


Đã đoạn trừ trạo hối: Got rid of worry and 
flurry. 

Đã đoạn trừ nghi hoặc: Got rid of doubt. 
Vị Tỳ Kheo đầy đủ sáu ch—A monk who 
DOSS€SS€S SIX faCfOFS: 

Vị Tỳ kheo mắt thấy sắc, không có ý thích 
hay không thích, an trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác: A monk, on seeing object with 
the eye, neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo tai nghe thanh, không khởi ý 
thích hay không thích, trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác: A monk, on hearing a sound with 
the ear, neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo mũi ngửi hương, không khởi ý 
thích hay không thích, trú xả, chánh niệm 
và tỉnh giác: A monk, on smelling a smell 
with the nose, he is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo lưỡi nếm vị, không khởi ý 
thích hay không thích, trú xả, chánh niệm 
và tỉnh giác: A monk, on tasting a flavour 
with the tongue, he 1s neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo thân xúc chạm, không khởi ý 
thích hay không thích, trú xả, chánh niệm 
và tỉnh giác: A monk, on touching a 
tangible obJect, he 1s neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful 
and clearly aware. 

Vị Tỳ Kheo ý nhận thức pháp, không khởi 
ý thích hay không thích, trú xả, chánh 
niệm và tỉnh giác: A monk, on cognising a 
mental obJect with the mind, he 1s neither 
pleased nor displeased, but remains 
equable, mindful and clearly aware. 

VỊ Tỳ Kheo hộ trì tức là thành tựu sự hộ 
trì về niệm: A monk who has established 


he 1s 


he 1s 


4) 


5) 


6) 


7) 


the guard by guarding his mind with 
mindfulness. 

VỊ Tỳ Kheo có thực hiện Tứ Y Pháp—A 
monk who practices the Four Supports: 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư, thọ dụng một 
pháp: He Jjudges that one thing 1s to be 
pursued. 

Vị Tỳ Kheo sau khi suy tư nhẫn thọ một 
pháp: He Judges that one thing 1s to be 
endured. 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư đoạn trừ một 
pháp: A monk Judges that one thing 1s to 
be suppressed. 

VỊ Tỳ Kheo sau khi suy tư tránh xa một 
pháp: A monk judges that one thing 1s to 
be avoided. 

Vị Tỳ Kheo loại bổ các giáo điều: 
Panunna-pacceka-sacco (p)—A monk who 
has got rid of individual beliefs—Bất cứ 
các giáo điều mà các đầu đà khổ hạnh và 
Bà La Môn thường chủ trương, thì đều bị 
vị Tỳ Kheo loại bỏ, bỏ qua một bên, 
không chấp nhận, và phóng xả— 
Whatever Individual beliefs are held by 
the majorifty of ascetics and Brahmins, a 
monk has dismissed, abandoned, rejected, 
let go. 

Vị Tỳ Kheo đoạn trừ các mong cầu—A 
monk who has quite abandoned quests: 
Đoạn trừ các mong cầu về dục Vọng: A 
monk has abandoned the quests for sense- 
desires. 

Đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu: A 
monk has abandoned the quests for 
rebrrth. 

Lầm an tịnh các mong cầu về phạm hạnh: 
A monk has abandoned the quesfs for the 
holy life. 

Tỳ Kheo với tâm tư không trệ phược—A 
monk who 1s pure of mofIve. 

Tỳ Kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng—— 
A monk who has abandoned thoughts: 
Đoạn trừ các tâm tư dục vọng: A monk 
who has abandoned thoughts of sensuality. 


1525 


c. Đoạn trừ các tâm tư sân hận: A monk who 
has abandoned ¡lI-wIll. 
d._ Đoạn trừ các tâm tư não hại: A monk who 
has abandoned cruelty. 
VỊ Tỳ kheo thân hành được khinh an— 
Passaddha-kaya-sankaro (p)—VỊ Tỳ Kheo 
đoạn trừ khổ lạc, diệt các hỷ ưu từ trước, 
chứng và an trú trong Tứ Thiển—A monk 
who has tranguillized his emotions once 
he has given up pleasure and pain with the 
disappearance of former gladness and 
sadness, he enters Inío a state beyond 
pleasure and pain which 1s purified by 
equanimity, and this 1s the fourth Jjhana. 
Vị Tỳ Kheo tâm thiện giải thoát: Vị Tỳ 
Kheo tâm thiện giải thoát khỏi tham, sân, 
S—A monk who ¡is well emancipated In 
heart. He is liberated from the thought of 
greed, hatred and delusion. 
Vị Tỳ Kheo tuệ thiện giải thoát: Vị Tỳ 
Kheo tuệ thiện giải thoát biết rằng nơi 
mình tham, sân, sĩ đã được đoạn trừ, cắt 
tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đến chỗ 
không hiện hữu, không có khả năng sinh 
khởi trong tương lai—A monk who is well 
liberated by wisdom. He understands that 
for him greed, hatred and delusion are 
abandoned, cut off at the root, like a sala- 
tree stump, destroyed and Incapable of 
8rowing again. 
Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo lời Phật dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có 
mười cách thành tựu chúng sanh —According 
to the Buddha In The Flower Adornment Sutra 
(Chapter 38—Detachment From The World), 
Great Enlightening Beings have ten ways of 
developmernt sentient beings. 


8) 


9) 


10) 


I) Dùng bố thí để thành tựu chúng sanh: 
Development of sentient beinss by giving. 
2) Dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh: 


Development of sentilent beings by their 
physical bodIes. 


3) Dùng thuyết pháp để thành tựu chúng 
sanh: Development of sentient beings by 
teaching. 

Dùng đồng hạnh để thành tựu chúng sanh: 
Development of beings by 
COOpe€ration. 

Dùng không nhiễm trước để thành tựu 
chúng sanh: Development of sentient 
beings by nonattachment. 

Dùng khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu 
chúng sanh: Development of sentient 
bemgs by showing the practices of 
Enliphtening Beinss. 

Dùng thị hiện rõ ràng tất cả thế giới để 
thành tựu chúng sanh: Development of 
senflent beings by clearly showing all 
worlds. 

Dùng thị hiện oai đức lớn của Phật pháp 
để thành tựu chúng sanh: Development of 
senfient beings by showing the great 
magnificent qualitles of the Buddha 
teachings. 

Dùng những thần thông biến hiện để 
thành tựu chúng sanh: Development of 
senfient beings by varlous manifesfations 
Of spiritual powers. 

Dùng những phương tiện vi mật thiện xảo 
để thành tựu chúng sanh: Development of 
senftient beings by varlous subtle skIlIful 
means. 

Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư 
Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thành tựu đại trí huệ vô thượng của Như Lai— 
Ten ways of fulflliment of the Buddha 
teachings of Great Enlightening Beings (The 
Sutra—Chapter 38): 
Enlightening Beings who abide by these can 
the supreme great 


2 
senfient 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Flower Adornment 


achieve wWisdom of 

Buddhas. 

1) Chẳng rời thiện hữu tri thức: Not leaving 
WiS€ aSSOClates. 

2) Thâm tín Phật ngữ: Deeply believing In 
the words of Buddhas. 


1526 


3) Chẳng hủy báng chánh pháp: Not 
repudiating truth. 

4) Dùng vô lượng vô tận thiện căn hồi 
hướng: Dedicating unlimmied roots of 
øoodness. 

5) Tin hiểu cảnh giới của Đức Như Lai vô 
biên tế: Focusing on the infinity of the 
sphere of Buddha. 

6) Biết cảnh giới của tất cả thế giới: 
Knowing the realms of all worlds. 

7) Chẳng bỏ cảnh giới pháp giới: Not 
abandoning the realm of cosmic reality. 

8) Xa rời tất cả ma cảnh: Avoiding all realms 
of demons. 

9) Chánh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật: 
Correctly recollecting the realm of all 
Buddhas. 

10) Tìm cảnh giới thập lực của Như Lai: 


Seeking the realm of the ten powers of 

Buddhas. 
Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười điều thâm nhập Phật pháp của chư 
đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy 
thời được nhập nơi tánh thậm thâm đại trí huệ 
vô thượng chánh đẳng chánh giác—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of profound penetration of 
the Buddhas's teachings of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by 
these can penetrate the most profound essence 
of the great knowledge and wisdom of 
unexcelled, complete perfect enlightenmeit. 
I1) Nhập tất cả thế giới đời quá khứ: They 
penetrate all worlds of the past. 
Nhập tất cả pháp giới đời vị lai: They 
penetrate all worlds In the future. 
Nhập tất cả thế giới đời hiện tại, thế giới 
hạnh, thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh: 
They penetrate the numbers, patterns, 
explanations, and purifIes of the present. 
Nhập các thứ tánh của tất cả thế giới: 
They penetrate the variety of all worlds. 


2) 


3) 


4) 


5) Nhập các thứ nghiệp báo của tất cả chúng 
sanh: They penetrate the various acfions 
and consequences of all sentient beinss. 
Nhập các thứ hạnh của tất cả Bồ Tái: 
They penetrate the various practices of all 
Enliphtening Beinss. 


6) 


7)_ Biết quá khứ tất cả thứ đệ của các vị Phật: 
They know the order of appearance of all 
Buddhas of the past. 

§) Biết tất cả vị lai tất cả thứ đệ của các vị 
Phật: They know the order of appearance 
of all Buddhas of the future. 

9) Biết hiện tại thập phương tận hư không 


pháp giới tất cả Phật, quốc độ, chúng hội, 
thuyết pháp, điều phục: They know the 
lands and congregations of all Buddhas 
present In the cosmos, their teaching and 
training. 

Biết thế gian pháp: They know principles 
of the world. 


a) Thanh Văn pháp: Principles of Buddhist 
disciples. 

b) Độc giác pháp: Principles of Individual 
Iiluminates. 

c) Như Lai pháp: Principles of Buddhas. 

d) Dầu biết các pháp đều không phân biệt 


mà thuyết các pháp, vì điều nhập pháp 
giới mà không sở nhập như chỗ thuyết 
pháp không hể thủ trước: Even though 
they know all these principles, they have 
no discrimmination, and yet expound 
prnciples  They thoroughly 
penetrate the realm of reality because 
there 1s nothing to penetrate. 
Mười Thâm Tâm Cửa Chư Đại Bồ Tát: 
(A) Ten profound minds—Chư đại Bồ Tát đã 
thanh tịnh nơi đệ nhị địa, và muốn vào tam địa 


Various 





nên trụ nơi mười thâm tâm—The Bodhisattva 
Mahasatva who has already purified the 
second sround, and wishes to enter the third 
ground, should bring forth ten kinds of 
profound minds: 

l1) Tâm thanh tịnh: A purified mind. 

2) Tâm an trụ: A peacefully dwelling mind. 


3) 
Bội 
5) 
6) 
7) 
8) 
3) 
10) 
(B) 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1527 


Tâm nhàm bỏ: A mind of disgust and 
Tenunciafion. 

Tâm la tham: A mind free of greed. 

Tâm bất thối: An unretreating mind. 

Tâm kiên cố: A solid mind. 

Tâm minh thạnh: A mind of flourishing 
brightness. 

Tâm dũng mãnh: A courageous mind. 
Tâm rộng: A vast mind. 

Tâm lớn: A great mind. 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thâm tâm của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
thâm tâm thanh tịnh nhứt thiết trí vô 
thượng—According the 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of profound mind of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by the 
supreme, of 


tO Flower 


these can atfain 
pure, profound mind 
OmNIScience. 

Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế 
gian: A profound mind not stained by any 
worldly things. 

Thâm tâm chẳng tạp tất cả đạo nhị thừa: 
A profound mind not alloyed with the 
ways of the lesser vehicles of Individual 
salvation. 

Thâm tâm thấu rõ tất cả Phật Bồ Đề: A 
profound comprehending the 
enlightenment of all Buddhas of past, 
present, and future. 

Thâm tâm tùy thuận đạo nhứt thiết chủng 
trí: A profound mind following the path of 
OmNIScience. 

Thâm tâm chẳng bị tất cả chúng ma ngoại 
đạo làm động: A profound mind unmoved 
by any demons or heretics. 

Thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất cả 
Như Lai: A profound mind clarifying the 
comprehensve knowledge of all 
Enlightened Ones. 


mind 


7) Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã được 
nghe: A profound mind accepting and 


holding all truths heard. 


8) Thâm tâm chẳng nhiễm trước tất cả chỗ 
thọ sanh: A profound mind not clinging to 
any sfate of HIfe. 

9) Thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế: A 
profound mind ¡imbued with all subtle 
knowledge. 

10) Thâm tâm tu tất cả Phật pháp: A profound 
mmnd  culivating all qualiles of 
Buddhahood. 


Mười Thâm Tâm Tăng Thượng Của 
Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười Thâm tâm tăng thượng của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh 
vô thượng của tất cả chư Phật —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of Intense profound mind of 
Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supremely pure intense profound mind of all 
Buddhas. 

1) Bất thối chuyển vì chứa nhóm tất cả thiện 
Not backsliding because they 
accumulate all roots of goodness. 

Rời nghi hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả 
Như Lai: Removing doubfs because they 
understand the esoteric sayings of all 
Buddhas. 

Chánh trì vì đại nguyện đại hạnh lưu xuất: 
Holding truth, being born by great vows 
and great deeds. 

Tối thắng vì thâm nhập tất cả Phật pháp: 
Deeply penetrating all Buddha teachings. 
Làm chủ vì tất cả Phật pháp đều tự tại: 
Mastering all Buddha teachinss. 

Tâm tăng thượng quảng đại vì vào khắp 
tất cả pháp môn: A vast mind which enters 
1nfO VarIous Ways Of access to truth. 

Thâm tâm tăng thượng thượng thủ, vì tất 
cả việc làm đều thành tựu: A leading 


căn: 


2) 


3) 


Ấ) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1528 


intense profound mind, accomplishing all 
tasks. 

Thâm tâm tăng thượng tự tại, vì tất cả tam 
muội thần thông biến hóa trang nghiêm: A 
free Iintense profound mind, adorned by all 
concenfrations,  spiritual 
mystical transformations. 
Thâm tâm tăng thượng an trụ, vì nhiếp thọ 
bổn nguyện: An abiding intense profound 
mind, embracing the1r past vows. 


poWers, and 


Thâm tâm tăng thượng không thôi nghỉ, vì 
thành thục tất cả chúng sanh: An 
unceasng ¡ñmtense profound mind, 


developing all sentient beings to maturIty. 


Mười Thân Cửa Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát 


có 


mười thân—According to The Flower 


Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of body of Enliphtening Beings. 
(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


được thân vô thượng vô tận của Như 
Lai—Enliphtenng Beings who abide by 
these can attain the supreme action of 
Buddhas and be able to enliphten all 
sentient beIngs: 

Bất lai thân vì chẳng thọ sanh ở tất cả thế 
gian: The noncoming body, not being born 
1n any world. 

Bất khứ thân, vì nơi tất cả thế gian cầu 
chẳng được: The nongoing body, 
1mpossIble to find in any world. 

Bất thật thân, vì tất cả thế gian được như 


thật The nonreal body, realizing all 
worlds as they really are. 

Bất hư thân, vì dùng lý như thật thị hiện 
thế gian: The nonfalse body, showing the 
world the truth. 

Bất tận thân, vì tột thuở vị lai không đoạn 
tuyệt: The Inexhaustible body, never 
being annihilated. 


Kiên cố thân vì tất cả chúng ma chẳng 
phá hoại được: The sfable body, 
1mpossIble for demons to desftroy. 


7?) 


8) 


9) 


10 


=< 


(B) 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Bất động thân vì chúng ma ngoại đạo 
chẳng động được: The ¡imperturbable 
body, Imposstble for demons and false 
teachers to disturb. 

Cụ tướng thân, vì thị hiện tướng trăm 
phước thanh tịnh: The formal body, 
manifesting pure marks of virfue. 

Vô tướng thân, vì pháp tướng rốt ráo đều 
vô tướng: The formless body, the forms of 
all things being ultimately formless. 

Phật chí thân, vì đồng một thân với tam 
thế Phật: The omnipresent body, being the 
same one body of all Buddhas of all times. 
Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy 
thời được thân vô thượng của Như Lai— 
Enlightening Beings who accomplish these 
can attain the supreme mind of all 
Buddhas: 

Thân người vì giáo hóa tất cả loài người 
Human bodies to teach humans. 

Thân phi nhơn vì giáo hóa địa ngục, súc 
sanh và ngạ quỷ: Nonhuman bodies to 
teach denizens of hells, animals, 
hungry ghosts. 

Thân trời vì giáo hóa chúng sanh cối dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới: Celestial 
bodIies to teach the beings of the realms of 
desire, form and formless. 

Thân hữu học vì thị hiện bậc hữu học: 
Learners” bodies to demonstrate the staøe 
of learning. 

Thân vô học vì thị hiện bậc A La Hán: 
Nonlearners" 
Staøe of sainthood. 

Thân Duyên giác, vì giáo hóa cho được 


and 


bodies to demonstrate the 


vào bậc Bích Chi Phật: Individual 
Iuminates` bodies to teach the way to 
enter the stage of  Individual 
Enlightenmeit. 


Thân Bổ Tát vì làm cho thành tựu Đại 
thừa: Enliphtening beings” bodies to foster 
the accomplishment of the Great Vehicle. 


8) 


9) 


10) 


1529 


Thân Như Lai vì trí thủy quán đảnh: 
Buddhas' bodies, anointed by the water of 
knowledge. 

Ý sanh thân, vì thiện xảo xuất sanh: 
Menfally produced bodies, generated by 
adaptive skills. 

Pháp thân vô lậu, vì không ngừng thị hiện 
thân tất chúng sanh: The 
unconfaminated reality-body, effortlessly 
manifesting the bodies of all sentient 
beings. 


2 2 
cua ca 


Mười Thân Nghiệp Cửa Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thân nghiệp của chư Đại Bổ Tát— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of physical 
action of Great Enlightening Beings. 

(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 


5 


2) 


3) 


Ñ) 


5) 


6) 


7) 


được Phật nghiệp vô thượng của Như Lai, 
đều có thể giác ngộ tất cả chúng sanh— 
Enlipghtening Beings who abide by these 
can atfain the supreme action of Buddhas 
and be able to enlighten all sentient 
beings. 

Thân nghiệp nơi một thân tràn đầy tất cả 
thế giới: Filling all worlds with one body. 
Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sanh đều 
có thể thị hiện: Ability to appear before 
all sentient beings. 

Thân nghiệp nơi tất cả các loài đều có thể 
thọ sanh: Ability to undertake bĩrth ¡n all 
sfates of being. 

Thân nghiệp du hành tất cả thế giới: 
Ability to travel in all worlds. 

Thân nghiệp qua đến chúng hội của chư 
Phật: Ability to go to the assemblies of all 
Buddhas. 

Thân nghiệp dùng một tay có thể che 
khắp tất cả thế giới: Ability to cover all 
worlds with one hand. 

Thân nghiệp có thể dùng một tay chà tất 
cả kim cang vi thiết sơn nát như vi trần: 
Abilty to grnd the iron surrounding 


8) 


9) 


10 


`=< 


() 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


mountains of all worlds to dust with one 
hand. 

Thân nghiệp ở trong tự thân hiện tất cả 
cõi Phật thành hoại chỉ bày cho chúng 
sanh: Manifesting 
disintegration of all Buddha-lands in oneˆ”s 
own body to show sentient beinøss. 

Thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất 
cả chúng sanh giới: Admitting all realms 
Of sentient beIngs into one body. 

Thân nghiệp ở trong tự thân hiện khắp tất 
cả cõi Phật, thanh tịnh tất cả chúng sanh, 
rồi ở trong đó hiện thành đạo: In one°s 


the formation and 


own body manifesting all pure Buddha- 
lands, with all sentient beings atfaining 
enlightenment therein. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được thân đại trí huệ vô thượng của Như 
Lai—Enlightenng Beings who abide by 
these can attain the supreme body of 
wisdom of Buddhas. 

Ba-La-Mật thân, vì đều chánh tu hành: 
The body of transcendent ways, due to 
correctly practicing them all. 

Từ nhiếp thân,vì chẳng bỏ tất cả chúng 
sanh: The body of  four 
methods, due to not abandoning sentient 
beings. 

Đại bi thân vì thay tất cả chúng sanh chịu 
vô lượng khổ không mỏi nhàm: The body 
Of øreat compassion, due to accepting 
Iimmeasurable suffering in place of all 
senfient beings without wearying. 

Đại từ thân, vì cứu hộ tất cả chúng sanh: 
The body of great benevolence, due to 
saving all sentient beinøs. 

Phước đức thân, vì lợi ích tất cả chúng 
sanh: The body of blessings and virtue, 
due to benefitting all sentient beIngs. 

Trí huệ thân vì đồng một tánh với tất cả 
Phật thân: The body of wisdom, being of 
the same one nature as the bodies of all 
Buddhas. 


Inf€eprative 


1530 


7) Pháp thân, vì ha hẳn thọ sanh các loài: 
The body of reality, being forever Íree 
from undergoing bíth in conditioned 
Sfaftes. 

§) Phương tiện thân, vì tất cả xứ hiện tiển: 
The body of expedient means, appearing 
1n all places. 

Thần lực thân, vì thị hiện tất cả thần biến: 
The body of spiritual powers, manifesting 
all mystic transformations. 

Bồ Đề thân, vì tùy thích tùy thời thành 
chánh giác: The body of enlightenment, 
achieving frue awareness at any time, as 
desired. 

Mười Thân Oai Đức Thanh Tịnh Của 
Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
27— Thập Định, có mười thân oai đức thanh 
tịnh chư Bồ Tát đạt được khi vào trí thế giới 
Phật trang nghiêm tam muội —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there 
are ten kinds of extremely pure bodies of 
power Enlightening Beings gain when they 
enter concenfraton of knowledge of the 
adornments of Buddhas of all worlds. 

I) Chiếu sáng bất khả thuyết bất khả thuyết 
thế giới mà phóng vô lượng vẳầng quang 
minh: Emitting unspeakably unspeakable 
numbers of light spheres to 1lluminate 
countless numbers of worlds. 

Làm cho thế giới đều thanh tịnh mà phóng 
vô lượng vâng quang minh vô lượng sắc 
tướng: Emiting counfless numbers of 
spheres of lipht of infinite colors to purIfy 
all worlds. 

Vì điều phục chúng sanh mà phóng vô 
lượng vẳầng quang minh: Emiting 
countless numbers of liph( spheres to 
pacIfy living beIngs. 

Vì thân cận tất cả chư Phật mà hóa làm vô 
lượng thân: Emanating countless numbers 
of bodies to be near to all the Buddhas. 

Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật mà 
rưới vô lượng thứ mây hoa hương thù 
diệu: Raining countless numbers of clouds 


9) 


10 


=< 


2) 


3) 


4) 


5) 


Of flowers of various wonderful scents to 
present all Buddhas. 

Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và 
điều phục tất cả chúng sanh mà trong mỗi 
lỗ chưn lông hóa làm vô lượng các thứ âm 
nhạc: Honoring all Buddhas and taming 
all sentient beings, in each pore producing 
countless kinds of music sounds to present 
to all Buddhas. 

Vì thành thục chúng sanh mà làm ra vô 
lượng các thứ thần biến tự tại: Magically 
producing countless numbers of various 
kinds of Infinitely free miraculous effects 
to develop sentient beIngs. 

Vì nơi chỗ tất cả chư Phật mười phương 
cầu thỉnh diệu pháp mà một bước vượt 
qua vô lượng thế giới: Crossing countless 
numbers of worlds In a single step in order 
to ask to hear the Teaching from all the 
varlously named Buddhas of the ten 
directions. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh, những ai 
nghe thấy đều chẳng luống uống mà hiện 
vô lượng sắc thân vô lượng thanh tịnh 
không ai thấy được đảnh: Showing a body 
of immeasurably various forms, the crown 
of which none can see, so that all who see 
or hear 1t w1l not have done so In vain. 

Vì khai thị vô lượng pháp bí mật cho 
chúng sanh mà phát vô lượng âm thanh 
ngôn ngữ: Uttering countless numbers of 
worlds to reveal countless secret truths to 
senfient beings. 

Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại 
Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§): Ten 
kimnds of unimpeded funcions of Great 
Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38). 

I) Đem tất cả thân chúng sanh vào thân 
mình: Encompassing the bodles of all 
senfient beings in one”s own body. 

Đem thân mình vào thân tất cả chúng 
sanh: Merging one”s own body into the 
bodies of all sentient beings. 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1531 


Đem tất cả thân Phật vào một thân Phật: 
All Buddha-bodies entering one Buddha- 
body. 

Đem một thân Phật vào tất cả thân Phật: 
One Buddha-body entering all Buddha- 
bodles. 
tất cả cõi vào 
Encompassing all lands in one”s own body. 
Đem một thân đầy khắp tất cả pháp tam 
thế thị hiện cho chúng sanh: Pervading all 
things of all times with one body, showing 
sentient beings. 

Nơi một thân thị hiện vô biên thân nhập 
tam muội: Showing boundless bodies In 
one body enfering concentration. 

Nơi thân một chúng sanh hiện thân tất cả 
chúng sanh mà đạt thành chánh giác: In 
one body showing as many bodies as 


Đem thân mình: 


senftient beings atfaining enliphtenment. 
Nơi thân tất cả chúng sanh hiện thân một 
chúng sanh, nơi thân một chúng sanh hiện 
thân tất cả chúng sanh: Showing the body 
of one being 1n the bodies of all beings, 
showing the bodies of all beings in the 
body of one being. 

Nơi thân tất cả chúng sanh thị hiện pháp 
thân, nơi pháp thân thị hiện thân tất cả 
chúng sanh: Showing the body of reality In 
the bodies of all beings, showing the 
bodIies of all beings In the body of reality. 


Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 
function relating to miraculous abilities (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 


Ù 


2) 


3) 


Đem bất khả thuyết thế giới để vào một vi 
trần: Place untold worlds in one atom. 
Trong một vi trần hiện khắp thế giới tất cả 
cõi Phật: Manifest all Buddha-lands, equal 
to the cosmos, In a single atom. 

Đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ 
lông qua lại cùng khắp mười phương thế 
giới mà không làm xúc não chúng sanh: 
Place the water of all oceans In one pore 
and travel throghout the universe, without 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


the  sentlent therein 
disturbed. 

Đem bất khả thuyết thế giới nạp trong 
thân mình, thị hiện tất cả việc làm do sức 
thần thông: Contain untold worlds within 
their own bodies and manifest all spiritual 
DOW€TS. 

Dùng một sợi lông buộc bất khả thuyết 
thế giới và cầm đi du hành tất cả thế giới, 
mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng 
kinh sợ: Tie up Innumerable mountain 
chainswith a single hair and carry them 
through all worlds, without frightening 
senfient beings. 

Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, 
một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong 
đó thị hiện sự thành hoại sai biệt, mà 
chẳắng làm cho chúng sanh có lòng kinh 
sợ: Make untold ages one age and make 
one age untold ages, showing therein the 


beings being 


differences of formation and 
disintesratlon, without scaring sentient 
beings. 


Trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và 
phong tai, những sự biến hoại mà chẳng 
não hại chúng sanh: In all worlds they 
show various changes and devastations by 
floods, conflagrations, and gales, without 
troubling sentient beIngs. 

Tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có thể 
hộ trì đổ dùng của tất cả chúng sanh, 
chẳng để tổn hư thiếu thốn: When such 
disasters arise they can safeguard the 
necessifies of life of all sentient beings in 
all worlds, not letting them be damaged or 
lost. 

Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới 
ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, 
chẳng làm cho chúng sanh có ý tưởng kinh 
sợ: Can hold inconceivably many worlds 
in one hand and toss them beyond untold 
worlds, ©exciing fear the 
senfient beings. 


without 1n 


1532 


10) Nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho 
các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Explain 


how all lands are the same as space, 
causing sentent beings all to gain 
undersfanding. 


Mười Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư 
Đại Bồ Tát: Mười thứ thần thông bỉ ngạn 
của chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 27) —Ten kinds of other shores of 
spIritual powers of Great Enlightening Beings 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 27). 

I1) Đến chư Phật tận hư không biến pháp giới 
thần thông bỉ ngạn: Reach the other shore 
of spirtual powers of the Buddha that 
extend throughout space and are present 
everywhere In the cosmos. 

Đến Bồ Tát rốt ráo vô sai biệt tự tại thần 
thông bỉ ngạn: Reach the other shore of 
Enlipghtening Beings'” ultimately 
nondiscrimnaftory free spiritual powers. 
Đến phát khởi Bồ Tát quảng đại hạnh 
nguyện nhập Như Lai môn Phật sự thần 
thông bỉ ngạn: Reach the other shore of 


2) 


3) 


spiritual powers of Buddha-work able to 
the  far-reaching 
commitmenfs of Enlightening Beings and 
enter the gate of realization of Thusness. 


1niflafe practical 


4) Đến chấn động tất cả thế giới tất cả cảnh 
giới đều làm cho thanh tịnh thần thông bỉ 
ngạn: Reach the other shore of spiritual 
powers able to shake all objects In all 
worlds and pur1fy them all. 

Đến hay tự tại biết tất cả chúng sanh 
nghiệp quả bất tư nghì đều như huyễn hóa 
thần thông tự tại: Reach the other shore of 
spiritual powers able to freely know that 
the inconcerivable results of actions of all 
beings 1llusory 
productions. 

Đến hay tự tại biết các tam muội thô tế 
nhập xuất tướng sai biệt thần thông bỉ 
ngạn: Reach the other shore of spiritual 


5) 


sentient are all like 


6) 


powers able to freely know the diferent 


characteristics, crude and subtle, those In 

enftry and emerge of all concenfrations. 

Đến hay dũng mãnh nhập cảnh giới Như 

Lai mà ở trong đó phát sanh đại nguyện 

thân thông bỉ ngạn: Reach the other shore 

Of spiritual powers able to boldly enter the 

realm of the Enlightened and therein 

produce great vows. 

Đến thần thông bỉ ngạn có thể—Reach 

the other shore of spiritual powers able to: 

a. Đến hay hóa làm Phật, hóa chuyển pháp 
luân, điểu phục chúng sanh: Cause 
Buddhas to appear and teach, taming 
beings. 

b. Khiến sanh vào gia đình họ Thích: 
Causing them to be born in the family of 
Buddhas. 

c. Khiến nhập Phật thừa mau được thành 

tựu: Causing them to enter the vehicle of 

Buddhahood and swiftly attain fulfilliment. 

Đến hay rõ biết bất khả thuyết tất cả văn 

cú bí mật mà chuyển pháp luân, khiến vô 

lượng pháp môn đều được thanh tịnh: 

Reach the other shore of spiritual powers 

able to comprehend all the countless 

©soferic statemenís and teach In such a 

way as fo clarIfy countless aspects of truth. 

Đến chẳng nhờ ngày đêm năm tháng kiếp 

số, một niệm đều có thể thị hiện khắp tam 

thế thần thông bỉ ngạn: Reach the other 
shore of spiritual powers able to cause the 

past, present and future fo appear In a 

sinple Instant without depending on the 

numbers of days, nights, months, years, or 
epochs. 

Mười Thần Thông Vô Ngại: Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn thần 

thông vô ngại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 

nầy thời có thể vào khắp cả Phật pháp— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there are ten kinds of unimpeded 

function relating to spirtual capacities. 

Enliphtening Beings who abide by these can 

penetrate all Buddha-teachinss. 


7) 


8) 


9) 


10) 


1533 


1) Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân: 
Show the bodies of all worlds in one body. 
Nơi chúng hội một Đức Phật, thính thọ lời 
thuyết pháp trong chúng hội của tất cả chư 
Phật: In the audience of one Buddha they 
hear the teachings spoken the 
assembilies of all Buddhas. 
Ở trong tâm niệm của một chúng sanh, 
thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ 
Đề, khai ngộ tâm của tất cả chúng sanh: 
In the mind and thoughts of one senfient 
being they accomplish Inexpressible, 
unsurpassed enliehtenment and open the 
minds of all sentient beings. 
Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt 
của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng 
sanh đều được hiểu rõ: With one voice 
they manifest the different sounds of 
speech of all worlds and enable sentient 
beings each to attain understanding. 
Trong một niệm hiện hết tất cả kiếp quá 
khứ có bao nhiêu nghiệp quả nhiều thứ sai 
khác, làm cho các chúng sanh đều được 
thấy biết: In a single moment they show 
the various differences 1n results of acfIons 
of all ages of the entire past, causing 
sentient beinzs all to know and see. 
Trong một vi trần xuất hiện cõi Phật 
quảng đại vô lượng trang nghiêm: In one 
atom appears Buddha-land with boundless 
adornmert. 
Lầm cho tất cả các cõi được đầy đủ trang 
nghiêm: Cause all worlds to be fully 
adorned. 
Vào khắp cả tam thế: Penetrate all pasts, 
presents and futures. 
Phóng quang minh đại pháp, hiện tất cả 
chư Phật Bồ Đề, tất cả chúng sanh hạnh 
nguyện: Emenate the great light of truth 
and show the cenliphtenment of all 
Buddhas, and the acts and aspirations of 
sentient beings. 
10) Chư Bồ Tát thủ hộ—Enlightening beings 
protect: 


2) 


in 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


a. _ Tất cả chúng sanh: All living beings. 

b. Thánh: Saints. 

c. _ Độc giác: Individual Iiluminates. 

d._ Chư Bồ Tát: Enlightening Beings. 

e. Thập lực của Như Lai: The ten powers of 
enlightenmernt. 

f. Thiện căn của chư Bổ Tát: The roots of 
gøoodness of Enlipghtening Beings. 

Mười Thiện Nghiệp Đạo: Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có mười Thiện 

Nghiệp Đạo—According to the Sangiti Sutta in 

the Long Discourses of the Buddha, there are 

ten wholesome courses of acton—See Thập 

Thiện and Thập Thiện Nghiệp. 

Mười Thiệt Nghĩa Phật Pháp Của Chư 

Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 

38, chư đại Bồ Tát có mười câu thiệt nghĩa 

Phật pháp —According the 

Adornment Sutra, Great Enlightening Beings 

have ten kinds of expression of the true 

meaning of the Buddhas' Teaching. 

I1) Tất cả pháp chỉ có danh: All things only 

have names. 

Tất cả pháp dường như huyển: All things 

are like 1llusions. 

Tất cả các pháp dường như bóng: AII 

things are like reflections. 

Tất cả pháp chỉ do duyên khởi: All things 

only originate conditionally. 

Tất cả pháp nghiệp thanh tịnh: All things 

ar€ pure 1n action. 

Tất cả pháp chỉ văn tự làm ra: All things 

are Just made by words. 

Tất cả pháp thực tế: All things are the 

ultimate reality. 

Tất cả pháp vô tướng: All things are 

signless. 

Tất cả pháp đệ nhứt nghĩa: All things are 

the highest truth. 

10) Tất cả pháp là giới pháp: All things are 
the realm of reality. 

Mười Thù Thắng Của Chư Đại Bồ Tát: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư đại Bồ 

Tát có mười thứ thù thắng. Một khi chư Đại Bồ 


tO Flower 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 


1534 


Tát đã đạt được mười thứ hải, thì cũng đạt 
được mười thứ thù thắng. Sau khi đã được 
mười thứ thù thắng, thời chư Bồ Tát lại cũng 
được mười thứ lực—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten 
kinds of excellence. Once Great Enlightening 
Beings have attained these ten oceans, they 
wil also attain ten kinds of excellence. After 
they have atfained ten kinds of excellence, 
they will also attain ten kinds of poWwer. 

I1) Là đệ nhất trong tất cả chúng sanh: They 
are foremost among sentient beinøs. 

Là siêu việt trong hàng chư Thiên: They 
supremely outstanding among 
celestials. 

Mạnh nhất trong tất cả Phạm vương: They 
are most powerful among Brahma-kings. 
Nơi thế gian không chỗ nhiễm trước: They 
have no attachmenfs In any world. 

Tất cả thế gian không gì che chói được: 
NÑo one ¡in any world can overshadow 
them. 

Tất cả chúng ma chẳng mê loạn được: No 
demons can disturb them. 

Vào khắp các loài không bị chướng ngại: 
They can enter any state of being without 
hindrance. 

Mọi nơi thọ sanh biết chẳng kiên cố: 
Wherever they may be born, they know 1t 
1S not DermaneIt. 

Tất cả Phật pháp đều được tự tại: They 
attain mastery of all Buddha teachings. 
Tất cả thần thông đều hay thị hiện: They 
can manifest all spiritual powers. 


2) 
are 


3) 
4) 


5) 


6) 


7?) 


8) 


9) 
10) 


** For more Information, please see Ten 
Oceans and ten kinds of power. 

Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh 
Giới: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười quyết định giải (hiểu rõ chắc chắn) biết 
chúng sanh giới. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời đạt được quyết định giải đại oai lực 
vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of certain understanding of the realm 


of sentilent beings. Enlightening beings who 
abide by these can atfain the supremely 
powerful certain understanding of Buddhas. 

I1) Biết tất cả chúng sanh giới bổn tánh 
không thật: Know that all realms of 
sentient beings essentially have no reality. 
Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân 
một chúng sanh: Know that all realms of 
sentient beings enter the body of one 
sentient being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân 
một Bồ Tát: Know that all realms of 
sentent beings enter the body of an 
Enlightening Being. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều vào Như 
Lai tạng: Know that all realms of sentient 
beings enter the matrix of enliphtenment. 
Biết một thân chúng sanh vào khắp tất cả 
chúng sanh giới: Know that the body of 
one sentient being enters all realms of 
sentient beIngs. 

Biết tất cả chúng sanh giới đều kham làm 
pháp khí của chư Phật: Know that all 
realms of sentient beings can be vessels of 
the Buddhas' teaching. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở 
thích của họ mà vì họ hiện thân chư thiên: 
Know all realms of sentient beings and 
manifest the bodies of celestial beings for 
them according to theIr desires. 

Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở 
thích của họ mà hiện oai nghi tịch tịnh 
của Thanh Văn hay Bích Chi Phật: Know 
all realms of sentient beings and manifest 
the tranquil, composed behavior of sainfs 
and ¡ndividual ¡illuminates for them, 
according to therr inclinations. 

Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện 
thân công đức trang nghiêm của Bồ Tái: 
Know all realms of sentient beings and 
manIfest the of 
Enlightening Beings adorned with virtues. 
Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện 
thân tướng hảo oai nghỉ tịch tịnh của Như 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


to  them bodies 


10) 


1535 


Lai để khai ngộ họ: Know all realms of 
sentient beinsgs and show them the marks 
and embellishments and the tranquil 
comportment of Buddhas, and enliphten 
sentient beings. 
Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười 
thứ hải của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong Pháp giới tự tại đại Tam muội cũng sẽ 
được mười thứ hải. Chư Đại Bồ Tát một khi đã 
được mười thứ hải nầy, thời lại cũng được 
mười thứ thù thắng (See Ten kinds of 
excellence)—According the 
Adornment Sutra, Chapter 2/7, there are ten 
kinds of ocean of Great Enlightening Beings. 
Enliphtenng Beinss who abide ¡in the 
concenfration of freedom 1n the elemental 
cosmos also attain ten kinds of ocean. Once 
Great Enlightening Beings have attained these 
ten oceans, they also atftain ten kinds of 
excellence. 
I1) Được chư Phật hải, vì đều xem thấy: They 
attain the ocean of Buddhas because they 
see them all. 
Được chư pháp hải, vì hay dùng trí huệ 
trọn biết rõ: They attain the ocean of 
truths because they can comprehend them 
all by wisdom. 
Được chúng sanh hải, vì trọn điều phục: 
They attain the ocean of sentient beings 
because they pacIfy them all. 
Được chư sát hải, vì dùng thần thông vô 
tánh vô tác đều qua đến: They attain the 
ocean of lands because they go to them by 
all psychic realization of essenceless, 
uncreated spiritual powers. 
Được công đức hải, vì tất cả tu hành trọn 
viên mãn: They attain the ocean of virtues 
they all 
perfection. 
Được thần thông hải, vì hay rộng thị hiện 
khiến khai ngộ: They attain the ocean of 
spiritual powers because they are able to 


tO Flower 


2) 


because cultivate them {O 


manifest them extensively to awaken 
enliphtenment. 

Được chư căn hải, vi những căn tánh 
chẳng đồng đều khéo biết: They attain the 
ocean of faculties because they know all 


7) 


their various differences. 
Được chư tâm hải, vì biết vô lượng tâm 
chủng loại sai biệt của tất cả chúng sanh: 


8) 


They atain the ocean of minds because 
they know the Infinte varilous different 
minds of sentient beings. 

Được chư hạnh hải, vì hay dùng nguyện 
lực đều viên mãn: They attain the ocean 


9) 


Of practices because they can fulfill them 
all by willpower. 

Được chư nguyện hải, vì đều làm cho 
thành tựu trọn thanh tịnh: They atain the 
Ocean of vows because they cause them 
all to be fulfilled, eternally pure. 

Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ mặc giáp của chư Bồ Tát. Chư Đại 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời mặc được 
mão giáp vô thượng của Như Lai, và có thể xô 
đẹp tất cả ma quân—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 


10 


`=< 


kinds of armor of Great Enlightening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can 
wear the supreme armor of Buddhas and crush 
all demon armles. 

1) Mặc giáp đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng 
sanh: They wear the armor of great 
benevolence, rescuing all sentient beIngs. 

Mặc giáp đại bi, vì kham chịu tất cả sự 
khổ: 
compassion, enduring all suffering. 


2) 
They wear the armor of great 
3) Mặc giáp đại nguyện, vì tất cả việc làm 
đều rốt ráo: They wear the armor of great 
commitment, fulfilling all their tasks. 

Mặc giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả sự 
trang nghiêm của Phật: They wear the 
armor of dedication, constructng the 
adornments of all Buddhas. 


ẩn) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


1536 


Mặc giáp phước đức, vì lợi ích tất cả 
chúng sanh: They wear the armor of 
virtue, benefitting all sentient beings. 

Mặc giáp Ba La Mật, vì độ thoát tất cả 
chúng sanh: They wear the armor of the 
ways Of transcendence, liberatng all 
COnScIous beInøs. 

Mặc giáp trí huệ, vì dứt tối ám phiền não 
của tất cả chúng sanh: They wear the 
armor of wisdom, destroying the darkness 
of affliction of all sentient beings. 

Mặc giáp thiện xảo phương tiện, vì xuất 
sanh thiện căn phổ môn: They wear the 
skill øØenerating 
universal roots of goodness. 


armor of In means, 
Mặc giáp nhứt thiết trí tâm kiên cố chẳng 
tán loạn vì chẳng thích những thừa khác: 
They wear the armor of firm stability and 
freedom from distraction of the mind of 
universal knowledge, not enJoying other 
vehicles. 

Mặc giáp nhứt tâm quyết định, vì nơi tất 
cả pháp lìa nghi hoặc: They wear the 
armor of sinegle-minded certainty, free 
from doubts and confusion In regard to all 
things. 


Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tái: 
Ten kinds of immsight of Great Enlightening 


Beings 


Adornment  Sutra 





(The Flower 


Chapter 38) —-Chư Đại Bồ tát có mười thứ 
Minh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38). 


5 


2) 


3) 


Trí minh thiện xảo, biết tất cả những 
nghiệp báo của chúng sanh: The insight of 
practical knowledge of the consequences 
Of actions of all sentient beings. 

Trí minh thiện xảo biết cảnh giới tịch diệt 
thanh tịnh không hí luận của tất cả chúng 
sanh: The Insight of practical knowledge 
of the pUTIfV, 
nonconceptuality of all realms of sentient 


quiescence, and 
beings. 

Trí minh thiện xảo biết những cảnh sở 
duyên của tất cả chúng sanh chỉ là một 
tướng, đều bất khả đắc, tất cả pháp đều 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


như kim cang bất hoại: The ¡insight of 
practical knowledge that the mental 
obJects of all sentient beings are of but 
one character, totally ungraspable, and 
that all things are Indestructible. 

Trí minh thiện xảo hay dùng vô lượng âm 
thanh vi diệu vang khắp thập phương thế 
giới: The Insight of practical knowledge of 
ability to cause Infinite subftle utterances 
to be heard in all worlds. 

Trí minh thiện xảo phá hoại khắp tất cả 
tâm nhiễm trước: The insight of practical 
knowledge of how to universally destroy 
the obessions of all minds. 

Trí minh thiện xảo hay dùng phương tiện 
thọ sanh hay chẳng thọ sanh: The ¡insight 
of practical knowledge of how to appear to 
be born or not to be born by expedient 
means. 

Trí minh thiện xảo bỏ rời tất cả cảnh giới 
thọ tưởng: The ¡nsigh( of practical 
knowledge of abandoning all objects of 
p€rception and sensafion. 

Trí minh thiện xảo biết tất cả pháp chẳng 
tướng chẳng vô tướng, một tánh vô tánh, 
vô phân biệt mà hay biết rõ các loại pháp 
trong vô lượng kiếp phân biệt diễn thuyết, 
trụ nơi pháp giới, thành vô thượng chánh 
đẳng chánh giác: The insight of practical 
knowledge of things are neither form nor 
formless, are of one nature, which 1s no 
nafture, no( discriminating anything yet 
able to comprehend all kinds of truths and 
explain them analytically for measureless 
ages, abiding In the realm of reality and 
realizing unexcelled, 
enlightenmett. 

Trí minh duyên khởi thiện xảo biết tất cả 
chúng sanh, sanh vốn không sanh, vì tổ 
thấu thọ sanh bất khả đắc. Mà biết nhơn, 
duyên, sự, cảnh giới, hạnh, sanh, diệt, 
ngôn thuyết, mê hoặc, ha mê hoặc, điên 
đảo, ha điên đảo, tạp nhiễm, thanh tịnh, 
sanh tử, niết bàn, khả đắc, bất khả đắc, 


complete perfect 


10) 


1537 


chấp trước, không chấp trước, trụ, động, 
đi, về, khởi chẳng khởi, hư mất, xuất ly, 
thành thục, các căn, điều phục, tùy theo sở 
nghi mà nhiều cách giáo hóa, chưa từng 
quên mất công hạnh Bồ tát. Vì Bồ Tát chỉ 
vì lợi ích chúng sanh nên phát tâm vô 
thượng Bồ Đề không bỏ sót việc làm vì 
chúng sanh. Thế nên Bồ Tát thường giáo 
hóa chúng sanh thân không mỏi nhọc, 
chẳng trái tất cả chỗ làm của thế gian: 
The Insigh( practical knowledge of 
1nterdependent Originatlon—Great 
enliphtening beings know that the birth of 
all sentient beings 1s  fundamentally 
birthless because they comprehend that 
binh cannot be grasped; yet they know 


causes, condiions, events, objects, 
actions, bĩrth, extinction, speech, 
confusion, freedom from confusion, 
delusion, freedom from delusion, 
defilement, puriy, bíth and death, 
nirvana, graspabilty,  ungraspability, 
attachment, nonattachment, T€SI, 


movement, departure, return, orIgination, 
nonorigination, dissolution, emancipation, 
maturifties, faculties, how to civilize, they 
teach beIngs according to needs, never 
forgetting the deeds of all Enliphtening 
Beings, set their mind on complete perfect 
enliphtenment for the sole purpose of 
helping sentlent beings, edify sentient 
beings without tiring, in harmony with 
what 1s to be done ïn all worlds. 

Trí minh thiện xảo nơi Phật vô trước, 
chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi pháp vô 
trước chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi cõi 
vô trước chẳng sanh tâm nhiễm trước, nơi 
chúng sanh vô trước chẳng sanh tâm 
nhiễm trước. Chẳng thấy có chúng sanh 
mà thực hành điều phục thuyết pháp, 
nhưng cũng chẳng bỏ Bồ Tát đại bi đại 
nguyện; thấy Phật, nghe pháp, tùy thuận 
tu hành; y chỉ nơi những thiện căn của 
Như Lai, cung kính cúng dường không thôi 


nghỉ. Hay dùng thần lực chấn động thập 
phương vô lượng thế giới, vì tâm quảng 
đại khắp pháp giới. Biết những cách 
thuyết pháp, biết số chúng sanh, biết 
chúng sanh sai biệt, biết khổ sanh, biết 
khổ diệt, biết tất cả hạnh đều như bóng 
tượng, thật hành hạnh Bồ Tát dứt hẳn tất 
cả căn bổn thọ sanh. Chỉ vì cứu hộ tất cả 
chúng sanh nên thực hành hạnh Bồ tát mà 
không chỗ làm, tùy thuận chủng tánh của 
tất cả chư Phật mà phát tâm quảng đại 
như núi Tu Di. Biết tất cả hư vọng điên 
đảo vào môn nhứt thiết chủng trí. Trí huệ 
rộng lớn chẳng lay động được, sẽ thành 
chánh giác. Ở biển sanh tử bình đẳng tế 
độ tất cả chúng sanh: The ¡insight of 
practical knowledge of equally saving all 
senfient beings In the ocean of birth and 
death—Great Enlightening Beings have 
no affachment to Buddha, to the teaching, 
to lands, to sentient beIngs, 
develop attachments. They do not see that 
there are sentien( beings, yet they are 
carrying on educational actIvity, civilizing 
and teaching ways of liberation; they do 
not give up the practice of Enlightening 
Beings, with great compassion and great 
commitment. Seeing Buddhas and hearing 
ther teachings, they act accordinply; 
trusting the Buddhas, they plant roots of 
goodness, ceaselessly honoring and 
serving them. They are able to shake 
infinite worlds in the ten directions by 
spiritual powers; their minds are broad, 
being equal to the cosmos. They know 
varlous explanations of truth, they know 
how many sentient beings are there, they 
know the different among sentient beings, 
they know the bíth of suffering, they 
know the extinction of suffering; while 
knowing all acts are like reflected Images, 
they carry out the deeds of Enlightening 
Beings. They of all 
subJugation to bírth. They carry out the 


and do not 


sever the root 


1538 


practice of Enlightening Beings for the 
sole purpose of saving all sentlent beings 
and yet do not practice anything. 
Conformimng the essential of 
Buddhas, they develop a mind like an 
mountan. They know all 
falsehood and delusion, and enter the door 
of 


nature 
1Immense 


omniscience. Their knowledge and 


wisdom are broad and vast and 
unshakable, due {O atfain true 
enliphtenment. 


Mười Thường Pháp Của Chư Phật: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ 
thường pháp của chư Phật —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of eternal law of all Buddhas. 

I1) Chư Phật thường thực hành tất cả những 
Ba La Mật: All Buddhas always carry out 
all the transcendent ways. 

Chư Phật thường chẳng mê lầm nơi tất cả 
các pháp: All Buddhas are always free 
from confusion 1n regard to all things. 

Chư Phật thường đủ đức đại bi: AII 
Buddhas 
compassion. 
Chư Phật thường có đủ thập lực: AlII 
Buddhas always have ten powers. 

Chư Phật thường chuyển Pháp Luân: All 
Buddhas  always the wheel of 
Teaching. 

Chư Phật thường vì chúng sanh mà thị 
hiện thành chánh giác: AII Buddhas 
always demonstrate the accomplishment 
of true awakening for the benefit of 
senfient beings. 

Chư Phật thường thích điều phục tất cả 
chúng sanh: All Buddhas always gladly 
lead all sentient beings. 

Chư Phật tâm thường chánh niệm pháp bất 
nh: All Buddhas always correctly 
remember the truth of nonduality. 

Chư Phật sau khi giáo hóa chúng sanh 
thường thị hiện vô dư Niết bàn: AII 
Buddhas, 


2) 


3) 


always have universal 
4) 


5) 
turn 


6) 


7) 


8) 


9) 


after having taugh(t sentient 


beings, always show entry Into nirvana 
without remainder, because the realm of 
the Buddhas has no bounds. 

10) Cảnh giới của chư Phật thường không biên 
tế: The realm of all Buddhas are always 
boundless. 

Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38—Ly 
Thế Gian): Ten kinds of adornment of Great 
Enlightening Beings (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 38—Detachment from the 
World)—Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng 
của Như Lai—Enlightening Beings who abide 
by these can attan the adornment of all 
supreme attributes of Buddhas. 
1) Lực trang nghiêm, vì chẳng thể hư hoại: 
The of being 
1ndestructible. 
Vô úy trang nghiêm, vì không thể dẹp 
phục được: The of 
fearlessness, being InvincIble. 
Nghĩa trang nghiêm, vì nói bất khả thuyết 
nghĩa vô cùng tận: The adornment of 
meaning, explaining untold meaning 
1nexhaustibly. 
Pháp trang nghiêm, vì quán sát diễn 
thuyết không quên mất tám vạn bốn ngàn 
pháp tụ: The adornment of doctrines, 
contemplating expounding the 
collecion of eighty-four thousand 
doctrines without forgetting them. 

Nguyện trang nghiêm, vì không thối 

chuyển nơi hoằng thệ của chư Bồ Tát đã 

phát The adornment of vows, the 
universal by all 

Enliphtening Beings never regressing. 

Hạnh trang nghiêm, vì tu hạnh Phổ Hiền 

mà xuất ly: The adornment of deeds, 

culivating the deeds of Ủniversal Good 
and øaining emancipation. 

Sát độ trang nghiêm, vì đem tất cả cõi làm 

một cõi: The adornment of lands, making 

all lands one land. 





adornment pOWeT, 


2) 
adornment 


3) 


4) 


and 


5) 


vows undertaken 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1539 


Phổ âm trang nghiêm, vì mưa pháp vũ 
cùng khắp tất cả thế giới của chư Phật: 
The adornment of universal volce, 
showering the rain of truth throughout all 
Buddha-worlds. 

Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp 
thực hành vô số hạnh chẳng đoạn tuyệt: 
The adornment of empowerment, carrying 
out innumerable deeds ¡in all ages without 
Cease. 

Biến hóa trang nghiêm, vì nơi thân một 
chúng sanh thị hiện thân bằng số tất cả 
chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều 
thấy biết cầu nhứt thiết trí không thối 
chuyển: The of mystic 
manifestations, showing in the body of one 
being as many bodIies as there are senfienf 
beings, causing all sentient beings to 
perceive them and seek all-knowledge 
without regressing. 


adornment 


Mười Trang Nghiềm Vô Thượng Tối 
Thắng Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ tối thắng vô 
thượng trang nghiêm của chư Phật —According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, 
there are ten kinds of supreme adornment of 
all Buddhas. 


l) 


2) 


Thân Phật trang nghiêm tối thắng. Chư 
Phật đều đủ đầy những đại nhơn tướng và 
tùy hình hảo—The first Buddhas” supreme 
physical adornement—AlI Buddhas have 
all the of 
Øreatness. 

Ngữ trang nghiêm tối thắng vô thượng— 
The second Buddhas” supreme adornment 
of speech: 

Chư Phật đều đầy đủ sáu mươi thứ âm 
thanh: All Buddhas have sixty kinds of 
vocal sounds. 


marks and refinements 


Mỗi âm thanh có năm trăm phần: Each 
sound with five hundred elements. 

Mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm 
thanh tịnh dùng để nghiêm hảo: Each 


3) 


BÀI 


element with countless hundreds of 
thousands of pure , clear tones adorning 1t. 
Có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp 
giới không sợ hãi, đại sư tử hống diễn nói 
pháp nghĩa thậm thâm của Như Lai: They 
are able, in the midst of all groups In the 
cosmos, without any qualms or fears, fO 
roar the great lion”s roar, expounding the 
meanng of the extemely profound 
teaching of The Enlightened. 

Chúng sanh được nghe không ai là chẳng 
hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều được 
điểu phục: So that all who hear are 
delighted and are edified according to 
their faculties and inclinations. 

Ý trang nghiêm tối thắng vô thượng——The 
thrd  supreme of 
Buddhas: 

Chư Phật đều có đầy đủ thập lực, các đại 
tam muội: All Buddhas are endowed with 
the ten powers, the øreat concenfrafions. 
Mười tám pháp bất cộng trang nghiêm ý 
nghiệp: The eighteen unique qualities, 
adorning their mental activitIes. 

Chỗ có cảnh giới đều thông đạt vô ngại: 
ther sphere of operaton, they 
comprehend and master all enlightening 
pnciples without obsfruction. 

Tất cả Phật pháp đều được vô dư pháp 
giới trang nghiêm để dùng trang nghiêm: 
All attain the adornments of the all- 
Iinclusive cosmos of their reality as thelr 
adornmert. 

Pháp giới chúng sanh tam thế tâm hành 
đều riêng khác, mà trong một niệm đều 
thấy rõ cả: They are able to clearly 
perceive in a single Instant the mental 
patferns, past, present, and future, each 
different, of the beings of the cosmos. 
Quang minh trang nghiêm tối thắng vô 
thượng —The fourth Buddhas`” supreme 
adornmernt of light: 


mental adornment 


In 


5) 


1540 


Chư Phật hay phóng vô số quang minh: 
All Buddhas are able to amanate countless 
beams of light. 

Mỗi mỗi quang minh có vô lượng lưới 
quang minh—-Each beam of lipht 
accompanied by untold webs of light: 
Chiếu khắp tất cả Phật độ: IIluminating all 
Buddha-lands. 

Diệt trừ đen tối của tất cả thế gian: 
Destroying the darkness In all worlds. 

Thị hiện vô lượng chư Phật xuất thế: 
Revealing the emergence of 
1nnumerable Buddhas. 

Thân Phật bình đẳng thảy đều thanh tịnh: 
Therr bodies equal, all pure. 

Chỗ làm Phật sự đều không luống uống: 
Their Buddha-works all effective. 

Hay làm cho chúng sanh đến bậc bất thối 
chuyển: Able to cause sentient beings to 
reach nonregression. 

Lầa si hoặc của thế gian, hiện vi tiếu trang 
nghiêm tối thắng vô thượng The fifth 
Buddhas” supreme adornment of a smile, 
free from the delusion and confusion of 
the world: 

Chư Phật lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi 
miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a 
tăng kỳ quang minh: When the Buddhas 
smile, zillions of rays of light radiate from 
their faces. 

Mỗi quang minh đều có vô lượng bất tư 
nghì các thứ màu chiếu khắp mười phương 
tất cả thế giới: Each ligh( having 
1nnumerable, Inconcervably many hues of 
all kinds, liphting up all the worlds in the 
ten directions. 

Trong đại chúng phát lời thành thực: 
Among the masses they utter truthful 
words. 

Thọ ký đạo vô thượng chánh giác cho vô 
lượng vô số bất tư nghì chúng sanh: Giving 
innumerable, countless, 1nconceivably 
many beings  directions 
supreme complete perfect enliphtenment. 


senfient 


6) 


7) 


8) 


for b 


c. 


Pháp thân trang nghiêm tối thắng vô 
thượng —The sixth Buddhas” supreme 
adornmernt of the reality-body: 

Chư Phật đều có pháp thân thanh tịnh vô 
ngại: All Buddhas have the reality-body, 
pure, unobsfructed. 

Nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo: With 
ultimate comprehension of all truths. 

Trụ nơi pháp giới không có biên tế: 
Abiding In the cosmos of reality, without 
bounds. 

Dầu ở thế gian mà chẳng tạp với thế gian: 
Though being in the world, not getting 
mixed up with the world. 

Rõ thật tánh thế gian: Understanding the 
true nature of the world. 

Thực hành pháp xuất thế: Acting on 
transmundane principles. 

Dứt đường ngôn ngữ: Beyond the power 
of speech. 

Siêu uẩn xứ giới: Transcending the realms 
Of maffer sense. 

Thường diệu quang minh trang nghiêm tối 
thắng vô thượng —The seventh Buddhas” 
supreme adornment of constant subtle 
light: 

Chư Phật đều có vô lượng thường quang 
minh vi diệu, vô số những thứ sắc tướng 
đùng làm nghiêm hảo: AII Buddhas have 
infinite constant subtle lights with untold 
colors of all kinds adorning them. 

Lầm tạng quang minh, xuất sanh vô lượng 
quang minh viên mãn, chiếu khắp mười 
phương không chướng ngại: Forming a 
treasury of light producing Infinite orbs of 
lght I1llumimating the 
without obstruction. 


ten đirections 


Diệu sắc trang nghiêm tối thắng vô 
thượng —The eiphth Buddhas” supreme 
adornment of sublime forms: 

Chư Phật đều có vô biên diệu sắc: AII 
Buddhas have boundless sublime forms. 
Khả ái diệu sắc: Delightful sublime forms. 
Thanh tịnh diệu sắc: Pure sublime forms. 


9) 


1541 


Tùy tâm hiện diệu sắc: Sublime forms that 
appear In accordance with the mind. 

Diệu sắc che chói tất cả ba cõi: Forms that 
outshine all in the realms of desire, form 
and formlessness. 

Diệu ngạn vô thượng: 
Unexcelled sublime forms arriving at the 
other shore. 

Chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô 
thượng—The ninh Buddhas” supreme 
adornment of human character: 

Chư Phật đều sanh trong tam thế Phật 
chủng: All Buddhas are born ¡in the family 
of Buddhas of past, present, and future. 
Chứa những báu lành rốt ráo thanh tịnh 
không có lầm lỗi, rời sự khinh chê của thế 
gian: Accumulate myriad treasures Of 
virtue, ulimately pure, without fault, 
1mpeccable. 

Là chỗ trang nghiêm nhứt của diệu hạnh 
thanh tịnh thù thắng trong tất cả các pháp: 
BeiIng adorned by the most pure, refined 
acfs among all things. 

Thành tựu đầy đủ nhứt thiết chủng trí, 
chủng tộc thanh tịnh không ai khinh chê 


sắc đến bỉ 


được: Fully accomplishing total 
knowledge and character beyond 
reproach. 


10) Đại từ đại bi công đức trang nghiêm tối 


thắng vô thượng The tenth Buddhas” 
supreme adornment of the qualiles of 
great kindness and compassion: 

Chư Phật dùng đại bi lực trang nghiêm 
thân mình, rốt ráo thanh tịnh không có 
những khát ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm 
đã khéo giải thoát, người thấy không 
chán, đại bi cứu hộ tất cả thế gian: All 
Buddhas array themselves with the power 
Of great compassion. Ultimately pure, 
without  any ther physical 
actions forever at rest, their minds well 
liberated, so that none tire of seeing them, 
saving all worldly beings. 


Cravinøs, 


b. 


Là phước điển đệ nhứt, là bực thọ cúng vô 
thượng, thương xót lợi ích cho tất cả chúng 
sanh đều làm cho họ thêm lớn vô lượng 
phước đức trí huệ: The foremost fields of 
blessing, worthy r€cIpIents, 
mercifully helping all sentient beings to 
develop stores of unlimited virtue and 
knowledge. 


the  most 


Mười Trí Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười trí của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of knowledge 
of all Buddhas. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh hồi 
hướng nguyện trí: All Buddhas know all 
things have no aim, yet they can produce 
knowledge of dedicated undertaking. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều 
không có thân, mà hay xuất sanh thanh 
tịnh thân trí: AlI Buddhas know all things 
have no body, yet they can produce 
knowledge of pure body. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai 
không hai, mà hay xuất sanh khả năng 
giác ngộ trí: All Buddhas know all things 
are fundamentally nondual, yet they can 
produce knowledge capable of awareness 
and understanding. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô ngã vô 
chúng sanh, mà hay xuất sanh điều phục 
chúng sanh trí: All Buddhas know all 
things have no self and no being, yet they 
can produce knowledge to cIvilize beings. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn lai vô 
tướng, mà hay xuất sanh liễu ngộ chư 
tướng trí: AII Budhas know all things 
fundamenfally have no marks, yet they 
can produce knowledge of all marks. 

Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không 
có thành hoại, mà hay xuất sanh liễu ngộ 
thành hoại trí: AlI Buddhas know all 
worlds have no becoming or decay, yet 


1542 


they can produce knowledge of becoming 
and decay. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có 
tạo tác, mà hay xuất sanh tri quả nghiệp 
trí: All Buddhas know all things have no 
creation, yet they can produce knowledge 
of the effect of action. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có 
ngôn thuyết, mà hay xuất sanh liễu ngôn 
thuyết trí: All Buddhas know all things 
have no verbal explanation, yet they can 
produce knowledge of verbal explanation. 
Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có 
nhiễm tịnh, mà hay xuất sanh tri nhiễm 
tịnh trí: AlI Buddhas know all things have 
no defiliement or purity, yet they can 
produce knowledge of 
puTItY. 

Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có 
sanh diệt, mà hay xuất sanh liễu sanh diệt 
trí: All Buddhas know all things have no 
birth or extinction, yet they can produce 
knowledge of birth and extinction. 

Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ 
Đề: Mười Trí như biển nhập vô thượng Bồ Đề 
của chư đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
38). Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư 
Phật-Ten kinds knowledge 
entering ¡Iníto unexcelled, complete perfect 
enliphtenment (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 38). Enlightening beings who 
abide by these can atfain the ocean of supreme 
knowledge of Buddhas. 


7) 


8) 


9) 


defilement or 


10 


`=< 


of oceanic 


I) Nhập tất cả vô lượng chúng sanh giới: 
Penetrate all realms of sentient beIngs. 

2) Nhập tất cả thế giới mà chẳng sanh tâm 
phân biệt: Penetrate all worlds without 
Øiving rise to arbitrary discriminations. 

3) Biết tất cả hư không giới vô lượng vô 


ngại, vào khắp lưới tất cả thế giới sai biệt 
ở mười phương: Know all realms of space 
are measureless and Immaterial, and enter 


the network of all different worlds in the 

ten directions. 

Khéo nhập pháp giới vì đều biết rõ như 

vậy—Skillfully penetrate phenomena 

because they know them all: 

Nhập vô ngại: Fluidity. 

Nhập chẳng đoạn: Nonannilation. 

Nhập chẳng thường: Noneternity. 

Nhập vô lượng: Infinity. 

Nonbirth. Nhập chẳng sanh: 

Nhập chẳng diệt: Nondestruction. 

Nhập tất cả: Totality. 

Trí huệ như hải thứ năm The fifth 

oceanic knowledge: 

a. _ Chư Bồ Tát biết thiện căn đã tích tụ, đang 
tích tích tụ của —Great 
Enlightening Beings know the roots of 
øoodness have accumulated, do 
accumulate, and will accumulate: 

e - Chư Phật: The Buddhas. 

e Chư Bồ Tát: Enlightening beings. 

e - Thanh Văn: Listeners. 

e - Độc Giác: Individual Illuminates. 

e _ Tất cả phàm phu: All ordinary people. 
Great Enlightening Beings also know—— 
Chư Bồ Tát cũng biết: 

e Thiện căn mà tam thế chư Phật đã thành, 
nay thành và sẽ thành vô thượng Bồ Đề: 
The roots of goodness have already 
accomplished, now being accomplished, 
and to be accomplished by the Buddhas of 
all times In perfect enlightenmen. 

e Thiện căn mà tam thế chư Phật đã giáo 
hóa và điều phục chúng sanh: The roots of 
gøoodness 1n the teaching and civilizing of 
all sentient beings by the Buddhas of all 
times. 

e_ Biết rõ những thiện căn nây chu Bồ Tát 
sẽ làm những điều sau đây——Knowing all 
these roots of goodness, Enliphtening 
Beings will do the following: 

** Deeply believe in them. Thâm tín: 

** Tùy thuận: Approve and aspire to them. 

** Nguyện tu tập không mỏi nhàm: Cultivate 


4) 


Cua ho Bo ơp 


` 


tụ và sẽ 


6) 


7) 


1543 


them tirelessÌy. 

Trí huệ như biển thứ sáu The sixth 
oceanic knowledge: 

Trong mỗi niệm nhập quá khứ thế bất khả 
thuyết kiếp. Ở trong một kiếp hoặc có 
trăm ức Phật xuất thế, chư Bồ Tát đều 
biết rất rõ như một kiếp và tất cả các 
kiếp —-Moment to Great 
Enlightening Beings enter untold eons of 
the past and know how many Buddhas 
appear ¡1n each eons, no matter how 
unspeakably many they were they know 
clearly in each and every eon: 

Chúng hội đạo tràng: Their congregations. 
Thuyết pháp và phương pháp điều phục: 
Therr teaching and training methods. 

Thọ mạng dài vắn: The lifespan of all 
sentient beings. 

Pháp trụ lâu mau: How long their doctrine 
lasted. 

Những kiếp không Phật có những chúng 
sanh gieo căn lành nơi vô thượng Bồ Để 
cũng đều biết rõ: They also know ¡ïf there 
were sentient beings who planted roofs of 
gøoodness for enliphtenment in ages when 
there were no Buddhas. 

Nếu có những chúng sanh thiện căn đã 
thành thục nơi đời vị lai sẽ được thấy Phật 
cũng đều biết rõ: They also know if there 
are any senfient beings who wIÏl get to see 
Buddhas In the future when thelr roo(s of 
øØoodness rIpen. 

Quán sát quá khứ thế bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp như vậy tâm không nhàm 
mỏi: They tirelessly examine untold eons 
of the past. 

Trí huệ như biển thứ bảy—The seventh 
oceanic knowledge: 

Nhập vị lai thế quán sát tất cả vô lượng vô 
biên kiếp: Great Enlightening Beings 
penetrate the ages of the future, examine 
and distinguish all ages, measureless, 
boundless. 


Immoment 


8) 


Biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không 
Phật: Know what ages will have Buddhas 
and what ages wIll not. 

Họ biết—They know: 

Kiếp nào có bao nhiêu Như Lai xuất thế: 
How many Buddhas will appear in what 
aø©s. 

Mỗi Như Lai danh hiệu gì: What the 
names of each Buddha will be. 

Ở thế giới nào?: What worlds they will 
live In. 

Những thế giới ấy tên gì?: 
names of those worlds will be. 


What the 


Độ được bao nhiêu chúng sanh?: How 
many sentient beinss they wIll liberate. 
Thọ mạng bao lâu?: How long they will 
live. 

Quán sát tột đến vị lại đều biết rõ tất cả 
chẳng cùng tận, chẳng nhàm mỏi: 
Observe throughout the future, knowing 
all endlessly, tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ tám—The eighth 
oceanic knowledge—Great Enlightening 
Beings enter the present observe and 
reflec—Chư Đại Bồ Tát nhập hiện tại thế 
quán sát: 

Trong mỗi niệm thấy khắp vô biên phẩm 
loại mười phương, nơi bất khả thuyết thế 
giới đều có chư Phật nơi vô thượng Bồ Đề 
đã thành, đang thành và sẽ thành— 
Moment after moment see boundless 
kinds of worlds in the ten directions, each 
having Buddhas who have attained, are 
affaining Supreme 
enlightenmernt: 

Khi họ đi đến đạo tràng: As they go to 
the site of enlightenmernt. 

Ngồi dưới cây Bồ Đề: Sit under the tree of 
Enliphtenment. 

Hàng phục ma quân:Congquer the demons. 
Thành chánh đẳng chánh giác: Attain 
Unexcelled Complete Perfect 
Enliphtenment. 


and  wilÐ attain 


154 


Rời cây Bồ Đề đi vào thành ấp: Get up 
and go Info the cIty. 

Lên cung trời: Ascend to the heavens. 
Chuyển đại pháp luân: Expound the subtle 
truth and turn the great wheel of teaching. 
Thị hiện thần thông: Manifest spiritual 
DOWTS. 


Điều phục chúng sanh: Tame sentient 


beings. 

Phó chúc pháp vô thượng Bồ Đề: 
Hand on the teaching of complete 
enliphtenment. 


Xả bỏ thọ mạng: Give up their lives. 

Nhập Niết bàn: Enter final nirvana. 

Đã nhập niết bàn, kiết tập pháp tạng 
khiến còn ở lâu tại thế gian, trang 
nghiêm Phật pháp nhiều thứ cúng 
dường: After they have entered nirvana, 
their teachings are collected and preserve 
the worlds, the Buddhas'" 
monuments are adorned and honored In 
VATIOUS WAyS. 

Chư Bồ Tát cũng thấy—The Enlightening 
Beings also see: 

Tất cả chúng sanh gặp được Phật pháp: 
The sentlent beings ¡1m 
encounter the Buddhas" teachingss. 

Nhận giữ, hộ trì, và phúng tụng: Accept, 
preserve and repeat them. 

Ghi nhớ và tư duy: Remember and ponder 
them. 

Tăng trưởng huệ giải: Increase in wisdom 
and understanding. 

Quán sát như vậy cùng khắp mười 
phương, mà ở nơi Phật pháp không sai lầm 
vì: They extend these throughout the ten 
directions and have no misunderstanding 
about the Buddhas" teachinss, because. 
Dù biết rằng chư Phật như mộng, mà vẫn 
hay đến chỗ chư Phật cung kính cúng 
dường: Great Enlightening Beings know 
the Buddhas are all like dreams, yet they 
go to all Buddhas and honor them. 


them in 


those worlds 


9) 


Bấy giờ Bồ Tát chẳng chấp tự thân, mà 
dùng tự thân để tu tập: At such times 
Enliphtening Beings do not cling to theIr 
bodies, yet they utlize ther bodies to 
culfivate. 

Chẳng chấp chư Phật, mà vẫn thấy và vẫn 
lắng nghe giáo pháp của chư Phật: They 
do not cling to the Buddhas, yet they see 
the Buddhas and hear the teachings. 
Chẳng chấp thế giới, mà vẫn nhập thế cứu 
độ chúng sanh: They do not cling to the 
world, yet they enter the world to save 
senfient beings. 

Chẳng chấp chúng hội: They do not cling 
to the congregation. 

Chẳng chấp vào sự thuyết pháp: They do 
not cling to the preaching. 

Chẳng chấp kiếp, mà vẫn đi vào tất cả 
kiếp không nhàm mi: They do not cling 
(to the age, yet they enter all ages 
tirelessly. 

Trí huệ như biển thứ chín—The ninth 
oceanic knowledge: 

Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, 
trong mỗi kiếp cúng dường cung kính vô 
lượng chư Phật thị hiện tự thân mất đây 
sanh kia: Honor countless Buddhas in each 
age, for un(old eons, appearing to die In 
one place and be born in another. 

Đem tất cả đồ cúng hơn hẳn tam giới để 
cúng dường chư Phật, cũng như chư Bồ 
Tát, Thanh văn và tất cả đại chúng: They 
honor the Buddhas, as well as the 
Enlipghtening Beings and disciples 1n their 
congregatlons  wih all kinds of 
transmundane offerinss. 


Sau khi chư Phật nhập diệt: After the 
Buddhas pass away: 

Dùng đổ cúng vô thượng để cúng dường 
xá lợi: They honor their relics with 
unsurpassed offerinss. 

Rộng làm sự bế thí: Extensively practice 
charIty. 


`=< 


1545 


Đại Bồ Tát dùng tâm bất tư nghì —Great 
Enlightening Beings with an inconceivable 
mind. 

Tâm chẳng cầu báo: A mind not seeking 
reward. 

Tâm rốt ráo, tâm mang đến lợi ích: A 
mmnd with ulimate determination, a 
determination to provide benefït. 

Trong vô lượng kiếp, chư Đại Bổ Tát vì 
quả vô thượng Bổ Để —For untold eons, 
Great Enlightening Beings, for the sake of 
supreme complete perfect enliphtenment: 
Cúng dường chư Phật: Honor the Buddhas. 
Lợi ích chúng sanh: Benefit sentient 
beingss. 

Hộ trì chánh pháp: Preserve the true 
teaching. 

Khai thị diễn thuyết chánh pháp: Reveal 
and expound the true teaching for untold 
©ons. 

Trí huệ như biển thứ mười —The tenth 
oceanic knowledge: 

Chư Đại Bổ Tát nơi chỗ của tất cả chư 
Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh văn và tất cả 
pháp sư—Great Enlightenng Beings 
wholeheartedly seek, from all Buddhas, 
from all Enliphteninng Beings, from all 
teachers of truth: 

Pháp của Bồ Tát đã thuyết: The principles 
expounded by Enlipghtening Beinss. 

Pháp của Bồ Tát đã học: The principles 
studied by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát đã dạy: The principles 
taught by Enlightening Beings. 

Pháp của Bồ Tát đã tu hành: The principle 
practiced by Enlipghtening Beinss. 

Pháp của Bồ Tát thanh tịnh: The methods 
Of purification of Enliphtening Beings. 
Pháp của Bồ Tát thành thục: The methods 
of development of Enliphtening Beings. 
Pháp của Bồ Tát điều phục: The methods 
Of training of Enlipghtening Beinss. 

Pháp bình đẳng của Bồ Tát: The methods 
of equanimity of Enliphtening Beings. 


e _ Pháp xuất ly của Bồ Tát: The methods of 
emancipation of Enlightening Beings. 

e _ Pháp tổng trì của Bồ Tát: The methods of 
total mental command of Enlightening 
Beings. 

b. Được pháp nầy rồi thì Bồ Tát sẽ—Having 
obfained these teachings: 

e Bồ tát thọ tr: They absorb and retain 
them. 

e - Tụng đọc: Read and repeat them. 

e Phân biệt giải thuyết không nhàm đủ: 
Analyze and explain them, never tiring of 
this. 

e Khiến vô lượng chúng sanh ở trong Phật 
pháp phát tâm tương ưng với nhứt thiết trí 
nhập tướng chơn thật: Causing countless 
senfient beings to develop all awareness 
of the Buddha teachings that corresponds 

Omnisclence, to penetrate the 
characteristics of realIty. 

e Nơi vô thượng Bổ Để được bất thối 
chuyển: Attain nonregression in respect to 
Unexcelled, Complete Perfect 
Enliphtenment. 


{O 


e®© Tu hành như vậy trong vô lượng kiếp 
không nhàm đủ: Enlightening beings 
continue to cultivate this way tirelessly for 
unfold eons. 

Mười Trí Quán Sát Của Chư Đại Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười trí huệ quán sát của chư Đại Bồ Tát. Chư 

Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí huệ 

quán sát vô thượng của chư Như Lai— 

According to the Flower Adornment Suữra, 

Chapter 38, there kimnds of 

contemplation of knowledge of Great 

Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 

abide by these can atfain the contemplation of 

supreme knowledge of Buddhas. 

1) Trí huệ quán sát thiện xảo phân biệt diễn 
thuyết tất cả các pháp: Contemplation of 
knowledge of skilfully analyzing and 
explaining all things. 


are ten 


1546 


2) Biết rõ tam thế tất cả thiện căn: Knowing 
all roots of goodness of pasf, present and 
futire. 

Biết rõ tất cả Bồ Tát hạnh biến hóa tự tại: 
Knowing the practices of all Enlightening 
Beings, being able to transform freely. 
Biết rõ nghĩa môn của tất cả các pháp: 
Knowing the meanings of all doctrines. 
Biết rõ oai lực của chư Phật: Knowing the 
powers of all Buddhas. 

Biết rõ tất cả môn Đà La Ni: Knowing all 


3) 


đà) 
5) 


6) 
methods of concenfration formulae. 

Nơi tất cả thế giới khắp nói chánh pháp: 
Expounding truth in all words, entering all 
UTIV€TSe€S. 

Nhập tất cả pháp giới: Knowing all spaces 
are inconceivable. 

Biết tất cả thập phương bất tư nghì: 
Knowmg all 
1nconce1vable. 
Biết tất cả Phật pháp trí huệ quang minh 
vô ngại: Knowing the light of knowledge 
of all Buddha teachings 1s unobsfructed. 
Mười Trí Quang Chiếu Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười trí quang chiếu của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được trí 
quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten illuminations of 
knowledge of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the illumination of supreme knowledge 
of all Buddhas. 


7) 


8) 


9) 


ten directions are 


10 


`=< 


1) Trí quang chiếu quyết định sẽ thành chánh 
đẳng chánh giác: The illumination of 
knowledge of  certain atfainment of 
supreme perfect enliphtenment. 

2) Trí quang chiếu thấy tất cả Phật: The 
1luminaton of knowledge seeing all 
Buddhas. 

3) Trí quang chiếu thấy tất cả chúng sanh 


chết đây sanh kia: The illumination of 
knowledge of seeing all sentient beings 


dying In one place and being born in 
another. 

Trí quang chiếu hiểu tất cả tu-đa-la pháp 
môn: The 1lluminaton of knowledge 
understanding the of£ all 
SCTIpfur€s. 

Trí quang chiếu y chỉ thiện tri thức phát 
tâm Bồ Để tích tập thiện căn: The 
1llumination of knowledge developing the 
determinaton of enlipghtenment through 
with the 
accumulation of roofs of goodness. 

Trí quang chiếu thị hiện tất cả chư Phật: 
The 1llumination of knowledge showing all 
Buddhas. 

Trí quang chiếu giáo hóa tất cả chúng 
sanh đều khiến an trụ Như Lai địa: The 
1luminaton of knowledge teaching all 
senfient beings so they may abide in the 
sfate of enlightenmeit. 

Trí quang chiếu diễn thuyết bất khả tư 
nghì pháp môn: The 
1luminatdon of knowledge expounding 
inconcervable great means of access fo 


Â) 
doctrines 


5) 


aSSOciation Wise and 


6) 


7) 


8) 
quảng đại 


truth. 

9) Trí quang chiếu thiện xảo biết rõ tất cả 
chư Phật thần thông oai lực: The 
llummnaton of knowledge skillfully 


comprehending the spiritual powers of all 
Buddhas. 

Trí quang chiếu đây đủ tất cả các Ba La 
Mật: The illuminaton of knowledge 
fulfiing all transcendent ways. 

Mười Trí Quảng Đại: Ten kinds of broad 
knowledge—See Thập Quảng Đại Trí. 

Mười Trí Tạng Quảng Đại: Đây là mười 
môn trí tạng quảng đại mà chư Bồ Tát đạt 
được khi có liễu tri nhứt thiết thế giới Phật 
trang nghiêm Tam muội (Kinh Hoa Nghiêm—— 
Phẩm 27)—This is ten kinds of treasury of 
great knowledge possessed by Enlightening 
Beings when they first attain the concentration 
of knowledge of the adornments of Buddhas 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 27). 


10 


`=< 


1547 


I)_ Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật: Knowledge 
1lluminating all Buddha-lands. 

Trí biết tất cả chúng sanh: Knowledge of 
the births of all beings. 

Trí làm sự biến hóa khắp tam thế: 
Knowledge of how to make magical 


2) 
3) 


displays of past, future and present. 

Trí vào khắp tất cả thân Phật: Knowledge 
of all Buddha-bodies. 

Trí thông đạt tất cả Phật pháp: Knowledge 
comprehending all Buddha teachinss. 

Trí nhiếp khấp tất tnh pháp: 
Knowledge embracing all pure 
phenomena. 

Trí khiến tất cả chúng sanh nhập pháp 
thân: Knowledge of how to cause all 
beings to enter the reality body. 

Trí hiện thấy tất cả phổ nhãn thanh tịnh: 
Pure Knowledge of universal directly 
perceiving all things. 

Trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn: Knowledge 
of total freedom reaching the other shore. 
Trí an trụ tất cả pháp quảng đại khắp hết 
không thừa: Knowledge establishing all 
universal principles. 

Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười trí xảo phân biệt của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí 
phân biệt các pháp thiện xảo vô thượng của tất 
chư Phật —According 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 
kinds of skillful analytic knowledge of Great 
Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can atfain supreme knowledge 
of Buddhas that skillfully distinguishes all 
things. 

]) 


4 
5) 
6) cả 
?) 


8) 


9) 


10 


`=< 


cả to the Elower 


Trí xảo phân biệt nhập tất cả các cõi 
Skillful analytic knowledge penetrating all 
lands. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả các chỗ của 
chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating all abodes of sentient beIngs. 


2) 


3) Trí xảo phân biệt nhập tất cả tâm hành 
của các chúng sanh: Skillful analytic 
knowledge penetraing the mental 
activities of all sentient beings. 

Trí xảo phân biệt nhập căn tánh của tất cả 
chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating the faculties of all sentient 
beings. 

Trí xảo phân biệt nhập nghiệp báo của tất 
cả chúng sanh: Skilful  analytic 
knowledge penetrating the consequences 
of all actions of all sentient beIngs. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Thanh 
Văn: Skilful analytic knowledge 
penetrating the practices of all Buddhist 
disciples. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Độc 
Giác Skilful  analytic knowledge 
pentrating the practices of all Individual 
Iiluminates. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Bồ 
Tát: Skilful  analyuic  knowledge 
penetatng the pracices of all 
Enlipghtening Beinss. 

Trí xảo phân biệt thâm nhập tất cả thực 
hành của thế gian pháp: Skillful analytic 
knowledge penetrating the practices of 
mundane thinøs. 

Trí xảo phân biệt nhập tất cả Phật pháp: 
Skillful analytic knowledge penetrating all 
pñnciples and attributes of Buddhahood. 
Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại 
Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§): Ten 
kinds of unimpeded function relating 
knowledge (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 36). 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


{O 


l) Vô tận biện tài: Inexhaustble analytic 
DOW€TS. 

2) Tất cả tổng trì không quên mất: Retention 
of all dharani concentration formulae. 

3) Khả năng biết và nói những căn tánh của 


tất cả chúng sanh: Ability to know and 
explain with certainty the faculties of all 
senfient beings. 


1548 


4 Ở trong một niệm, dùng trí vô ngại, biết 
tâm hành của tất cả chúng sanh: Instantly 
knowing, by unhindered knowledge, the 
action of the minds of all sentient beings. 

5) 


(DĐ) Biết rõ chúng sanh: Knowing clearly all 
sentient beings. 

Sở thích dục lạc: Inclinations. 

Thiên hướng: Propensities. 

Tập khí: Habits. 

Phiển não: Afflictions. 

Tùy theo chỗ thích nghi mà cho thuốc trị 
liệu: Giving them remedies In accordance 
with their allments. 

Trong khoảng một niệm hay vào được 
thập lực của Như Lai: In a single moment 
they are able to enter Into the ten pOW€rS 
of Buddhas. 

Dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp tam thế 
và chúng sanh trong đó: By unimpeded 
knowledge they are able to know all ages 
Of past, present, and future and sentient 
beinss therein. 

Ở trong mỗi niệm hiện thành chánh giác, 
thị hiện cho chúng sanh không đứt đoạn: 
Moment to moment they maniIfest the 
attainment of enlightenment, showing 1t to 
sentient beings endlessly. 

Nơi một chúng sanh tưởng biết tất cả 
chúng sanh nghiệp: Know the actlons of 
all sentient beings In the thought of one 
sentient being. 

Nơi ngôn âm của một chúng sanh, hiểu lời 
nói của tất cả chúng sanh: Understand the 
language of all sentient beings In the 
words of one senfient being. 

Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên 
Mãn Đại Nguyện: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 18), có mười trụ pháp giúp chư đại Bồ 
Tát viên mãn đại nguyện. Khi chư Bồ Tát 
thành tựu những nguyện nầy thời được mười 
trạng (See 1nexhaustible 
ftreasurIes)—According the 
Adornment Sutra, Chapter 18, there are ten 


Đo ơP® 


(Œ) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


vô tận ten 


tO Flower 


pñnciples (abiding) which help Enlightening 
Beimgs to fulfill ther great vows. When 
Enliphtening Beings fulfill these vows, they 
will attain ten Inexhaustible treasuries. 

l) Tâm không nhàm chán: Never wearying 
1n mind. 

Đủ đại trang nghiêm: Preparing great 
adornmens. 

Nhớ nguyện lực thù thắng của chư Bồ Tái: 
Remembering the superlative wIll power 
of enliphtening beIngs. 

Nghe các Phật độ đều nguyện vãng sanh: 
When hearing about the Buddha-lands, 
vowing to be born In them all. 

Thâm tâm (Bồ Đề) lâu dài tận kiếp vị lai: 
Keep ther profounf determination 
everlasting. 

Nguyện trọn thành tựu tất cả chúng sanh: 
Vowing to develop all living beinøgs fully. 
Trụ tất cả kiếp chẳng lấy làm nhọc: 
Stayng through all ages 
considering 1t troublesome. 

Thọ tất cả khổ chẳng sanh oán hận: 
Accepting all suffering without aversion. 
Nơi tất cả sự vui lòng không tham trước: 
Having no craving or attachment to any 
pleasures. 

Thường siêng gìn giữ pháp môn vô 
thượng: Always diligently protecting the 
unexcelled teaching. 

Mười Trụ Vô Chướng Ngại Của Chư 
Phật: Mười điều vô chướng ngại trụ của chư 
Phật (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 33)—Ten 
ways in which Buddhas remain unhindered 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

I1) Chư Phật đều hay qua đến tất cả thế giới, 
vô chướng ngại trụ: All Buddhas can 
travel to all worlds, remaining unhindered. 
Chư Phật đều hay trụ ở tất cả thế giới, vô 
chướng ngại trụ: All Buddhas are able to 
abide In all worlds, remaining unhindered. 
Chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, 
đứng, ngồi, nằm vô chướng ngại trụ: All 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 
without 


8) 


9) 


10 


=< 


2) 


3) 


1549 


Buddhas can walk, stand, sit and recline In 
all worlds, remaining unhindered. 

Chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới 
diễn thuyết chánh pháp vô chướng ngại 
trụ: All Buddhas can expound the truth in 
all worlds, remaining unhindered. 

Chư Phật đều hay ở nơi tất cả thế giới trụ 
ở cung trời Đâu Suất vô chướng ngại trụ: 
AII Buddhas can abide in the heaven of 
contentment ¡in all worlds, remaining 


4) 


5) 


unhindered. 

Chư Phật đều hay nhập pháp giới tất cả 
tam thế, vô chướng ngại trụ: All Buddhas 
are able to enter all the pasts, presents and 
of the remaining 
unhindered. 

Chư Phật đều hay ngồi pháp giới tất cả 
đạo tràng, vô chướng ngại trụ: AII 
Buddhas able all 
enliphtenment sites cosmos, 
remaining unhindered. 

Chư Phật đều hay niệm niệm quán tâm 
hành của tất cả chúng sanh, dùng ba môn 
tự tại giáo hóa điều phục, vô chướng ngại 
trụ: All Buddhas are able to observe the 
mental patterns of all sentient beings in 
each moment of thought, and use their 
powers of diagnosis, prescription, and 
occult effects to teach and tune them, 
remaining unhindered. 

Chư Phật đều hay dùng một thân trụ ở vô 
lượng bất tư nghì chỗ chư Phật và tất cả 
chỗ lợi ích của chúng sanh, vô chướng 
ngại trụ: All Buddhas are able to soJourn 
at the places of innumerable Buddhas with 
one body, and ¡n all places, benefitting 
living beinss, remaining unhindered. 

Chư Phật đều hay khai thị chánh pháp vô 
lượng chư Phật nói, vô chướng ngại trụ: 
AlI Buddhas are able to expound true 
teachings spoken by Infinte Buddhas, 
remaining unhindered. 

Mười Tư Tưởng Siêu Phàm Của Chư 
Đại Bồ Tát: Theo Đức Phật trong kinh Hoa 


6) 


futures COsmos, 


7) 


St at 


the 


are {O 


in 


8) 


9) 


10 


`=< 


Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có mười thứ tư tưởng 
siêu phàm, nhờ đó mà chư Bồ Tát đạt được 
tưởng thiện xảo vô thượng—According to the 
Buddha in The Flower Adornment Sutra, Great 
Enlightenng Beings of 
extraordinary thought which help them attain 
unexcelled skillful thought. 

1) Chư Bồ Tát suy tưởng tất cả thiện căn như 
chính AlII Great 
Enliphening Beings think of all roots of 
øoodness as theIr own roofs of øoodness. 
Chư Bồ Tát suy tưởng tất cả các thiện căn 
là chủng tử Bồ Đề: They think of all roots 
Of goodness as seeds of enlightenment. 
Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả chúng 
sanh là căn khí Bồ Đề: They think all 
beings of 
enlightenmernt. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả nguyện là 
tự nguyện: They think of all vows as their 
OWn vows. 

Chư Bồ tát suy tưởng nơi tất cả các pháp 
là xuất ly: They think of all truths as 
emancipation. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các hạnh 
là tự hạnh: They think of all practices as 
theIr own pracfices. 


have ten kinds 


thiện căn của họ: 


2) 


3) 


sentient aS vessels 


4) 


5) 


6) 


7)_ Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các pháp 
là Phật pháp: They think that all things as 
teachings of Buddha. 

8) Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả pháp ngữ 


ngôn là đạo ngữ ngôn: They think of all 
modes of language as the path of verbal 
©xpression. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả chư Phật 
là những đấng từ phụ: They think of all 
Buddhas as benevolent parents. 

Chư Bồ Tát suy tưởng nơi tất cả các Đấng 
Như Lai là không hai (là một): They think 
of all Budhas as one. 

Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Bồ Tát có 
mười tự tại. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được viên mãn tất cả các môn Ba-La-Mật, 


9) 


10 


`=< 


1550 


trí huệ thần lực, bổ để tự tại của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of control of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain mastery 
of enliphtenmernt, fulfilling the transcendence, 
knowledge, spiritual power of all Buddhas. 

1) Mạng tự tại, vì trụ thọ mạng trong bất khả 
thuyết kiếp: Control of life, being able to 
remain alive for untold eons. 

Tâm tự tại vì trí huệ hay nhập vô số tam 
muội: Control of mind, their ¡ntellect 
being  able 
Concenfrations. 
Đồ dùng tự tại, vì hay dùng vô lượng đồ 
trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế 
giới: Control of facililes, being able to 
aray all worlds with nnfinite 
embellishments. 

Nghiệp tự tại vì tùy thời thọ báo: Confrol 
of action, being able to experience 
Consequences at any time. 

Thọ sanh tự tại vì thị hiện thọ sanh nơi tất 
cả thế giới: Control of birth, being able to 
manifest birth In all worlds. 

Giải tự tại, vì thấy Phật đầy khắp tất cả 
thế giới: Control of understanding, being 
able to see Buddha filling all worlds. 
Nguyện tự tại, vì trong các cõi tùy dục tùy 
thời mà thành chánh giác: Control of wIll, 
being able to achieve true awakening 1n 
any lands whenever desired. 

Thần lực tự tại, vì thị hiện tất cả đại thần 
thông: Control of spirtual 
showing all kinds of great 
displays. 

Pháp tự tại, vì thị hiện vô biên pháp môn: 
Control of doctrine, revealing boundless 
gØateways fO truth. 

Trí tự tại, vì trong mỗi niệm thị hiện Như 
Lai thập lực vô úy thành chánh giác: 
Control of knowledge, in each moment of 
thought manifesting the ten powers of 


2) 


{O enter countless 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
pOW€TS, 
mystical 


9) 


10 


`=< 


fearlessness of Buddhas, atfaining true 

enliphtenment. 
Mười Tướng Của Thân Đức Như Lai: 
Ten characteristics of the body of a Buddha—— 
See Thập Tướng Thân Như Lai. 
Mười Tướng Xuất Hiện Của Đức Như 
Lai Ten types of characterisics of 
mamifestaton of a Buddha—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có 
mười tướng xuất hiện của Đức Như Lai— 
According to The Flower Ornament Scripture, 
Chapter Manifestation of Buddha (37), there 
fypes of of 
mamifestation of Buddha. 
I) Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của Như 
La The first characterisic of the 
manifestaton of a Buddha: Ví như Đại 
Thiên thế giới nây, chẳng phải do một 
duyên, chẳng phải do một sự mà được 
thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô 
lượng sự mới thành, những là nổi giăng 
mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có bốn thứ 
phong luân nối tiếp nhau làm sở y và bốn 
thứ đại trí phong luân—It 1s as a billion- 
world universe is not formed_ just by one 
condition, not by one phenomenon, It can 
be formed only by ¡innumerable 
conditions, innumerable things. That 1s to 
say, the rising and spreading of great 
clouds showering of great 
produce four kinds of atmosphere, 
continuously making a basis and four kinds 
of atmosphere of great knowledge of the 
enlightened. 
Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, được 
tạo nên bởi cộng nghiệp của chúng sanh 
và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, 
làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều 
tùy sở nghi mà được thọ dụng. Vô lượng 
nhân duyên như vậy mới thành Đại Thiên 
thế giới. Pháp tánh như vậy không có sanh 
giả, không có tác giả, không có tri giả, 
không có thành giả, nhưng Đại Thiên thế 
giới vẫn được thành tựu—Four kinds of 


are  ten characteristics 


and rain 


a) 


b) 


155 


atmosphere, continuously make a basis, 
which produced by the Joint actlons of 
sentent beings and by the roots of 
gøoodness of Enlightening Beings, enabling 
all sentlent beings to get the use of what 
they need. Innumerable of such causes 
and conditions form the universe. Ït 1s sụch 
by the nature of things, there 1s no 
producer or maker, no knower or creatOr, 
yet the worlds come to be: 

Năng Trì Phong luân, có khả năng trì đại 
thủy: The holder, which can hold the great 
Waf€TS. 

Năng Tiêu Phong Luân, có khả năng tiêu 
đại thủy: The evaporator, which can 
evaporate the øreat wafers. 

Kiến Lập Phong luân, có khả năng kiến 
lập tất cả các xứ sở: The structure, which 
can set up all places. 

Trang Nghiêm Phong Luân, có khả năng 
trang nghiêm và phân bố các điều thiện 
xảo: The arraneement, which can arrange 
and distribute all the goodness. 

Tứ Đại Trí Phong Luân. Đức Như Lai 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, 
pháp tánh như vậy, vô sanh vô tác mà 
được thành tựu---Four kinds of atmosphere 
of great knowledge of The Enliphtened. 
The Buddhas" atfainment of 
enliphtenment in this way 1s thus by the 
nafire of things, without production or 
creation, It nevertheless takes place: 

Đại Trí Phong Luân Đà La Ni niệm trì 
chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân 
đại pháp vũ của Như Lai: The atmosphere 
of great knowledge of mental command 
able to retain memory without forgetting, 
being able to hold the great clouds and 
rain of teachings of all Budhas. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Chỉ Quán 
vì hay tiêu diệt tất cả phiền não: The 
atmosphere of great knowledge producing 
tranqguility and Insieht, being able to 
evaporate all afflictions. 


2) 


3) 


Đại Trí Phong Luân Hồi Hướng Thiện 
Xảo vì hay thành tựu tất cả thiện căn: The 
atmosphere of preat knowledge of skillful 
dedication, being able to perfect all roots 
Of øgoodness. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Ly Cấu 
Sai Biệt Trang Nghiêm vì khiến quá khứ 
những chúng sanh được hóa độ, thiện căn 
của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn 
vô lậu của Như Lai: The atmosphere of 
great knowledge producing undefiled, 
varlegated, magnificlent  arrays of 
adornmenfs, causing the roots of goodness 
of all beings taught In the past to be 
purified, and consummating the power of 
the unfainted roots of goodness of The 
Enlightened. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Nhì Của Như Lai— 
The second characteristic of manifestatlon 
of a Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới 
lúc sắp thành lập, mây lớn tuôn mưa gọi 
là hồng chú. Tất cả phương xứ chẳng thể 
thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ Đại Thiên thế 
giới. Cũng như vậy, Đức Như Lai Chánh 
Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn 
đại pháp vũ, gọi là thành tự Như Lai xuất 
hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm chí hẹp 
kém không thọ được, không trì được, chỉ 
trừ sức tâm tương tục của chư Đại Bồ 
Tát —Just as when billon-world unIverse 1s 
about to form, the rain falling from the 
øreat clouds, call “the deluge,” cannot be 
absorbed or held by any place except the 
universe when 1t is about to form, in the 
same way when the Buddha rouses the 
clouds of the Great Teaching and showers 
the rain of the Great Teaching those of the 
two lesser vehicles, whose minds and wills 
are narrow and weak, cannot absorb or 
hold it; this 1s possible only for the Great 
Enliphtenng Beings with the power of 
mental continuIty. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như Lai— 
The third characteristic of manifesfation of 


4) 


1552 


a Buddha: Ví như chúng sanh vì do nghiệp 
lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, 
đi không về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai 
Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện căn 
của chư Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn 
đại pháp vũ, cũng không đến từ đâu, đi 
chẳng đến đâu—lust as sentient beings, 
by the force of their acts, shower rain from 
great clouds, which do not come from 
anywhere or øo anywhere, In the same 
way Great Enlightenng Beings, by the 
power of their roofs of goodness, rouse the 
clouds of the Great Teaching and shower 
the rain of the Great Teaching, yet 1t 
comes from nowhere and goes nowhere. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như Lai— 
The Fourth characteristic of manifestation 
of a Buddha: Ví như mây lớn tuôn xối mưa 
lớn. Trong Đại Thiên thế giới tất cả chúng 
sanh không biết được số. Nếu muốn tính 
đếm, chỉ luống phát cuồng. Duy có Ma Hê 
Thủ La, chủ của Đại Thiên thế giới, do 
sức thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến 
một giọt đều biết rõ cả. Cũng vậy, Đức 
Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại 
pháp vân, tuôn đại pháp vũ, tất cả chúng 
sanh, Thanh Văn Duyên Giác đều không 
biết được. Nếu muốn nghĩ lường, tâm ắt 
cuồng loạn. Chỉ trừ Đại Bồ Tát, chủ của 
tất cả thế gian, do sức giác huệ đã tu từ 
quá khứ, nhẫn đến một văn một câu nhập 
vào tâm chúng sanh đều biết rõ—Just as 
no beinsgs In the universe can count the 
drops of rain pouring from great clouds, 
and would go crazy If they tried, for only 
overlord god of the universe, by the power 
Of roofts of goodness cultivated In the past, 
1S aware of every sinsgle drop, In the same 
way the Buddha produces great clouds of 
teachnøgs and showers great ram of 
teachinøgs that all sentient beings, seekers 
of personal salvation and self-enlightened 
ones cannot know, and they would surely 
go mad If they tried to assess them ĩn 


5) 


thought; only the Great Enlightening 
Beings, lords of all worlds, by the power 
Of awareness and Intellect cultivated in the 
past, comprehended  cevery single 
expression and phrase, and how they enter 
beings” minds. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Năm Của Như 
Lai—The fifth of 
manifestation of a Buddha: Ví như mây 
lớn tuôn mưa, cũng như Đức Như Lai xuất 
hiện nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ— 
lt is as when great clouds shower rain. The 
Buddhaˆs manifestation 1s also like this, 
producing øsreat clouds of teaching, 
showering øreat rain of teaching. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt 
được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức Như Lai 
có đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt 
tất cả phiền não của chúng sanh: There ¡is 
a  gpreat raning called the 
extinguisher, because It can extinguish 
fire. In the same manner, the Buddha”s 
greaft teaching called 
extinguisher because 1t can extinguish all 
senfient beings”afflictions. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, 
năng khởi đại thủy. Cũng như vậy, Đức 
Như Lai có đại pháp vũ tên là năng khởi, 
hay khởi tất cả thiện căn của chúng sanh: 
There is a great cloud rainng called 
producer, because 1t can produce floods. In 
the same manner, the Buddha”s great rain 
of teaching also called producer because 1t 
can produce all sentient beings” roots of 
øoodness. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay 
ngăn đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như 
Lai có đại pháp vũ tên năng chỉ, hay ngăn 
kiến hoặc của tất cả chúng sanh: There is 
a great cloud rainng called stopper, 
because it can stop floods. In the same 
manner, the Buddha”s also has a great rain 
of teaching called stopper because 1t can 


characteristic 


cloud 


ramn of also 


6) 


7) 


1553 


stop all sentient beings” delusions of 
VICWS. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng thành, 
hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng như 
vậy, Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên 
là năng thành vì nó hay thành tất cả trí 
huệ pháp bửu: There ¡is a great cloud 
raining called maker, because 1t can make 
all kinds of Jewels. The Buddha also has a 
great rainn of teaching called maker 
because 1t can make all Jewels of wisdom. 
Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay 
phân biệt Tam thiên Đại thiên thế giới. 
Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên 
phân biệt, vì có khả năng phân biệt tất cả 
tâm sở thích của chúng sanh: There ¡is a 
great cloud raining called distinguisher, 
because 1t can distinguish the billion 
worlds of the universe. The Buddha also 
has a great rainn of teaching called 
distinguisher because 1t distinguishes the 
1nclinations of all sentient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như Lai— 
The sixth characteristic of manifestation of 
a Buddha: Ví như mây lớn mưa lớn tuôn 
nước đồng một vị mà tùy những chỗ mưa 
có vô lượng sai biệt. Đức Phật cũng vậy, 
xuất hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một 
vị, mà tùy sở nghi thuyết pháp có vô 
lượng sai biệt: Just as the great clouds rain 
water of one flavor, yet 
innumerable differences according to 
where If rains, in the same way Buddha 
appearing im the world rains water of 
teachng of Of great 
compassion, yet his sermons according to 
the needs of the situaton are infinitely 
variegated. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Bẩy Của Như 
La The seventh characterisic of 
manifestation of a Buddha: 

Ví như Đại Thiên thế giới, lúc mới thành 
lập, trước hết thành cung điện của trời cõi 
sắc, kế đến thành cung điện của trời cõi 


there are 


one  flavor 


8) 


dục, kế đến thành chỗ của loài người và 
những loài khác. Cũng như vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh 
trí huệ Bồ Đề, kế khởi những hạnh trí huệ 
Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí huệ 
thiện căn Thanh Văn, kế khởi những hạnh 
trí huệ thiện căn hữu vi của các chúng 
sanh khác: When a billion-world universe 
first forms, the abodes of the heavens In 
the realm of form are made first, then the 
abodes of the heavens In the realm of 
desire, and then the abodes of human and 
other beings. Similarly Buddha appearing 
in the world first produces the knowledge 
of practices of Enlightening Beings, then 
the knowledge of practices of Individual 
lluminates, then the knowledge of 
practices of listeners, then the knowledge 
Of pracfices 
øoodness of other sentient beings. 

Như mây lớn tuôn nước một vị vì theo 
thiện căn của chúng sanh sai khác nên 
khởi các loại cung điện chẳng đồng. Đại 
bi pháp vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy 
căn khí của chúng sanh mà có sai khác— 
Just as the great clouds rain water of one 
flavor while the abodes created are 
varlously dissimiar according to the 
differencs In roots of øoodness of sentient 
beings, Buddha”s spiritual rain of the one 
flavor of compassion has differences 
according to the vessels, or capacitles of 
senfient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như 
La—The ceiphh characteristic of 
manifestation of a Buddha: Ví như lúc thế 
giới ban đầu sắp thành lập, có đại thủy 
khởi đây khắp đại thiên thế giới, sanh hoa 
sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công 
Đức Bửu Trang Nghiêm, che khắp trên 
mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới 
mười phương. Lúc đó Ma Hê Thủ La và 
Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền quyết 
định biết trong kiếp nầy có bao nhiêu Đức 


of conditonal roots of 


(A) 
a) 


b) 


1554 


Phật như vậy xuất thế. Mây lớn tuôn mưa 
một thứ nước đồng một vị không có sai 
khác. Do chúng sanh thiện căn chẳng 
đồng nên phong luân chẳng đồng. Phong 
luân sai khác nên thế giới sai khác. Cũng 
như vậy, Như Lai xuất hiện đây đủ thiện 
căn công đức, phóng nhiều thứ quang 
minh đại trí vô thượng cứu độ nhiều chủng 
lạoi chúng sanh khác nhau: When the 
worlds are beginning, there is a great 
flood filing the billion-world universe, 
producing enormous lotus flowers, called 
array of Jewels of the 
manifestation of Buddha, which cover the 
surface of the waters, 
1llumining all worlds In the ten directions. 
Then the overlord god, the gods of the 
pure abodes, and so on, seeing these 
flowers, know for certain that in this eon 
be that many Buddhas 
appearing In the world. The one-flavored 
water rained by the great clouds has no 
distinctions, 
øoodness of sentient beings are not the 
same, the atmospheres are not the same, 
and because of the differences of the 
atmospheres, the worlds are different. The 
manifestaton of the Buddha 1s also like 
this, replete with the virtues of all roots of 
øoodness, emitting various different types 
of lights of unexcelled great knowledge to 
save different types of sentient beings. 
Phong Luân—Atmospheres: 

Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên 
tên là Thiên Tịnh Quang Minh hay làm 
thành cung điện chư Thiên cõi sắc: At that 
time there arises an atmosphere called 
hiphly purified lipht which makes the 
mansions of the heavens of the realm of 


of virtues 


their radiance 


there will 


but because the roots of 


form. 

Lại có phong luân tên là Tịnh Quang 
Trang Nghiêm hay thành cung điện chư 
thiên cõi dục: There arises an atmosphere 
caled array of pure ligh(s, which makes 


C) 


) 


©) 


8) 


h) 


the mansions of the heavens of the world 
of desire. 

Lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô 
Năng Hoại hay thành những đại và tiểu 
luân vi sơn cùng kim cang sơn: There 
arises an atmosphere called firm, dense, 
and indestructible, which makes the great 
and small peripheral mountains and the 
1TOn mOUnfa1ns. 

Lại có phong luân tên là Thắng Cao hay 
Tu Di: There arises 
atmosphere called Supreme High which 
makes the polar mounfains. 

Lại có phong luân tên là Bất Động hay 
thành mười núi lớn (tên là Khư Đà La, 
Tiên Nhơn, Phục ma, Đại Phục Ma, Trì 
Song, Ni Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, 
Ma Ha Mục Chơn Lân Đà, Hương Sơn và 
Tuyết Sơn): There arises an atmosphere 
called immovable which makes the ten 
Øreaf mounfaIns. 

Có phong luân tên là An Trụ hay thành 
đại địa: There arises an atmosphere called 
stabilization which makes the earth. 

Lại có phong luân tên Trang Nghiêm hay 
thành cung điện của địa thiên, long cung, 
càn thát bà cung: There arises an 
atmosphere  called which 
makes the palaces of the earth and sky, of 
the water and sound spIr1fs. 

Có phong luân tên là Vô Tận Tạng hay 
thành tất cả các đại hải trong Đại Thiên 
Thế Giới: There arises an atmosphere 
called inexhaustible treasury which makes 
all the oceans of the billion worlds. 

Có Phong luân tên là Phổ Quang Minh 
Tạng hay thành những ma ni bửu trong 
Đại Thiên thế giới: There arises an 
atmosphere called treasury of universal 
light which makes all the Jjewels of the 
billion worlds. 

Có phong luân tên Kiên Cố Căn hay thành 
tất cả như ý thọ: There arises an 
atmosphere called steadfast root which 


thành núi an 


adornment 


() 


a) 


b) 


1555 


makes all the wish-fulfilling trees of the 
billion worlds. 

Quang Minh Đại Trí Vô Thượng của 
Phật—The Buddha'”s lights of unexcelled 
great knowledge: Quang minh đại trí vô 
thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt 
Như Lai chủng, chiếu khắp tất cả thế giới 
mười phương, thọ Như Lai quán đảnh ký 
cho chư Bồ Tát sẽ thành Chánh Giác xuất 
hiện ra đời. Nước một vị đại bi của Như 
Lai không có phân biệt, vì các chúng sanh 
sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác 
nên khởi nhiều thứ phong luân sai khác, 
khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai 
xuất hiện, trong đại trí phong luân xuất 
sanh các thứ trí huệ quang minh—The 
Buddha emits the light of unexcelled great 
knowledge, called 1nconceivable 
knowledge perpetuatng the lineage of 
Buddhas, 1lluminating all worlds in the ten 
directions, giving the Enlightening Beings 
the prediction that they will be coronated 
by all Buddhas, attain true enliphtenment, 
and appear in the world. Buddha”s water 
of the one flavor of compassion has no 
distinction, but because sentient beings” 
inclinations are not the same and their 
facultes and characters are different, 1t 
produces varlous atmospheres of great 
knowledge, enabling the sentilent beings 
to accomplish the actual manifestation of 
Buddhahood; from the sphere of great 
knowledge they produce varIous kinds of 
lights of knowledge. 

Đức Như Lai xuất hiện lại có quang minh 
đại trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly 
Cấu hay thành Phật trí vô lậu vô tận: The 
Buddha manifesting has another lipht of 
unexcelled great knowledge, called pure 
and undefiled, which makes the untainted 
inexhaustble knowledge of The 
Enlightened. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai 


C) 


) 


©) 


8) 


khắp vào pháp giới: There ¡is another light 
of unexcelled great knowledge, called 
universal 1llumination, which makes the 
Buddha's knowledge 
universally penetrate the realm of reality. 
Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Trì Phật Chủng Tánh hay thành sức chẳng 
khuynh động của Như Lai: There ¡s 
another liph(t of unexcelled great 
knowledge, called sustaining the nature of 
Buddhahood, which makes the insuperable 
power of Buddha. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay thành trí 
vô úy vô hoại của Như Lai: There is 


Inconceivable 


another liph(t of unexcelled great 
knowledge, called outstanding and 
incorruptible, whích makes Buddha's 


fearless and incorruptible knowledse. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Nhứt Thiết Thần Thông hay thành những 
pháp bất cộng nhứt thiết chủng trí của Như 
Lai: There 1s another light of unexcelled 
great knowledge, called all spiritual 
powers, which makes Budha°s unique 
qualities and omnIsclence. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Xuất Sanh Biến Hóa hay thành trí chẳng 
hư mất của Như Lai, khiến người thấy, 
nghe, thân cận đều sanh thiện căn: There 
1s another ligh(t of unexcelled great 
knowledge, called producing mystic 
transformation, which makes Buddhaˆs 
knowledge of how to cause the roofs of 
gøoodness produced by seeing, hearing, 
and attending Buddha to not be lost or 
decay. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Phổ Tùy Thuận hay thành thân trí huệ 
phước đức của Như Lai, vì tất cả chúng 
sanh mà làm lợi ích: There is another lipht 
of unexcelled great knowledge, called 
universal accord, which makes Buddha”s 


h) 


) 


}) 


9) 


1556 


body of endless virtue and knowledge, 
doing what 1s beneficial for all beings. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Bất Khả Cứu Cánh hay thành diệu trí 
thậm thâm của Như Lai, tùy chỗ khai ngộ 
làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng 
đoạn tuyệt: There 1s another lipht of 
unexcelled great knowledge, called 
inexhaustible, which makes Buddha”s 
extremely profound, subtle knowledge 
causing the lineage of the three treasures 
not fo die out, according to those who are 
enliphtened by It. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Chúng Chủng Trang Nghiêm hay thành 
thân tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, 
khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ: 
There 1s another light of unexcelled great 
knowledge, called various adornments, 
the glorfied body of 
Buddha, gladdening all sentient beinøs. 
Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là 
Bất Khả Hoại hay thành thọ mạng thù 
thắng vô tận đồng với hư không giới pháp 
giới của Như Lai: There is another light of 
unexcelled great knowledge, called 
indestructible, which makes the 
inexhaustble, supreme lífe span of 
Buddha equal to the cosmos and the realm 
Of space 

Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của Như 
La The ninh characteristic of 
manifestation of Buddha: Y như hư không 
khởi bốn phong luân giữ lấy thủy luân. 
Thủy luân hay giữ lấy đại địa cho khỏi tan 
hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy 
luân, thủy luân y nơi phong luân, phong 
luân y nơi hư không, hư không không chỗ 
y. Dầu không chỗ y mà hư không có thể 
làm cho Đại Thiên thế giới được an trụ. 
Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện y 
nơi quang minh vô ngại huệ phát khởi bốn 
thứ đại trí phong luân của Phật hay giữ lấy 
thiện căn của tất cả chúng sanh. Chư Phật 


which makes 


a) 


b) 


Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sanh, 
đại bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ 
đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi 
y đại phương tiện thiện xảo, Phương tiện 
thiện xảo y Như Lai xuất hiện. Như Lai 
xuất hiện y vô ngại huệ quang minh. Vô 
ngại huệ quang minh không chỗ y—Ït is 
like the arising of four atmospheres In 
space that can sustain the sphere of wafer; 
the sphere of water can sustain the earth 
and prevent 1' from falling apart. 
Therefore, 1t 1s said that the sphere of the 
earth rests on the sphere of water, the 
sphere of water rests on the atmosphere, 
the atmosphere resfs on space, and space 
does not rest on anything, it enables the 
universe to abide. The manifestation of 
Buddha 1s also like this, producing four 
kinds of atmosphere of great knowledge 
based on the unimpeded light of wisdom, 
able to sustain the roots of goodness of all 
senfienf beinss. The Buddhas 
benevolently rescue all living beings, 
compassionately liberate all living beings, 
their great benevolence and compasslon 
universally aiding all; however, great 
benevolence and greatf compassion rest on 
great skill in means; great skill in means 
rests on manifestaton of Buddha; the 
manifestation of Buddha rests on the light 
of unimnpeded wisdom; the liph( of 
unimpeded wisdom does not rest on 
anything: 

Nhiếp Đại Trí Phong Luân, nhiếp khắp 
chúng sanh đều làm cho hoan hỷ: The 
atmosphere of great knowledge taking 
care of all sentient beings and Inspiring 
Joy In them. 

Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí Phong 
Luân, khiến các chúng sanh đều ưa thích: 
The atmosphere of great knowledge 
seting up righ( teaching and causing 
senfient beings to take to It. 


1557 


c) Giữ Gìn Thiện Căn Đại Trí Phong Luân, 
giữ gìn tất cả thiện căn của chúng sanh: 
The atmosphere of great knowledge 
preserving all sentient beiIngs” roots of 
øoodness. 

Phương Tiện Đại Trí Phong Luân, đủ tất 
cả phương tiện thông đạt vô lậu giới: The 
atmosphere of sreat knowledge confaining 
all approprlate means, arriving at the 
realn where there are no taints or 


) 


confaminations. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Mười— The tenth 
characteristic of manifestation of Buddha: 
Như Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, 
nhiêu ích vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, 
Đức Như Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích 
cho vô lượng chúng sanh—Once the 
billion-world universe has formed, It 
benefifts countless various sentient beinøs. 
In the same way the manifestaton of 
Buddha variously benefis all kinds of 
beings. 

(A) Lợi ích của phong luân—The benefits of 
atmospheres: 

Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới nước: 
The water creatures receive the benefits 


10 


`=< 


a) 


Of the water. 

Chúng sanh trên bờ được lợi ích trên đát 
lên: The land creatures receive the 
benefits of the land. 

Chúng sanh trên không được lợi ích trên 
không: The sky creatures receive the 
benefits of the sky. 

Lợi ích của sự xuất hiện của Phật: Đức 
Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả chúng 
sanh—The benefits of the maniIfestation of 
Buddha... The manifestation of Buddha 
benefits all sentient beings: 

Người thấy Phật sanh hoan hỷ thời được 
lợi ích nơi sự hoan hỷ: Those who become 
Joyful on seeing Buddha gain the benefit 
Of Joy. 


b) 


C) 


(B) 


a) 


b)_ Kẻ an trụ nơi tịnh giới thời được lợi ích nơi 
tnh giới: Those who abide by the pure 
precepts gain the benefit of pure conduct. 
Kẻ trụ nơi các thiển định và môn vô 
lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế 
đại thần thông: Those who abide ¡n the 
medifation, COncentrafion, and 
Immeasurable minds gain the benefit of 
transmundane spiritual powers of saInfs. 
Kẻ trụ pháp môn quang minh thời được 
ích lợi nhơn quả chẳng hoại: Those who 
abide In the lights of the ways of entry into 
the Teaching gain the benefit of the non- 
dissolution of cause and effect. 

Kẻ trụ vô sở hữu quang minhthời được lợi 
ích tất cả pháp chẳng hoại: Those who 
abide 1n the light of nonexistence gain the 
benefit of nondissolution of all truths. 
Mười Viên Mãn: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 27—Thập Định, có mười thứ viên mãn 
chư Bồ Tát (đã được mười thân thanh tịnh) có 
thể. khiến cho chúng sanh được thành tựu viên 
mãn—According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of 
fulfllment which Enlightening Beings cause 
sentient beings to attain after they obtain ten 
kinds of extremely pure body of power. 


C) 


) 


©) 





1) Làm cho chúng sanh được thấy Phật: They 
can enable sentient beinss to see Buddhas. 

2) Làm cho chúng sanh thâm tín nơi Phật: 
They can induce sentient beinss to deeply 
believe In Buddha. 

3) Làm cho chúng sanh được nghe pháp: 


They can induce sentient beings to listen 
to the Teaching. 

Lầm cho chúng sanh biết có cõi Phật: 
They can cause sentient beings to know 
where the world of Buddhahood 1s. 


4) 


5) Làm cho chúng sanh thấy thần biến của 
Phật: They can cause sentient beings to 
perceive the miracles of Buddha. 

6) Làm cho chúng sanh nhớ nghiệp đã huân 


tập: They can cause sentient beinegs to 


recollect accumulated deeds. 


1558 


7) Làm cho chúng sanh định tâm viên mãn: 
They can cause sentient beings to perfect 
concenfrafion. 

Lầm cho chúng sanh nhập Phật thanh tịnh: 

They can ¡ntroduce sentient beings Into 

the purity of Buddhahood. 

Làm cho chúng sanh phát Bổ Đề tâm: 

They can induce sentient beings to aspIre 

to enliphtenment. 

Làm cho chúng sanh viên mãn Phật trí: 

They can enable sentient beings to fulfill 

enlipghtened knowledge. 

Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tát: 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Vô 

đẳng trụ của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 

trong pháp nầy thời được đại trí vô thượng, tất 
cả Phật pháp vô đẳng trụ—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten peerless sfates (of Great Enlightening 

Beings) whiích no listeners or individual 

1lluminates can equal. Enliphteninng Beings 

who abide by these can attain the peerless 
sfate of supremely great knowledge and all 
qualities of Buddhahood. 

I) Dâu quán triệt thực tế mà không thủ 
chứng, vì tất cả nguyện chưa thành tựu 
viên mãn: Though see absolute truth, they 
do not grasp 1t as their realization because 
all their vows are not yet fulfilled. 


8) 


9) 


10 


`=< 


2) Gieo tất cả thiện căn đồng pháp giới, mà 
ở trong đó chẳng có một chút chấp trước: 
Plant all good roots of øgoodness, equal to 
all realities, yet do not have the sliphtest 
attachment to them. 

Tu Bồ Tát hạnh biết đó như hóa, bởi tất cả 
các pháp đều tịch diệt, mà chẳng nghỉ 
hoặc nơi Phật pháp: Cultivating the 
practices of Enlightening Beings, know 
they are like phantoms because all things 
are still and void, yet they have no doubt 
about the way of Buddhahood. 

Dầu rời những vọng tưởng thế gian, nhưng 
hay tác ý trong bất khả thuyết kiếp thực 
hành hạnh Bồ Tát đầy đủ đại nguyện, 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


trong khoảng giữa trọn chẳng sanh tâm 
nhàm mỏi: Though free from the false 
Ideas of the world, still are able to focus 
their attention and carry out the deeds of 
Enlightening Beings for innumerable eons, 
fulfill their great undertakings, and never 
ØIve rise a feeling of weariness therein. 
Nơi tất cả pháp không chấp trước, vì tất cả 
pháp bổn tánh tịch diệt, mà chẳng chứng 
niết bàn vì đạo nhứt thiết trí chưa thành 
mãn: Do not grasp anything because the 
essence of all things is void, yet they do 
not experlence nirvana because the path 
Of omniscience 1s not yet fulfilled. 

Biết tất cả các kiếp đều là phi kiếp, mà 
chơn thật nói tất cả kiếp: Know that all 
periods of time are not periods of time, yetf 
they innumerate periods of time. 

Biết tất cả các pháp đều vô tác, mà chẳng 
bỏ thực hành đạo hạnh cầu tất cả Phật 
pháp: Know nothing creates anything, yet 
they do not give up making the way in 
search of Buddhahood. 

Biết tam giới duy tâm, tam thế duy tâm, 
mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên: 
Know that the realms of desire, form, and 
formless are only mind, and the past, 
present and future are only mind, yet they 
know perfectly well that mind has no 
measure and no bounds. 

Vì chúng sanh trong bất khả thuyết kiếp 
thực hành hạnh Bồ Tát, muốn cho chúng 
sanh an trụ bực nhứt thiết trí mà chẳng 
nhàm mỏi: Carry out enlightening actions 
for untold eons for sentient beings one and 
all, wishing to setfle them 1n the sfate of 
omniscIence, and yet they never tire or øef 
fed up. 

Dầu tu hành viên mãn mà chẳng chứng 
Bồ Đề, vì Bồ Tát nghĩ rằng tôi tu hành 
vốn là vì chúng sanh, thế nên tôi phải ở 
lâu nơi sanh tử phương tiện làm lợi ích cho 
họ đều an trụ Phật đạo vô thượng: Though 
therr cultivation of practice Is completely 


1559 


do 
because 


fulfilled, sull not realize 
Enlightenment, they  reflect, 
“What I do 1s basically for sentient beings, 
so I should remain in birh-and-death and 
help them by expedient means, to settle 
them the  supeme path of 
enliphtenment? 
Mười Vô Lượng Bất Tư Nghì Pháp Viên 
Mãn Của Chư Phật: Muười thứ vô lượng bất 
tư nghì Phật pháp viên mãn của chư Phật 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)-- Ten kinds of 
measureless, Inconceivable ways of fulfillment 
of Buddhahood of all Buddhas (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 33). 
I1) Chư Phật mỗi tướng thanh tịnh đều đủ 
trăm phước: The pure features of all 
Buddhas each contain a hundred blessinss. 
Chư Phật thảy đều thành tựu Phật pháp: 
AI Buddhas accomplish all Buddha 
teachinøs. 
Chư Phật thảy đều thành tựu tất cả thiện 
căn: All Buddhas perfect all roots of 
øoodness. 
Chư Phật thảy đều thành tựu tất cả công 
đức: All Buddhas perfect all virtuous 
qualities. 
Chư Phật đều hay giáo hóa tất cả chúng 
sanh: AlII Buddhas can teach all sentient 
beings. 
Chư Phật đều hay vì tất cả chúng sanh mà 
làm chủ: All Buddhas can be leaders of 
sentient beings. 
Chư Phật đều thành tựu cõi Phật thanh 
tịnh: All Buddhas perfect pure Buddha- 
lands. 
Chư Phật đều thành tựu nhứt thiết chúng 
tí: AI Buddhas 
knowledge. 
Chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng 
hảo, người thấy thân Phật đều được lợi 
ích, công chẳng luống uống: All Buddhas 
develop the  physical 
refinements of øgoodness; all who see them 
benefit, this effort is not In vain. 


on 


2) 


achileve  omniscient 


marks and 


10) The tenth kímmd of measureless, 
inconcervable ways of fulfillment of 
Buddhahood of all Buddhas—Pháp vô 
lượng bất tư nghì viên mãn thứ mười: 

a. - AII Buddhas are Iimbued with the 1mparital 
reality of enlightened ones: Chư Phật đều 
đủ đầy chánh pháp bình đẳng. 

b. Chư Phật sau khi xong Phật sự, chẳng có 
Đức Phật nào chẳng nhập Niết bàn: All 
Buddhas after having done their Buddha- 
work, manIfest enfry Into nirvana. 

Mười Vô Lượng Của Âm Thanh Của 

Đức Như Lai: Ten Kinds of Infinity of The 

Buddha°s Volce— Theo lời Phật dạy trong 

Kinh Hoa Nghiêm, âm thanh của Đức Như Lai 

có mười thứ vô lượng —According to the 

Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, there 

are ten kinds of infinity of the Buddha”s voIce. 

I) Âm thanh Phật như Hư Không giới vô 

lượng vì âm thanh ấy trải khắp mọi nơi: It 

1S as Infinite as the realm of space because 
1t extends to all places. 

Âm thanh Phật như Pháp Giới vô lượng, vì 

không chỗ nào mà âm thanh ấy chẳng 

khắp: It is as ¡infinie as the cosmos 
because 1t pervades everywhere. 

Âm thanh Phật như chúng sanh giới vô 

lượng, vì âm thanh ấy khiến tất cả tâm 

hoan hỷ: It is as infinite as the realm of 
senflent beings because 1t gladdens all 
hearts. 

Âm thanh Phật như các nghiệp vô lượng, 

vì âm thanh ấy giải thích quả báo của 

nghiệp: Ít 1s as Infinite as all acts because 
1t explains theIr results and consequences. 

Âm thanh Phật như vô lượng phiển não vì 

âm thanh ấy có khả năng diệt trừ mọi 

phiển não: It is as infñinite as afflictions 
because 1t removes them all. 

Âm thanh Phật như ngôn âm của chúng 

sanh vô lượng, vì tùy theo sự hiểu biết của 

chúng sanh mà làm cho nghe được: Ït 1s as 
infinie as the speech of sentlent beings 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1560 


bcause it enables them to hear according 

to their understanding. 
7) Âm thanh Phật như dục dục giải của vô 
lượng chúng sanh, vì âm thanh ấy quán sát 
cứu độ khắp chúng sanh: It is as infinite as 
the Inclinatons and understandings of 
sentient beings becuase it observes them 
all to rescue and liberate them. 
Âm thanh Phật như tam thế vô lượng vì 
âm thanh ấy vô biên tế (không có giới 
hạn):Ït Is as Infinite as past, present and 
future because 1t has no boundarIes. 
Âm thanh Phật như trí huệ vô lượng vì âm 
thanh ấy phân biệt tất cả: It is as infinite 
as knowledge because 1t distinguishes 
everything. 
Âm thanh Phật như Phật cảnh giới vô 
lượng, vì âm thanh ấy nhập vào Phật pháp 
giỚI: Ït 1S as Infinite as the realm of 
Buddhahood because 1t enters the cosmos 
of reality of Buddhahood. 
Mười Vô Lượng Đạo Của Chư Đại Bồ 
Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười vô lượng đạo của chư Đại Bổ Tát— 
According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, there are ten kinds of infinite path 
of Great Enlightening Beings. 
lI) Vì hư không vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng: Because space 1s Infinite, 
so are the paths of Enliphtening Beings. 
Vì pháp giới vô biên, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng: Because the cosmos 1s 
infinite, so are the paths of Enlightening 
Beings. 


8) 


9) 


10 


=< 


2) 


3) Vì chúng sanh giới vô tận, nên Bồ tát đạo 
cũng vô lượng: Because the realms of 
senflent beings are Infinite, so are the 
paths of Enliphtening Beings. 

4)_ Vì thế giới vô tế, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng: Because the worlds are Infinite, so 
are the paths of Enlightening Beings. 

Vì kiếp số bất khả tận, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng: Because time Is Infinite, so 
are the paths of Enlightening Beings. 


5) 


6) Vì pháp ngữ ngôn của tất cả chúng sanh 
vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng: 
Because the languages of all sentient 
beings are Infinite, so are the paths of 
Enliphtening Beinss. 

Vì Như Lai thân vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng: Because the embodiments 
of Buddha are infinite, so are the paths of 
Enliphtening Beinss. 

Vì Phật âm thanh vô lượng, nên Bồ tát 
đạo cũng vô lượng: Because the uterances 
of Buddha are infinite, so are the paths of 
Enliphtening Beinss. 

Vì Như Lai lực vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng: Because the power of 
Buddha 1s mnfinie, so are the paths of 


) 


8) 


9) 


Enlightening Beings. 
10) Vì nhứt thiết chủng trí vô lượng, nên Bồ 
Tát đạo cũng vô lượng: Because 


Omniscience 1s Infinite, so are the paths of 

Enlightening Beings. 
Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập Của 
Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm— 
Phẩm 38, có mười vô lượng đạo hạnh tu tập 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nây thời được hạnh tu thiện xảo vô 
thượng nhứt thiết trí của chư Như Lai— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of infinite path 
of Great Enlightenng Beings. Enlightening 
BeiIngs who abide by these ten elemenfs can 
accomplish the supremely skillful cultivation 
Of omniscience of Buddhas. 
I1) Bất lai bất khứ, là hạnh tu của Bồ Tát, vì 
ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không động 
tác: Cultivatlon without coming or going, 
because their physical, verbal, and mental 
doinøs have no actions. 
Phi hữu phi vô, là hạnh tu của Bồ tát, vì 
không tự 
nonexistent cultivation, there being no 


2) 
tánh: Neither existent nor 
1nherent nature. 

Bất tăng bất giảm là hạnh tu của Bồ Tát, 
vì như bổn tánh: Cultivaton without 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


1561 


Increase or decrease, being In accord with 
fundamenrfal essence. 

Như huyễn, như mộng, như ảnh, như 
hưởng, như bóng trong gương, như ánh 
nắng khi trời quá nóng, như mặt trăng 
trong nước, là hạnh tu của Bồ Tát, vì rời 
ha tất cả chấp trước: Cultivation like an 
1llusion, a dream, a shadow, an echo, an 
1maøe in a mirror, a mirage In the heat, the 
moon”s Iimage ¡In the water, being free 
from all clinging. 

Không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, là 
hạnh tu của Bồ Tát, vì thấy rõ ba cõi, mà 
tích chứa phước đức chẳng thôi dứt: 
Empty, signless, wishless, nondoing 
cultivation, clearly seeing the triple world, 
yet ceaselessly accumulating virtues. 

Bất khả thuyết, vô ngôn thuyết, ly ngôn 
thuyết, là hạnh tu của Bồ Tát, vì xa rời 
mọi định nghĩa an lập: Inexplicable, 
inexpressible cultivation beyond speech, 
apat from all  defnitions and 
COnSfructions. 

Bất hoại pháp giới là hạnh tu của Bồ Tát, 
vì trí huệ hiện biết tất cả pháp: Cultivation 
of the ¡ndestructible realm of reality, 
directly knowing all phenomena. 

Bất hoại chơn như thực tế, là hạnh tu của 
Bồ Tát, vì vào khắp chơn như thực tế hư 
không tế: Culúvaton of the ultimate 
reality of True Thusness, entering the 
space of ultimate reality of True Thusness. 
Trí huệ quảng đại, là hạnh tu của Bồ Tát, 
vì bao nhiêu việc làm năng lực vô tận: 
Cultivatlon of vast wisdom, the power of 
their deeds being Inexhaustible. 

An trụ nơi thập lực, tứ vô úy của Như Lai, 
nhứt thiết chủng trí bình đẳng, là hạnh tu 
của Bồ Tát, vì hiện thấy tất cả pháp 
không nghi lầm: Equal cultivation of the 
ten powers, four fearlessnesses, 
omniscIence of Buddha, directly seeing all 
things without doubt or confusion. 


and 


Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự 
Mà Sự Xuất Hiện của Đức Như Lai 
Được Thành Tựu: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm Ly Thế Gian (38), có mười vô lượng 
trăm ngàn vô số sự được thành tựu khi có sự 
xuất hiện của Đức Như Lai. Vô lượng a tăng 
kỳ pháp môn viên mãn như vậy mà thành tựu 
Như Lai—According to the Flower Ornament 


Scripture, Chapter 38, Manifestaion of 
Buddha, there are ten Infinities of things that 
the manfestaion of Buddha can be 
accomplished. When these infinite, 


incalculable aspects of the Teaching are 
fulfilled, one becomes a Buddha. 

1) Do quá khứ vô lượng Bồ Để Tâm nhiếp 
thọ tất cả chúng sanh mà sự xuất hiện của 
Đức Như Lai được thành tựu: It (the 
manifestation of Buddha) 1s accomplished 
by the mind of enliphtenment In the past 
that took care of Infinite sentient beIngs. 
Do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh 
tịnh thù thắng mà sự xuất hiện của Đức 
Như Lai được thành tựu: It 1s 
accomplished by the ¡infinie supreme 
asptration of the past. 

Do quá khứ vô lượng đại từ đại bị cứu hộ 
tất cả chúng sanh mà thành tựu: It is 


2) 


3) 


accomplished by great benevolence and 
compassion, which Infintely saved all 
Sentient beings in the past. 

Do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương 
tục mà thành tựu: It ¡is accomplished by 
Infinie continuous commitments of the 
past. 

Do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm 
không nhàm đủ mà thành tựu: lI( ¡s 
accomplished by mmfinte cultivaton of 


4) 


3) 


virtues and knowledge tirelessly 1n the 
past. 

Do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật 
giáo hóa chúng sanh mà thành tựu: It 1s 
accomplished by Service of 
Buddhas and education of sentient beings 
1n the past. 


6) 


Infinite 


1562 


7) Do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện 
thanh tịnh đạo mà thành tựu: l( 1s 
accomplished by Infinie pure paths of 
wisdom and means In the past. 

Do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức 

tạng mà thành tựu: lt is accomplished by 

Iinfinite pure virtues of the past. 

Do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí 

mà thành tựu: It is accomplished by 

Infinite ways of adornment in the past. 

Do quá khứ vô lượng thông đạt pháp 

nghĩa mà thành tựu: It is accomplished by 

infinite comprehensions of principles and 
meanings In the past. 

Mười Vô Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ 

Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười vô lượng trợ đạo của chư Đại Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được vô 

lượng trí huệ của Như Lai—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 

ten kinds of infinite aids to enlipghtenment of 

Great Enlightening Beings. Enlightening 

Beings who abide by these can attain the 

infinite knowledge of Buddhas. 

I1) Như hư không giới vô lượng, Bồ Tát tích 
tập trợ đạo cũng vô lượng: As space Is 
I1nfinite, Enliphtenng Beings” 
development of aids to enlightenmernt. 


8) 


9) 


10 


`=< 


SO IS 


2) Như pháp giới vô biên, Bồ tát tích tập trợ 
đạo cũng vô biên: As the cosmos 1s 
mnfnite, so 1s Enliphtenng Beings' 
development of aids to enlightenment 

3) Như chúng sanh giới vô tận: As the realms 
Of sentient beIngs are Infinite. 

4) Như thế giới vô tế: As worlds are infinite. 
5) Như kiếp số thuyết bất khả tận: As 
number of eons can never be fully told. 

6) Như pháp ngữ ngôn của chúng sanh vô 


lượng, Bồ Tát trợ đạo xuất sanh trí huệ 
biết pháp ngữ ngôn cũng vô lượng: As the 
languages of senftient beings are Infinite, 
so 1s Enliphtening Beings” development of 


ads to cenliphtenment, producing 


knowledge to of 
speaking. 
Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích 
tập trợ đạo khắp tất cả chúng sanh, tất cả 
cõi, tất cả đời, tất cả kiếp cũng vô lượng: 
As the embodiment of Buddha ¡s infinite, 
Enliphtenng Beinss' 
enlightenment, extending to all sentient 
beinøs, all lands, all worlds, and all times. 
Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ tát 
phát một âm thanh cùng khắp pháp giới 
tất cả chúng sanh, không ai chẳng nghe 
biết, trợ đạo đã tích tập cũng vô lượng: As 
the utterances of Buddha are Infinite, 
Enliphtenng Beings 
pervadng the cosmos, heard by all 
senflent beIngs, the 
enlightenment they develop also are 
Infinite. 
Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa Như 
Lai lực tích tập trợ đạo cũng vô lượng: As 
the power of Buddha 1s infimte, the aids to 
enlightenment by 
Enlightening Beings through the power of 
Buddha are Infinite too. 
Như nhứt thiết chủng trí vô lượng, Bồ Tát 
tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy: As 
the Infinite, 
Enlightening aids 
enlightenmernt. 
Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tát: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 
thứ vô ngại của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp vô ngại nây thời được tự tại 
trí vô thượng của Như Lai —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of mastery of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by 
these can attain mastery of the supreme 
knowledge of Buddhas. 
1l) Tự tại giáo hóa điều phục tất cả chúng 
sanh: The mastery of educating and 
civilizing all sentient beings. 


comprehend  ways 


7) 


SO IS alds to 


8) 


ufer one word 


SO aids to 
9) 


accumulated 


10 


`=< 


OmnISCilence 1s SO_ IS 


Beings'” tO 


1563 


2) Tự tại chiếu khắp tất cả pháp: The 
mastery of 1lluminating all truths. 

Tự tại tu tất cả hạnh công đức: The 
mastery of  cultivatng all 
practices. 

Tự tại trí quảng đại: The mastery of 
extensive knowledge. 

Tự tại cấm giới vô sở y: The mastery of 
the discipline of nonreliance. 

Tự tại đem tất cả các thiện căn hồi hướng 
Bồ Đề: The mastery of directing all roots 
of goodness to enlightenment. 

Tự tại tính tấn bất thối chuyển: The 
mastery of undiminishing energy. 

Tự tại dẹp phá tất cả chúng ma: The 
mastery of wisdom crushing all demons. 
Tự tại tùy sở thích khiến phát tâm Bồ Đề: 
The mastery of inducing the determination 
for enlightenment according 
1nclinations. 

Tự tại tùy sở ưng hóa hiện thành chánh 
giác The mastery of manifesting 
afainment of enlightenment 
according to the needs of those to be 
taught. 

Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của 
Chư Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): 
Ten uninpeded functions relating to sentient 
beinngs of Great Enlightening Beings (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 

1) Biết tất cả chúng sanh không chúng sanh: 
Knowing that all sentient beings are void 
of being. 

Biết tất cả chúng sanh chỉ do tưởng chấp 
trì: Knowing that all sentient beings are 
only upheld by thought. 

Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp chưa 
từng lỗi thời: Explaining the truth to all 
senfient beings in a manner appropriate to 
the time. 

Khắp hóa hiện tất cả chúng sanh giới: 
Magically producing the appearance of all 
realms of sentient beIngs. 


3) 
VITtUOUS 


4) 


5) 


6) 


7) 
8) 
9) 
to 


10 


`=< 


truc 


2) 


3) 


4) 


5) Để tất cả chúng sanh ở trong một lỗ lông 
mà không chật hẹp: Placing all sentient 
beinøs Inside a pore without crowding. 

6) Vì tất cả chúng sanh thị hiện tất cả thế 


giới phương khác cho họ đều được thấy: 
Showing all sentient beings other worlds. 
Vì tất cả chúng sanh thị hiện những thân 
Trời như Đế Thích, Phạm Vương, Tứ 
Thiên Vương, vân vân: Manifesting the 
bodles of the celestial beings Indra, 
Brahma, and the World Guardians for all 
senfient beinøs, efc. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện Thanh Văn, 
Bích Chi Phật oai nghi tịch tịnh: 
Manifesing the calm behavior of 
Buddhas'  disciples Individual 
lIlluminates for all sentient beinøs. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện Bồ Tát hạnh: 
Manifesting the deeds of Enlightening 
Beings for all sentient beings. 

Vì tất cả chúng sanh thị hiện chư Phật, sắc 
thân tướng hảo, nhứt thiết trí lực, thành 
chánh đẳng chánh giác: Manifesting the 
Buddhas" physical embellishmenfs, power 
of omniscilence, and attainment of 
enlightenment for all beings. 

Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ 
Tát (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 38): Ten kinds 
of unimpeded functions of Great Enlightening 


7) 


8) 


and 


9) 


10 


`=< 


Beimngs (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38). 
l) Chúng sanh vô ngại dụng: Unimpeded 


function relating to sentient beinøs. 


2) Quốc độ vô ngại dụng: Unimpeded 
function relating to lands. 

3) Pháp vô ngại dụng: Unimpeded function 
relating to phenomena and principles. 

4_ Thân vô ngại dụng: Ủnimpeded function 
relating to bodIies. 

53 Nguyện vô ngại dụng: nimpeded 
function relating to vows. 

6) Cảnh giới vô ngại dụng: Unimpeded 


function relating to realms. 


156 


7) Trí vô ngại dụng: Uninpeded function 
relating to knowledge. 

8) Thần thông vô ngại dụng: Unimpeded 
function relating to spiritual capacIties. 

9) Thần lực vô ngại dụng: Unimpeded 


function relating to miracles. 
10) Lực vô ngại dụng: Ủnimpeded function 
relating f0 DOWeTsS. 
Mười Vô Ngại Giải Thoát Của Chư Phật 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 28): Ten kinds of 
unimpeded liberaton of the Buddhas (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 28). 
1) Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
vô lượng chư Phật xuất thế: All Buddhas 
can cause the emergence In the world of 
untold Buddhas ïn a single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
bất khả thuyết chư Phật chuyển tịnh pháp 
luân: AI Buddhas 
Buddhas actively teaching to appear In a 
single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa 
điều phục: All Buddhas can cause untold 
sentient beings beIng taught and guided to 
appear in a single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
bất khả thuyết chư Phật quốc độ: All 
Buddhas can cause untold Buddha-lands to 
appear in a single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký: AII Buddhas 
can cause untold Enlightening Beings 
receiving predictions of Buddhahood to 
appear in a single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả chư Phật: All Buddhas can 
cause all Buddhas of past, future and 
present to appear in a single atom. 
Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả thế giới chủng: All Buddhas 
can cause all worlds of past, present and 
future to appear in a single atom. 


2) 


can cause un(old 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


§)_ Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả thần thông: AII Buddhas can 
cause all past, present and future miracles 
f{o appear in a single atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả chúng sanh: All Buddhas 
can cause all sentent beings of past, 
present, and future to appear In a single 
atom. 

Tất cả chư Phật hay ở nơi một vi trần hiện 
tam thế tất cả Phật sự: All Budha can 
cause all past, present and future Buddha- 
works to appear In a single atom. 

Mười Vô Sở Tác: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 27, chư đại Bồ Tát có mười thứ vô sở 
tác. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong Nhứt Thiết 
chúng sanh sai biệt thân đại Tam muội cũng 
được mười thứ vô sở tác—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are 
ten kinds of nondoing of Great Enlightening 
Beings. Great Enlightening Beings who abide 
in the concenfraton of the differentiated 
bodies of all sentient beings also attain ten 
kinds of nondoing. 


9) 


10 


`=< 


1) Thân nghiệp vô sở tác: The nondoing of 
physical acts. 

2) Ngữ nghiệp vô sở tác: The nondoing of 
verbal acts. 

3) Ý nghiệp vô sở tác: The nondoing of 
mental actfs. 

4) Thân thông vô sở tác: The nondoing of 
spiritual powers. 

5) Rõ pháp vô tánh vô sở tác: The nondoing 
of comprehension of the essencelessness 
of phenomena. 

6) Biết nghiệp chẳng hoại vô sở tác: The 
nondoing of knowledge of nondissolution 
Of the force of actions. 

7) Vô sai biệt trí vô sở tác: The nondoing of 
nondiscriminatory knowledge. 

8) Vô sanh khởi trí vô sở tác: The nondoing 


of knowledge of nonorigination. 


1565 


9) Biết pháp không diệt vô sở tác: The 
nondoing of knowing things have no 
desftruction. 

10) Y ngữ bất hoại nghĩa vô sở tác: The 
nondoing of following the letter without 
destroying the meaning. 

Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát 

có mười thứ vô úy. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nây thời được đại vô úy vô thượng của 
chư Phật, nhưng cũng chẳng bỏ vô úy của Bồ 

Tát—-According to the Flower Adornment 

Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 

fearlessness of Great Enliphteninng Beings. 

Enliphtening Beings who abide by these can 

atain the supreme great fearlessness of 

Buddhas without giving up the fearlessness of 

Enlightening Beings. 

I1) Vô úy thứ nhứt—The first fearlessness: 

a. Có thể thọ trì tất cả ngôn thuyết: Can 
remember all verbal explanations. 

b. Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ 
mười phương đến đem trăm ngàn đại pháp 
để hỏi—Even if Infinie (hundreds of 
thousands of) people should come from all 
over and ask them about hundred 

thousand øgreat principles: 


e© Nơi tất cả câu hỏi của họ, Bổ Tát không b 


thấy có chút gì khó đáp cả: They would 
see nothing difficult to answer about those 
quesfions. 

c. Tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại 
vô úy. Tùy theo chỗ họ hỏi đều có thể 
giải đáp quyết đoán trừ sự nghi hoặc cho 
họ không hể khiếp sợ: Their minds 
become fearless and they ultimately reach 
the Other Shore of great fearlessness, able 
{O answer any questons and resolve 
doubfs, without any tImidiIty. 

2) Vô úy thứ nhì —The second fearlessness: 

a._ Đại Bồ Tát được Như Lai quán đẳnh vô 
ngại biện tài đến nơi bỉ ngạn rốt ráo tất cả 
văn tự ngôn âm khai thị bí mật: Great 
Enliphtening Beings attain the unimpeded 


Iintellectual powers bestowed by Buddha 
and arrive at the furthest reaches of 
revelation of the secrets Intimated by all 
speech and writing. 

b. Giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ 
mười phương đến đem vô lượng pháp ra 
hỏi, nơi tất cả các câu hỏi, chư Bồ Tát 
không thấy có chút gì là khó đáp cả: They 
think that even If Infinite people should 
come from ten directions and ask them 
about infinite doctrines, they would not 
see anything difficult to answer about 
those questions. 

c. Vì thấy không khó nên tâm được vô úy, 
rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy: Their 


mimmds become fearles and they 
ulimately reach the Other Shore of great 
fearlessness. 


d. Tùy chỗ hỏi của họ đều có thể giải đáp 
dứt nghi hoặc không kinh sợ: They are 
able to answer any question and resolve 
doubfs, without timidity. 

3) Vô úy thứ ba—The third fearlessness: 

(A) Chư đại Bồ Tát biết—Great Enlightening 
Beings know: 

a. Tất cả các pháp là không và vô ngã: All 

things are empty and are without self. 

Không có ngã sở: Nothing pertaining self. 

c. Không tạo tác, không tác giả: Without 

Creation or creafOr. 

Không tri giả: Without knower. 

Không mạng giả: Without life. 

Không tâm linh: Without soul. 

Không cá nhân: Without personality. 

Rời tâm: Detached from mind. 

Rời thân: Detached from body. 

Rời giác quan: Detach from sense. 

Rời những cảm giác của giác quan: 

Detached sense experIence. 

I. Thoát hẳn các kiến chấp: Forever leave 

all views. 

Tâm như hư không: TheIr minds are like 

space. 





PS nh P08 tho 


(B) 


(C) 


1566 


Chư Đại Bổ Tát nghĩ rằng chẳng thấy 
chúng sanh có chút tướng tổn não được 
thân, ngữ, ý của họ: They reflect that they 
do not see senfient beings In any way 
harmful to them ¡In term of physical, 
verbal, or menfal action. 

Chư Đại Bồ Tát chẳng thấy các pháp có 
chút tánh tướng. Vì thế mà có tâm vô úy 
và rốt ráo đến Bỉ Ngạn: Enlightening 
Beings do not see anything as having any 
essence at all. 
become fearless and they ultimately reach 
the Other Shore of fearlessness. 


Therefore their minds 


(D) Chư Bồ Tát kiên cố, dũng mãnh, chẳng ai 


4) 


5) 


trở hoại được: They are firm, stable, and 
brave, Impossible to discourage or break 
down. 

Vô úy thứ tư—The fourth fearlessness: 
Chư Bồ Tát được Phật lực gia hộ và nhiếp 
trì —Enlightening beings are protected and 
sustained by the power of Buddha. 

Trụ trì oai nghi của Phật: They live 
according to the conduct of Buddhas. 

Việc làm của họ chơn thật không biến đổi: 
Therr truthful 
degenerates. 

Nghĩ rằng họ chẳng có chút hành động 
nào làm cho chúng sanh móng lòng quở 
trách: They reflect that they do not see 
any conduct in themselves that would 
provoke the criticism of others. 

Vì thế tâm họ vô úy, ở trong đại chúng an 
ổn thuyết pháp: Therefore their minds 
become fearless and they teach calmly 
among the masses. 

Vô úy thứ năm——The fifth fearlessness: 
Thân, khẩu, ý của chư đại Bồ Tát đều— 
The physical, verbal, and menfal actions 
of Great Enlightening Beings are: 

Thanh tịnh: Pure. 

Tinh khiết: Immaculate. 

Đồng điệu: Harmonious. 

Xa lìa những điều ác: Free from all evils. 


action 1s and never 


6) 


7) 


Họ nghĩ rằng chẳng thấy thân, khẩu, ý ba 
nghiệp có chút phần đáng quở trách: They 
reflect that they do not see any physical, 
verbal, or menfal action In them that 1s 


blameworthy. 
Vì thế tâm họ vô úy, và họ có thể làm cho 
chúng sanh an trụ nơi Phật pháp: 


Therefore their minds become fearless, 
and they are able to cause sentient beings 
to live by the teachings of Buddha. 

Vô úy thứ sáu —The sixth fearlessness: 
Chư Đại Bồ Tát thường được hộ vệ bởi— 
Great Enlightenng Beings are always 
accompanied and guarded by: 

Kim Cang lực sĩ: Powerful thunderbolt- 
bearers. 

Thiên long: Celestial rain spIrItS. 

Dạ xoa: Demigods. 

Cần thát bà: Celestial musicians. 

A-tu-la: Titans. 

Đế Thích: Indra. 

Phạm vương: Brahma. 

Tứ Thiên vương: The world-guardian 





gods. 

Tất cả Như Lai luôn hộ niệm chẳng rời: 
AI Buddhas watch over them 
heedfully. 


Chư Đại Bồ Tát nghĩ rằng họ chẳng thấy 
có chúng ma, ngoại đạo hay kẻ tà kiến 
nào có thể đến làm chướng ngại hạnh Bồ 
Tát của họ được: They reflect that they do 
not see that there are any demons, false 
teachers, or people with set views that can 
hinder ther practice of the path of 
Enliphtening Beinss In any way. 

Vì thế mà tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ 
Ngạn Đại Vô Úy. Họ hoan hỷ phát tâm 
thực hành hạnh Bổ Tát: Therefore their 
mimmds become fearles and they 
ulimately reach the Other Shore of great 
fearlessness. They become very joyful 
and carry out the deeds of Enlightening 
Beings. 

Vô úy thứ bảy——The seventh fearlessness: 


8) 


1567 


Chư Đại Bồ Tát đã được thành tựu niệm 
căn đệ nhứt, tâm không quên mất, được 
Phật hứa khả: Great Enlightening Beings 
have developed the faculty of recollection 
and are free from forgetfulness, as 
approved by Buddhas. 

Chư Bồ Tát nghĩ rằng Đức Như Lai nói 
văn tự cú pháp thành đạo Bồ Đề. Trong 
đó tôi chẳng thấy có chút phần quên mất: 
They reflect that they do not see any sign 
of forgetfulness of the ways of expressing 
the path of attainment of enlightenment as 
explained by the Buddhas. 

Vì thế tâm họ vô úy, thọ trì tất cả chánh 
pháp của Như Lai và thực hành hạnh Bồ 
Tát Therefore ther minds become 
fearless, absorb and hold all Buddhas' true 
teachinøs, and carry out the practices of 
Enlightening Beings. 

Vô úy thứ tám— The eighth fearlessness: 
Chư Đại Bồ Tát —-Great Enlightening 
Beings: 

Trí huệ phương tiện đều đã thông đạt: 
Have already attained knowledge and skill 
1n means. 

Chư lực đã 
consummated the 
enliphtening beIngs. 
Thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sanh: 
Always sftrive to edify all sentient beinss. 
Vì bi mẫn chúng sanh nên luôn dùng 
nguyện tâm khắn chặt nơi Phật Bồ Đề: 
The1r aspiraton ¡is always focused on 
perfect enliphtenment, yet because of 
compassion for sentient beinøs, to perfect 
sentient beIngs. 

Vì thành tựu chúng sanh nên ở đời phiền 
não uế trược thị hiện thọ sanh, dòng họ 
tôn quý, quyến thuộc viên mãn, chỗ mong 
muốn tùy tâm được toại nguyện, hoan hỷ 
vui sướng: They appear to be born In the 
polluted world of afflictions, noble, with a 
full retinue, able to satisfy all their desires 
at wIll, leading a pleasant happy life. 


ráo: Have 


DOWTS of 


đều rốt 


b. 


9) 


Dầu cùng quyến thuộc tụ hội mà chẳng 
tham luyến để bỏ phế việc tu hành thiển 
định, giải thoát, và các môn tam muội, 
tổng trì, biện tài, đạo pháp Bồ Tát: They 
reflect that although they are together with 
their family and associates, they do not 
see anything to be attached to the extent 
that they give up therr cultivation of the 
ways of Enliphtenng Beings, such as 


meditaton, liberations, concenfrations, 
dharani spells, and analytic and exposIfory 
pDOWeFS. 


Vì Đại Bồ Tát ở nơi tất cả pháp đã được 
tự tại đến Bỉ Ngạn: Because Great 
Enliphtening Beings are already free in 
the midst of all things and have reached 
the Other Shore. 

Tu hạnh Bồ Tát thể chẳng đoạn tuyệt: 
Cultivate the practices of Enlightening 
Beings and vow never to SfOD. 

Họ chẳng thấy thế gian có một cảnh giới 
nào làm mê loạn được Bồ Tát đạo: They 
do not see any obJect in the world that can 
disturb the path of the Enlipghtening Being. 
Tâm họ được vô úy và rốt ráo đáo Bỉ 
Ngạn: Therr minds become fearless, and 
they ulimately reach the Other Shore of 
øreat fearlessness. 

Dùng đại nguyện lực nơi tất cả thế giới thị 
hiện thọ sanh: By the power of øreat vows 
they manifest in all worlds. 

Vô úy thứ chín —The ninth fearlessness: 


(A) Dùng thế lực của đại tâm nhứt thiết trí— 


By the power of the great determination 
for omniIscIence: 

Chư đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm 
nhứt thiết trí: Great Enlightening Beings 
forget the 
OmniIscience. 

Ngự nơi Đại Thừa thực hành Bồ Tát hạnh: 


nñever determinaton for 


They cary on the practices of 
enlightenng beings, riding the Great 
Vehicle. 


1568 


c. Thị hiện tất cả oai nghi tịch tịnh của 
Thanh Văn Độc Giác: Demonstrate the 
tranguil comportment of all saints and 
Individual IIluminates. 

Nghĩ rằng chẳng tự thấy ở nơi nhị thừa mà 
lấy chút phần xuất ly: They reflect that 
they do not see in themselves any sign of 


(B 


` 


needing to gain emancipation by means of 

the lesser vehicles of individual salvation. 

Vì thế mà tâm họ được vô úy và rốt ráo 

đến nơi Bỉ Ngạn đại vô úy: Therefore 

ther mind become fearless and they 
ultimately reach the Other Shore of great 
fearlessness. 

(D) Có thể khắp thị hiện đạo nhứt thiết thừa, 
rốt ráo đầy đủ bình đẳng Đại thừa: While 
able to demonstrate to all the paths of all 
vehicles of liberation, they ulimately 
fulfill the impartial Great Vehicle. 

10) Vô úy thứ mười —The tenth fearlessness: 

(A) Chư Đại Bồ tát luôn—Great Enlightening 
Beings always: 

a. Thành tựu tất cả pháp bạch tịnh: Perfect 
all good and pure qualities. 

b.. Đây đủ thiện căn: Be imbued with virtues. 

c Viên mãn thần thông: Fully develop 
Spiritual pow€rs. 

d._ Rốt ráo an trụ nơi Phật Bồ Đề: Ultimately 
abide in the enliphtenment of all Buddhas. 

e. Đầy đủ tất cả hạnh Bồ Tát: Fulñill all 
practices of Enliphtening Beinss. 

f. Ở chỗ chư Phật thọ ký nhứt thiết trí quán 
đảnh: Receive from the Buddhas the 
prediction of coronation with omniscience. 

g. Thường khuyến hóa chúng sanh thực hành 

Bồ Tát đạo: Always teach sentient beings 

to carry on the path of Enliphtening 

Beings. 

Nghĩ rằng chẳng tự thấy có một chúng 

sanh đáng được thành thục, mà chẳng thể 

thị hiện Phật tự tại để thành thục: They 
reflect that they do not see any sign of 


(C) 


(B 


` 


even a sinple sentient being who can be 
developed to maturity to whom they 


cannot show the masteries of Buddhas 1n 
order to develop them. 

(C) Vì thế tâm họ vô úy và rốt ráo đáo Bỉ 
Ngạn đại vô úy: Therefore their minds 
become fearless and they ultimately reach 
the Other Shore of great fearlessness. 

(D) Chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ Bồ Tát 
nguyện, tùy tất cả chúng sanh đáng được 
giáo hóa, hiện cảnh giới Phật để giáo hóa 
họ: They do not stop the practices of 
enlightening beings, do not give up the 
vows of Enliphtening Beings, and show 
the sphere of Buddhahood to any sentient 
beings who can learn, In order to teach 
and liberate them. 

Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát: 

Thập y chỉ xứ của chư Đại Bồ Tát— Theo 

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát 

Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 

mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ 

say đại trí vô thượng của Như Lai— 

According to The Flower Adornment Sutữra, 

chapter 38 (Detachment from the World), the 

Great Enlightening Being UỦniversally Good 

told Unversal Wisdom that Offsprings of 

Buddha, Great Enlightening Beings have ten 

kinds of reliance which help them be able to 

obtain abodes of the unexcelled great 
knowledge of Buddhas. 

1) Bồ Tát dùng tâm Bồ đề làm y-chỉ, vì hằng 

chẳng quên mất: Great Enlightened 

Bemgs take the determination 

enlightenment as a reliance, as they never 

forget It. 

Chư Bồ Tát dùng thiện tri thức làm y-chỉ, 

vì nhờ đó mà hòa hiệp như một: They take 

spiritual friends as a reliance, harmonizing 
as One. 

Chư Bồ Tát dùng thiện căn làm y-chỉ, vì 

nhờ đó mà tu tập tăng trưởng: They take 


for 


2) 


3) 


roofsÃễ of goodnes as a reliance, 
cultivating, gatherine, and Increasing 
them. 


1569 


4) Chư Bồ Tát dùng Ba-La-Mật làm y-chỉ, vì 
nhờ đó mà tu hành được đầy đủ: They 
take the transcendent ways as a reliance, 
fully practicing them. 

Chư Bồ Tát dùng nhứt thiết pháp làm y- 
chỉ, vì nhờ đó mà được xuất ly rốt ráo: 
They take all truths as a reliance, as they 


5) 


ultimately end in emancipation. 
6)_ Chư Bồ Tát dùng đại nguyện làm y-chỉ, vì 
nhờ đó mà Bồ đề tâm tăng trưởng: They 
take great vows as a reliance, as they 
enhance enliphtenment. 
Chư Bồ Tát dùng các hạnh làm y-chỉ, vì 
nhờ đó mà khắp đều thành tựu: They take 
practice as a reliance, consummating them 
all. 
Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát làm y-chỉ, 
vì họ đồng một trí huệ: They take all 
Enlightening Beings as a reliance because 


7) 


8) 


they have the same one wisdom. 

Chư Bồ tát dùng pháp cúng dường chư 
Phật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tín tâm thanh 
tịnh: They take honoring the Buddhas as a 
reliance because therr faith 1s purified. 
Chư Bồ Tát dùng tất cà Như Lai làm y- 
chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ 
răn dạy chẳng dứt: They take all Buddhas 
aSs a they 
ceaselessly like benevolent parents. 
Mướn: To rent—To lease. 

Mượn: To borrow. 

Mượn Đổ: To borrow temporarily. 
Mượn Tạm: See Mượn đỡ. 


9) 


10 


`=< 


reliance because teach 


Mường Tượng: To visualize—Vaguely. 
Mưu: Scheme——Conspiracy—Plot. 
Mưu Hại Ai: To conspre (attempt 


someone”s lIfe. 

Mưu Sự Tại Nhân: Man proposes. 

Mỹ: Madhura (sk)—Đẹp—Fine— 
Handsome——Beautiful—Admirable—Sweet— 
Pleasant. 


Mỹ Âm: 





I) Diệu Âm: Tiếng nói tốt—BeautifiUl, 
sweet, or admirable sound. 

2)_ Mỹ Âm Càn Thát Bà: Vua của loài Càn 
Thát Bà —A king of Gandharvas, or 
Indra”s musicians. 

3) Tên của con trai của Sudhira và Sumitra, 


người quy-y đầu Phật theo A Nan Đà: 
Name of the son of Sudhira and Sumitra, 
converted by Ananda. 
Mỹ Âm Thiên Nữ: Sarasvati (sk)—Vợ của 
Biện Tài Thiên, còn là vị nữ thần của sông Tát 
La Tát Phạ Để—The female energy or wife of 
Brahma, and also goddess of the river 
Sarasvat. 
** For more information, please see Diệu Âm 
Nhạc Thiên Nữ. 
Mỹ Hóa Nhân Tâm: To beautify one”s 
mind. 


N 


Na A Lại Da Mạn Đà La: Nalaya-mandala 
(sk) Không phải là A Lại Da Mạn Đà La, 
hay là Bồ Đề Đạo Tràng, không phải là nơi cố 
định—The non-alaya mandala, or the bodhi 
site or seat, which 1s without fixed place, 
independent of place, and entirely pure. 


Na Da: Naya (sk0. 


I) Chính yếu: Leading. 

2) Phương thức: Method. 

3) Chánh Lý: Đạo lý chân chính—Right 
prnciple. 

4)_ Thừa: Yana (skÙ—Con đường tu đạo mà 
hành giả noi theo, từ một niệm thiện cho 
tới khi thành Phật—Conveyance—Mode 
Of prOØr€SsS. 

5) Đạo: Way—Method. 


Na Do Tha: Navuta (sk)—Na Du Đa—Na 
Do Đa—Na Thuật —Tên số đếm, tương đương 


với I00.000, 1.000.000 hay 10 triệu—A 


1570 


numeral, 100,000, or one million, or ten 

million. 

Na Đề: 

1) Nadi (sk)—Sông—Thác—RIver— 
Torrent. 

2) Punyopaya (sk)—Bố Như Na Đề, một vị 


Tăng nổi tiếng miền Trung Ẩn—A noted 
monk of central India. 
Na Đề Ca Diếp: Nadikasyapa (sk)—Nại Địa 
(Đề) Ca Diếp Ba—Em trai của Đại Ca Diếp, 
sau thành Phật Phổ Minh Như Lai—Brother of 
Mahakasyapa, to become Samantaprabhasa 
Buddha. 
Na Già: Naga (skt). 


1) Một loại rắn: A kind of snake. 

2) Một chủng tộc thờ rắn: A race of serpent- 
WOrshIppers. 

3) Rồng: Như loài rồng tiêu biểu cho loài bò 


sát mạnh nhất; nó có thể biến hiện, tăng 
giảm, dài ngắn tùy ý. Nó có thể bay trên 
trời, lội dưới nước hay đi vào trong đất. 
Vào mùa xuân nó bay lượn trên trời, mùa 
đông lại chui vào đất—As dragon it 
represents the chief of the scaly reptiles; 1f 
can disappear or manifest, Increase or 
decrease, lengthen or shrink at wIll. It can 
mount in the sky and in wafter, and enter 
the earth. In spring 1t mounts In the sky 
and In winter enters the earth. 

e Rồng được xem như hữu ích, vì mang lại 
mưa: Dragons are regarded as beneficent, 
bringing the rains. 

e Thiên Long Hộ Pháp: Guarding the 
heavens. 

e _ Chúng ẩn dưới vực sâu để kiểm soát sông 
hổ: They control rivers and lakes, and 
hibernate In the deep. 

se Long và Đại Long là danh hiệu của Phật: 
Naga and Mahagana are 
Buddha. 

se Long và Đại Long cũng là danh hiệu của 
những bậc đã thoát vòng sanh tử, vì lực 
thoát vòng tham dục và trói buộc trần thế 
của các ngài bay vút như rồng bay lên 


tles of a 


trời: Naga and Mahanaga are tiles of 
those freed from reincarnation, because of 
his powers, or because like the dragon he 
soared above earthly desires and ties. 
4) Tượng: Elephant. 
Na Già Át Thích Thụ Na: Nagarjuna 
(skÐ—See Long Thọ 
Na Già Định: Thiền định Na Già, khiến 
người thành “thọ long” hay rồng trường thọ ở 
nơi chỗ sâu, để sau nầy được gặp Đức Hạ 
Sanh Di Lặc Tôn Phật —The naga meditation, 
which enables one to become a dragon, 
hibernate 1n the deep, prolonged one”s life and 
meet Maitreya. 


Na Ná: Similar—Analogous. 

Na La: Nata (sk)—Người nhảy múa hay diễn 
viên—A dancer or actOr. 

Na La Diền: Narayana (sk)—Na La Dã 
Nã—Tiêu biểu với ba mặt, màu vàng, tay phải 
cầm bánh xe, cưỡi chỉm Ca Lâu La— 
Narayana is represented with three faces, of 
øreenish-yellow colour, ripht hand with a 
wheel, riding a garuda bird. 


I1) Tên vị lực sĩ ở Thượng Thiên là tổ phụ 
của chúng sanh: Son of Nara or the 
originadl man, patronymic of the 
personified Purusha or first living being, 
author of the Purusha Hymn. 

a)_ Nara (skÐ: Người —Man. 

b)_ Yana (skÐ: Sinh bản hay gốc của sự 
sống——The original life. 

2) Tên khác của Phạm Thiên Vương, Tỳ Nữu 
Thiên: He ¡s also identified with Brahma, 
Visnu, or Krsna, Inferpreted by the 
Originator of human lIfe. 

a)_ Kiên Cố: Firm and stable. 

b) Lực Sĩ hay Thiên Giới Lực Sĩ: Hero of 
divine pOWer. 

c Kim Cang: Vajra (sk)—Mạnh mẽ— 


Manly and strong. 


1571 


Na La Diên Thiên: Narayana-deva (skt)— 
Trời Na La Diên. 

Na La Diên Thiên Hậu: Narayana-deva- 
sakti (sk)—Phu nhơn của Na La Diên Thiên 
hay năng lực của nữ giới được chỉ bày trong 
nhóm Thai Tạng Pháp Giới—Sakti or female 
energy 1s shown In the Garbhadhatu group. 

Na La Đà: Naradhara (sk)—Nhân Trì Hoa— 
Một loại hoa thơm——A flower carried about for 
1fS SC€TI. 

Na La Ma Na (Nạp): Naramanava (skt— 
Thiếu niên Bà La Môn—A young Brahman, a 
descendant of Manu. 

Na La Na Lý: Nara-nari (sk)—Sự hợp nhất 
của hai phái nam nữ—Union of the male and 
female natures. 

Na La Tu Ma: Name of Jnatr. 

Na Lạc Ca: Naraka (skt)—Địa ngục—Hell. 

1) Người làm ác bị hành hạ: The sufferer. 

2) Những cõi thấp: The lower regions. 

Na Lan Đà: Các cơ sở tu viện lừng danh tại 
Na Lan Đà trong thành Vương Xá có tầm quan 
trọng rất lớn trong lịch sử Phật giáo thời gian 
sau nầy. Lịch sử của các kiến trúc tại đây có 
thể bắt đầu từ đời vua A Dục (Asoka). Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Na 
Lan Đà là ngôi chùa nổi tiếng, nơi mà ngài 
Huyền Trang từng tòng học, trường khoảng 7 
dặm về phía bắc thành Vương Xá của xứ Ma 
Kiệt Đà,miễn bắc Ấn Độ, được vua Thước Ca 
La A Dật Đa (Sakraditya) xây dựng sau khi 
Phật nhập diệt. Bây giờ là Baragong. Na Lan 
Đà được xem như là một trung tâm nghiên cứu 
Phật giáo, đặc biệt là về triết lý Trung Quán. 
Na Lan Đà cực thịnh vào khoảng từ thế kỷ thứ 
5 đến thế kỷ thứ 12. Sau đó Na Lan Đà được 
các vua cuối triều Gupta mở mang rộng lớn. 
Kỳ thật Na Lan Đà là một trường Đại Học 
Phật Giáo, nơi những cao Tăng tòng học tu để 
mở mang kiến thức về Phật giáo. Các di tích 
của tu viện Na Lan Đà trải ra trên một vùng 
rộng lớn. Các công trình xây dựng được thấy 
hôm nay chỉ là một phần của cơ ngơi đồ sộ và 


là dấu tích của các tu viện, đến, tháp. Các 
công trình kiến trúc chạy theo hướng bắc nam, 
các tu viện nằm bên sườn đông, còn các đền 
tháp nằm bên sườn tây. Qua phế tích, chúng ta 
thấy những tu viện được xây nhiều tầng và 
ngay trong những đổ nát ngày nay, chúng vẫn 
còn gợi lên cho chúng ta sự hoài niệm về một 
quá khứ đường bệ và vinh quang. Trong viện 
bảo tàng hiện còn trưng bày nhiều tác phẩm 
điêu khắc cùng các cổ vật khác tìm được trong 
các cuộc khai quật. Ngoài ra, còn nhiều di sản 
khác như các lá đồng, các bia ký bằng đá, chữ 
khắc trên gạch và các con dấu bằng đất nung. 
Trong số các con dấu, chúng ta có con dấu 
thuộc cộng đồng tu sĩ khả kính của Đại Tu 
Viện. Những chứng liệu cho thấy Phật giáo 
hành trì tại Na Lan Đà cùng các tu viện đương 
thời tại Bengal và Bihar không phải là Phật 
giáo Tiểu Thừa đơn thuần, cũng không phải 
Đại Thừa thời khởi thủy, mà nó thâm nhiễm 
các tư tưởng Bà La Môn và Mật tông. Huyền 
Trang, một cao Tăng Trung Quốc, đã du hành 
sang Ấn Độ vào thế kỷ thứ bẩy, đã kể lại về 
sự đồ sộ và phần thịnh của Na Lan Đà. Theo 
ông thì tu viện nầy đã có lần có đến 10.000 vị 
sư Đại Thừa đến tu tập tại đây. Ông đã nói rất 
rõ về các giới điều và sự hành trì của chư 
Tăng tại đây. Ông còn nhắc đến vua Harsa và 
các vị tiền nhiệm như những nhà bảo trợ đắc 
lực cho tu viện nầy. Nghĩa Tịnh, một nhà hành 
hương khác của Trung Hoa, cũng đã để lại cho 
chúng ta một bản mô tả cuộc sống của các tu 
sĩ tại Nalanda, tu viện nầy được duy trì bằng 
số tiền thu được từ 200 ngôi làng được các đời 
vua ban cấp cho tu viện. Vào thời ấy, Na Lan 
Đà nổi tiếng trong thế giới Phật giáo vì có 
những giáo sư tài giỏi, uyên bác và những tên 
tuổi như Giới Hiền (Silabhadra), Tịch Hộ 
(Santaraksita), A Để S$a (Atisa), hay 
Dipankara, những ngôi sao sáng đã gợi lên 
hình ảnh cao trọng của tu viện trong suốt thời 
kỳ phổn thịnh của nó—The famous monastic 
establishments at Nalanda, near Rajgir, were 
Of extreme importance In the history of latter 


1572 


day Buddhism. The history of the monastic 
establishments can be traced back to the days 
of Asoka. According to Eitel in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist Terms, Nalanda 
1s a famous monastery which was located 7 
miles north of RaJarha in Maghada, northern 
India, built by the King Sakraditya after the 
Buddha°s nirvana. NÑow Baragong. AÀs a cenfter 
of Buddhist study, particularly of Madhyamika 
philosophy. It prospered from the fifth through 
the  twelfth Thereafter, the 
monasfery was enlarged by the kings of the 
late Gupta period. The Nalanda Monastery 
was in reality a Buddhist university, where 
many learned monks came to further their 
study of Buddhism. The ruins of Nalanda 
extend over a large area. The structures 
exposed to view represent only a part of the 
©xfensive of 
monasfc sites, stupa sites, and temple sites. 
Lengthwise they extend from north to south, 
the monasteries on the eastern flank, and 
stupas and temples on the west. Through the 
ruins, we can see the evidence that these 
mOnasteriles were storeyed strucfures; and 
even In their ruins, they still convey a memory 
of their imposing and glorilous past. In the 
museum are deposited numerous sculptures 
and other antiquifies recovered during the 
©excavatlons. Besides, 
epIgraphic materials, Including copper-plate 
and stone ¡nscriptlons, and Inscriptions on 
bricks, and terracotfa seals. Among the seals, 
we have the officlal seal belonging to the 
community of venerable monks of the great 
monastery. Through these materials, we can 
see that the Buddhism that was practised at 
Nalanda and other contemporary Insfitutions 1n 
Bengal and Bihar was neither the simple 
Hinayana, nor Mahayana of the early days. It 
was strongly Iinfluenced by the Brahmanism 
and Tantrism. Hsuan-Tsang, a famous Chinese 
monk, who traveled to India ¡in the seventh 
cenfury, wrote of the imposing structure and 


Cenfuries. 


establshment and  consist 


there are a lot of 


prosperlty of this monastery. According to 

Hsuan-Tsang, at one time, there were more 

than 10,000 Mahayana Buddhist monks stayed 

there to study. He stated very clearly about 
therr rules and practices. He also mentioned 

Harsa and several of his predecessors as 

beneficent patrons of this Institutilon. I-Ching, 

another Chinese traveller, had also left us a 

picture of the life led by Nalanda monks. 

According to I-Ching, Nalanda was maintained 

by 200 villages which donated by different 

kings. Nalanda was known throughout the 

Buddhist world of that time for ifs learned and 

versafile teachers, and the names of Acarya 

Silabhadra, Santaraksita, and Atisa 

Dipankara, were shining stars among a galaxy 

of many others, conJure up a vision of the 

supreme eminence of the Nalanda Mahavihara 
throughout 1fs prosperous hIstory. 

Na Lan Đà Tự: See Na Lan Đà. 

Na Lạt Già: Naraca (skt). 

1) Mũi tên: An arrow. 

2) Vật nhọn: A pointed implement. 

Na Liên Đề Lê Da Xá: Narendrayasas (skt). 

l1) Tôn xưng: Venerable. 

2) Tên vị Tỳ Kheo Na Liên Da Xá, người 
nước Ô Trành, miền Tây Bắc Ấn, vào thế 
kỷ thứ sáu, từng dịch khoảng 80 quyển 
Kính Luận—A monk of Udyana, 
northwest India, sixth century, translated 
the Candra-sarbha, Surya-garbha, and 
other sufras. 

Na Lợi Kế La: 

1) Narikela or Narikera (skt—Trái dừa hay 

cây dừa——The coco-nut. 

Đảo Na Lợi Kế La: Narikeladvipa (skt—— 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 

Điển, đây là một hòn đảo nằm cách phía 

nam Tích Lan vài ngàn dặm, trú xứ của 

những người lùn với chiều cao khoảng ba 
bộ Anh, có mình người mỏ chim, chỉ ăn 
dừa mà thôi—According to Eitel in The 

Dictonary of Chinese-English Buddhist 

Terms, this is described as “an island 


Or 


2) 


1573 


several thousand miles south of Ceylon, 
inhabited by dwarfs 3 feet high, who have 
human bodies with beaks like birds, and 
live upon coco-nuts. 


Na Luật: See Aniruddha in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Na Ma: Naman (skt)——Tên—A name. 

Na Mô: Namah (skt)——Quy-y. 

Na Tiên Tỳ Kheo: Bhiksu Nagasena—Tỳ 
Kheo Na Tiên—Một vị Tăng nổi tiếng người 
Ấn vào thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. Theo 
Na Tiên Tỳ Kheo Kinh (hay Di Lan Đà Vấn 
Kinh), Na Tiên sanh ra trong một gia đình Bà 
La Môn, tại Kajangala, một thành phố nhiều 
người biết đến bên cạnh dãy Hy Mã Lạp Sơn. 
Cha ông là một người Bà La Môn tên 
Sonutttara. Khi Na Tiên đã học hành thông 
thạo ba kinh Vệ Đà, lich sử cũng như các môn 
khác thì ông nghiên cứu Phật giáo và xuất gia 
theo đạo Phật. Thoạt tiên ông học với trưởng 
lão Rohana, kế tiếp với trưởng lão Assagutta ở 
Vattaniya. Sau đó ông được gửi đến thành Hoa 
Thị, nay là Patna để nghiên cứu về giáo lý của 
đạo Phật. Sau đó ông gặp vua Milinda tại tu 
viện Sankheyya ở Sagala. Ông là một luận sư 
rất nổi tiếng. Chính ông đã biện luận với vua 
Hy Lạp là Di Lan Đà và độ cho vị vua nầy trở 
thành Phật tử. Đây là cuộc tranh luận nổi tiếng 
và được biết như là một điển hình về những 
cuộc gặp gỡ sớm nhất giữa nền văn minh Hy 
Lạp và Phật giáo. Theo Giáo Sư Bapat trong 
Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo thì các 
tài liệu Pali còn lưu lại cho thấy cuốn Di Lan 
Đà Vấn Đạo có lẽ được đại trưởng lão Na 
Tiên biên soạn, được xem là cuốn sách đáng 
tin cậy—Nagasena, a famous Indian monk of 
the second century B.C. According to the 
Mildapanha Sutra (The Questons of King 
Milinda), he was born to a Brahman family, In 
a city called KaJangala, a well-known town 
near the Himalayas, on the eastern border of 
the Middle country, and his father was a 
Brahmim called Sonuttara. When Nagasena 
was well-versed In the study of the three 


Vedas, history and other subjects, he studied 
the Buddha's doctrine and entered the Buddhist 
Order. First, he studied the Buddha”s doctrine 
with the Elder Rohana. Later he studied under 
the Elder Assagutta of Vattaniya. Afterwards 
he was sent to Pataliputra, now Patna where he 
made a special study of the Buddha”s doctrine. 
Then he stayed at Sankheyya monastery, 
where he met king Milinda. He debated on 
varous subjects with the Greek King 
Menander, who ruled in northern India and 1s 
said to have been converted by Nagasena. This 
debate is famous as an example of the earliest 
encounters between Greek civilization and 
Buddhism. According to Prof. Bapatin The 
Twenty-Five Hundred Years Of Buddhism, 
after the Pali scriptures, the Questions of King 
Milinda (Milinda-panha) supposed to have 
been compiled by Mahathera Nagasena, Is 
considered almost as authorifative a text—See 
Di Lan Đà Vấn Đạo. 

Na Tra: Nata (skt—Thái tử con trai của Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương, một Quỷ Vương hùng 
tráng, ba mặt, tấm tay—A powerful demon 
king, said to be the eldest son of Vaisravana, 
and represented with three faces, eight arms. 


